NỮ PHẬT TỬ XUẤT CÁCH TẠI ẤN ĐỘ CÓ ĐẠI 
Rupali Mokashi 


Theo kết quả điều tra dân số năm 2001, Ấn Độ, quê hương của Đức Phật, hiện 
là quê hương của 3,881,056 nữ Phật tử.' Hiện ước chừng có khoảng 300 triệu nữ Phật 
tử trên thế giới, trong đó 130,000 vị ni. Cộng đồng ngày càng lớn mạnh này có một vị 
trí rất đáng tự hào trong một truyền thống mà ở đó ni giới và nữ Phật tử từ rất lâu đã là 
một bộ phận không thẻ tách rời của Tăng-già, gần như ngay khi Tăng-già được thành 
lập. Tuy vậy, ngoài những câu chuyện cảm động được kể lại trong Trưởng Lão Ni Kệ. 
một cuốn sách trong đó các vị Tỳ-kheo ni tiền bối kể lại quá trình nỗ lực có gắng và 
những thành quả mà các vị đã đạt được trên bước đường tiễn tới quả vị A-la-hán, 
không có một chứng cứ lịch sử nào được chứng minh. Kết quả là, ghi chép về những 
đóng góp của nữ giới Phật giáo giờ chỉ còn lại trong những nhân vật văn học của 
Trưởng Lão Ni Kệ. 

Vai trò của những người phụ nữ Ấn Độ thuở xa xưa, những người đã theo 
truyền thống Phật giáo vượt thời gian, giờ được xác định chủ yếu bằng cách phân tích 
các nhân vật nữ nồi tiếng trong các tác phẩm văn học hoặc những giới luật được ghi lại 
trong kinh điễn, và như thế là đã lướt qua những phụ nữ “thật”, đến nỗi mà sự bảo hộ 
và những đóng góp nhằm xiên dương Phật giáo của họ hầu như không được đề cập tới. 
Đây là một khiếm khuyết lớn trong lịch sử Phật giáo. 

Chính vào thời kỳ Maurya, Phật giáo nỗi lên như một tôn giáo riêng biệt với 
tiềm năng phát triển lớn lao. Hoảng đề A Dục khởi đầu truyền thống khắc các bản kinh 
văn, một truyền thống đã trở nên rất phổ biến tại Ấn Độ sau đó. Ì Nhiều bia khắc của 
các thí chủ Phật giáo giúp chúng ta xây dựng một khuôn mẫu chính xác hơn đề có thê 
hiểu thêm về những tín đồ Phật giáo, đặc biệt là phụ nữ. Một cuộc khảo sát những bia 
khắc ra đời trong khoảng thời gian kéo dài từ thế kỷ thứ ba trước Công nguyên đến thế 
kỷ mười hai sau Công nguyên được phát hiện ở cao nguyên Deccanˆ” đã hé mở cho 
chúng ta thấy những đóng góp của hơn 300 phụ nữ, bao gồm cả nỉ giới và nữ Phật tử. 
Mặc dù sự đóng góp của tất cả những người phụ nữ này đều đáng chú ý, bài tham luận 


nảy sẽ tập trung khắc họa một vải người phụ nữ xuất cách thuộc những giai tầng xã hội 


khác nhau trong xã hội Ân Độ cổ đại những thế kỷ đầu sau công nguyên, những người 
đã góp phân rất lớn cho việc truyền bá đạo Phật. 

Một dòng khắc trên cột trụ A Dục nỗi tiếng ở Allahabad có nhắc đến Karuvaki, 
thứ hậu của hoàng đề A Dục.” Bà là nữ Phật tử đầu tiên mà tên tuôi được nhắc tới rõ 
ràng trong các bia khắc Ấn Độ. Bia khắc này, cả về mặt hình thức lẫn nội dung, là một 
chiếu chỉ vua ban xuống lệnh cho các quan đại thần ghi chép lại việc cúng dường của 
nàng. Bia khắc này vì thế được gọi là “Sắc lệnh Cột trụ Hoàng hậu”. 

Nhiều phong cách kiến trúc khác nhau xuất hiện với sự lan truyền của Phật giáo 
và sự phát triển thương mại mạnh mẽ giữa Deccan và thế giới phương Tây bắt đầu vào 
thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Những kiến trúc này bao gồm các bảo tháp, chùa 
chiền với cầu trúc vòm, các tịnh xá trong các dãy núi Sakyadri tại Karle, Bhaje, Nasik, 
Junnar và các địa điểm khác. Sự cân thiết phải có nơi thờ phụng và chỗ ở cho chư tăng 
ni đã dẫn đến sự tăng trưởng nhanh chóng của các phong cách kiến trúc nảy. Các bia 
khắc cho chúng ta biết rằng những thành tựu kiến trúc đã đạt được là nhờ một phần 
vào các khoản cúng dường của nhiều phụ nữ thuộc các giai tầng xã hội khác nhau. 
Chúng ta có thê thấy răng các vị hoàng hậu, cư sỹ, nữ tu và thậm chí cả những kỹ nữ 
hạng sang cũng đóng góp theo khả năng tài chính của mình. Bảo tháp Sanchi tuyệt đẹp 
ra đời nhờ sự đóng góp của 87 tín đồ nữ. Trong số này chỉ có một người, Vakalaye 
Devi, đường như là một phụ nữ hoảng gia; những người còn lại gồm 36 ni cô và 50 nữ 
cư sỹ. Sondegve, vợ của Siharakhita,° Naga, vợ của Kamdadi Gamiya Sethin (một 
thương nhân từ thị trần Kandadl); Gharim Sijha, một phụ nữ nội trợ sống tại 
Virohakata; Sangharakshita, các nữ đệ tử” của Yasila" và tỳ-kheo ni Kadi đến từ 
Ujjaini” nằm trong số những vị ni và nữ cư sỹ đã cúng đường mà tên tuổi được ghi 
khắc tại Sanchi. Tổng số nữ thí chủ được xác định thuộc hoàng tộc là 35, ít hơn nhiều 
so với con số nữ thí chủ cư sỹ 210 vị và 87 ni cô, điều này cho thấy cơ sở bảo trợ 
mạnh mẽ nhất của Phật giáo thời kỳ ấy là tầng lớp nào. 

Một số bia khắc cho chúng ta thấy được tình hình kinh tế của thời đại đó cũng 
như tài kinh doanh của một nữ cư sỹ có tên là Vishnudatta, người đã lên kế hoạch và 
đầu tư tiền cúng dường của Tăng đoàn để sinh lời, làm lợi cho Tăng đoàn khoảng 
1,700 năm trước. Vishnudatta Shakanika là con gái của Saka Agnivarman và là vợ của 


Ganapaka (nghĩa đen của từ này là “kế toán”) Rebhila, và là mẹ của Ganapaka (cũng là 


một kế toán!). Trong hang số 10 ở Nasik, một người tên là Vishnuvarman được ghi 
nhận là có đóng góp tiền để ủng hộ Phật pháp '? vào năm 258 sau công nguyên. '' Các 
khoản tiền này được cúng dường để lo việc thuốc men cho những vị tăng bị bệnh trong 
cộng đồng các vị tăng từ mọi nơi đến tu tập tại thiền viện núi Trirasmi.'” Từ khoản 
tiền này, Vishnudatta đầu tư hơn 3500 karshapana : 1000 karshapana với phường 
nghề của Kularikas, 2000 karshapana với phường nghề của Odayantrika, 500 
karshapana với phường nghề của (ở đây bị tên bị mất), và một số tiền nữa với phường 


* Thật thú vị khi biết rằng Vishnudatta đã đầu tư với những 


nghề của Tilapippaka.' 
phường nghề như Kularika (làm đồ gồm), Tilapippaka (bán dầu), Odayantrika (chế tạo 
thiết bị thủy lực), vân vân. Tiền lãi từ những món đầu tư này được chuyên tới Tăng 
đoàn. ` 

Bia khắc Lavanika tại Động số 75 tại Kanheri '“ được xác định niên đại vào đầu 
thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên. Bia khắc thú vị này ghi lại hai khoản cúng đường của 
Lavanika tại hai nơi khác nhau, một là các hang động Kanheri và hai là Tỉnh xá 
Ambalika gần thành phố cảng cổ đại Kalyan.'” Lavanika là vợ của một ưu-bả-tắc tên 
là Sethi Achala quê ở Kalyan. Cô cúng dường hang động, bể chứa, và một bề tắm đề 
hồi hướng cho gia đình mình. Khoản cúng dường thứ hai được ghi chép lại là 300 
karshapana dành cho các vị tăng tại Tỉnh xá Ambalika. Khoản tiền này được cúng để 
may y cho các vị tăng sống ở đây. 'Ÿ Vị trí của tịnh xá này được ghi rõ trong bia khắc là 
“sần Kalyan”, nhưng vị trí chính xác của tỉnh xá này vẫn chưa được xác định. Vì 
Kanheri là một nơi nổi tiếng, rõ ràng là Lavanika đã chọn để khắc lại khoản cúng 
dường của cô cho Tỉnh xá Ambalika để nhiều tín đồ biết đến tinh xá này. Bia khắc tại 
hang động số 32 tại Kanheri đề cập đến một tu viện khác gần Kalyan. Bia khắc Brahmi 
này được xác định niên đại vào thế kỷ thứ hai sau Công nguyên. Một thương gia tên là 
Dharma, Kaliyanaka (cư dân thành Kalyan và là con trai của Sivamitra) cùng với 
Budhaka và toàn thể gia đình người này cúng dường một ngôi nhà, hai căn hộ, và một 
phòng ăn cho một tịnh xá tại Kalyan trong một khu vực có tên gọi là 
Gandharikabhani. ” Vào những thế kỷ đầu tiên sau Công nguyên, do hoạt động kinh 
doanh phát triển hưng thịnh, nhiều người Tây Á và các cộng đồng thương gia Hy Lạp 
— La Mã đã đến định cư tại Tây Ấn. Các bia khắc cho thấy nhiều người phụ nữ gốc 
nước ngoài đã theo đạo Phật trở thành những Phật tử thuần thành. 


Không giống như Kanheri, nơi một số lượng lớn các thí chủ xuất thân từ thành 
Kalyana, tại Karle phần lớn các thí chủ là cư dân thành Dhenukakta. Nhiều người 
trong số này là những người Yava””, cũng là những tín đồ Phật giáo. Chùa vòm kỳ vỹ 
tại Karle”! có ghi lại khoản cúng dường của Mahamata, vợ của (tên bị mờ mất) quê ở 
Dhenukakata, được khắc trên cột trụ thứ mười hàng bên trái.”” Có khả năng Mahamata 
là người gốc Hy Lạp, vì những khoản đóng góp của các thí chủ là cư sỹ nam người Hy 
Lạp cũng được ghi lại ở cột trụ này. 

Ngoài ra còn có những bia khắc ghi lại sự tồn tại của các thí chủ là nữ tu. Theo 
giới luật Phật giáo, các tu sỹ khổ hạnh không thê sở hữu tài sản, vì vậy rất có thể họ đã 
tích lũy kinh phí để xây rường và cột chùa băng cách đi hóa duyên. Không nghi ngờ 
gì, họ được phép làm điều này, vì việc làm này có mục đích đúng đắn.” Kết quả là, 
các khoản đóng góp của một số lượng lớn các nữ tu đã được ghi nhận ở nhiều nơi 
thiêng liêng. Điều này làm nỗi bật sự khác biệt giữa các nữ tu sỹ dòng Jain và những 
nữ tu sỹ Phật giáo. Các bia khắc cho thấy, mặc dù các nữ tu Jain có gây ảnh hưởng đến 
một lượng lớn các tín đỗ khuyến khích họ đóng góp cho các công trình tôn giáo, điều 
này được ghi lại rõ ràng trong các bia khắc về các khoản đóng góp, những nữ tu sỹ 
Jain hiễm khi được ghi nhận là thí chủ chính. Ngược lại, các nữ tu Phật giáo như mi cô 
Pavatika Ponakisana”” và Tỳ-kheo ni Damila”” được ghi nhận là đã đóng góp tại các 
địa điểm khác nhau. 

Văn học Phật giáo có kê về nhiều kỹ nữ là những Phật tử thuần thành. Trưởng 
Lão Ni Kệ có kể về hai kỹ nữ, cũng là hai chị em Vimala và Sarama. Amrapali là một 
kỹ nữ nối tiếng cư trú tại Vaisali, thủ phủ của nước Cộng hòa Vriji. Việc những kỹ nữ 
bảo trợ Phật pháp trở thành một truyền thống kéo dài nhiều thế kỷ. Một bia khắc tại 
Sannati” có niên đại được xác định vào thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên có nhắc đến 
một vũ nữ có tên là Govidasi“”. Vũ nữ này đã cúng dường đề xây hành rào vây quanh 
một tịnh xá. Một bia khắc khác từ Sannati cùng một niên đại với bia khắc trên có nói 
đến một vũ nữ khác có tên là Aryadasi”Ÿ, con gái của Nadiya Guda và Nati Valuki, đã 
cúng dường đề xây phòng đón khách tại một tinh xá. 

Nhìn chung, câu chuyện về lịch sử Phật giáo sẽ không đây đủ khi chúng ta 
không hiểu về đóng góp của những nữ tín đồ đầy khả năng và tự tin. Mặc dù những 


người phụ nữ này sông trong các khoảng thời gian, các khu vực địa lý và thuộc vê các 


tầng lớp xã hội cũng như có điều kiện kinh tế khác nhau, họ có một điểm chung: một 
sự thấm thấu sâu sắc và sự tha thiết hết mực đối với những lời dạy của Đức Phật. 


Dịch giả: Sc Viên Ngạn 


CHÚ THÍCH 


' http://wcd.nic.in/stat/pdf 

* Trưởng Lão Ni Kệ, hay Therigatha, được kìm thấy trong Tiểu Bộ Kinh, một tập hợp các bản 
kinh nhỏ trong Tạng Kinh. Trưởng Lão Ni Kệ gồm 73 bài thơ, được sắp xếp thành 16 chương. 
Ỷ A Dục là một vị hoàng đề của triều đại Maurya của Ấn Độ. A Dục Vương cai trị gần như tất 
cả tiêu lục địa Án Độ từ 269 đến 232 trước Công nguyên. 

? Về mặt địa lý, Deccan là một cao nguyên lớn giáp Biển Á Rập về phía tây và vịnh Bengal 
dưới sông Narmada về phía đông. Khu vực này được gọi là Dakshinapatha trong tiếng Phạn. 

` Biên niên sử của Viện Nghiên cứu phương Đông Bandharkar, cuỗn 34, tr. 30; Corpus 
TInscroptionum Indicarum Tập hợp các Bia khắc Ấn Độ I-II-VI-B, p. 159. 

® Epigraphia Indica Nghiên cứu các bia khắc Ấn Độ 10, P. 27,N. 1171. 

† Lịch sử tạng Luận Phật giáo II-1, p. 272. 

Š Enpigraphia Indica Nghiên cứu các bia khắc Ấn Đội 10, p. 33, n. 245 

? Tbid., p. 31, n. 226 

° Epigraphia Indica 10, tr. 127, và Epigraphia Indica IƯ, tr. 114 

' Bản bia khắc được xác định niên đại vào triều vua Ishvarasena dòng tộc Abhrra. 


° Tập hợp các bia khắc Ấn Độ Corpus Inscroptionum Indicarum 4, tr. 114. 


* Karshapana là loại tiền xu đúc từ bạc, mỗi xu nặng khoảng 34 grain. Loại tiền karshapana 
được nói đến ở đây có lẽ là loại tiền ksbz/rapas miền Tây Ấn dường như đã lưu hành tại Tiểu 


bang Maharashtra trong thời cai trị của dòng tộc Ahbiras. 


'* Tập hợp các bia khắc Ấn Độ Corpus Inscriptionum Indicarum 4, p. L14 và Nghiên cứu các 
bia khắc Ấn Độ 10, số 11317, tr. 127. 

lồ Nghiên cứu các bia khắc Ấn Độ 10, tr. 127 

'* Các hang động Kanheri là một quần thể di tích nằm ở phía bắc của Borivalion ở phía tây 
ngoại ô thành phố Mumbai. Những hang động này được xác định niên đại vào thế kỷ thứ nhất 
trước Công nguyên đến thế kỷ thứ chín sau Công nguyên. Tổng cộng có 109 hang động được 
khoét sâu vào núi đá bazan. 

'” Kalyan cách Mumbai 53km về phía đông bắc. 

!8 Các bia khắc Kanheri, tắc giả Ghokhale Shobhana, tr. 98-101. Sự tỒn tại của các tu viện 
dọc các tuyến đường thương mại cổ đại không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. 

'? Nghiên cứu các bia khắc Ấn Độ 10, tr 102, n. 998. Theo Shobhana Gokhale, 
Gandharikabhami là một khu định cư của người Hy Lạp tại thành phố cổ Kalyan. Thậm chí 
ngày nay vẫn còn một dòng sông nhỏ có tên gọi là Gandhari, một nhánh của sông Kalu, gần 
Kalyan. Khu vực xung quanh cũng được gọi lại Gandhari. 

“° Không có sự nhất trí về nguồn gốc dân Yava. Có những phỏng thuyết khác nhau về quê gốc 
của họ, có thể là khu vực từ lonia qua Tây Á. 

“' Chùa mái vòm này có từ thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên và là một trong những chùa 
đẹp nhất loại này so với những hang động Phật giáo cô xưa. Chùa gồm một bảo tháp lớn và 
37 cột được trang trí lộng lẫy. Một bia khắc dựng ở chùa ghi rằng đây là hang động tuyệt vời 
nhất toàn cõi Diêm phù đề, và rằng chùa được xây bởi Bhatapala, người cho vay lãi xứ 
Vaijayanti. Những hang động này nằm cách Mumbai 1 14km. 

s Nghiên cứu các bia khắc Ấn Độ 7, tr. 52 và 83-84. 

3 Nghiên cứu bia khắc Ấn Độ 10, tr. 369. 

®[bid, tr. 105, n. 1006. Danh vị khác của Ponakiasana, /her¿ (trưởng lão ni), cho thấy phâm 


bậc của Ni sư trong tăng đoàn. 


® Ibid.. tr. 106, n. 1013. Cả hai vị ni đều cúng dường tại Kanheri. 

*° Sannati là một làng nhỏ bên bờ sông Bhimain Chitapurtaluk nằm ở quận Galbarga phía bắc 
tiểu bang Karnataka. 

““I. K. Sarmma và J. V. Rao, Những bia khắc Bhrami đâu tiên ở Sannaii, (Nhà xuất bản 
Harman, New Delhi, 1993). 


?8 Jbid. 


CHÂN DUNG PHỤ NỮ PHẬT GIÁO Ở TANGERANG 


Venita Tanusuwito 


Người Trung quốc theo Phật giáo đã sống ở Tangerang, Indonesia từ đầu thế kỷ 
17. Trong giai đoạn giữa thế kỷ 17 và thế kỷ 18, họ sống tập trung đọc theo dòng sông 
CIsadane, ở khu buôn bán kinh doanh của Tangerang, nay thuộc tỉnh Banten. Từ đó, 
nhiều người chuyển đến khu ngoại ô ở những khu vực khác của Tangerang, như 
Sewan và Kampung Melayu. Vì những người này đã sống ở Tangerang lâu đến sáu 
hay bảy thế hệ, họ đã thích nghỉ với nên văn hóa của địa phương. Phần lớn thậm chí 
không còn nói hay hiểu được tiếng Trung quốc. Hôn nhân pha trộn giữa hai nền văn 
hóa thường xảy ra, và biểu hiện rõ trong ngoại hình của họ, vốn không còn giống 
người Trung quốc bản xứ. Cộng đồng người Trung quốc này được đặt tên giễu là Cin 
Ben (Cina Benteng). Nhiều người trong số họ sống trong nghèo khổ. Họ buôn bán 
nhỏ, làm nông hay đánh cá. Chỉ có một số rất ít thoát khỏi nghèo nàn và thành lập 


những cửa hàng hay công ty nhỏ. 
Phụ nữ Cin Ben 


Phụ nữ trong cộng đồng Cin Ben và con cái của họ sống rất nghèo khổ. Nhiều 
người thất học và vì vậy chỉ có thể làm những công việc phụ. Do thiếu chuyên môn, 
họ chỉ có thể giặt giữ, bán hàng rong, hay phụ giúp chồng trong công việc đồng áng. 
Phụ nữ trong cộng đồng này cũng phải lo kinh tế gia đình. Thực tế thì có nhiều phụ nữ 
còn phải làm việc cực nhọc hơn cả chồng họ để kiếm tiền. Nhưng dù họ có siêng năng 
đến đâu, thì những công việc họ làm cũng không đủ để đắp đổi qua ngày. Lương họ 
quá thấp đến nỗi không đủ tiền chợ, đừng nói đến việc cho con cái học hành. Kết quả 


là con cái của họ cũng bị thât học, và nghèo nàn như cha mẹ chúng. 


Hoàn cảnh của họ còn tệ hơn vì họ không có quyên hay phương tiện đề tiêp cận 
và nhận sự trợ câp của chính phủ. Nhiêu người không có giây tờ tùy thân đê chứng 
minh họ là công dân Indonesia và vì vậy không có cả thẻ căn cước. Điêu này khiên họ 


không thể làm giấy khai sinh, bảo hiểm sức khỏe cho người nghèo và những giấy tờ 


khác. Hiện nay, tình hình có phần nào khá hơn cho thế hệ trẻ, vì nhiều người trong độ 


tuôi này đã có giây tờ chứng thực là công dân của Indonesia. 


Nhiều gia đình vẫn còn phân biệt đối xử với con gái khi bàn đến chuyện cho đi 
học cao hơn. Nhiều cha mẹ vẫn ưu tiên việc học cho con trai hơn là con gái. Con gái 
thường chỉ học đến cấp I hay cấp II. Không có trình độ văn hóa và không có chuyên 
môn, nhiều phụ nữ lập gia đình khi còn rất trẻ. Theo truyền thống, cha mẹ cũng 


thường thúc đây con gái lấy chồng sớm. 


Ước định nhu cầu 


Phụ nữ trong cộng đồng Cin Ben rất cần sự trợ giúp. Họ cần được đảo tạo để 
thu thập và nâng cao chuyên môn, như học nấu ăn, thủ công, hay nông nghiệp. Sự 
thiếu giáo dục và chuyên môn khiến họ không thể có đời sống sung túc. Một vài tổ 
chức địa phương cũng đã cố găng tổ chức dạy nghề, nhưng chỉ thỉnh thoảng chứ 
không thường xuyên. Cần có những chương trình đào tạo dài hạn để đem lại hiệu quả 
thực sự trong viẹc cải thiện đời sống cho phụ nữ. Việc đào tạo này không chỉ bao gồm 
những kỹ năng thực tế như làm bánh hay may vá, mà còn tính đến nhận thức xã hội và 
giới tính. Những người trong cộng đồng này không hề có một kế hoạch cụ thể nào cho 
tương lai của họ. Họ chỉ sống cho hôm nay và không hè nghĩ đến ngày mai. Nguyên 


nhân không chỉ là do nghẻo đói, mà còn do lôi nhận thức của họ nữa. 


Như mọi người vẫn công nhận, phụ nữ có ảnh hưởng lớn trong gia đình. Vì 
việc giáo dục trong gia đình thường là trách nhiệm của phụ nữ, nên việc phụ nữ được 
giáo dục là rất quan trọng. Chỉ những người phụ nữ có giáo dục mới có khả năng dạy 


con tôt. 


Điêu này cũng có nghĩa chúng ta cân chú ý hơn đên việc giáo dục cho các em 
gái. Con gái không nên bị đôi xử phân biệt, mà cân có được sự giáo dục tôt như con 
trai. Tương lai chính là ở thê hệ trẻ. Việc giáo dục tôt hơn cho trẻ em sẽ đem lại những 


thay đồi to lớn cho thế hệ mai sau. 


Một chương trình tốt cần bao gồm những khóa đảo tạo trong nhiều chuyên môn 
nghề nghiệp và kỹ năng khác nhau. Những hội thảo về quyền hợp pháp cần được tổ 
9 


chức đê cung câp cho cộng đông những kiên thức cân thiệt vê quyên lợi của họ với tư 
cách là công dân, đặc biệt là với phụ nữ. Và điêu quan trọng nhât là cộng đông cân 
thức tỉnh khỏi giâc ngủ dài và tin tưởng răng với sự nỗ lực, bât châp mọi khó khăn, họ 


sẽ có được một đời sông tốt đẹp hơn. 


Dịch giả: Sc Liễu Pháp 


SAKYADHITA: BIỀÊN THÙY NỚI RỘNG CỦA NỮ GIỚI PHẬT 
GIÁO VÀ SỰ KẾT NÓI TOÀN CÂU 


Sự cô Nhự Nguyệt 


Người ta thường nghĩ, nữ giới chỉ có khả năng tự tu chứ không có khả năng 
đảm đương những Phật sự lớn lao, làm vẻ vang cho Phật pháp. Nhưng trái lại, ngày 
nay chúng ta thấy nữ giới đã và đang với chí khí mạnh mẽ cương quyết đứng ra lãnh 
một nhiệm vụ, cùng với chư tăng chia sẻ gánh nặng, đào tạo ni tài, để duy trì đạo 
nghiệp của Đức từ phụ, thật là điểm son đáng ghi vào trang sử mới của Phật giáo 


đương đại. 


Lịch sử cho thấy rằng nữ giới Phật giáo có mặt trong từng giai đoạn và có 
nhiều đóng góp cho việc phát triển của Phật giáo nói chung và cho dòng dõi ni chúng 
nói riêng. Tuy nhiên vẫn còn một số nữ tu sĩ ở các nước chưa được phát triển cũng 
như chưa được biết đến nhiều. Sakyadhita xuất hiện như một biên thùy nới rộng cho 
việc hòa nhập với nữ tu Phật giáo toàn cầu. Điều này khẳng định vị trí không chỉ của 


nữ giới mà của Phật giáo trên toàn thê giới nói chung. 


Hội nghị Sakyadhita lần thứ 12 được tô chức tại Bangkok. Đây là cơ hội để nữ 
giới Phật giáo toàn cầu nhìn lại những công tác Phật sự và các hoạt động xã hội đã 
cống hiến tại mỗi quốc gia của mình trong hai năm qua. Đồng thời đây cũng là dịp để 
những người con gái dòng họ Thích cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm trong sự 
nghiệp hoăng pháp lợi sanh, lợi đạo ích đời cũng như khăng định vị trí vai trò của nữ 
giới nói chung và ni giới nói riêng đối với đất nước mà mình đang sinh sống và trên 


trường quôc tê. 


Đề tiếp nói truyền thống phụ nữ Phật giáo, nhất là nhờ vào biên thùy nới rộng, 
mạng lưới toàn cầu của Sakyadhita, nữ giới Phật giáo trong thời hiện đại đã, đang và 
sẽ thê hiện tải năng qua những vị trí vai trò trên nhiều lãnh vực khác nhau, điển hình 
qua các hoạt động của Sakyadhita. Tham luận này sẽ tập trung vào: (1) Con đường 
toàn cầu đến với Sakyadhita; (2) Sự phát triển không ngừng của Sayadhita; (3) những 
điểm yếu hiện tại và triển vọng tương lai của Sakyadhita. 


11 


1. Con đường của Nữ giới Phật giáo toàn cầu đến với Sakyadhita: 


Sakyadhita bao gồm mọi người đến từ nhiều giai cấp với nhiều bối cảnh văn 
hóa, tôn giáo và chủng tộc. Bản thân tôi đã chứng kiến tính bao hàm của Sakyadhita 
trong việc bao hàm tất cả các truyền thống - truyền thống nguyên thủy, đại thừa và 
kim cương. Nữ giới từ nhiều truyền thống Phật giáo đến với nhau rất dễ dàng bất kế 
sự khác biệt liên quan đến sự giải thích giáo lý của đức Phật. Đây là sự phát triển rất 
thú vị trong lịch sử Phật giáo. Những hội nghị của Sakyadhita là những buổi họp cộng 
đồng Phật giáo thu hút các tỳ kheo ni và nữ cư sĩ, và cả một số tăng sĩ và nam cư sĩ, 
bên cạnh các tín đồ của các tôn giáo khác. Những hội nghị này là những mốc lịch sử 
quan trọng. Nó là bằng chứng về một hiện tượng đặc sắc đang diễn ra trong thế giới 
Phật giáo, đó là sự đóng góp của các bậc nữ lưu tiền bối cũng như tiềm năng của con 
cháu họ trong Phật giáo. Nữ giới Phật giáo nên ý thức về trách nhiệm của mình trong 
việc thực hiện một trong những lời dạy quan trọng của đức Phật, đó là truyền bá chánh 
Pháp vì lợi ích và hạnh phúc của loài người. Điều đáng chú ý là trong nhiều thế kỷ, 
tiềm năng này chưa được sử dụng. Giờ đây, tôi nhận ra rằng: khi cùng đến với nhau và 
cùng chia sẻ, thảo luận nhiều phương cách, phụ nữ có thể đến với nhau ko chỉ dạy 
pháp mà còn thực hiện những hoạt động để cải thiện hoàn cảnh con người trên phạm 
vi toàn cầu của cả các tì kheo ni cũng như nữ cư sĩ trên tinh thần “đừng dừng lại, hãy 


tiên vê phía trước.” 


Tôi xin được mở đầu tham luận của mình băng câu chuyện về con đường đến 
với Sakyadhita của tôi. Năm 1999, sau khi kết thúc hai năm chương trình thạc sĩ Phật 
học, tôi trở thành thí sinh nghiên cứu sinh của Đại học Delhi. Trong thời gian này, tôi 
cùng với một nhóm 8 sư cô Việt Nam đi nghe Ni sư Karma Lekshe Tsomo thuyết 
giảng tại Đại học New Delhi. Sau buổi thuyết giảng, ấn tượng với những thân hình 
nhỏ nhắn nhưng rất năng động của nhóm ni sinh Việt Nam, Ni sư Tsomo đã tiếp xúc 
trò chuyện và làm quen. Rồi Ni sư Tsomo mời chúng tôi tham dự Hội nghị Sakyadhita 


lần thứ 6 tại Lumbini, Nepal được tổ chức một năm sau đó. 


Sự tiếp xúc lần đầu tiên của tôi với Sakyadhita là Hội nghị Quốc tế Sakyadhita 
lần thứ 6 ở Nepal. Sau khi nghe những bài thuyết trình về tư tưởng, những người tham 
dự hội nghị được yêu cầu vẽ tư tưởng của mình lên trang giấy được phát đến từng 


12 


nhóm. Thật vui làm sao khi nhìn thấy hàng trăm người con gái của Phật cặm cụi vẽ 
lên những bức tranh của chính mình. Có những bức tranh vẽ nụ cười. Có những bức 
tranh vẽ lên những người con gái của hội Sakyadhita tay năm tay trong một vòng tròn 
thế giới lớn. Có những bức tranh chứa chan đạo tình với những tịnh thất đơn sơ bằng 
tranh nhỏ, xinh xắn năm trên đồi thông, lác đác có chiếc lá rơi, vài cô ni nhỏ cắp sách đến 
trường khi ông mặt trời vừa ló rạng. Có những bức tranh hồng lên những trái tim đầy 
nhiệt huyết của các thành viên đang móc vào nhau thành một tràng hoa xinh xắn được 
dâng lên cúng đường 10 phương chư Phật. Có những ni vượt cả đôi núi vực sâu để tiến 
đến vùng Hymalaya cùng tham gia hội nghị lần này. Ôi, muôn màu muôn sắc dễ thương 
vô cùng! Một thế giới mới, một chân trời mới như vừa mở ra trước mắt tôi. Con đường 
dưới chân tôi bước dường như rộng lớn thêm ra rất nhiều. Tôi thấy mình thật nhỏ bé 
trước bao nhiêu giáo sư, học giả, diễn giả, nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học, các 


viện nghiên cứu, các tô chức .... 


Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với Sakyadhita khiến tôi không thể nào quên 
được. Sự tiếp xúc với Sakyadhita đã mang lại sự khích lệ vô cùng to lớn cho sự 
nghiệp tu học của tôi. Tôi không ngừng cố găng đề có thể đến với Sakyadhita và tham 
gia các hội nghị của Sakyadhita để học hỏi từ khối kiến thức mênh mông của học giả, 
tu sĩ, những cao tăng ưu tú đại diện cho tỉnh thần Phật giáo: từ bi, vị tha và những nhà 
tu thiền xuất chúng. Bốn năm sau, tại Hội nghị Sakyadhita lần thứ 8 ở Seoul, tôi có 
tham gia báo cáo tham luận với tựa đề “Giáo dục ni giới Việt Nam thời hiện đại” và 
đã được đánh giá cao. Những nỗ lực của tôi đã bắt đầu có kết quả; Sakyadhita và 
những gì nó đem đến cho tôi là một yếu tố quan trọng trên con đường trở thành một 


nghiên cứu sinh và một người tu hành Phật giáo của cá nhân mình. 


Cũng như tôi, nhiều nữ tu sĩ trẻ khác không có điều kiện phát triển việc tu học 
và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn đồng tu cũng được chào đón trong vòng tay rộng 
mở của Sakyadhita. Đối với tất cả chúng tôi, Sakyadhita thực sự là một biên thùy nới 
rộng của tín đồ Phật giáo toàn thế giới. 

Khi Hội nghị Sakyadhita lần thứ 11 được tô chức tại Việt Nam, Sakyadhita đã 
được mở rộng tới mức có thể bao gồm trong đó cả các vị ni thất học ở những vùng sâu 
vùng xa, ở những vùng tuyết đóng băng mà trước đó thế giới chăng hề biết tới. Quả 


13 


thật, đối với rất nhiều tín đồ Phật giáo, Sakyadhita là một bước ngoặt trong cuộc đời 
họ, đưa họ từ không có tiếng nói đến có tiếng nói, từ bóng tối đến ánh sáng. Tôi đã nói 
chuyện với nhiều chị em, hỏi họ xem Sakyadhita đã thu hút họ như thế nào. Một số 
câu trả lời mà tôi nhận được, tôi xin trích dẫn, “Việc gặp gỡ trực tiếp nhiều tu sĩ lớn 
khiến tôi tin tưởng hơn vào tiềm năng tâm linh của chính mình”, “Các giảng sư như 
Ni sư Tenzen Panlmon và Ni sư Karma Lekshe Tsomo đã khơi nguồn cảm hứng cho 
tôi rất nhiều. Họ là những người thực sự từ bi và không phân biệt. Giàu hay nghèo, có 
học hay thất học, họ đều mở rộng lòng với tất cả. Họ làm việc không mệt mỏi để giúp 
phát triển tiềm năng của nữ giới, trao cho họ chìa khóa để họ có thể bước tiếp và tiễn 


kêu 


lên. 


Nhân đây, tôi cũng muốn nói thêm về Ni sư Karma Lekshe Tsomo đáng kính, vì 
bản thân tôi đã được khơi nguồn cảm hứng rất nhiều từ nhân cách vĩ đại này. Tôi không 
thể tưởng tượng sự nghiệp tu học của tôi sẽ như thế nào nếu không được tiếp xúc với Ni 
sư. Ni sư khiêm tốn đến nỗi không cho phép tôi ca tụng ni sư khi tôi nộp tham luận của 
mình nhưng tôi thực sự bị thôi thúc muốn được bày tỏ cảm xúc của mình nên đã nhất 
định phải giữ lại những dòng này. Tôi muốn nhân cơ hội này bảy tỏ lòng biết ơn sâu sắc 
tới Ni sư. Tôi đã chứng kiến nhiều đêm Ni sư không ngủ để làm việc vì sự thành công của 


các hội nghị Sakyadhita và vì tương lai tốt đẹp hơn cho nữ giới Phật giáo khắp năm châu. 
2. Sự phát triển không ngừng của Sakyadhita 


Hội nghị Sakyadhita lần thứ nhất năm 1987 ở Bodgaya lần đầu tiên đã họp mặt 
các nữ tu sĩ và cư sĩ Phật giáo trong suốt 2500 năm Phật lịch. Hội nghị đã họp mặt các 
nữ Phật tử, những người trước đó sống cuộc đời biệt lập trong cộng đồng nhỏ của 
mình và không được gặp gỡ Phật tử thuộc các truyền thống khác. Mặc dù trọng tâm 
của hội nghị Sakyadhita lần thứ nhất là về nữ tu sĩ Phật giáo, nhưng Sakyadhita đã 
luôn mang tính bao hàm từ đó đến nay. Mọi người đều được mời đến dự hội nghị về 
nữ tu sĩ Phật giáo lần đầu tiên này, không phân biệt giới tính, địa vị xã hội, tôn giáo 
hay nguồn gốc xuất xứ. Tại hội nghị Sakyadhita lần này và nhiều hội nghị Sakyadhita 
sau đó, chúng ta thấy mọi người đến từ châu Á cũng như từ các nước phương Tây 
năm tay nhau nồng âm và thân thiết, điều mà chúng ta không thể nào thấy trong thời 
kỳ trước đó với ảnh hưởng sâu đậm của chủ nghĩa thực dân. Quả thực, chính sức 


14 


mạnh của truyền thống tâm linh Phật giáo đã phá vỡ mọi ranh giới và kết nối mọi 


người với nhau. 


Sáu năm sau hội nghị Sakyadhita lần thứ nhất, Sakyadhita tổ chức hội nghị lần 
thứ 3 tại Colombo, Sri Lanka. Sự kiện này đã đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử 
Phật giáo Sri Lanka. Sau hơn một ngàn năm vắng bóng, ni bộ Phật giáo Sri Lanka đã 
được tái thiết lập, được khơi nguồn cảm hứng bởi Sakyadhita và nhiều nữ tu sĩ và Phật 
tử dũng cảm tham dự hội nghị. Hiện nay, có hơn 500 nữ tu sĩ được thọ giới đầy đủ ở 
đất nước này và một trung tâm đào tạo Sakyadhita địa phương cho nữ tu sĩ ở 


Colombo, là dẫu hiệu về sự phát triển đáng kế của Sakyadhtta. 


Năm tháng trôi qua, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng Sakyadhita, theo 
kế hoạch, đã tổ chức thành công II hội nghị quốc tế tại các quốc gia khác nhau. Xin 
nêu ra một ví dụ, vào năm 2006, Sakyadhita đã phá vỡ ranh giới tôn giáo và văn hóa 
đề tổ chức hội nghị lần thứ 9 tại Malaysia, một đất nước Hồi giáo, vả bằng việc làm 
đó đã thúc đây sự đối thoại tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn hóa, tạo 


nên sự đa dạng tôn giáo cũng như sự hòa đông quôc tê. 


Vào năm 2009, Sakyadhita tô chức hội nghị lần thứ I1 tại Việt Nam. Với 3000 
nữ giới Phật giáo tham dự, đây là hội nghị lớn nhất trong lịch sử Sakyadhita”. Tại hội 
nghị này, có tới 3000 nữ giới Phật giáo, bao gồm cả nữ tu sĩ và cư sĩ, cùng họp mặt để 
chia xẻ, học hỏi và trau đổi với nhau. Điều này phản ánh sức hút ngày một lớn của 
Sakyadhita như một tô chức và nhiều lợi ích “thiết thực” mà Sakyadhita mang lại. 
Hôm nay khi tôi đang phát biểu tại đây, có tới 70 người Việt tham dự phía dưới cũng 


phản ánh tầm ảnh hưởng to lớn của Sakyadhita ở đất nước chúng tôi. 


Hiện tại, ngay cả khi Phật giáo phải đối mặt với nhiều thử thách như sự dịch 
chuyên của các truyền thống Phật giáo toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực của sự khủng 
hoảng kinh tế thế giới, các thiên tai ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người, nhưng 
Sakyadhita vẫn thu hút sự tham gia của hàng trăm học giả nữ, các nhà nghiên cứu, tu 
sĩ và cư sĩ từ nhiều nước trên thế giới. Họ đến với nhau đề thảo luận về những vấn đề 
thời sự, những vấn đề là mối quan tâm của giới tri thức cũng như giới tu sĩ như vai trò 


của nữ giới trong xã hội hiện đại, khung cảnh hiện nay về cơ hội thọ giới đây đủ cho 


15 


nữ giới, những thách thức mà nữ giới Phật giáo hôm nay gặp phải, vai trò của nữ giới 


Phật giáo, quá khứ và hiện tại. 


Thế giới mà chúng ta đang sống hôm nay phải đối mặt với nhiều thách thức mà 
phần lớn những thách thức ấy được cho là vì sự xuống cấp của các giá trị đạo đức. 
Hơn lúc nào hết, thế giới và những người sống trong thế giới này cần phải khôi phục 
lại những giá trị tích cực của loài người như lòng từ bi bác ái, sự trung thực, bất tổn 
sinh, lòng vị tha, tỉnh thần yêu hòa bình. Thông qua các hội nghị thường xuyên của 
mình, sự hiện diện ngày một lớn mạnh của Sakyadhita trong thế giới hôm nay đã giúp 
khơi dậy sự yên ôn nội tại (inner peace) và những giá trị mà đức Phật đã dạy chúng ta 
nhiều thế kỷ trước đây. Trên thế giới hiện nay có 300 triệu nữ giới Phật giáo, đó là 
một lực lượng hùng mạnh đề có thể mang lại một thế giới tốt đẹp hơn. Nếu tất cả các 
phụ nữ này đoàn kết lại trong hoạt động xã hội từ bị thì họ có thể trở thành một lực 
lượng quan trọng cho sự biến đổi toàn cầu.” Trong bối cảnh này, Sakyadhita quả thực 
đã trở thành một sự kết nối tích cực ở cấp độ toàn cầu của nữ giới Phật giáo, nuôi 


dưỡng họ về học thuật cũng như tâm linh vì lợi ích của thế ĐIỚI. 


Việc các chi nhánh của Sakyadhita đã liên tục được thiết lập ở 10 nước ở Bắc 
Mỹ, châu Âu và châu Á là dấu hiệu của sự phát triển của Sakyadhita về mặt tổ chức. 
Một loạt các ấn phẩm — Sakyadhita: Những người con gái của Đức Phật (Sakyadhita - 
Daughters oƒ the Buddha) (1998), Các chị em sống biệt lập: Hai truyền thống Đạo 
đức tu viện cho Nữ giới (Sisters im Solitude: Two Traditions oƒ Monastic FEthics ƒor 
Women) (1996), Nữ giới Phật giáo Sáng tạo: Lội ngược Dong (Innovafive Buddhist 
Women: Swimming against the Stream) (2000), Kết nổi các Thể giới: Tiếng nói của 
Nữ giới Phật giáo các Thế hệ (Bridging Worlds: Buddhist Women s Voices across 
Generations) (2004), Ra khỏi bóng lôi: Nữ giới Phật giáo tham gia hoạt động Xã hội 
(Out oƒ the Shadows: Socially Engaged Buddhist Women) (2006), là một vài trong số 
các ân phâm của Sakyadhita — đã được giới thiệu đến độc giả của giới học thuật, xuất 
hiện trên các giá sách thư viện khắp thế giới. Điều này cũng phản ánh sự phát triển 


không ngừng của Sakyadhita. 


16 


3 —- Những điểm yếu hiện tại và triển vọng tương lai của Sakyadhita: 


Bên cạnh nhiều thành tựu lớn thì Sakyadhita vẫn còn những yếu điểm nhất 
định. Thứ nhất, từ khi được thành lập 24 năm trước đây, mặc dù Sakyadhita đã tạo 
điều kiện cho nữ giới từ các nước kém phát triển có thể tham dự hội nghị Sakyadhita 2 
năm I1 lần, và do đó đã tạo điều kiện cho họ tích cực góp phần giải quyết những vấn đề 
mà thế giới và nước họ quan tâm, tuy nhiên, các tham luận và báo cáo tại các hội nghị 
Sakyadhita chủ yếu mang tính lý thuyết và do đó không đáp ứng được nguyện vọng tu 
học của thế hệ ni trẻ. Một mặt, các hội nghị của Sakyadhita giúp đem lại uy tín cho 
việc nghiên cứu của nữ giới Phật giáo. Mặt khác, các ni trẻ mong muốn Sakyadhita 
nhân mạnh nhiều hơn vào sự thảo luận liên quan đến các vấn đề thực tế như sự thiết 
lập các trung tâm đào tạo mở rộng cho ni giới từ nhiều quốc gia khác nhau, việc cấp 
chỉ phí và hỗ trợ giúp cải thiện điều kiện sống và tu tập cho ni giới ở các quốc gia kém 


phát triền... 


Thứ hai, các hội nghị Sakyadhita được tô chức tại một nước đăng cai hai năm 
một lần tạo cơ hội cho nữ giới Phật giáo gặp gỡ và thảo luận về những thành quả họ 
đã đạt được trong hai năm qua. Tuy nhiên, những thảo luận hầu hết đều chung chung 
và không phù hợp với kinh nghiệm của phụ nữ ở các nước khác, có nghĩa là 
Sakyadhita không thực sự đưa ra những lời khuyên thực tiễn giúp thúc đây sự kết nối 
của nữ giới Phật giáo toàn cầu. Chắng hạn, Sakyadhita không cung cấp các khóa học 
ngắn hạn và dài hạn cho các ni trẻ từ các quốc gia khác nhau trên thế giới để họ có thể 
phát triển các kỹ năng mà họ cần, chăng hạn như kỹ năng tổ chức, quản lý sự kiện, 
lãnh đạo và nhiều kỹ năng khác — những kỹ năng mà mà nữ giới đương nhiên có thê 


vượt trội hoặc đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng của họ. 


Thứ ba, Sakyadhita cần tạo dựng nên tảng tài chính vững mạnh cho các hoạt 
động của mình. Sakyadhita cần tạo nên một mạng lưới các mạnh thường quân và hi 
vọng với sự ủng hộ của các mạnh thường quân này Sakyadhita có thể thiết lập các cơ 
sở kinh doanh đề Hội (Sakyadhita) và các chỉ nhánh của nó có thể có nguồn kinh phí 
ồn định. Điều này sẽ giúp các thành viên của Sakyadhita triển khai các chương trình 
nhằm ủng hộ và đảo tạo nữ giới Phật giáo trở thành những chuyên gia có năng lực 
trong nhiều lĩnh vực mà phụ nữ có thể nắm vai trò lãnh đạo. Nếu điều này có thể thực 


17 


hiện thì Sakyadhita sẽ không còn bị phụ thuộc về mặt tài chính; trái lại tổ chức này có 
thể giúp đỡ các hội viên hoặc tu sĩ khó khăn đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế thế 


giới đang bị suy thoái. 


Thứ tư, Sakyadhita cần mở rộng hoạt động trên phạm vi lớn hơn nữa để đến 
được với mọi người từ các tầng lớp xã hội khác nhau. Điều này có thể thực hiện với 
sự trợ giúp của các phương tiện truyền thông hiện đại như internet; Hiệp hội cũng có 
thê xem xét việc xuất bản tạp chí định kỳ bằng các ngôn ngữ khác nhau với trọng tâm 
là châu Á. Sakyadhita cũng có thể tham gia các hoạt động xã hội như hoạt động của 
các trung tâm y tế, trung tâm giáo dục, hay thúc đây các trung tâm thiền định tự lực về 


kinh tê, và ủng hộ sự thọ giới của n1 gIới. 


Thứ năm, nhiều người cảm thấy răng Sakyadhita nên thiết lập các trung tâm 
học thuật cho nữ tu sĩ và cư sĩ ở nhiều địa phương. Một số người còn tâm huyết kêu 
gọi sự thiết lập của một Ni đoàn có thể đoàn kết ni giới trên khắp thế giới. Một số 
người kiến nghị răng Sakyadhita nên giúp đỡ nữ tu sĩ và cư sĩ trên khắp thế giới nhiều 
hơn nữa. Họ cũng đề nghị rằng Sakyadhita nên dịch các tham luận trong các hội nghị 
sang nhiều ngôn ngữ khác nhau và mời các giảng sư nữ và các giáo sư nổi tiếng gia 
nhập Sakyadhita để truyền bá những lời dạy của đức Phật tới tất cả mọi người. Tất 
nhiên, chúng ta đều phải công nhận rằng Christie Chang, Karma Lekshe Tsomo và 
nhóm làm việc tâm huyết của họ đã và đang ngày đêm làm việc để đạt được mục đích 
này. Sakyadhita cần sự ủng hộ nhiều hơn nữa từ những người cùng chia sẻ những mục 
đích và giá trị này. Do đó, chúng tôi kêu gọi toàn thể nữ giới hãy gạt sang một bên 
những cảm xúc mâu thuẫn, như sự ganh ghet, kiêu ngạo và sự quyến luyến thế tục và 
đến với nhau trong sự tin tưởng và thương yêu trọn vẹn đề cùng làm việc hòa đồng vì 


lợi ích của nữ giới Phật giáo cũng như cho xã hội nói chung. 


Tôi tin tưởng răng thông qua Hội nghị Phật giáo Quốc tế lần thứ 12 này, chúng 
ta sẽ có thể tìm được những phương pháp thỏa đáng và phác thảo chương trình hành 
động để ni giới và nữ cư sĩ có thê trở thành các học giả, các nhà tu hành và hoạt động 
song hành với chư tăng. Nếu chúng ta làm việc với lòng vị tha, chúng ta sẽ có thể 
công hiến được hiệu quả hơn, giúp phát triển sự kết nối toàn cầu của nữ giới Phật giáo 
trong khi vẫn giữ được những giá trị văn hóa độc đáo của riêng mình. 


18 


° Most Venerable Bhikkhu Thich Thien Hoa, Vietnam Buddhist Sangha”s Headquarter Leader, Opening Speech 
at the Foundation Ceremony of Vietnam Bhikkhuni Sangha on I2 February 1957, An Quang Temple, 
manuscrIpt published by Hue Lam Nunnery, 1957. 


° Remarks by Venerable Karma Lekshe Tsomo quoted by Bhikkhu Thịch Quang Tuan on Giac Ngo Online, the 
official publication of Vietnam Buddhist Sangha. 


ở Dr. Christie Yu-Ling Chang, W#en Buddhist women meet: Sakyadhita and the international Buddhist 
Women s movemermf, paper presented at the Council on International Educational Exchange and National 
Taiwan University, 2009. 


19 


ẢNH HƯỚNG CỦA NHỮNG DẦU TÍCH CÒN LẠI TỪ NÈN 
PHONG KIÊN NHẬT BẢN ĐÓI VỚI PHẬT TỬ 
Aiko Mizuno 


Chúng ta đều biết cơ câu chủ quyên nam giới thường được cả nam giới lẫn nữ 
giới ủng hộ, và chúng ta cũng biết răng sự bình đăng giới tính thường được cả nam và 
nữ giới bảo vệ, củng có. Vậy thì việc phân biệt giới tính thật sự trở thành những chọn 
lựa từ mỗi người chúng ta. Chúng ta cần phải khảo sát kỹ bối cảnh của mình và những 
ảnh hưởng của các điều đã trải nghiệm tác động lên sự phát triển quan điểm cá nhân để 
có thể thông minh chọn lựa. Trong trường hợp xã hội Nhật Bản, chiều dài lịch sử của 
hệ thống phong kiến, với sự phổ cập của chế độ phụ hệ và đạo lý tối thượng về dòng 
tộc, vẫn tác động một cách hiển nhiên hoặc âm thầm lên mọi người, lên cách cư xử vả 
tổ chức xã hội của họ. Phật tử Nhật cũng không ra ngoài thông lệ này. Trong bài này, 
tôi nhắm đến người cư sĩ tại gia Nhật Bản, tìm hiểu xem một vài nếp cũ còn sót lại của 
thời phong kiến đã tiếp cận giáo lý Phật giáo như thế nào. 

Cư sĩ Nhật Bản 

Trong một bài viết của số báo Dharma World (Pháp Giới) mới nhất, Tiến sĩ Gene 
Reeves, một trong những người cố vẫn của tôi, đang là một hành giả - học giả Phật giáo, 
phát biểu: “Ngày nay, trong khi các sinh hoạt sống động, mạnh mẽ và dẫn thân vào xã hội 
nhất là của Phật giáo Nhật Bản được tìm thấy trong phần lớn các tổ chức Cư sĩ Phật giáo, 
thì từ Phật giáo Nhật Bản thường được các học giả sử dụng với ý chỉ là Đạo Phật Nhật 
Bản, chỉ có ở các tự viện và ban lãnh đạo Giáo hội... Nếu người ta không đề ý gì đến sự 
có mặt của các phong trào Cư sĩ Phật giáo ở Nhật thì có lẽ sự tham gia đây ý nghĩa của nữ 
giới Nhật Bản cũng chăng ai lưu tâm”!. Để giúp vượt qua bức tường ngăn trở này, tôi xin 
giới thiệu tóm tắt về các phong trào của Phật tử Nhật Bản. 

Bối cảnh người Phật tử Nhật rất độc đáo. Không giống như những tổ chức Phật 
giáo khác là Phật tử đóng vai trò phụ thuộc vào tu viện, các Hội Cư sĩ Nhật Bản hoàn 
toàn độc lập. Các nơi trên thế giới cũng có những tổ chức độc lập của người Phật tử, 
nhưng ở Nhật, tính cách này phát triển phố biến trong toàn quốc. Khi những tổ chức cư 
sĩ Nhật Bản tiếp xúc với giới tu sĩ, họ kính trọng nhưng luôn ở trong cương vị bình 


đăng. Tóm lại, như chính tôi cũng là một Phật tử, “chúng tôi tự hào là người cư sĩ”. 


20 


Xét về tính cách độc lập này, một vài vấn đề được đặt ra. Trước nhất là vấn đề 
kinh tế của các chùa chiên, tu viện. Câu trả lời là hệ thống đan&a, tức mối liên hệ bền 
vững tự nguyện giữa tu viện và các thí chủ trong vùng. Những thí chủ ấy được gọi là 
danka. Họ ủng hộ về mặt kinh tế cho tu viện, và ngược lại, tu viện tổ chức các nghi lễ 
thể theo nhu cầu tinh thần của gia chủ. Sau thời đại Edo (Giang Hộ, 1603 - 1868), hệ 
thống cúng dường mang tính cách ép buộc ấy được chính thức bỏ đi, áp dụng cho tất 
cả người dân Nhật Bản. Tuy nhiên, tục lệ ấy vẫn tồn tại, đóng góp vào phần lớn thu 
nhập chính của đa số tự viện. Thí chủ cũng được gọi là Phật tử, nhưng không nên lẫn 
lộn những người này với những Phật tử thuộc các tô chức cư sĩ, vì bản chất và tính 
cách của hai nhóm này khác nhau xa. Theo một cách nhìn khác thì một Phật tử thuộc 
tổ chức cư sĩ cũng có thể là thí chủ của chùa, thường là một ngôi chùa mà gia đình họ 
có mối liên hệ từ những ngày hệ thống cúng dường ép buộc đang còn. 

Một vấn đề khác là đa số chư tăng Nhật Bản không còn được gọi là “tu sĩ” theo 
nghĩa truyền thống, vì phần lớn họ sống đời thế tục. Ăn thịt, uống rượu, cưới vợ, làm 
sao họ có thể được mọi người kính trọng? Vì vậy, cũng là điều tự nhiên khi những 
Phật tử hộ đạo bắt đầu tách ra để hình thành các nhóm sinh hoạt riêng. Tăng sĩ Phật 
giáo bị thế tục hóa là yếu tố ban đầu thúc đầy các phong trào cư sĩ. Dầu vậy, không 
một phong trảo nào mang tính tiêu cực có thể tồn tại lâu dải. Nằm sâu ở tâm điểm 
phong trào là khả năng và sự tự do của từng hành giả để tạo một không khí tu tập cho 
chính mình. Phong trào cư sĩ Phật giáo tạo cơ hội cho những aI muốn duy trì hình thức 
cư sĩ mà vẫn đi trên con đường Đạo. 

Phong trào cư sĩ Phật giáo khởi đầu từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, nhưng tư 
tưởng triết thuyết này có thể manh nha từ khi Phật giáo từ Baekje (Bách Tế, một lãnh thô 
ở tây nam Triều Tiên) mới du nhập vào Nhật Bản. Vào đầu thế kỷ thứ VII, thái tử 
Shõtoku xiên dương Phật giáo, cho in Tam Kinh Nghĩa Sớ, gồm Chú giải của ba bộ kinh 
Đại thừa: kinh Pháp Hoa, kinh Thắng Man và kinh Duy Ma Cật. Trong phân chú giải, thái 
tử Shötoku tán thán sự giác ngộ của một người phụ nữ là Phu nhân Thắng Man, và một vị 
cư sĩ là ngài Duy Ma Cật. Thái tử bình chú rằng nếu thật được Niết bàn vô sanh thì người 
ta có thể tham thiền bất cứ nơi đâu, thành thị hay rừng sâu, trong nhà hay ngoài phố. Có 
những quan điểm kinh viện sai khác về sự có mặt của thái tử Shõtoku, vì không có một sử 


liệu đáng tin cậy nào ghi lại. Những sử liệu phô thông viết về cuộc đời thái tử như Biên 


21 


Niên Sử Nhật Bản và Cố Sự Lục được biên tập sau thời đại của thái tử cả thế kỷ và đã 
huyền thoại hóa ông một cách quá đáng. Tuy nhiên, ai cũng đồng ý là bộ Tam Kinh Nghĩa 
Sớ xuất sắc ấy thật sự được chế tác trong giai đoạn trên. 

Phật giáo trong thời phong kiến 

Nhật Bản cổ đại phản ánh những mô hình lý tưởng của Trung Hoa. Tất cả các 
mặt văn hóa của Nhật Bản đều chịu ảnh hưởng sắc thái Trung Hoa, luôn cả Phật giáo 
và các triết thuyết khác, như Không giáo, đề cao Ngũ thường và năm mỗi quan hệ giữa 
con người. Không giáo đề cao sự đào luyện và phát huy nhân, lễ, nghĩa, trí, tín; giúp 
duy trì sự vận hành tốt đẹp trong năm mối quan hệ của con người, giữa cha mẹ và con 
cái, giữa chủ đất và tá điền, giữa chồng và vợ, giữa người già và người trẻ, và giữa bạn 
bè thân hữu. Nhiều học giả bình luận rằng mặc dù ban đầu Không giáo không đề 
xướng việc phụ nữ lệ thuộc nam giới, nhưng về sau điều này đã là một tập quán mạnh 
mẽ trong suốt triều đại nhà Đường của Trung Hoa cổ đại. Sau cái chết lúc thiếu thời 
của thái tử Shötoku, các trường phái Phật giáo khác nhau - pha lẫn truyền thống 
Không học - đã du nhập vào Nhật Bản và đã được chuyền thành văn hóa Nhật. Ngay 
như hiện nay, chúng ta có thể xem thấy sự hòa lẫn văn hóa giữa Phật giáo và Không 
giáo. Ví dụ như việc các chùa lo giữ gìn mộ phần và độc quyên khắc bia mộ. Các tu sĩ 
Phật giáo cũng thực hiện những nghỉ thức tang lễ, mặc dầu theo một vài bản kinh thì 
họ không được làm như vậy. Riêng tôi thì không phản đối gì việc quý thầy đi cúng 
đám tang, nhưng tôi không nghĩ là quý thầy cần thiết phải chuyên nghiệp về công việc 
này. Có đôi chút khôi hài khi một vài Phật sự lại hơi giống những công việc của Bà- 
La-Môn, là những người mà trong sự truyền bá kinh điển Vệ-Đà, độc quyền trong việc 
thực hiện các nghi lễ để kiếm sống. 

Trong mối tương quan với những tập tục xã hội và các chuân mực đạo đức khác, các 
tự viện đã tự chuyên đối đề tồn tại. Họ Ø1úp đây mạnh Không học và các giá trị phong kiến 
nơi trẻ em bằng cách lập /erakoya (trường chùa). 7erakoya phát triển trong thời Giang Hộ 
(Edo), suốt cả triều đại bền vững Đức Xuyên (Tokugawa Shogunate), đã thúc đấy sự lan 
rộng những chuẩn mực phong kiến nghiêm ngặt. Ngay cả sau khi quyền lãnh chúa đã bị lật 
đồ, đất nước mở cửa đón nhận các ảnh hưởng đến từ bên ngoài, sự thành công về tài chánh 


của zzibz/su (các thương hội gia đình hợp thành những khối công nghệ, bảo vệ lây nhau 


22 


trong giai đoạn đó) đã giúp kiến lập và hợp thức hơn nữa chế độ gia trưởng. Thứ bậc địa vị 
xã hội và dòng dõi quý tộc vẫn được tôn xưng và bất khả xâm phạm. 
Cư sĩ Phật giáo Nhật Bản ngày nay. 

Nhật Bản trải qua gần trọn thế kỷ XX trong chinh chiến. Suốt thời gian ấy có 
nhiều thay đổi mạnh mẽ về nếp suy nghĩ và các giá trị đạo đức luân lý. Phong trảo cư 
sĩ Phật giáo Nhật Bản nôi lên từ đáy sâu các cuộc đấu tranh nhân dân, từ những nỗ lực 
mong tìm lại hy vọng, tạo dựng một tương lai tươi sáng. Từ một quan điểm khác, 
phong trào này xảy ra như một phạm trù đối nghịch với cấu trúc tôn ti thứ bậc, như tự 
thân Phật giáo đã xuất hiện đối đầu với thế lực Bà La Môn và kinh điển Vệ-Đà. Ngày 
nay, một số vấn đề vẫn cần được nêu lên trong các tô chức Phật tử Nhật Bản. 

Trước hết, một cách vô tình, các tổ chức này đã thất bại trong mục đích ban đầu 
của họ, hầu hết tôn xưng và đề cao dòng dõi của những người sáng lập một cách tự 
động. Con cháu của các sáng lập viên thường dễ dàng chiếm lấy ngôi vị Hội trưởng 
hay các vị trí lãnh đạo khác. Đáng buôn thay, việc này dường như lại là động lực phố 
biến để mọi tổ chức và những thành viên trong đó phát triển lớn mạnh hơn. Tổ chức 
càng lớn mạnh, họ lại càng có khuynh hướng dựa trên cơ cấu thứ bậc. Trong sự vô tình 
dính mắc vào những giá trị kế thừa xưa cũ này, người phụ nữ thường tiếp tục bị tụt 
hậu, góp phần tạo nên bầu không khí lệ thuộc của nữ giới đối với nam nhân. 

Thứ hai, thật đáng ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều tổ chức Phật tử Nhật Bản lại 
đặt nền tảng trên kinh Pháp Hoa, dầu rằng những tô chức này chăng có mối liên hệ nào 
với nhau. Hệ thống điều hành của Nhật Bản quen làm việc theo lỗi hàng dọc nên có vẻ 
như là những tổ chức này đều theo một mô hình kết cấu chung. Tuy nhiên, nếu quan 
sát kỹ hơn thì sẽ thấy nhiều tổ chức cư sĩ Nhật Bản này ban đầu cũng từ một gốc 
chung mà sau tách riêng ra. Kết quả là, họ có khuynh hướng tỏ ra khác biệt với các nỗ 
lực đề vượt lên những khác biệt ấy dù giao tiếp với nhau vẫn còn ít ỏi. 

Về mặt này, tôi có một kinh nghiệm buồn đáng nhớ. Cách đây không lâu, tôi lần 
đầu tham dự hội nghị Mạng Lưới Quốc Tế của những Phật Tử Dắn Thân. Trong một cuộc 
thảo luận giữa các thành viên Nhật Bản, vị Hội trưởng của một tổ chức cư sĩ Phật giáo 
khác nêu lên sự quan trọng của Bồ tát hạnh. Tôi đồng ý với ông và nói: “Tôi thật sự đồng 
ý với những gì ông vừa nêu về Bồ tát hạnh”. Câu trả lời tức thì của ông ấy có vẻ khó chịu 


và thận trọng: “Vâng, nhưng không có nghĩa là săn bắt hội viên đâu nhé!” Ông ta không 


23 


biết gì về tôi và về tô chức của tôi. Tôi vẫn tin rằng ông ấy là một người thú vị, một Phật 
tử dân thân có nhiều công hiến. Dẫu rằng trong một khía cạnh của giáo lý nhà Phật là xóa 
bỏ thành kiến, nhìn thấy sự vật như nó đang là, nhận định của ông ấy về tôi có phần nảo bị 
che mờ, vướng víu, ngay cả trước khi có thể bắt đầu mối tương giao. 

Niềm khích lệ 

Là những Phật tử, tất cả chúng ta đều cố gắng đi theo con đường của Chư Phật. 
Không kế đến nhiều sai khác trong việc học hiểu Phật pháp, tôi biết chắc một điều: 
Phật dạy và khuyến tấn chúng ta hằng tỉnh giác, luôn trân trọng những trải nghiệm 
trong cuộc sông. Để làm được điều này, tất cả chúng ta cần phải bền lòng gắng sống 
toàn tâm với hiện tại, nhất là trong những hoàn cảnh không dễ chịu hay có vẫn đề. Để 
học cách sông hiện tại, tất cả chúng ta cần nhìn sâu vào tâm mình để hiểu thấu cái gì 
thật sự đang vận hành sau các màn quyết định. 

Bỏ phí tiềm năng của nữ giới —- một nửa tiềm năng của nhân loại — hiển nhiên là 
quá kỳ quái! Đó cũng là bỏ phí tiềm năng giải thoát của con người. Nhiều người của cả 
hai phái, hoặc vô tình hay cô ý, vẫn còn đang trong lề thói xưa cũ hạ thấp giá trị của 
người phụ nữ. Mặc dù, nam giới và nữ giới có những khác biệt thể chất và khả năng, 
cũng không được lẫn lộn khả năng với vai trò. Tất cả chúng ta đều biết rằng, không kế 
đến giới tính, mỗi một con người đều có một tính cách độc đáo đáng được ca ngợi. 
Như tiến sĩ Reeves đã nêu: “...Trong khi sự tiến triển đang còn chậm, vẫn có nhiều lý 
do đáng khích lệ, ngay cả cho rằng có thê những nữ Phật tử sẽ dẫn lối cho nhận thức 
chung về giá trị sẵn có bình đẳng trong tất cả mọi người””. 

Trong phần kết, tôi muốn nói đôi điều. Đối với một số người, có vẻ như tôi đã đưa 
ra một quan điểm đối nghịch với cộng đồng tu sĩ. Thật ra, tôi không phân biệt hay chồng 
đối. Với tôi, hiển nhiên đó là phương tiện thiện xảo trong Phật giáo khi người ta có thê là 
cư sĩ hay tu sĩ. Tôi chỉ phản đối khi người ta cố đạt được sự tôn kính chỉ căn cứ trên hình 
thức. Sự tôn kính không phải là điều đi kèm theo cơ cấu, mà là điều có được từ mẫu mực 
thân giáo. Cũng vậy, sự tin tưởng không tự nhiên có được trong một ngày, mà là điều 
được nuôi dưỡng trong giao tiếp hằng ngảy trải qua thời gian. Vì vậy, tôi mong mỏi có 
được thật nhiều sự bắt đầu cho thật nhiều tình bạn tại hội nghị Sakyadhita này! 

Người địch: Thích nữ Thuần Tuệ 


24 


NỮ TU PHẬT GIÁO VÀ QUAN NIỆM 
VƯƠNG QUỐC TOÀN CÂU 


Kustiani 


Theo các bản văn Phật giáo, có 16 tiểu bang bộ tộc ở quốc gia Ấn độ trị vì trong 
thời Đức Phật tại vị mà đã thích ứng với hoặc hệ thống cai trị kiểu vương quyền hoặc 
kiểu thê chế cộng hòa. Vajji và Malla là các tiêu bang theo thê chế cộng hòa, trong khi 
Kosala, Vasa, và Magadha theo thể chế vương quyên. Không thê chế nào trong hai hệ 
thống cai trị này được đánh giá cao hơn theo quan điểm của nhà tu hành Phật giáo cả. 
Theo các nguồn tư liệu Ấn độ, dù tiểu bang cai trị theo thê chế cộng hòa hay vương 
quyên, tất cả những người đứng đầu đều là nam giới. 

Trong các thể chế vương quyền, nhà vua có vị thế chính trị cao nhất. Trong Phật 
giáo, một vị vua lý tưởng được gọi là cakkavatti. Đọc kỹ các văn bản tư liệu Phật giáo 
cho thấy rằng phụ nữ chưa bao giờ được trở thành một cakkavatti cả, thực vậy, chữ 
cakkavatti chỉ dành cho đàn ông. Gác chuyện trở thành cakkavattI sang một bên, chưa 
bao giờ có bất cứ người cai trị nữ giới nào được đề cập vào sinh thời của Đức Phật. Chỉ 
sau nảy chúng ta mới phát hiện những nữ tu Phật giáo trở thành những nhà cai trị đất 
nước đầu tiên ở Srilanka được tìm thấy trong lưu trữ lịch sử. 

Phụ nữ trong xã hội và chính trị được mô tả trong các tư liệu của chức sắc 
Án giáo cao cấp Women in Society and Polities as Depicted in Brahmanical Tex(s 

Xã hội Ấn độ trước khi xuất hiện đạo Phật mang tính giai cấp tăng lữ Ấn giáo vả 
tộc trưởng. Người ta cho rằng ngay cả tại nơi sinh ra Đức Phật, các giới quý tộc tăng lữ 
đã định cư trong các vùng gọi là Khomadussa thi hành chức vụ với các chức năng tín 
ngưỡng địa phương của chủng tộc Sakyan. Các ảnh hưởng của thể chế quý tộc tăng lữ rất 
mạnh mẽ và luôn có tác động sâu xa lên cách suy nghĩ của người dân. Đời sống chính trị 
được hướng về giai cấp quý tộc; các nhà cai trị luôn luôn là đàn ông, đặc biệt từ tầng lớp 
đặc quyền gồm các chiến binh. 

Việc giảng dạy cho giới quý tộc tăng lữ luôn đặt phụ nữ vào vị thế thấp hơn so với 
nam giới trên nhiều phương diện. Điều này có thê thấy được trong Luật Manu, tư liệu cơ 
bản của Giới Quý Tộc Tăng Lữ về cách tô chức xã hội. Theo tài liệu này, trong đời sống 


tôn giáo, người phụ nữ không được phép nghiên cứu học tập các giáo lý tôn giáo tới mức 


25 


độ mà người đàn ông được phép học và phụ nữ không được phép học thuộc lòng các nghi 
thức tôn giáo nào đó. Phụ nữ được nghĩ đến như những kẻ quyến rủ đản ông trong thế 
giới này. Trong đời sông g1a đình và xã hội của họ, bổn phận của phụ nữ hầu như bị hạn 
chế trong việc sinh con đẻ cá phục vụ chồng, và làm công việc của địa phương. Trong 
Manusmrti, vai trò của phụ nữ trong xã hội Ân độ chưa bao giờ đi xa quá khuôn viên cư 
ngụ. Hầu như phụ nữ cũng không thê đóng bất cứ vai trò có ý nghĩa nào trong đời sống 
chính trị của thê chế xã hội quý tộc tăng lữ. 

Phật giáo không đặt vai trò của phụ nữ thấp kém như vậy như thể chế quý tộc tăng 
lữ đã làm, mặc dù các tư liệu Phật giáo không nói nhiều về vai trò của phụ nữ trong đời 
sông chính trị và sự cai trị. Một số tư liệu Phật giáo cho rằng phụ nữ không bao giờ có thể 
trở thành một vị vua lý tưởng, cakkavattI. Chăng hạn, Anguttara Nikaya cho rằng: 
“Không thê nảo, các nhà sư, có thể xảy ra việc, một phụ nữ chiếm lĩnh vương quyên cai 
trị toàn cầu. Nhưng, các nhà sư, hoản toàn có khả năng một người đàn ông chiếm lĩnh 
vương quyền cai trị toàn câu. 

Quan điểm về thể chế vương quyền của Phật giáo liên quan tới phụ nữ(The 
Buddhist Monarchical Concept in Relation to Women) 

Quan điểm của các nhà cai trị đề quốc đã tồn tại trong xã hội quý tộc tăng lữ trước 
khi có sự ra đời của Phật giáo. Sự phát triển các quan điểm nảy có thê tìm thấy trong một 
số tư liệu của giai cấp quý tộc tăng lữ, như Maitryaya a Upanishad. Trong xã hội quý tộc 
tăng lữ, quan điểm của nhà cai trị có liên quan tới quan điểm của thượng đề. Các nhà cai 
trị đề quốc được mọi người tôn sùng tương đương với Thần Quan điểm về cakkavatti 
được tìm thấy trong các văn bản xưa nhất của luật lệ Pali. Quan điểm này dường như đã 
được phát triển như một bản sao trần tục của Đức Phật, người mà được xem như một nhà 
cai trị hay lãnh đạo tinh thần. Trong Phật giáo, quan điểm cakkavatti không hề có liên 
quan tới thánh thần. Tình trạng cakkavatti chỉ có thể đạt được bởi bất cứ vị vua nào mà 
quan tâm nghiêm túc đến phúc lợi vật chất và tỉnh thần cho dân chúng. Về mặt xã hội và 
chính trị,một cakkavatti được ban cho một tình trạng đặc biệt trong các văn bản của các 
tín đồ Phật giáo sau này. Không chỉ như vậy, mà một cakkavaftti còn được xem như 
ngang bằng với Đức Phật về một vài khía cạnh, chẳng hạn làm việc vì hạnh phúc của 
nhân loại. và được xem như người dạy dỗ của dân. Một cakkavatti nổi danh trong các tư 


liệu Phật giáo ghi nhận là Dalhanemi và Mahasudassana 


26 


Một vài tư liệu Phật giáo ca ngợi phâm chất vẻ thể chất của cakkavatti, mà được 
xem như có phẩm chất thể chất như Đức Phật. Cả Đức Phật lẫn cakkavatti được tương 
truyền là nắm giữ 32 yếu tố thể chất của một con người vĩ đại. Các đặc trưng thê chất này 
bao gồm, chăng hạn, có những bánh xe với hàng ngàn chiếc căm xe ở dưới gót chân, có 
thê chạm tới đầu gối với những cánh tay, và một cơ quan của đàn ông được bao bọc kín. 
Vào thời Đức Phật, quan điểm về 32 yếu tố thể chất phổ biến trong việc bói vận mệnh và 
thực hành tiên tri trong xã hội Án độ, mặc đù những thực hành bói toán này bị phản bác 
bởi Đức Phật như một loại hình nghệ thuật thấp kém hay phản khoa học. Thay vào đó, 
Đức Phật dạy bảo rằng một con người vĩ đại cchiếm hữu bốn đặc trưng sau: ham học hỏi, 
có hiểu biết, trí nhớ tốt, có kỷ năng và siêng năng, chứ không đề cập gì tới các đặc trưng 
về mặt thê chất cả. Mặc dù chữ purisa là thuộc về giống đực, nhưng các phẩm cách cho 


một mahapurisa dường như có thể áp dụng được cho cả đàn ông và phụ nữ như nhau. 


Khi chúng ta xem xét cân thận 32 yếu tô thê chất mà đã được đề cập đến trong các 
tư liệu lưu trữ sau này, chúng ta tìm thấy sự tham khảo tới một sự kiện là rằng, để trở nên 
một cakkavatti, chỉ có thể phải là người đàn ông. Lý do là, các tư liệu này cho rằng, chỉ 
có đàn ông mới có thê sở hữu cơ quan quan trọng của một người đản ông tbên trong một 
cái bao. Điều này ám chỉ rằng một người phụ nữ sẽ không thê trở thành một cakkavatti 
được. 

Theo luật lệ, có một sự liên hệ giữa phụ nữ và quan điểm về cakkavatti, tuy nhiên. 
Người ta cho rằng phụ nữ là một trong bảy kho báu của cakkavatti, chăng hạn như, kho 
báu phụ nữ, sáu kho báu kia là kho báu bánh xe, kho báu voi, kho báu ngựa, kho báu đá 
quý, kho báu gia đình, và kho báu người tư tế. Đề trở thành một itthi rata am, một phụ nữ 
cần phải có những phẩm chất sau: treasure (#z/fhirafanä ), horse treasure (assarafa ã ), 
gem treasure (ma irafana ), household treasure, (øahapafirafana ), and adviser treasure 
(pari äyakaratanä ).”” In order to be an ithị rafa am, a woman must possess these 
qualities: dễ thương, ưa nhìn, duyên dáng, với nước da tựa như hoa sen, không quá cao 
hay quá thấp, không quá gầy hay quá mập, không quá đậm hay quá sáng, một sắc đẹp 
vượt hơn người, kiểu deva (2). Và việc chạm vào làn da của Kho báu Phụ nữ cảm nhận 
như chạm vào vải hay lụa...Cơ thể cô ta phảng phất mùi hương cây trầm với đôi môi tựa 


hoa sen ... phải không phản bội đức vua dù cả trong suy nghĩ, dù ít hay nhiêu... 


27 


Rõ ràng là các phẩm chất của người phụ nữ được nhắn mạnh là phẩm chất tiêu 
biểu của “giống cái”. Cho đến nay, chúng ta không có chứng cớ gì về việc phụ nữ được 
ban cho cơ hội để đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Điều đáng giá lớn lao nhất 
dành cho một phụ nữ là việc sản sinh ra các hoàng tử kế vị ngai vàng để tiếp tục trị vì đất 
nước. Người ta không biết liệu một cakkavatti có một hay nhiều người vợ như itthi 
ratana. 

Việc trao quyền hành cho phụ nữ trong đời sống chính trị Empowering 
'Women ïin Political Life 

Vài người đặt câu hỏi, tại sao Đức Phật không nói rằng phụ nữ cũng có thể là một 
cakkavatti ?Đó có phải là do Đức Phật là người kỳ thị giới tính? Chúng ta không thê dễ 
dàng phán xét như vậy được. Câu trả lời có liên quan tới điều kiện chính trị - xã hội của 
xã hội Ấn độ thời bấy giờ vào thời của Đức Phật tại vị, thật hoàn toàn không dễ dàng cho 
phụ nữ để chiếm giữ các vị trí cao trong đời sống chính trị bây giờ. Phụ nữ chỉ được tham 
gia trong các hoạt động địa phương, không có quyền thâm nhập vảo lĩnh vực chính trị. 
Ngay cả dù có phụ nữ từ các gia đình hoàng gia mà được phép tham gia chính trị chăng 
nữa, rất có thê được xem là chắn động khi Đức Phật công khai thừa nhận răng phụ nữ có 
thê trở thành một cakkavatti. Học tập các hạn chế về quan điểm của tín đồ Phật giáo về 
cakkavatti, vài phụ nữ có lẽ chưa bao giờ phát triển dũng khí của mình để tham dự vào 
hoạt động chính trị. Họ có thê nghĩ rằng thật vô ích đối với họ đề tham dự vào chính trị, 
vì đó phông phải là một thế giới mà họ có thể bảy tỏ cảm xúc 

Khi chúng ta xem xét cân thận các văn bản Phật giáo trước kia và sau nảy, tuy 
vậy, chúng ta khám phá ra rằng lý do có thể không chỉ là vẫn đề của điều kiện xã hội — 
chính trị trong xã hội Ấn độ thời bấy giờ. Nó cũng có thê là sự phát biểu sai lầm của một 
số giáo lý Phật giáo thuở ban đầu, bao gồm sự diễn dịch sai quan điểm về mahapurisa. 
Trong cả hai tư liệu Phật giáo trước kia và sau này, có chứng cớ về những diễn dịch khác 
nhau đối với quan điểm mahapurisa. Văn bản cũ hơn nhấn mạnh đến phâm chất tinh thần, 
trong khi ở văn bản mới hơn, quan điểm này trở nên pha trộn với các tham khảo liên 
quan tới các yếu tố thể chất. Trong bản mô tả nguyên thủy về mahapurisa ở văn bản trước 
kia, các yêu tố thê chất là những yêu cầu phụ. Đến mức độ khi một cakkavatti có những 
dấu hiệu thê chất của một mahapurisa, chúng ta có thể an toàn giả định rằng các dấu hiệu 


thê chất này cũng là các yêu cầu phụ cho một cakkavatti. 


28 


Mục đích ở đây không nhằm cổ gắng cung cấp sự giải thích cho việc phụ nữ 
không thê trở thành cakkavatti. Mà chính là, chúng tôi muốn tìm kiếm một quan điểm 
mới giúp khuyến khích phụ nữ tham gia các vai trò hoạt động chính trị. Điều quan trọng 
không phải là liệu phụ nữ có đủ phẩm chất đề trở thành cakkavatti hay không, mà là liệu 
phụ nữ có quyền tham gia vào các huấn luyện đạo đức mà nhấn mạnh quan điểm 
cakkavatti. Ở đây, chúng tôi muốn tập trung vào các phẩm chất tinh thần bên trong của 
một cakkavatti hơn là đặc trưng về thê chất, nhắn mạnh sự phục vụ mà một cakkavatti 
phải thực hiện phù hợp với Dhamma, cung cấp sự kiểm soát và trông nom đúng đắn, và 
bảo vệ người dân của mình. Người ta cho rằng khi một vị vua trị vì ngay thắng và giữ gìn 
các lời giáo huấn tốt, thì vương triều thịnh trị sẽ xuất hiện trên toàn vương quốc. 

Bằng cố gắng hoàn thành các yêu cầu về mặt tinh thần cho việc trở thành một 
mahapurisa và được xem như mang nghĩa thực sự của một cakkavattI, không nghi ngời gì 
rằng phụ nữ có thê trở thành các nhà lãnh đạo trong các cộng đồng, quốc gia hay thế giới 
của chính họ. Mặc đù có thể khó khăn cho phụ nữ đề đạt chức vị cakkavatti, họ hoàn toàn 
có thê trở thành các nhà lãnh đạo vĩ đại như một cakkavatti. Nhiều lãnh đạo nữ tu 
Phật giáo có thể đóng vai trò kiêu mẫu. Một nữ hoàng tên là Sima ở vương quốc Kalinga 
thuộc nước Indonesia là một nhà cai trị như vậy vào thế kỷ thứ 7. sau công nguyên. Cũng 
có các ví dụ gần đây. Năm 1960, Sirimavo Bandaranaike ở nước Srilanka đã trở thành 
người phụ nữ giữ chức vụ thủ tướng đầu tiên trên thế giới. ăm 1991, Aung San Suu Kyi, 
nhà lãnh đạo qua bầu cử dân chủ ở Miễn Điện, đã đoạt giải Hòa Bình Cao Quí. Họ là 
những ví dụ về các thay đôi mà phụ nữ vĩ đại có thê mang đến cho nhân loại bằng cách 
tham gia vào hoạt động chính trị. 

Dịch giả: Sc Hương Nhũ 
CHÚ THÍCH 


®“ Tassimani sadta ratanäni bhavami. Sewyathdam cakkaratanam, hathiratanam, 


aSsarafanam, maniratanam, itthiratanam, gahapatiratanam, parinayakaratanameva sattama. 


Ambattha Sufa, D.N. L. 88: Mahapadana Suffa, D.N. II. 13. 


29 


VẤN ĐÈ DÒNG TU TỪ GÓC NHÌN CỦA NỮ GIỚI: 
NỮ GIỚI PHẬT GIÁO VÀ QUYÈN LỰC CHÍNH TRỊ Ở BANGLADESH 


Wasfia Nazreen 


Tham luận này thảo luận những thách thức mà nữ giới Phật giáo ở Bangladesh 
phải đối mặt hiện nay nhăm thiết lập quyền bình đăng trong sự tu tập Phật giáo. Bài viết 
cố gắng kết nối những thách thức này với di sản của truyền thống Phật giáo giàu có trong 
quá khứ, bao gồm vai trò của nữ giới Phật giáo, và đề cập đến cả sự suy yếu và hồi sinh 
của Phật giáo, và cả sự tồn tại của nó ở Bangladesh hiện nay. Những người lãnh đạo này 
lãnh đạo người của họ chống lại sự phân biệt đối xử, quá trình thực dân hóa và quân sự 
hóa. Một phần quan trọng trong cuộc đấu tranh của các dân tộc Phật giáo ngày nay là 
nhằm giữ lại bản sắc và văn hóa của họ, được khơi nguồn cảm hứng bởi giáo lý (nguyên 
tắc) của Phật giáo. Bài viết sẽ tập trung vào khu vực biên giới của vùng đổi núi 


Chittagong, nơi mà tác giả thực hiện hầu hết các nghiên cứu ban đầu của mình. 
Phương pháp luận (Methodology) 


Thông qua một cuộc điều tra được tiến hành với những người tham dự đến từ cả 
cộng đồng Barua và Adibashi (bản địa), những người tham dự được hỏi về một số vẫn đề, 
bao gồm nghề nghiệp, dòng dõi và quan điểm của họ về cách mà nữ giới Phật giáo được 
đối xử ở Bangladesh. Tất cả các chủ đề đều về nữ giới. Sự nhắn mạnh đặc biệt được dành 
cho vấn đề phân biệt đối xử, sự đối xử thờ ơ, sự xúc phạm trên cơ sở giới tính, và cảm 


xúc của họ về sự thọ giới và tương lai của Phật giáo và nữ giới ở Bangladesh. 


Có lẽ vì về sắc tộc, tôi là người Bengali, từ một nhóm dân tộc chiếm đa số, nên 
cuộc điều tra ban đầu nhận được rất ít ý kiến phản hồi. Xu hướng này đặc biệt dễ thấy 
ở phụ nữ nông thôn khi so sánh với dân thành thị. Về sau, một số phụ nữ Jumma bản 
địa được giao nhiệm vụ thực hiện cuộc điều tra trong cộng đồng của họ hoặc giữa 
những phụ nữ mà họ giao thiệp hàng ngày. Một số câu hỏi cũng rất khó trả lời đối với 
nhiều phụ nữ, có lẽ vì chúng được xây dựng bằng tiếng Anh. Về sau trong nghiên cứu 


này, những câu hỏi được xây dựng lại bằng tiếng Bengali. Đây là nghiên cứu ban đầu 


30 


và tôi hi vọng có thê tiếp tục xa hơn trong tương lai bằng việc tiễn hành điều tra trong 


mỗi ngôn ngữ mẹ đẻ của các dân tộc bản địa. 
Phật giáo ở Bengal Lịch sử 


Ước tính có một triệu tín đồ Phật giáo ở Bangladesh, có nghĩa là ít hơn 1% dân 
số, trong đó 90% theo Hồi giáo. Hơn một nửa số tín đồ Phật giáo này sống trong 
những Vùng Đồi núi Chittagong nửa tự trị (CHT), nơi có các nhóm dân tộc bản địa 
lớn tin theo Phật giáo. Phải đối mặt với những chính sách chính trị có khuynh hướng 
đồng hóa của nhiều chính quyền kế tiếp và sự phân biệt giới trong xã hội của chính họ, 
nữ giới Phật giáo, với cương vị là thành viên của các nhóm dân bản địa/bộ lạc, và là 
phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở khu vực CHÍ, gặp phải sự phân biệt đối xử như với các 
dân tộc thiểu số trong một xã hội đa số theo Hỗồi giáo ngày cảng bảo thủ (an 
increasingly intolerant Muslim-majority society). Trong bối cảnh này, nữ giới Phật 
giáo đang đấu tranh dũng cảm để giữ vị trí của mình trong xã hội, như là các tín đồ 
Phật giáo và như là các công dân. Dù họ là phụ nữ thuộc giai cấp trung lưu ở các thành 
phố và thị xã hay là các phụ nữ làm nông nghiệp sống trong các túp lều tranh biệt lập 


trên đỉnh núi, họ đều đấu tranh chống lại quá trình quân sự hóa và chế độ gia trưởng. 


Trong quá khứ, các nhà cai trị Án Độ và Bengali khá rộng rãi, vì, trong số 
nhiều yếu tố, có sự ảnh hưởng của vải ngàn năm văn hóa và triết lý Phật giáo. Thuộc 
đất nước Bangladesh hiện nay, thời kỳ của Vương triều Phật giáo Pala được coi là thời 
kỳ vàng son của Bengal. Trong bốn trăm năm, văn minh, văn hóa và triết lý Phật giáo 
phát triển nở rộ khắp Bengal. Về lịch sử, Bhikkhuni Sangha tiếp tục tổn tại ở Bengal 
cho đến thế kỷ 12. Trong thế kỷ 12, các vua Bà la môn của Hindu giáo của Vương 
triều Sen bắt đầu ngược đãi tín đồ Phật giáo. Sau đó, từ thế ký 13 đến thế kỷ 16, các 
nhà cai trị Hồi giáo lại tiếp tục bảo trợ cho Hồi giáo. May mắn thay, các triết gia Suñ 
theo chủ nghĩa thế tục, những người rõ ràng chịu ảnh hưởng bởi các nguyên tắc của 
Phật giáo về sự khoan dung và chủ nghĩa đa nguyên, đã tác động tới các phong tục xã 
hội và văn hóa ở Bengal bên ngoài giới quan lại triều đình. 

Cho tới đầu thế kỷ 19, một bộ phận lớn dân số Phật giáo đã lui về sống ở vùng 


đông nam Chittagong và vùng CHT, giáp ranh Myanmar (Burma trước đây). Cho đến 
31 


thời điểm này, sự trải nghiệm Phật giáo được cho là đã bao hàm cả những yếu tố của 
Phật giáo Vajrayana, cùng tôn tại với tín ngưỡng shaman giáo và các hình thức thực 
hành tâm linh bản địa khác. Các hoạt động tôn giáo được điều khiến bởi các raoiis hay 
i„ris, những người có tham khảo các kinh sách nửa tiếng Pali nửa tiếng địa phương. 
Năm 1856, đáp lại lời mời của hoàng hậu trị vì Chakma, Kalindi Devi, một tăng sĩ dẫn 
đầu của Vương triều Arakan, Bhikkhu Saramedha, đã tái thiết lập Phật giáo Theravada 
ở Chitagong —- khu vực CHT.' Từ đó về sau, hầu hết các tín đồ Phật giáo ở 
Bangladesh đều thực hành Phật giáo Theravada, với sự ảnh hưởng văn hóa từ Burma, 
Sri Lanka và Phật giáo Thái Lan, bên cạnh những phong tục văn hóa xã hội và tâm 
linh bản địa. Sự phục hưng của Phật giáo Theravada nhận được lực đây lần nữa vào 
thế kỷ XX, thông qua sự lãnh đạo của Bikkhu Rajguru Aggavamsa Mahathera,ˆ và sau 
đó, Bhikkhu Sadhananda Mahathera (được biết đến với cái tên Vana Bhante).” 


Sự trải nghiệm Phật giáo và Địa vị của Nữ giới Phật giáo ở Bangladesh hiện nay 


Với sự sống sót và hỗồi sinh của Phật giáo ở Bangladesh hiện nay, nữ giới Phật 
giáo đóng vai trò thiết yêu trong việc quản lý tu viện, sắp xếp các chuyên khất thực, 
phục vụ Tăng Đoàn, và theo nhiều cách khác nữa. Ngày càng có nhiều phụ nữ ở 
những độ tuổi khác nhau thực hiện § giới ở các tu viện khác nhau vảo ngày trăng tròn 
và vào các dịp đặc biệt khác. Mặc dù vậy, rất ít nữ giới ở vị trí lãnh đạo trong việc 
quản lý các tu viện. Một trường hợp ngoại lệ có thê thấy là Tịnh xá Rajvana (Rajvana 
Vihara), ở Rangamati (CHT). Tu viện này dưới sự lãnh đạo của Bhikkhu Vana Bhante, 
người thực hành tu khổ hạnh (điuzanga) và được tin là đã chứng được ?vana hay sự 
giác ngộ tối cao. Nữ giới được đại diện trong ủy ban của tu viện này, với chủ tịch ủy 
ban là Chakma RaJmata, Rami Arati Roy. Tuy nhiên, không có bhikkh„um¡s (nữ tu sĩ) 
nào được thọ giới ở Bangladesh trong thời gian gần đây, bao gồm cả những nữ giới ở 
Tịnh xá Rajvana. Mặc dù thường xuyên có yêu cầu về việc đó trong suốt thập kỷ qua 


nhưng cho đên nay nó vẫn chưa được thực hiện." 


Vai trò trung tâm mà nữ giới Phật giáo năm giữ trong việc duy trì và củng cô 
văn hóa và phong tục Phật giáo có lẽ được phản ánh rõ nhât bởi việc làm của những 


lãnh đạo nữ giới, những người găn bó với Tịnh xá RaJvana ở Rangamati và các tu viện 
32 


chi nhánh của nó nằm rải rác khắp vùng đồi núi của CHT. Nhiều người trong số những 
phụ nữ này được cho là đã được khơi nguồn cảm hứng từ những nỗ lực của Chakma 
Rani Kalindi nhằm tái thiết lập Phật giáo ở Bangladesh vào thế kỷ XIX, cũng như nhà 
hoạt động theo chủ nghĩa thế tục và vì quyền lợi của phụ nữ bản địa, Kalpana Chakma, 
người ủng hộ nên tự trị và phát biểu chống lại qúa trình quân sự hóa và chế độ gia 
trưởng.” Trong một tu viện hẻo lánh ở đỉnh Falitangyasoke cao 600 m, các lãnh đạo nữ 
giới tiếp tục bất chấp lính gác biên phòng đề thực hiện sự cúng dường trước ảnh Phật 
bên trong “hàng rào an ninh”, được xây dựng nhằm sát nhập tu viện của họ một cách 
cưỡng bức.” Tương tự, với sự hợp tác của nữ giới Phật giáo từ thị trấn Rangamati, phụ 
nữ từ khoảng hơn chục thôn xóm xung quanh các tu viện trên đỉnh núi ở Furamone và 
Swargapur cung cấp lương thực cân thiết cho các vòng khất thực hàng ngày của các 
tăng sĩ cư trú trong tu viện, những người chuyên về thiền Vipassana.” Ở tu viện thứ 
hai, cư sĩ, bao gồm cả phụ nữ, cũng được tham gia vào các buôi hành thiền (meditation 


retreats) vào những dịp đặc biệt. 
Đối mặt với Thách thức: Nữ giới Phật giáo và các nhà Lãnh đạo ở Bangladesh 


Trong số những phụ nữ tham gia vào cuộc điều tra, 80% đến từ các cộng đồng 
Phật giáo bản địa vùng CHT, đáng ngạc nhiên là có tới 98% đồng ý răng phụ nữ bị đối 
xử như những con người hạng hai. Ví dụ được trích dẫn nhiều nhất là thái độ và thuật 
ngữ coi thường phụ nữ bộc lộ trong các buổi thuyết pháp của các tăng. Chăng hạn, có 
câu nói rất phô biến là, nếu con người làm điều xấu thì họ sẽ bị sinh ra là nữ trong kiếp 
sau. Cuộc đời của người nữ được xem là nhiều đau khổ và kèm theo những gánh nặng 
đặc biệt, chăng hạn như phải trải qua sự sinh nở và các nỗi đau khác liên quan tới phụ 
nữ. Một ví dụ khác được chia sẻ bởi nhiều người tham gia là về mặt xã hội, phụ nữ bị 
đề nghị không được vào chánh điện và không được khích lệ cúng dường thức ăn cho 
các tăng trong thời kỳ kinh nguyệt. Những chỉ dạy này thường được dạy bảo bởi một 


phụ nữ, lớn hơn hoặc trẻ hơn. 


Về vấn đề thọ giới, 82% nói rằng họ thấy việc thiếu sự thọ giới cho nữ giới thê 
hiện sự phân biệt rất lớn. 18% còn lại không có ý kiến. Khá nhiều nữ tu sĩ cạo đầu có 


thê được thấy ở các khu vực khác nhau của vùng CHT, nhưng những nữ tu sĩ hiễm hoi 
33 


này thường không được phép sống trong các tu viện. Chăng hạn, một trong số các nữ 
tu sĩ đó, người mong được dấu tên, sống trong một nhà nhỏ do gia đình bà xây nên. 
Mỗi ngày, bà đi tới Tịnh xá Maitri ở Bonorupa, Rangamaiti, để thực hiện những nghi lễ 


của riêng mình. Bên cạnh đó, bà thực hiện tám giới (osh/oshi/4) ở tại nhà của mình. 
Kết luận và Những đề xuất (Recommendations) 


Nữ giới có quyền được thọ giới và thực hành như một nữ tu sĩ mà không bị xã 
hội coi thường. Bất cứ vị ni hay tăng nào cũng nên được tôn kính vì những 
karma(nghiệp)của mình, medha(phước), và anushilan (tỉnh tấn), bất kế thuộc giới tính 


nào. Đây là lời dạy của Đức Phật Thích Ca. 


Sakyadhita có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đầy nhận thức về giới 
trong ngôn ngữ lý thuyết cũng như ngôn ngữ hàng ngày và trong việc tu tập của các 
tín đồ Phật giáo ở nhiều nước, bao gồm cả Bangladesh. Cuộc điều tra này là một công 
cụ để bắt đầu việc đặt ra những dấu hỏi về sự thống trị của nam giới trong sự tu tập 
Phật giáo. Sakyadhita có thể đem ra ánh sáng những tư liệu lịch sử đề cập tới bình 
đăng giới trong giáo lý của đức Phật thông qua việc có những xuất bản phẩm băng 
tiếng địa phương. Việc tổ chức các nhóm nghiên cứu ở các chùa vả tu viện địa phương 
cũng rất hữu ích, ủng hộ cho sự tham gia của nữ giới từ các cộng đồng nảy trong các 
hội nghị Phật giáo quốc tế và những việc tương tự khác. Những cuộc gặp mặt như thế 
này giúp củng cô sự khẳng định của đức Phật về tiềm năng tâm linh bình đăng của 
nam giới và nữ giới. Chúng nâng cao nhận thức và giúp nhận diện sự thiên vị và thành 
kiến về giới trong việc tu tập của các tăng hiện nay ở vùng CHT và các nơi khác. 
Nhiều người trong số các vị tăng này đưa ra các bài thuyết pháp thể hiện thành kiến 
giới tính mà không nhận ra những thành kiến của chính họ và không nhận biết được 
nên chính trị giới cô hữu được truyền lại qua nhiều thế hệ tăng sĩ. Tất cả chúng ta, bao 
gồm cả tăng, ni và cư sĩ, cần phải quên đi những thành kiến mà chúng ta kế thừa và 


gạt bỏ ngôn ngữ và hành động phân biệt giới. 


Dịch giả: Sc Như Nguyệt 


34 


CHÚ THÍCH 


' Raja Tridiv Roy, The Departed Melody (Memoirs), PPA Publications, Islamabad, 2003, pp. 
195-96. In 1939, Roy was awarded the tiles of Sri Lanka Ranjana National Award and 
JatkamahadhwaJasaddhammaJatka by the governments of SrI Lanka and Myanmar, 
respectively, for his contribution to Buddhism. He also represented Pakistan at the Sixth 


Buddhist Council in Myanmar In 1957. 


° The late Rajguru was given the tile of “Oggo maha sadhamma jyotika dhabja” by the 
Government of Myanmar for his contributution to Buddhism. He participated In the Sixth 


Buddhist Council in Myanmar In 1957. 


Ỷ Bhikkhu Vana Bhante is the abbot of Rajvana Vihara, Rangamati, the largest monastery in 


Bangladesh. 


* Interview with Raja Devasish Roy, Chakma Circle Chief. See also,Raja D. Roy, “Monastic 


Life ofa Novitiate at Rajvana Vihara, Rangamati.” April, 2011. [www.chakmaraJ.com] 
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page] 


5T. Chakma, of Falitangyasoke, Barkal Sub-district, Rangamati District (CHT) narrated her 
accounts to me of how she and her women fellow villagers courted arrest and violence at the 
hands of government border guards, guarding a tele-communicaflons tower, In maintaining 


and repaIring a monastery, which the guards had enclosed within thetr “securIty” zone. 


” Raja D.Roy, op cít. 


Kha 


VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA NỮ GIỚI VÀ KHÁI NIỆM VÔ NGÃ 
TRONG PHẬT GIÁO 


Eun-su Cho 


Mặc dù địa vị xã hội của nữ giới đang ngày càng thăng tiến là một hiện trạng 
mang tính toàn cầu, nhưng ở nhiều quốc gia ngày nay, sự tham gia đóng góp của phụ 
nữ trong xã hội vẫn còn thấp hơn nam giới. Hàn Quốc là một trong những quốc gia 
điển hình trong vấn đề này. Sự phát triển kinh tế tột bậc trong hai, ba thập kỷ qua đã 
giúp phụ nữ Hàn Quốc có cơ hội tiếp cận chương trình giáo dục đại học và đạt được 
địa vị xã hội cao hơn — điều mà trước đây là bất khả. Điều này tạo điều kiện cho nữ 
giới, nhất là những người thuộc tầng lớp trung lưu được hưởng tự do, trở nên phong 
phú hơn về văn hóa và có sức mua cao hơn — những điều hoàn toàn chưa từng có. 
Ngoài những thành tựu mang tính cá nhân cũng như những thành tựu trên mặt kinh tế, 
nhiều phụ nữ cũng tham gia vào các hoạt động cải thiện xã hội thông qua những công 
việc trong bộ máy nhà nước, ví dụ như cơ quan chính phủ hay những công ty lớn. Tuy 
nhiên, khi nói đến vị trí của phụ nữ trong những vai trò lãnh đạo có tính chất quyết 
định, Hàn Quốc vẫn đứng rất thấp trong các nước OECD (các nước trong Tô chức các 
Quốc gia Phát triển và Hợp tác Kinh tế). Trong lĩnh vực tôn giáo cũng vậy, mặc dù rất 
dễ nhận thấy rằng nữ giới đã tham gia đáng kể trong các tổ chức giáo hội, nhưng vai 
trò của họ bị đưa xuống hàng thứ yếu và chỉ đóng vai trò hỗ trợ phía sau hậu trường, 
trong khi nam giới giữ vai trò áp đảo trong các hoạt động tôn giáo nổi bật hơn. 

Định kiến xã hội, sự thiếu văng những hệ thống trợ ø1úp về tâm lý, giáo dục, tài 
chính cũng như sự ngần ngại của chính nữ giới trong việc phá vỡ những quan niệm lâu 
đời về vai trò giới tính được xem là những trở ngại chính cho sự phát triển của nữ giới 
trong lực lượng lao động. Có một số phụ nữ đã dám vượt lên phía trước để bước lên 
những nắc thang xã hội cao hơn, vượt qua những trở ngại và định kiến văn hóa xã hội, 
tuy nhiên nói chung nữ giới vẫn phải trải qua vô vàn rào cản tâm lý xã hội để có thê 
thăng tiễn trong nghề nghiệp. Tâm trần bằng kính — một hình ảnh đậm tính cách ngôn 
— vẫn còn đó trong xã hội Hàn Quốc, vững chắc và không hề suy suyền. Tuy nhiên, 


việc tháo gỡ chướng ngại này là một việc làm rất khó khăn vì những nhân tổ phức tạp 


36 


bên trong nó tạo nên. Những vấn để xuất hiện trên bề mặt của bất bình đắng giới 
không thể hiện được phạm vi và chiều sâu thực chất của nó. Ví dụ, so với những định 
kiến xã hội mà phụ nữ phải kinh qua trên đường đến thành công, cuộc chiến nội tâm 
mà họ phải chiến đấu với chính mình còn dữ đội hơn nhiều. Phụ nữ cảng leo lên những 
bậc thang dốc đứng của cấu trúc xã hội và nghề nghiệp, những đồng nghiệp nữ vây 
quanh họ buôi đầu biến đi nhanh chóng và họ càng khó tìm được những nữ có vấn dày 
dạn kinh nghiệm cũng như một hệ thống ủng hộ nữ giới. Bị vây quanh bởi những đối 
thủ cạnh tranh, những phụ nữ như thế phải tự thúc ép mình nhiều hơn để trở nên có 
năng lực và hiệu quả hơn. Nhưng, càng thúc ép mình, họ càng cảm thấy cô đơn, ngờ 
vực chính mình và sợ hãi, dù có thể chính họ cũng không thể nhận ra điều này. 

Theo truyền thống Á Đông, phụ nữ được dạy phải biết vâng lời và phục tùng, 
không chỉ bằng biểu hiện bên ngoài như cử chỉ và phép xã giao mà ngay cả trong cuộc 
sông nội tâm của họ, điều này làm cho những phẩm chất “thục nữ” này được lí tưởng 
hóa trở nên hăn sâu trong tâm trí. Ngày nay, hệ thống đạo đức được truyền dạy ở Đông 
Á hàng ngàn năm qua đã chính thức bị thu hẹp lại nhường chỗ cho nguyên tắc xử thế 
phương Tây và những khái niệm về bình đăng giới. Tuy nhiên, sự chuyển đổi ý thức 
hệ này đối nghịch với thực tế đây rẫy thử thách đang diễn ra từng ngày, những nỗ lực 
lật đồ và cách nhìn đầy xét nét đối với những phụ nữ trong vị trí lãnh đạo. Tư tưởng 
truyền thống nhắn mạnh việc phục vụ tha nhân hơn là chính mình ăn sâu vào tâm hồn 
phụ nữ Hàn Quốc, đã tạo cho những người phụ nữ thành đạt cảm giác nghi ngờ và dè 
dặt về bản thân, không hiểu những mục tiêu mình theo đuôi có dựa trên động lực trong 
sáng hay chỉ là tham vọng cá nhân và đam mê danh vọng ích kỷ. Trong một xã hội 
hiện đại nơi tính cạnh tranh và tự đánh bóng bản thân đã trở thành một đặc tính, phụ 
nữ vẫn không cảm thấy thoải mái khi thể hiện tính quyết đoán. Họ thường không chắc 
chăn khi nào hay làm cách nào đề trình bày những ý tưởng hay nói về những thành tựu 
mình đạt được, họ lo lắng rằng việc đưa ra sáng kiến có thể bị diễn dịch là động lực có 
tính chất kiêu hãnh hay tự phụ. Đơn giản, những mâu thuẫn này là kết quả không thê 
tránh khỏi của nhiều áp lực của những quy điều mà xã hội áp đặt lên phụ nữ tại Hàn 
Quốc ngày nay. Điều này cũng có thể bắt nguồn từ mặc cảm nghi ngờ bản thân, một 


mặc cảm cơ bản sâu sắc có nguôn gôc rât sâu xa. 


37 


Đặc biệt, những phụ nữ hoạt động tích cực trong các cộng đồng Phật giáo 
thường hăng hái nhấn mạnh răng động lực đăng sau sự tham gia của họ trong một 
công việc nào đó không bị hướng lái bởi tính tự phụ, niềm đam mê danh vọng hay mục 
đích cá nhân. Trong khi đặc trưng của truyền thống Thiền Phật giáo Á Đông nói chung 
vẫn trước sau như một, nhẫn mạnh việc tu tập đề “buông đi cái tôi” và “tâm khiêm hạ”, 
đề tài được quan tâm trong những cuộc thảo luận về giới tính là những phẩm hạnh này 
đã trở thành chuẩn mực mơ ước của các nữ hành giả như thế nào. Song song với điều 
nảy, truyền thống Nho giáo, một truyền thống có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các quy 
chuẩn đạo đức trong xã hội Á Đông, quy định nhân ái và lễ là hai chuẩn mực cơ bản 
và chỉ định cặn kẽ quy cách thực hành những lí tưởng nảy trong hành động cụ thể như: 
Tam cương, Ngũ thường, áp dụng cho những hình thức quan hệ riêng biệt, như quan 
hệ giữa vợ và chồng, giữa người già và người trẻ. Quy chuẩn đạo đức được dựng lập 
nhằm tránh những mâu thuẫn nảy sinh giữa người với người băng cách hình thành một 
xã hội có cấp bậc, chọn lọc cách hành xử đúng mực thông qua những quy định đạo 
đức và xã hội. Cư xử có văn hóa dựa trên những nguyên tắc xã hội đã được chấp nhận 
nảy cung cấp một chỉ dẫn tương đối dễ dàng về hành động và cử chỉ trong tương tác 
giữa cá nhân và xã hội, giúp họ thoát khỏi trách nhiệm phải suy nghĩ quá mức về tự do 
ý chí của mình và ảnh hưởng tiềm ấn của nó lên hành động và sự phân nhánh xã hội do 
những hành động đó gây ra. 

Mặt khác, nguyên tắc “buông bỏ cái tôi” và “khiêm nhường” đặt một áp lực về 
mặt đạo đức lên vai người phụ nữ, buộc họ phải cân nhắc những hành động mà họ lựa 
chọn và tác động của chúng trong bất kỳ một hoàn cảnh nào. Khi mọi việc tiến triển 
tốt đẹp, họ có thể gán nguyên nhân cho chính họ hơn là kết quả tất yếu của cấu trúc xã 
hội hay điều kiện bên ngoài, đặc biệt khi việc đó liên quan đến quan hệ giữa người với 
người. Cũng như vậy, có thê thấy rằng khi mọi việc tiến triển tôi tệ, nhiều phụ nữ có 
khuynh hướng đồ lỗi cho chính họ, chia chẻ hành động và tính cách của mình để tìm ra 
căn nguyên của vấn đề. Trong khi sự thực hành tính khiêm nhường có thể được đánh 
giá cao trong lĩnh vực tôn giáo, điều tiễn thoái lưỡng nan là việc đề ra những trách 
nhiệm đạo đức theo ảnh hưởng của tôn giáo, tách rời khỏi bối cảnh thực tế xã hội, có 


thể tràn lan và trở thành một rào cản đối với phụ nữ trong xã hội hiện đại. Trong thực 


38 


tế, thế giới hiện đại đòi hỏi mọi người phải để người khác thấy được những thành tựu 
của mình. 

Động cơ chính đăng sau việc phụ nữ miễn cưỡng không quyết đoán hơn trong 
việc theo đuổi nhu cầu và ước muốn của họ là gì? Giả định thường gặp là nhiều phụ nữ 
cảm thấy rằng mong muốn những thành tựu của mình được công nhận là biểu hiện thô 
tháo của tính tự mãn. Qua quá trình xem xét nguyên do tại sao phụ nữ thường có 
khuynh hướng dè dặt và ít tự tin hơn về động cơ hành động của chính mình, tôi hi 
vọng trả lời được câu hỏi: làm thế nào phụ nữ kết hợp những lời dạy của Đức Phật với 
quan điểm vô ngã? Có cách nào để vẫn có thê ước muốn được công nhận mà không hề 
phản ánh lợi ích cá nhân và tính kiêu ngạo? Tôi muốn vận dụng học thuyết Phật giáo 
về vô ngã vào những tình huống xoay quanh vấn đề ngờ vực bản thân. 

Học thuyết vô ngã là giáo lý trọng tâm trong lời dạy của Đức Phật ngay từ buôi 
đầu. Học thuyết này phủ nhận sự tồn tại độc lập, lâu dài của cái tôi, tranh biện răng 
mặc dù cảm giác về tự ngã của chúng ta bắt nguồn từ sự nhận thức về cá nhân dưới 
ảnh hưởng của các điều kiện xã hội, nhưng sự thật là không có cái tôi nào tồn tại lâu 
dài mà không hè thay đổi. Theo Đức Phật, bám víu vào khái niệm sai lệch về cái tôi 
vĩnh cửu và độc lập sẽ dẫn đến sự thất vọng vả bế tắc. Chúng ta có khuynh hướng tin 
rằng thế giới và vạn vật trong đó tồn tại đều tôn tại vĩnh viễn, nhưng học thuyết Phật 
giáo quả quyết răng sự thật là không một vật thê đa hợp nào trong thế giới có thê tiếp 
tục duy trì nhân dạng của tự nó mãi mãi mà không thay đổi. Học thuyết vô ngã dạy 
cách đạt được tự tại thoát khỏi những chấp mắc vào cái tôi vì đơn giản là cái tôi không 
vĩnh cửu. Mọi thứ tổn tại là kết quả của trùng trùng duyên khởi. Không có thứ gì tồn 
tại độc lập, không gì có thê tự tồn, cũng không có gì có thể duy trì nhân dạng của nó 
mãi mãi. Kinh Phật dạy: vạn vật nảy sinh trong các mối tương thuộc lẫn nhau, vì vậy, 
chúng là không. 

Theo học thuyết vô ngã, chúng ta tồn tại trong trùng trùng duyên khởi và không 
thê tiếp tục tồn tại nếu không có sự tương duyên với người khác và với thế giới. Chúng 
ta lớn lên trong những mối quan hệ này và dần hiểu thêm về bản thân mình trong các 
mối quan hệ với người khác. Kinh Duy Ma Cật - một bài kinh Đại Thừa, định nghĩa 
Bồ Tát (Bodhisattva), là một hữu thê trên đường tỉnh giác, là một người có tuệ tri sâu 


sắc về sự thật của tánh không, nhưng quyết tâm thẻ hiện tuệ tri đó trong thế giới này 


39 


băng những hành động vô ngã vị tha. Vị Bồ Tát này và những người xung quanh Ngài 
không bị xem là tách biệt, tồn tại và hoạt động độc lập, mà là những hữu thể với các 
hoạt động cá nhân tồn tại trong cùng một mạng lưới phức hợp của các mối quan hệ. 
Những người thông tường sự thật về tánh không thì thoát khỏi những khái niệm cứng 
nhắc về một cái tôi đối lập với những cá thể khác, chủ quan đối lập với khách quan, 
cái tốt đối lập với cái xấu, cái đẹp đối lập với những gì lố bịch. Nhờ vượt qua được 
quan niệm sai lầm về tính nhị nguyên được cụ thê chất hóa, những hữu thê đã giác ngộ 
tiễn bộ trong quá trình tu tập lòng vị tha không ngăn ngại. Sự tự tại trước nhận thức 
nhị nguyên sai lệch được miêu tả trong một bài kinh trong đó có kế lại việc một thiên 
nữ khiến trách Tôn giả Xá Lợi Phất về đã phân biệt một cách đầy xác quyết giữa nam 
giới và phụ nữ. Chỉ có những người không bị dính mắc vào Nhị nguyên mới thoát khỏi 
chấp mắc và có thể hiểu biết thật sự về tánh không. 

Hơn nữa, Kinh Duy Ma Cật dạy rằng những người am hiểu tánh không và 
thuyết duyên sanh có thể thực hành hướng lòng từ tới người khác một cách trọn vẹn. 
Ví dụ, Bồ Tát là một hữu thể có thê đồng nhất hoàn toàn với chúng sinh trong sự cảm 
thông, có năng lực xúc cảm sẻ chia cảm giác với người khác, và vì vậy vị ấy là hiện 
thân của nguyên tắc không phân biệt khách thê hay chủ thể và đánh giá không thành 
kiến về giá trị con người, cũng chính là những nguyên tắc mà vị ấy tu tập. Theo triết 
thuyết Phật giáo, khi một hành giả nhận thức được tánh bất nhị qua quá trình thực 
hành thuyết vô ngã, cuối cùng vị ẫy sẽ có thê thực hành được lòng từ bi thật sự, biết 
chia sẻ nỗi đau của người khác như nỗi đau của chính mình một cách chân thật. 

Mặt khác, điều ngạc nhiên là, chính bài kinh ấy dạy rằng: một người có quan 
điểm vị ngã cao như núi Tu Di vẫn có thể quyết tâm và ước muốn được đạt đạt được 
quả vị cao nhất. Từ đây, Tỳ-kheo các ông phải hiểu rằng mọi ước vọng trần tục đều là 
Như Lai chủng. Ngay cả khi chúng ta cho răng lời dạy này nên được hiểu trong bối 
cảnh cuộc luận chiến đầy nghịch lý mà từ đó bài kinh này trở thành nổi tiếng, dường 
như lời dạy này vẫn rất cơ bản. Tôi muốn sử dụng cuộc luận chiến thú vị này trong 
tình huống chúng ta đang thảo luận ở bài tham luận này - như là “một phương tiện 
thiện xảo”. Chúng ta biết rằng Phật giáo thường dạy môn đồ phải biết vượt qua cái 
nhìn vị kỉ (tiếng Phạn là: sat-kaya-dristi), nhưng bài kinh nảy quả quyết răng những 


người vân duy trì cái nhìn châp ngã vân có thê có ước nguyện đạt tới quả vị cao nhât 


40 


của giác ngộ. Vậy Bồ tát Văn Thù Sư Lợi muốn nhắn gửi điều gì khi nói đến “cái nhìn 
vị kỶ” trong bài kinh này? Học giả Phật học nổi tiếng người Hàn Quốc Wonhyo (617 — 
686) đề cập đến câu hỏi hắc búa này trong cuốn sách “Bản chất của trì và phạm giới 
Bồ Tát”. Dù một người có thê có cái thấy về bản ngã mình cao như núi Tu Di (chủ 
nghĩa vị kỷ), người đó cũng không nên có cái thấy về tánh không, dù chỉ là nhỏ như 
một sợi tóc (thuyết hư vô).” Wonhyo so sánh quan điểm về bản thân với chủ nghĩa vị 
kỉ và quan điểm về tánh không với thuyết hư vô, tranh biện rằng để giác ngộ thì thuyết 
vị kỉ tốt hơn thuyết hư vô. Luận Giáo Tập Yếu của Tôn giả Santideva cũng có một 
đoạn tương tự như vậy. 

“Quan điểm vị kỉ” liệu có thể được diễn dịch là một điều tôi tệ cần phải có 
không? Đề tiến đến công cuộc thay đổi thế giới và đem đến lợi lạc cho tha nhân, các vị 
Bồ tát phải cho mình ước nguyện được hành động vì công lý, một khát vọng bặt nguồn 
từ nỗi bất bình về những bắt công trong xã hội tồn tại trong thế giới này. Các vị Bồ Tát 
là những đắng giác ngộ vẫn còn xúc cảm, như tâm ý, khao khát, và đam mê. Các vị Bồ 
Tát không phải là những người vô cảm. Thực sự, “cái vị kỉ” ở các ngài làm nảy sinh 
nơi tự thân những quyết định cá nhân cao thượng như: tôi nên làm việc nảy, tôi là 
người phải làm việc này, tôi phải làm việc đó, và tôi không thê mong đợi người khác 
làm việc đó mà phải tự mình đảm nhận. Nghĩa là, chính tính vị kỉ hay sự quả quyết về 
bản thân đã giúp họ nỗ lực hành động thay cho người khác. Những cảm xúc mãnh liệt 
có thể song hành cùng một cảm nhận về cái tôi, nhưng cái tôi ở đây có thể là một biểu 
đạt của động cơ vô ngã vị tha. Nghĩa là, ý thức về cái tôi tự nó là một phương tiện 
thiện xảo làm phát khởi những hành động cao quý mang đến lợi ích cho người khác. 
Hơn nữa, trên con đường hành động vì tha nhân với tinh thần trách nhiệm và phẩm 
hạnh, những hành giả tận tâm có thể nhận biết mối tương quan căn bản của vạn vật. 
Thành tựu một người đạt được là do trùng trùng nhân duyên. Hệ quả là, với hiểu biết 
về mối tương thuộc và cộng đồng, ta sẽ phát triển lòng cảm thông và từ bi sâu sắc hơn. 


Thường thì ở những người luôn hành động phát xuất từ lòng từ bi thấu cảm, cảm nhận 


` 
A ‹é 


về cái tôi sẽ biến mất. Những luận bản trong tác phâm Luận Giáo Tập Yếu về “trí tuệ” 
và “phương tiện thiện xảo”, coi đó là hai Ba La Mật (paramitas) quan trọng, chứng 


minh cho quan điêm này. 


41 


Một người có sự thông hiểu như vậy sẽ nhận thấy rằng tất cả những thành tựu 
thật sự không thuộc về một cá nhân nào mà là kết quả cuốỗi cùng của cả một mạng lưới 
quan hệ. Mặc dù hành động của người ấy có thể là nguyên do chính dẫn đến thành 
công, nhưng kết quả chung được tạo ra bởi những tương tác của nhiều duyên do khác 
nhau. Một người có thể hiểu thấu những chấp mắc trong hành động và kết quả, nhận 
thấy bằng trí tuệ và lòng từ bi, thì sẽ thoát khỏi sự chấp mắc vào thành tựu của chính 
mình. Hành động một cách tự tại không chút chấp mắc giúp ta vượt qua những rào cản 
như chấp mắc, dục vọng, hay sợ hãi. Sự tỉnh giác về vô ngã đưa đến những hành động 
không vì lợi ích cá nhân. Giá trị của công việc tôi đang làm được thể hiện qua mối 
quan hệ với những người xung quanh tôi và được khẳng định khi mọi người cùng 
chung hưởng giá trị ấy. Đạo lý vô ngã đòi hỏi phải phối hợp thực hành và thực thi 
những giá trị cốt lõi này vì lợi ích tha nhân. 

Dẫn thân trong các hoạt động xã hội theo quan điểm Phật giáo có nghĩa là khám 
phá ý nghĩa của việc mình làm trong bối cảnh quan hệ giữa mình và những người khác, 
xem vạn vật như một cộng đồng tương thuộc. Quan điểm này bắt nguồn từ sự thức 
tỉnh của hành giả về sự thật của tánh không và vô ngã. Những hành động của tôi trong 
lúc này không thể thành công nếu chỉ thông qua ý định và nỗ lực của chính tôi. Ảnh 
hưởng của một hành động không chỉ tác động tới riêng người thực hiện hành động, 
hiệu quả ây cũng không thể được tạo ra một cách độc lập không liên can gì đến một 
chuỗi các hành động và nguyên nhân khác. Những hành động của tôi tạo ra những ảnh 
hưởng tương ứng, không chỉ cho riêng tôi mà còn cho mọi thứ liên kết với tôi. Những 
quyết định của tôi, diễn đạt dưới dạng ý nghĩ, ngôn từ, và hành động có liên quan đến 
ý nghĩ và hành động của những người khác. Nỗ lực của tôi trong việc thực hiện những 
hành động bồ ích mang đến kết quả tốt cho người khác, cũng như những thành tựu của 
tôi sẽ ảnh hưởng đến thành tựu của người khác. Tôi xử sự theo những nguyên tắc nhất 
định, không phải do nhận thức răng cách hành xử của tôi sẽ mang đến lợi ích cho riêng 
cá nhân tôi, mà vì tôi tin răng nó cũng sẽ mang lợi ích đến cho người khác. Nhận biết 
được sự tương thuộc cơ bản giữa con người thông qua những hành động và việc làm là 
những kinh nghiệm sống của lý thuyết vô ngã. Người ta chỉ có thê tiến về phía trước 
khi họ tự tin và có sức thuyết phục, nhưng những hành động bắt nguôn từ lòng từ bi 


mới thê hiện sự giác ngộ về vô ngã. Lý thuyết vê vô ngã không chỉ là sự phủ nhận cái 


42 


tôi. Một người bắt đầu am hiểu về cái tôi tồn tại thường nhật và dần dần giác ngộ về vô 
ngã, tâm khiêm hạ. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu của quá trình này, khiêm tốn và nhút 
nhát quá mức có thể cản trở ý định vị tha. 

Tôi vừa trình bảy thực nghiệm của mình trong việc ứng dụng học thuyết vô ngã 
vào vẫn đề tự nhận thức và phát triển sự tự tin cần thiết để phụ nữ gặt hái được thành 
công trong việc theo đuôi lý tưởng Bồ Tát. Tôi tin rằng đã đến lúc đạo đức Phật giáo 
được phát triển xa hơn đề có thê phản ánh hành vi xã hội đương thời băng cách giúp 
phụ nữ trên quá trình tỉnh thức và giúp họ có thê trở nên mạnh dạn hơn trong những 
hoạt động từ bi của mình. Lý thuyết về vô ngã không nhất thiết làm giảm đi sự tự tin 
của nữ giới. Trái lại, nghịch lý là nó có thể tạo nên những thành tựu to lớn. Trong 
những bài kinh đầu tiên của Phật giáo, chúng ta tìm thấy những người phụ nữ dũng 
cảm thấy mình đang bị run rầy bởi những lời thầm thì của Ma vương, gợi lên trong họ 
nỗi sợ hãi và kí ức về quá khứ đau thương, nhưng có những người đã anh hùng vượt 
qua sự ngờ vực và khăng định chính mình, tự tin về động lực thuần khiết của họ và 
dũng cảm tu tập đề đạt đến tự do tâm linh. Đã đến lúc nữ giới Phật giáo tìm nguồn cảm 
hứng từ những câu chuyện như vậy, tìm thấy lòng can đảm vượt qua sự đánh lừa của 
ảo giác cho rằng mình không đủ khả năng. 


Dịch giả: Sc Viên Ngạn 


43 


VẤN ĐÈ TRUYÈN THỪA VÀ LÃNH ĐẠO CỦA PHẬT 
GIÁO ĐÀI LOAN 


Yu —- Chen Lï 


Tại sao các nữ tu và nữ tín đồ không thể năm vai trò lãnh đạo? Theo tôi, ít nhất có hai 
lý do : thứ nhất, họ thiếu cơ hội được đảo tạo; thứ hai, họ thiếu cơ hội rút kinh nghiệm 
và học hỏi các phương sách, kỹ xảo của người trước cũng như truyền lại kinh nghiệm 
và kỹ xảo của mình cho người sau. Ở đây, tôi nhắn mạnh vẫn đề cơ hội bởi muốn đáp 
ứng các nhu cầu này cần có sự trợ giúp của đoàn thể. Chỉ khi nào Giáo hội và Tăng 
đoàn lập những tô chức để đào tạo và đây mạnh các hoạt động của nữ giới, nữ giới 
mới được hợp pháp hóa quyền về giáo dục và hoạt động tôn giáo. Chỉ khi đó nữ tu và 
nữ tín đồ mới không còn mất thì giờ và năng lực để biện hộ mục đích lý do và công 
việc làm của mình. 

Phụ nữ bị gạt ra ngoài lề một cách có hệ thống 

Chính đoàn thể đã cho nam giới thẩm quyền. Cho nên các hoạt động tôn giáo họ theo 
đuổi được xem là cần thiết và thành quả của họ được đánh giá ích lợi cho toàn thể giáo 
hội hoặc tăng đoàn. Ngược lại, những phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn vì đứng ngoài các 
đoàn thể này nên muốn thực hiện công trình của mình và được công nhận thành quả 
thì phải qua những lối khác. Ảnh hưởng cá nhân của họ được coi là quyền lực chứ 
không phải quyên của họ. 

Khi thành quả nữ giới đạt được bị xem là có tính cách cá nhân thì kinh nghiệm và các 
kỹ năng kỹ xảo của họ không thê truyền cho người khác một cách có hệ thống, bởi 
những vị giảng dạy cho nữ giới và quyết định về việc làm và những đóng góp của nữ 
giới chăng phải là nữ giới. Những văn bản cổ điển mà nữ giới đọc và giảng dạy rất ít 
khi đề cập đến quyền và nhu cầu cho người nữ được đào tạo để lãnh đạo. Hơn nữa, 
lãnh đạo và quyên lực bị cá nhân hóa không thê bảo đảm nữ giới được tham gia vào 
những công cuộc xây dựng chính sách. Trái lại, thành quả đạt được của các phụ nữ 
xuất sắc lại khiến kẻ khác đặt các nữ hành giả tu hành vào những tiêu chuẩn quá cao 
hoặc quá thấp. Ví dụ, những thành tích của bà Marie Curie đã tạo nên một ngưỡng cửa 


quá cao cho những nữ khoa học gia đi sau bà. 


44 


Hợp thức hóa dòng truyền thừa của Trung Hoa: Dòng truyền pháp và phả hệ gia đình 
Qua bài tham luận này, tôi xin bàn về dòng truyền pháp, một hệ thống rất quan trọng 
của truyền thống Phật Giáo Trung Hoa. Theo truyền thống nhà Phật, sau khi thọ giới 
(được chính thức làm thành viên Tăng đoản), tu sĩ sẽ được Tăng đoàn đảo tạo và giáo 
dục. Do đó, thành quả cuối cùng thành viên của tăng đoàn muốn đạt đến là được là 
được nối pháp và nắm vai trò lãnh đạo, cả về thực chất lẫn tượng trưng. Chỉ qua thọ 
giới, tức lãnh thọ các giới pháp, các thành viên Tăng đoàn mới có thể bắt đầu học các 
giới pháp đó và nhận những chức vụ quan trọng của Tăng đoàn, như làm giới sư, giáo 
thọ sư và trụ trì. 

Tôi không phủ nhận hiện tại vẫn có các nữ giới sư, nữ giáo thọ sư và các vị ni trụ trì. 
Như chúng ta thấy, chùa ni lập nên khắp nơi trong cộng đồng Phật giáo người Hoa, và 
phần lớn chư ni hoạt động rất tích cực trong thế giới đời thường bên ngoài. Chúng ta 
rất thường gặp trường hợp chư ni bận rộn việc giảng dạy và gây nguồn kinh tế đến nỗi 
không còn thì giờ bao nhiêu để tu tập giáo pháp. Vấn đề ở đây là những nỗ lực dài lâu 
của chư ni ít được minh chứng qua tài liệu và thiếu sự ủng hộ của đoản thể. Lí do là 
chư ni không ở trong dòng truyền pháp. 

Truyền pháp ở bối cảnh Trung Hoa rất khác với Ân Độ. Nó lại giống truyền thừa dòng 
dõi phụ hệ của các gia đình Trung Hoa. Tắt cả dòng họ người Hoa đều tích cực lo việc 
lập gia phả gia đình để ghi lại dòng dõi mình. Lịch sử gia phả một gia đình cảng dài, 
địa vị xã hội của họ càng cao. Trước hết, trong gia phả của gia đình chỉ có tên con trai 
được ghi. Thứ hai, người con trai trưởng là kẻ nối dõi duy nhất cho mỗi thế hệ. Thứ 
ba, người ta cũng thiết lập một hệ thống những nhánh gia đình. Nói tóm lại, với mỗi 
gia đình người Hoa, người con trưởng của mỗi thế hệ được thừa hưởng hầu hết hoặc 
tất cả tài sản của gia đình. Con gái không bao giờ được ghi vào gia phả. Chỉ có con trai 
được lập nhánh và dòng riêng và cũng được nối dõi bởi con trai trưởng mà thôi. 
Khuôn mẫu của phả hệ gia đình người Hoa được đưa vào dòng truyền thừa giáo pháp 
Phật giáo Trung Hoa, điển hình là hệ thống truyền thừa Tổ sư thiên. Mỗi thế hệ dòng 
thiền chỉ có một vị tổ, vị này truyền thừa cho một đệ tử. Nếu các huynh đệ cùng thế hệ 


cùa dòng thiền đó cũng là những vị xuất cách, họ có thể lập những dòng thiền hoặc chi 


45 


nhánh khác. Theo cách này, năm tông phái thiền đã tuần tự phát triển trong truyền 
thống nhà thiền Trung Hoa: đầu tiên là dòng Lâm Tế và Tào Động, kế đến Vân Môn, 
Quy Ngưỡng và Pháp Nhãn. Phần lớn các chùa Trung Hoa thuộc các đòng thiền chính 
là Lâm Tế và Tào động. Các hệ thống đặt pháp danh là bằng chứng của các dòng 
truyền thừa này. Qua pháp danh, các thành viên tăng đoàn Trung Hoa có thể dò biết 
được họ có thuộc cùng dòng thiền không và họ ở thế hệ nào. Những vị lập dòng thiền 
riêng có thê cũng lập dòng pháp danh luôn. Các dòng thiền phát triển tốt có thể truyền 
rất nhiều đời, trong khi những dòng thiền yếu kém lụi tàn theo thời gian. 

Các vị nữa lưu đương thời và dòng truyền pháp Phật giáo 

Thiên sư ni hiếm khi có mặt trong các dòng thiền Trung Hoa. Chúng tôi có tài liệu ghi 
lại rất ít vị ni, như tỳ kheo mi Mạt Sơn, nhưng tuyệt nhiên không thấy nhắc đến việc sư 
có đệ tử không, hoặc sư có lập dòng thiền riêng không. Điểm chính yếu không phải sư 
Mạt Sơn có đệ tử hay không mà là vì sư là ni cho nên không được ghi vào dòng truyền 
pháp. Điều này cũng lạ. Phụ nữ không được ghi vảo gia phả gia đình còn có lý bởi họ 
sẽ được gả chồng vào gia đình khác, và nếu được quyền thừa kế họ sẽ chuyên tài sản 
của gia đình đi mất. Nhưng chư ni Phật giáo không như phụ nữ ngoài đời. Họ cũng là 
đệ tử Phật như chư tăng. Mặt khác, quan niệm về các dòng nhánh phụ trong gia đình 
được dùng để giải thích sự có mặt của các tông phái khác nhau do chư tăng lập nên. 
Khi nghiên cứu về Ni bộ trong lịch sử Trung Hoa, chúng tôi thấy mỗi thời đại trong 
suốt các thời đại đều có chùa ni. Có những chùa ni tồn tại trên hai trăm năm. Một số 
chùa ni cuối cùng thuộc quyền điều hành của tăng, nhưng cũng có những trường hợp 
ngược lại. Tất cả những chùa ni này đều có truyền giới tỳ kheo ni và có dòng truyền 
pháp riêng nhưng không hề được ghi chép lại trong lịch sử Phật Giáo Trung Hoa. Cả 
những vị ni có chùa thuộc dòng thiền Trung Hoa Lâm Tế hoặc Tào Động cũng không 
thê là đệ tử truyền pháp. Dòng truyền thừa của họ không được công nhận. 

Năm 1995, khi đến Dali ở tỉnh Vân Nam thuộc Trung Hoa lục địa để nghiên cứu tại 
chồ, chúng tôi chỉ hiểu đại khái về tầm quan trọng của dòng truyền thừa. Thời âý, các 
thiền viện địa phương đang khôi phục dần sau thời kỳ suy yếu do cuộc Cách mạng 
Văn hóa . Trong nghĩa địa một thiền viện, chúng tôi tìm được tắm bia ghi pháp danh 
các vị tăng và thứ bậc thế hệ các ngài thuộc về trong tông Lâm Tế. Trong bếp chúng 


tôi lại tìm thấy một tắm bia khác cũng ghi tên các vị tăng(có lẽ là các vị trụ trì kế tiếp 


46 


nhau của thiền viện) là những vị được truyền pháp của dòng truyền thừa chính và tục 
danh của vài vị ni được ghi một bên. Mặc dù hiện tại thiền viện thuộc về chư tăng 
quản lý, nhưng trong thời kỳ cuộc Cách mạng Văn hóa, thiền viện còn tồn tại là nhờ 
một số phụ nữ bí mật trông coi và bảo vệ. 

Tại một tu viện Phật Giáo khác, một vị đại diện Đảng Cộng Sản Trung Hoa bảo chúng 
tôi răng các phụ nữ của tu viện này(gọi là jinglao, các bà vãi) chỉ làm những việc mê 
tín chăng quan trọng gì. Nhưng chiều tối hôm ấy, một mình tôi lén quay lại tu viện đó 
và thấy một đám đông dân chúng đến thưa hỏi các phụ nữ này. Một vải người còn 
thỉnh họ đi chữa bệnh và làm lễ chúc phúc nữa. 

Cũng trong vùng đó, tôi gặp một tu viện có vị trụ trì là “tăng”nhưng không trụ tại chùa 
mà ở dưới chân đồi với vợ con. Vị trụ trì này thường đi quanh các làng dạy các phụ nữ 
niệm Phật và chỉ về chùa vào những dịp lễ lớn như tết Trung Hoa và ngày chân tế vào 
tháng bảy âm lịch. Có bảy vị ni ở tại chùa nhưng không cạo đầu, và họ không lập gia 
đình. Tuổi họ trung bình chừng 70 và họ đã tu tại chùa từ 40 đến 50 năm. Sáng chiều 
họ cùng nhau đi công phu, dù chỉ hai vị biết đọc và viết. Chỉ có vị trụ trì biết nghi thức 
cử hành các lễ lớn và tất cả kinh sách đều được đề trong phòng vị trụ trì và khóa kín. 
Những năm gần đây,các dòng truyền pháp ở Đài Loan trở nên phức tạp hơn. Tương 
đối mà nói, những dòng truyền thừa này có tỏ ra tôn trọng chư ni hơn.Tỳ kheo 
Baisheng(1904 1989) truyền pháp cho Tỳ kheo Jingxin(1929 ) và tỳ kheo ni 
Tianyi(1980?_1924?). Những vị nối pháp này thuộc đời thứ 42 của tông Lâm Tế, là 
tông phái đã tô chức cho cả tăng lẫn ni được thọ giới tại Đài Loan. Về sau, tỳ kheo 
Jingxin cũng cho đệ tử tỳ kheo ni được nối pháp. 

Năm 2005, tỳ kheo Thánh Nghiêm chùa Pháp Cô Sơn đã lập hai phái truyền pháp: các 
đệ tử nối pháp dòng truyền thừa và các đệ tử nối pháp để hoạt động. Ngài truyền cho 
cả tăng lẫn ni trong cả hai phái đó. 

Ngược lại tỳ kheo Yinshun(1906_2005) đã lập một dòng truyền thừa riêng biệt cho nữ 
đệ tử tại Đài Loan. Ngài Yinshun đã thọ giới cụ túc tại phía nam tỉnh Min ở Trung 
Hoa lục địa, nhưng vì chiến tranh ngài đi nhiều nơi và cuối cùng định cư tại Đài Loan 
từ năm 1963 cho đến 2005. Trước đó, ở Trung Hoa lục địa, sư phụ của Yinshun đã cho 
vài đệ tử nương ngải để dòng truyền thừa của Yinshun khỏi bị đứt đoạn. Tuy nhiên, 


không những thâu thêm đệ tử tăng của riêng mình. Tỳ kheo Yinshun còn lập một dòng 


47 


truyền pháp riêng cho các vị ni ngài thâu nhận tại Đài Loan.Thí dụ tỳ kheo ni Chứng 
Nghiêm, người sáng lập hội Từ Té, là đệ tử nữ nối pháp đời thứ nhất của tỳ kheo 
Yinshun. Tại Đài Loan cũng có vài vị, như tỳ kheo ni Lianchan thuộc dòng thiền Lâm 
Tế và cũng được thừa nhận thuộc dòng truyền thừa Tây Tạng. 

Sự cần thiết của dòng truyền Thừa Ni 

Nếu chư ni không được làm đệ tử nối pháp hoặc không lập dòng truyền thừa riêng, 
không những họ bị xóa tên trong lịch sử Phật giáo mà dòng truyền thừa ni còn bị mối 
nghi bị đứt đoạn. Do sự kiện theo đúng luật chư ni phải được cả tăng lẫn ni truyền giới 
nên chư ni không bao giờ có thê thâu đệ tử là tăng. Vì vậy, nếu truyền thừa độc lập thì 
dòng truyền thừa của ni dễ bị đứt đoạn hơn. Nếu chư tô Phật Giáo tiếp tục chỉ truyền 
pháp cho tăng thôi mà không truyền cho ni, chư ni sẽ mãi mãi là những nhân vật phụ 
dưới quyền tăng. Đồng thời, nếu chư ni chỉ có thể truyền pháp cho ni thì họ có ít cơ 
hội hơn chư tăng để duy trì dòng truyền thừa của mình. Dù chư tăng có khuynh hướng 
chỉ truyền pháp cho tăng chứ không truyền cho ni, nhưng khi họ phải chờ vị nối pháp 
xuất hiện hoặc chờ vị đó chuẩn bị để kế thừa dòng pháp thì chư tăng có thể trông cậy 
vào chư ni để duy trì dòng truyền thừa của họ, dù theo lệ truyền thừa của chư tô, chư 
ni không được nối pháp chư tăng. Chừng nào dòng truyền thừa của chư ni không được 
thừa nhận là thiết yêu đối với dòng truyền pháp, thì việc duy trì dòng truyền thừa của 
chư ni vẫn còn khó khăn. 

Vấn đề chính là sự bình đẳng. Đức Phật cho nam và nữ có cơ hội như nhau để tu tập 
giáo pháp. Nhưng nếu dòng truyền pháp chỉ truyền cho tăng mà không truyền cho ni 
thì việc đoàn thể công nhận một thẩm quyền như thế sẽ có nghĩa công nhận một sự 
méo mó là hợp lý. Khi một quyền như thế được đoàn thê công nhận và lại được nền 
văn hóa trợ giúp thì cơ hội cho nữ tu được học tập và đảo tạo đề lãnh đạo không những 
bị kiềm chế bớt mà những kiềm chế đó còn được cho là việc đương nhiên. Không 
những các đóng góp của chư ni bị bỏ lơ mà bất bình đăng giới tính trong cộng đồng 
Phật giáo thành ra được cho là hợp lý nữa. Điều này sẽ khiến cho nữ giới Phật giáo 


càng bị lệ thuộc hơn. 


Người dịch: Sc Viên Thê 


48 


VẤN ĐÈ TRUYÊN THỪA TRONG PHẬT GIÁO 
TÂY TẠNG THEO QUAN ĐIÊM CỦA NỮ GIỚI 


~ ienzin Palmo ~ 


Vài năm trước tôi đến thăm một ni viện Tây Tạng tại Bắc Ấn và được đưa đến 
phòng thờ, nơi hồi đó cũng được dùng làm phòng ăn. Hình ảnh chính là Phật Thích Ca 
Mâu Ni đặt giữa Bồ Tát Quán Thế Âm và Văn Thù Sư Lợi. Rất tự hào, những ni cô ở 
đó chỉ cho tôi thấy những bức tranh /hangka vẽ các vị lạt-ma trong dòng truyền thừa 
mà vị ripoche đứng đầu dòng truyền thừa của họ đã tặng. Có khoảng hơn mười bức 
thangka treo quanh tường vẽ hình tượng các vị đại sư đã quá vãng trong dòng truyền 
thừa ấy, từ một thế kỷ trước cho đến gần đây. Đầy cảm thán, tôi thốt lên: “Nhưng 
chăng lẽ quý vị không nhận ra rằng những hình tượng này toàn là nam giới? Đây là 
một tự viện mi, sao không thấy hình tượng của các vị thánh nï? Những mi cô ở đó rất 
ngạc nhiên vì họ chưa bao giờ nghĩ tới thực tế này. Họ mặc nhiên cho rằng những hình 
ảnh tượng trưng cho sự giác ngộ tất nhiên sẽ mang hình tướng nam. 

Phật giáo Tây Tạng cũng như các truyền thống Phật giáo khác tại châu Á tất 
nhiên mang đặc tính truyền thừa gia trưởng. Điều này có nghĩa là Giáo pháp từ thời 
Đức Phật đến nay được viết và lưu truyền bởi các học giả là nam giới và các hành giả 
thường là tăng. Ngày nay chúng ta đã có ý thức hơn rất nhiều răng Giáo pháp được 
trình bày từ quan điểm của nam giới, thường là bởi các vị mà từ thuở còn thơ đã chẳng 
có can hệ mây đến phái nữ và cho rằng người nữ rất đáng nghi ngờ, nếu không nói là 
hoàn toàn nguy hiểm. Tất cả chúng ta đều biết điều này. 

Tất nhiên, một trong những lý do mà ít ra là tại Tây Tạng dòng truyền thừa hầu 
như hoản toàn nằm trong vòng kiỀm soát của nam giới chính là một hiện tượng chỉ có 
ở Tây Tạng vả các vùng phụ cận, đó là hiện tượng các hóa thân — hay còn gọi là /„/ku 
— của những hành giả đã chứng ngộ được xác nhận là tái sanh trở lại. Khi một vị lạt- 
ma cao cấp hay một bậc thầy vĩ đại qua đời, sau một khoảng thời gian nào đó, người ta 
tô chức một cuộc tìm kiếm hậu thân của vị này. Dựa trên những dấu hiệu đã được biết 
trước, cùng với những giấc mơ và những lời tiên đoán của các vị đại sư đứng đầu dòng 


truyền thừa, vị tái sanh mới được tìm thây và được đem vê tu viện của ngài ngay từ khi 


49 


còn nhỏ. Thầy bổn sư của tôi làm lễ đăng quang khi ngài mới 2 tuôi, ngài mặc tã bên 
trong lễ phục và bú sữa bình. 

Những vị lạt-ma tái sanh này, có hàng trăm vị như vậy, được giáo dưỡng theo 
một chương trình đặc biệt để chuẩn bị cho vai trò mới của họ. Họ được học và được 
truyền trao năng lực từ những vị lạt-ma cao cấp nhất trong dòng truyền thừa của mình. 
Họ thường được tách riêng khỏi những vị tăng bình thường và được đào luyện để trở 
thành những vị thầy hay tu viện trưởng. 

Đặc biệt, những vị đứng đầu dòng truyền thừa được nuôi dưỡng như những vị 
pháp vương và được truyền trao năng lực, được biệt truyền giáo pháp và những kiến 
thức mà họ cần có để có thê trao truyền những giáo pháp truyền thống này cho các vị 
khác trong tương lai. Nói theo cách khác, bậc đại sư đứng đầu một dòng truyền thừa sẽ 
truyền trao tất cả pháp bảo cho đệ tử xuất cách nhất của mình, cũng chính là hóa thân 
của vị thầy của Ngài. Và như thế, cùng với thời gian, dòng truyền thừa của các vị lạt- 
ma trở thành một câu lạc bộ của những trang nam tử, với một số rất ít các vị lạt-ma đá 
trái banh truyền thống qua lại cho nhau. Không có chỗ đứng nảo cho nữ giới trong một 
khung cảnh toàn nam giới như vậy. 

Một lần nọ tôi hỏi bổn sư của tôi, Khamtrul Rinpoche, tại sao có ít vị tái sanh là 
người nữ đến như vậy. Ngài trả lời răng người chị của ngài có nhiều dấu hiệu đặc biệt 
khi sinh ra, nhiều hơn chính ngài nữa. Tất cả mọi người đều tràn trề hy vọng, nhưng 
đến khi nhận thấy đứa trẻ sơ sinh là một bé gái, họ rất thất vọng và cho rằng đó là một 
sự lầm lẫn. Ngài giải thích thêm, “Nếu đứa trẻ là một bé trai, cậu ta hắn đã được chăm 
sóc rất cân thận, có lẽ đã được đưa vào một tu viện và được giáo dục chăm băm đỀ trở 
thành một người đặc biệt. Nhưng vì đứa trẻ là một bé gái, sự giáo dưỡng về mặt tâm 
linh đáng lẽ phải có đã bị lơ đi và cô đã không thể có dù chỉ một cơ hội để học giáo 
pháp.” Khamtrul Rinpoche nói rằng điều này cũng thường xảy ra ở Tây Tạng và 
thường thường những cô gái ấy bị đem gả. Chỉ đến khi nảo gia đình riêng của họ vững 
vàng hơn họ mới có cơ hội ra đi đào luyện tâm linh cho bản thân mình. Nhưng vì họ ít 
học, họ không thể đem lại lợi ích cho nhiều người qua những lời chỉ dạy của mình, 
thậm chí ngay cả khi họ đã đạt ngộ. Khamtrul Rinpoche nói thêm, “Điều này không 
liên quan gì đến vị trí độc tôn cố hữu của nam giới. Đó chỉ là vì các điều kiện xã hội 


làm cho việc lựa chọn tái sanh trở lại trong hình tướng người nữ trở nên khó khăn 


50 


hơn.” Rất có thể những vị lạt-ma cao cấp nhất trong dòng truyền thừa cũng sẽ không 
thừa nhận nếu một vị trong số họ tái sanh trong hình tướng người nữ. 

Tuy vậy, trong thời kỳ đầu của các dòng truyền thừa, thỉnh thoảng cũng có 
những bậc thầy xuất hiện trong hình tướng người nữ. Ví dụ, trong dòng truyền thừa hệ 
tantra Vajrayogini và Chakrasamvara trong truyền thống Drukpa Kagyu, chúng ta thấy 
xuất hiện hai nữ hành giả yogi - Kunden Rema và Machik Konjo — hai vị này đã trở 
thành người nối pháp của Rechungpa, pháp tử của Milarepa. Phụ nữ được chấp nhận 
trong các dòng truyền thừa yoga, nhưng khi các pháp môn này thâm thấu vào các tự 
viện, ngay lập tức những dòng truyền thừa ấy trở thành độc quyền của nam giới. 

Tuy nhiên, cũng đã có vài dòng tu được kiến lập bởi các hành giả nữ. Một trong 
những dòng tu này là truyền thống thanh tu Nyungne, một truyền thống xiên dương 
việc tiết thực và lễ lạy Đức Quán Âm nghìn mắt nghìn tay, vị bổ-z4 của lòng từ. 
Truyền thống này lấy nền tảng từ những thị kiến của Gelongma Palmo, một nữ tu xuất 
thân từ một gia đình hoàng tộc Ấn Độ, người đã chữa khỏi bệnh hủi nhờ pháp tu này. 
Nyungne là truyền thông Tây Tạng duy nhất mà tăng, ni, và Phật tử cùng tu chung. 

Một truyền thống cổ xưa rất phổ biến khác có sự tham dự của nữ giới là 
Shangpa Kagyu, một dòng truyền thừa đã biến mất vài thế kỷ sau khi được thành lập 
và tái xuất hiện vào cuối thế kỷ 19 nhờ những nỗ lực của Đại sư Jamgon Kongtrul. 
Gần đây hơn, Kalu Rinpoche và đệ tử của ngài đã dày công tái lập truyền thông yoga 
nảy. Dòng truyền thừa Shangpa Kagyu có liên quan tới hai nữ hành giả danh tiếng 
Niguma và Sukhasiddhi. Mặc dù cả hai vị đều sinh ra ở Kashmir gần như cùng một 
thời gian, hình như họ chưa từng gặp nhau. Niguma là chị của học giả và hành giả yog 
danh tiếng Naropa, nhưng nàng lãnh thọ giáo pháp trực tiếp từ vị Phật nguyên thủy là 
Đức Phật Kim Cương Trì và từ một vài đạo sư mang nhân dáng người và đã đạt được 
thân cầu vồng khi còn bình sinh. 

Sukhasiddhi lập gia đình và có sáu người con. Sau này, nàng gặp ấn sĩ vĩ đại 
Vipura và được ngài truyền pháp. Một buôi tối nọ, nàng đạt giác ngộ và đạt được thân 
cầu vồng cùng lúc ấy. Cả hai vị đều là thầy của Kyungpo Naljor, một hành giả Tây 
Tạng sống vào thế kỷ 11 và là người sáng lập truyền thông Shangpa Kagyu. 

Một truyền thông quan trọng khác được gọi là chöđ (có nghĩa là “cắt đứt”) được 


sáng lập vào thế kỷ thứ I1 bởi nữ hành giả yogi Machik Labdron. Pháp tu chöđ được 


51 


lồng ghép vào pháp tu của tất cả các trường phái Phật giáo Tây Tạng. Mặc dù không 
lâu sau thời kỳ sáng lập, những dòng truyền thừa này gần như bị nam giới thống trị 
hoản toàn, cho đến tận ngày nay những pháp tu này được giới nữ hết sức mến mộ. Một 
số truyền thống khác được truyền thừa theo gia tộc chứ không theo phương cách tái 
sanh, nhưng một lần nữa, thường thì nam giới là những người được coi là thích hợp 
cho vị trí giáo sỹ cao cấp. 

Tiếc thay, tình trạng này làm tốn hại nghiêm trọng tới sự tự tin và nguồn cảm 
hứng mà những nữ hành giả cần có như một niềm khích lệ để có thể tiến tu. Hàng 
ngày, họ niệm danh hiệu các vị thầy đã giác ngộ trong dòng truyền thừa, nhưng gần 
như không có một vị nào là phụ nữ. 

Trong thời cận đại, một ngoại lệ thú vị là Kandro Rinpoche Tsering Paldron, 
con gái cả của Mindrolling Trichen Rinpoche, một vị lạt-ma cao cấp trong truyền 
thống Nyingma đã mất cách đây vài năm. Vì cha mình không có con trai, Khandro 
Rinpoche, một Ni sư, dường như đã đảm nhiệm vai trò lãnh đạo hệ phái Mindrolling. 
NI sư không chỉ trụ trì tự viện ni của mình mà còn quản lý cả Tu viện Mindrolling 
rộng lớn. Dòng truyền thừa này nỗi tiếng vì sự hiện diện mạnh mẽ của các hành giả 
nữ, gọi là Mindrolling Jetsunmas, được khởi xướng bởi Mingyur Paldron vào thế kỷ 
18. Có thê Khandro Rinpoche sẽ thoái vị khi có một vị tái sanh của cha mình được 
công nhận, mà cũng có thể là không. Trong tất cả mọi truyền thống Tây Tạng, có lẽ 
những hành giả Nyingmapa là những người cảm thông nhất với các nữ hành giả. 

Ngoài ra, đã có ít nhất hai truyền thông tu dành riêng cho nữ giới tại Tây Tạng 
có thê được coi là những ngoại lệ đối với tình hình chung ở đây. Truyền thống đầu tiên 
được sáng lập bởi công chúa Chokyi¡ Dronme vào thế kỷ 15. Khi còn sống, nàng được 
công nhận là hiện thân của Kim cang Hợi mẫu (tiếng Tây Tạng là Dorje Phagmo), một 
hóa thần tantra trong hình thể nữ hoàng của các thiên nữ, đại diện cho nguyên lý giác 
ngộ của nữ giới. Đó là truyền thống người nữ tái sanh thường được liên tưởng đến một 
tu viện có tên gọi là Samding mà ở đó một nửa số hành giả là tăng và nửa kia là ni. 
Nàng là người phụ nữ duy nhất ở Tây Tạng mà Đức Đạt-lai Lạt-ma đã đặt tay lên đầu 
để chúc lành. Trong quá khứ, ngay cả mẹ của Đức Đạt-lai Lạt-ma cũng chỉ được ngài 
chúc lành với một quả cầu chỉ tua rua. Vị tái sanh thứ 12 của hệ phái này là Samding 


DorjJe Phagmo, người hiện đang sông ở Lhasa và làm việc trong cương vị một nhân 


52 


viên chính phủ cao cấp. Năm 1993, khi tôi tới thăm Tu viện Samding nằm ở một địa 
điểm ngoạn mục nhìn ra hồ Yamdrok, ở đó chúng tôi gặp một SỐ VỊ tăng rất thân thiện 
và họ kế rằng vị tái sanh của Dorje Phagmo hiện tại đã xây dựng lại tu viện sau khi nó 
bị phá hủy trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa và hàng năm ngài về đây và nghỉ lại 
trong một thời gian ngăn. Tuy nhiên, Đức Đại bảo Pháp vương thứ 16 nói với tôi rằng 
Ngài đã gặp và chỉ dạy vị tái sanh của Dorje Phagmo hiện tại khi vị này còn trẻ và ngài 
không nghĩ rằng đó là vị tái sanh đích thực của Dorje Phagmo. 

Truyền thống kia, một truyền thống người nữ tái sanh gần đây hơn bắt đầu từ 
thế kỷ 19 với một người phụ nữ có tên là Ani Lochen Chonyi Zangmo. Ni sư sinh năm 
1865 tại Rewalsar, hồ thiêng của Đức Liên Hoa Sanh gần Mandi, bang Himachal 
Pradesh phía Bắc Ấn Độ. Ni sư là một hành giả lỗi lạc, người cuối cùng đã kiến lập Ni 
viện Shugseb ở phía tây nam thủ phủ Lhasa. Cùng với thời gian, danh tiếng của ni sư 
vang xa, rất nhiều vị lạt-ma vĩ đại và các quan chức cao cấp của chính phủ vảo thời đó 
đã đến thăm viếng ni sư. Ni sư được biết đến như bậc thủ ngôi Shugseb Jetsun 
Rinpoche và những vị ni ở ni viện của ni sư rất nôi tiếng với pháp tu chởđ theo truyền 
thống Nyingma. Đại sư Shugseb Jetsun Rinpoche qua đời vào những năm đầu của thập 
niên 50 thế kỷ 20. Hiện nay, Ni viện Shugseb đã được tái kiến lập tại Tây Tạng vả Bắc 
Ấn. Những ni cô ở đó vẫn duy trì việc thực hành pháp môn của mình. 

Khi đến Việt Nam, lòng tôi ngập tràn niềm cảm khái khi nhìn thấy những ban 
thờ tại các tự viện ni dành riêng thờ các vị ni trưởng của những truyền thống tu tập ở 
đây, bắt đầu từ những bức tranh vẽ ngài Kiều Đàm Di đang thuyết pháp cho chúng đệ 
tử ni của ngài. Các ni viện trưng bày hình vẽ hoặc chụp vị trụ trì khai sơn và những vị 
trụ trì kế vị tính đến ngày nay. Tất cả những vị ni này được tôn vinh với đèn nến, 
nhang và hoa. Đây là một truyền thống đã và đang phổ biến tại một vài quốc gia Phật 
giáo và chúng ta thành tâm mong răng phong tục này sẽ được phô biến rộng rãi hơn. 

Tóm lại, khi ni giới Tây Tạng — ít nhất là những vị đang tu tập tại các ni viện ở 
Ấn Độ và Nepal - tiếp tục phát triển trình độ học thuật của mình và tham gia những kỳ 
thất dài hạn, chúng ta hy vọng rằng họ sẽ được tạo điều kiện để góp phần hòa ca bản 
hợp xướng của Giáo pháp, để bản hợp xướng ngân vang với hai giọng ca hòa hợp của 
tăng và n1. 


Dịch giả: Sc Viên Ngạn 


53 


HỌC ĐÉ LÃNH ĐẠO VÀ LÃNH ĐẠO ĐỀ HỌC: 
HÀNH TRÌNH KHAI SÁNG ĐÉN SỰ LÃNH ĐẠO 
Christie Chang 


Khi nhiệm kỳ của Ni sư Karma Lekshe Tsomo sắp kết thúc khoảng hai năm 
trước đây, tôi được đề nghị đảm nhận vị trí chủ tịch Sakyadhita và tôi đã hứa sẽ giúp. 
Đối với tôi, việc năm giữ vai trò chủ tịch không quan trọng. Tôi tự xem mình là tình 
nguyện viên của Sakyadhita. Vậy thôi. Tôi chẳng bao giờ để ý đến sự khác biệt mà 
danh hiệu “Chủ tịch Sakyadhita” sẽ đem đến cho tôi cho tới khi Hội nghị Sakyadhita 
lần thứ 11 tại Việt Nam sắp kết thúc. 

Vào cái đêm sau lễ bế mạc và trước chuyến du ngoạn chùa chiền, vài người 
tham dự hội nghị kéo tôi vào phòng khách sạn và bắt đầu “nhắc nhở” tôi về vai trò chủ 
tịch Sakyadhita của tôi: “ChrIstie, nếu bạn là chủ tịch thì hãy hành động như một chủ 
tịch!” họ nói. Tất nhiên là tôi biết rất rõ họ có ý gì. Họ đang nói đến thực tế là, trong 
suốt hội nghị, ban tô chức Sakyadhita của Việt Nam không công nhận tôi là chủ tịch 
Sakyadhita. Nhóm khách tham dự hội nghị này cảm thấy rằng tôi nên “khẳng định” 
vai trò chủ tịch của tôi và nên “nói gì đó”. Họ cảm thấy rằng tôi đã bị “xúc phạm” 
nghiêm trọng. Tôi kiên nhẫn lăng nghe, nhưng chỉ cười với lời khuyên chân thành của 
họ. Tôi có găng giải thích hoàn cảnh xã hội rất phức tạp và bối cảnh văn hóa Phật giáo 
của Việt Nam, và không nghĩ về sự việc này nữa. 

Tuy nhiên, kế từ đó, tôi chú ý đến nhiều lời nhận xét về vai trò chủ tịch 


TA Tư) 


Sakyadhita của mình. Thông thường, sau khi “xác nhận rằng tôi là chủ tịch hiện tại 
của Sakyadhita, những phản ứng tiêu biểu bao gồm: “Ô, Sakyadhita có thể có một cư 
sĩ chủ tịch sao?” Sau đó là rất nhiều gợi ý khác như: “Bạn nên mua thêm lễ phục”; 
“Bạn nên ăn mặc chỉnh chu hơn!”; “Này, bạn nên uốn tóc đi”; “Bạn trông quá trẻ để là 
một chủ tịch!”; Đôi khi tôi nhận được những gợi ý rất mâu thuẫn. Chắng hạn, một số 
bảo tôi nên giảm cân, một số khác thì bảo tôi nên giữ nguyên, tất cả đều vì một lý đo: 
để “nhìn và hành động giống một chủ tịch hơn”. Trong tất cả những câu hỏi và nhận 
định này, chúng ta có thê thấy nhiều khuôn mẫu, giả định và kỳ vọng đối với một chủ 


tịch Sakyadhita liên quan tới giới, độ tuổi, văn hóa và hình ảnh. 


24 


Trong suốt quá trình lâu dài và khó khăn xoay sở đề chuẩn bị cho bài tham luận 
này, tôi đã có gắng một cách không chính thức, để có thể đáp ứng những kỳ vọng mà 
mọi người từ khắp nơi trên thế giới dành cho cương vị chủ tịch của một tổ chức nữ 
giới Phật giáo lớn nhất thế giới. Tôi suy nghĩ răng có lẽ tôi có thể bao gồm trong bài 
viết này một vài góc nhìn xuyên văn hóa về những kỳ vọng này. Đối với tôi, danh sách 
dải những phẩm chất mà tôi nhận được từ một số nữ giới Phật giáo dễ làm nản lòng. 
Những phụ nữ này dường như kỳ vọng rằng, đề lãnh đạo những người con gái của đức 
Phật, một chủ tịch phải là một vị Bồ tắt(bodhisaffva) hoàn hảo hoặc là một đức Phật 
hoàn toản giác ngộ. Điều đó có thể hiểu được nhưng nó lại chăng phù hợp với thực tế 
chút nào. Trên thực tế, tôi mới chỉ bắt đầu học cách bước trên con đường Bồ 
tát(bodhisativa). Trên thực tế, tôi phải làm hai nghề khác bên cạnh việc là một tình 
nguyện viên cho Sakyadhita, đấy là không kê đến nhiều trách nhiệm khác nữa. Thực 
sự tôi mới chỉ bắt đầu “học lại” cách làm một vị “lãnh đạo”. Lần này, tôi tiễn tới quá 
trình trở thành một lãnh đạo một cách có ý thức và lưu tâm (mindfully)- như là một 
phụ nữ, và quan trọng hơn cả, là một phụ nữ Phật giáo. 

“Một Lãnh đạo bẩm sinh”, trước khi Tôi biết mình là một Phụ nữ 

Trong bài phát biểu của mình về “Nữ giới Phật giáo làm Lãnh đạo” ở Việt 
Nam, Ni sư Karma Lekshe Tsomo, một trong những người sáng lập và nguyên là chủ 
tịch của Sakyadhita, chỉ ra răng hầu hết nữ giới, đặc biệt là nữ giới ở châu Á, không có 
nhiều cơ hội được đảo tạo làm lãnh đạo. ' Tuy nhiên, có lần ni sư cũng nhận xét riêng 
với tôi: “Christie, bạn là một lãnh đạo bâm sinh.” Ô, tôi đã thực sự là một “lãnh đạo” 
tự nhiên (bẩm sinh), nhưng đó là trước khi tôi biết mình là một phụ nữ. Trong phần 
sau đây, tôi sẽ giúp quý vị thấy tôi thuộc loại “lãnh đạo” nào trước đây. 

Sinh ra là con đầu lòng của một gia đình lớn đầy yêu thương với cha mẹ may 
mắn là những người không phân biệt giới, một điều rất phổ biến trong thời kỳ đó, tôi 
thực sự được nuông chiều bởi những người xung quanh tôi: cha mẹ tôi, ông bà tôi, các 
cô dì chú bác, cũng như một hàng dài các bà con họ hàng thân thích lớn tuôi hơn có họ 
“Chang”. Tôi là “vua” của gia đình, và mặc dù gia đình tôi không còn là một gia đình 
giàu có nhưng trên thực tế tôi vẫn có thể có được mọi thứ tôi muốn (mặc dù, thật thú 
vị là từ khi còn nhỏ, tôi dường như đã bắt đầu tự rèn luyện mình để không muốn có 


mọi thứ - có lẽ vì tôi có được mọi thứ quá dễ dàng nên tôi thấy chán?) 


55 


Khi còn là một đứa trẻ, tôi vô cùng “ngông cuồng” (wild). Tôi là một “cô gái 
nghịch ngợm như con trai”(tomboy.) Thực tế là tôi đã nghĩ tôi /v con trai —- Tôi chỉ 
chơi với con trai. Tôi không chịu nổi các bạn gái. Mặc dù như đã nói, cha mẹ tôi chưa 
bao giờ làm cho tôi cảm thấy là con gái thì ít giá trị hơn, có vẻ như một cách vô thức 
tôi gắn bó chặt chẽ với các bạn trai nhiều hơn. Trên thực tế, không ai đối xử với tôi 
như với một “bé gái”, có lẽ vì tôi luôn luôn “mạnh mế” và là một người có nhiều đặc 
ân. Tôi thể hiện những đặc điểm (hoặc đúng ra là các khuôn mẫu) không phủ hợp với 
con gái của thời kỳ đó. Chăng hạn, tôi chăng bao giờ mắc cỡ. Tôi thích hát và múa, và 
có thể biểu diễn bất cứ khi nào được yêu cầu. Ở trường học, tôi vượt trội ở hầu hết mọi 
khía cạnh: tôi đại diện cho lớp và cho trường trong mọi hoạt động, bao gồm cả những 
môn thê thao mà tôi chưa hè chơi trước đó. Thậm chí trước khi tôi biết luật chơi, tôi đã 
ở trong một cuộc thi rồi. 

Trước tuôi 16, tôi đã có được đủ loại giải thưởng và tôi thường giảnh chiến 
thắng. Tôi là học sinh cưng của các giáo viên và được trao rất nhiều đặc ân. Dù tôi đã 
học từ truyền hình hay từ những người quyên lực xung quanh tôi (tất nhiên là theo 
kiểu gia trưởng) thì tôi cũng học cả cách sử dụng (và lạm dụng) quyền lực của mình: 
tôi thực hiện sự “công bằng” theo cách của tôi bằng việc bảo vệ những kẻ yếu thế và 
bị bắt nạt. Tôi thách thức những người có quyên lực, bao gồm cả giáo viên và những 
người quản lý trường học bất cứ khi nảo tôi thấy cần thiết. Tất cả các bạn cùng lớp tôi 
đều rất thận trọng đề không “xúc phạm” tôi đề họ không bị mất niềm tin của giáo viên. 
Các bé trai có gắng làm tôi vui bằng việc cho tôi những gói snack ưa thích của chúng. 
Nói tóm lại, trước khi tôi 16 tuổi, các giáo viên và bạn bè đều quý mến tôi, nhưng họ 
cũng sợ tôi. Đó là kiểu lãnh đạo mà tôi đã từng là: tự tin (có lẽ là ngạo mạn) và cực kỳ 
hách dịch (có lẽ như bạo chúa). 

Một Lãnh đạo “đã mất”... (A “Lost” Leader...) 

Sự tự tin và cảm giác là “lãnh đạo” của tôi dần dần mất đi sau hai thời điểm 
giác ngộ quan trọng: thời điểm khi tôi nhận ra tôi là phụ nữ và thời điểm khi tôi biết 
rằng tôi không thể thực hiện ước mơ của cha mẹ tôi — cả hai điều này đều liên quan tới 
sự thực là tôi /¿ phụ nữ. Lần đầu tiên khi tôi đến kỳ kinh nguyệt, tôi nhớ mình đã hỏi 
bà ngoại là bao giờ điều đó sẽ chấm dứt. Bà tôi đã nói, “cô gái ngốc nghếch ạ, từ nay 


trở đi nó sẽ đến với con mỗi tháng”. “A⁄ổi tháng???” Điều đó có vẻ như là ngày tận 


56 


thế đối với tôi khi đó. “Đó là nghiệp (karma) của phụ nữ!” bà tôi nói tiếp. “Cái gì? Phụ 
nữ? Nghiệp (karma?” Tôi vẫn còn nhớ khoảng sân nơi tôi bị buộc phải chấp nhận 
“hình phạt” ngày đó. Mặc dù thực tế là bà tôi luôn đối xử với tôi như một “ông vua” 
nhưng bắt đầu từ chính hôm đó, dù muốn hay không, tôi biết rằng tôi “cao nhất thì 
cũng chỉ có thể là một hoàng hậu” — một vai trò rất hạ cấp theo đánh giá của tôi. 

Thời điểm thất bại thứ hai của tôi — trên thực tế là hai thời điểm giác ngộ liên 
tiếp trong khoảng thời gian ba năm — đến khi tôi cuối cùng nhận ra rằng tôi không thê 
thực hiện ước mơ của cha mẹ tôi là thi đậu vào Trường Sư phạm (Teachers” College), 
trường mà vảo thời đó người ta cho là lựa chọn tốt nhất cho các cô gái. Mặc dù cha mẹ 
tôi luôn tự hảo về tôi và không thực sự thê hiện sự phân biệt giới tính nhưng họ không 
thê hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi giá trị truyền thống và những ý tưởng về nghề 
nghiệp tốt nhất cho phụ nữ. Giống như hầu hết các bậc cha mẹ ở miền nam Đài Loan, 
họ hi vọng răng con gái xuất sắc của họ sẽ bước vào trường sư phạm. Theo hệ thống 
thi cử ở Đài Loan, tôi có hai cơ hội để được vào trường sư phạm, không phụ thuộc vào 
các kỳ thi tuyển sinh chung cho các trường khác. Cơ hội thứ nhất là sau ba năm học 
trung học cơ sở (cấp 2) và cơ hội thứ hai là sau ba năm học trung học phổ thông (cấp 
3). Lần thứ nhất, tôi trượt kỳ thi vào trường sư phạm với nửa điểm, mặc dù tôi đạt 
được điểm thực sự cao và được vảo các trường trung học phổ thông tốt nhất dành cho 
nữ ở trung tâm Đài Loan. Trong suốt ba năm học phổ thông, tôi chỉ có một mục đích: 
được vào trường sư phạm quốc gia để có thể thực hiện ước mơ của cha mẹ. Thật 
không may, tôi lại để tuột mất cơ hội lần thứ hai, mặc dù tôi đạt điểm rất cao và cuối 
cùng được nhận vào Đại học Quốc gia Đài Loan, trường đại học mà tất cả các bạn 
cùng lớp tôi mơ ước. Đó là một trò cười (a big Joke) cho cả tôi và cha mẹ tôi. Đó cũng 
là một bài học lớn cho tôi về đukkha. 

Trong suốt ba năm học đầu bị đánh mất để chuẩn bị cho kỳ thi thứ hai, tôi trở 
thành một loại “lãnh đạo” khác trong lớp. Sau kinh nghiệm thất bại lần thứ nhất, tôi 
trở nên hơi hướng nội, sống rất giản dị, đi lại hơn hai giờ mỗi ngày đến trường với 
mục đích duy nhất là được vào trường sư phạm quốc gia. Mặc dù tôi không có ý định 
làm lãnh đạo nhưng không hiểu sao tôi vẫn được chọn là đại diện của lớp, như thường 
lệ. Nhưng lần này, tôi là một lãnh đạo khá lặng lẽ và thụ động. Tất cả các bạn trong 


trường nữ sinh này đêu yêu mên tôi; tôi được coi là “tải sản quý của lớp”. Các bạn 


57 


trong lớp đến với tôi mỗi ngày đề kế với tôi về những chuyện riêng của họ, và tôi chỉ 
biết lắng nghe khi họ chia sẻ các rắc rối của gia đình. Các giáo viên cũng yêu mến tôi. 
Tôi học giỏi và không hề nghịch ngợm như các bạn gái khác. Tôi là một học sinh 
gương mẫu. Khi các bạn gái sợ chơi trò lừa bịp với một giáo viên nghiêm khắc và 
chuyên quyền vào một ngày Cá Tháng Tư, họ chơi trò lừa bịp với tôi. Tôi chẳng bao 
giờ giận dữ. Tôi vui vẻ khi mọi người vui vẻ. Dù vậy, điều họ không thể hiểu là tại sao 
tôi lại không vui khi tôi được vào học ở “trường đại học mơ ước” của mọi người. 
Ngay cả tôi cũng rất khó khăn để hiểu vì sao. Tôi chỉ biết rằng tôi đang đau khổ và cha 
mẹ tôi đang đau khổ. Các bạn cùng học của tôi, dù là vui hay ghen ty với những 
“thành tích” của tôi, không thể hiểu tại sao tôi lại đau khổ, mặt dù họ cũng đang đau 
khổ. Trái tim tôi cùng nhịp đập với những câu thơ của một nhà thơ tôi đọc trong lớp 
học về văn học Anh đầu tiên: “Nước mắt. Nước mắt không đau. Tôi không biết chúng 
có ý gì”” Sự đau khổ này là cái nhìn thứ hai của tôi vỀ samsara trong cuộc đời có vẻ 
như hạnh phúc này. 
Hành trình Khai sáng trở thành “Lãnh đạo” 

Trong những năm tiếp theo — bốn năm ở đại học, hai năm là giáo viên tiếng 
Anh, và bảy năm nữa du học ở Hawai'L, và trong công việc hiện tại của tôi - tôi tiếp 
tục nhận lãnh rất nhiều vị trí lãnh đạo. Có lẽ bởi vì tôi cao hơn, có lẽ bởi vì trông tôi 
mạnh mẽ và đáng tin cậy, có lẽ bởi vì tôi là người lúc nào cũng bận rộn (a busy body) 
hoặc có lẽ đó là nghiệp (karma) của tôi, tôi đã học cách nhận vị trí lãnh đạo. Tôi phải 
thú thật là tôi chưa bao giờ ý thức về việc là một lãnh đạo trong quá khứ và thậm chí 
chưa bao giờ đặc biệt lưu tâm tới việc là một lãnh đạo. Bỗng nhiên, tuy nghiên, sau khi 
nhận vị trí lãnh đạo của tổ chức nữ giới Phật giáo, và đặc biệt sau kinh nghiệm của tôi 
tại hội nghị Sakyadhita ở Việt Nam, tôi bắt đầu phát triển nhận thức mạnh mẽ về việc 
ở trong vị trí lãnh đạo này. Tại sao? Đương nhiên, đó là kết quả của nhiều nguyên 
nhân và điều kiện. Những nguyên nhân và điều kiện này bao gồm hành trình riêng của 
tôi, và những kinh nghiệm tôi chia sẻ ở trên, cũng như việc học hỏi và tu tập theo lời 
dạy của đức Phật trong 16 năm qua. Sau khi được giải phóng khỏi những kỳ vọng của 
cha mẹ, giờ đây tôi là “ông chủ của chính mình”. Nhưng tôi không hoàn toàn thoát 
khỏi được những kỳ vọng của việc là một nữ Phật tử, đặc biệt là “những kỳ vọng” của 


việc là một lãnh đạo của nữ giới Phật giáo. 


28 


Đã từng giữ vị trí lãnh đạo Sakyadhita trong nhiều năm, Ni sư Karma Lekshe 
Tsomo chia sẻ kinh nghiệm với “những kỳ vọng” với tôi." 

Một lãnh đạo cần thiết phải năm giữ vai trò trước công chúng. Có những kỳ vọng 
khác nhau về việc một lãnh đạo nên ăn mặc và hành động như thế nào, thậm chí cả việc 
cô ấy nên cười khi nào và cười to cỡ nào. Cô ấy không thể làm hài lòng tất cả mọi người 
và khi cô ấy không làm người ta hài lòng thì cô ấy rất có thê sẽ bị chỉ trích. Sự phê bình 
mang tính xây dựng có thể có ích và giúp đỡ, nhưng sự chỉ trích tiêu cực có thể rất làm 
thoái chí. Điều này đặc biệt đúng với những người làm lãnh đạo trên cơ sở tự nguyện. 
Không giống như các CEO (Giám đốc Điều hành) của các tập đoản, chúng ta làm việc 
không lương, thông thường phải tự trả cho mọi chi phí. Ngay cả khi như vậy, thỉnh 
thoảng chúng ta vẫn bị chỉ trích, cho dù chúng ta có có gắng thế nào đi nữa. 

Quả thật là một “phép màu” khi Sakyadhita vẫn tồn tại cho tới hôm nay — 
không có văn phòng làm việc, không có đội ngũ nhân viên được trả lương trong 23 
năm qua, và thậm chí không dễ đề có thê tìm được những người trợ giúp tình nguyện 
lâu dài. Ni sư Tsomo cũng nói: 

“Làm lãnh đạo không dể bởi vì có quá nhiều việc để làm, và người lãnh đạo có 
trách nhiệm khiến cho công việc được chạy. Cô ấy cần có người phụ giúp, nhưng phụ 
nữ không có ngân quỹ lớn. Cô ấy có thể cố găng tìm kiếm các tình nguyện viên và có 
nhiễu tình nguyện viên nữ giới tuyệt vời ủng hộ mọi dự án của Phật giáo trên thực tế - 
nhưng phụ nữ cũng có nhiễu trách nhiệm khác như chăm sóc gia đình, và họ không 
thể luôn ở bên cạnh để giúp. ” 

Thực vậy, “những lời xin lỗi” là những gì mà Sakyadhita thường nhận được. 
Nhưng chúng ta có thể nói và làm gì được ngoài việc hiểu và thực hành nhẫn nại? 
Điều thách thức lớn nhất, trên thực tế, là sự đối mặt với những chỉ trích trên cơ sở gIới, 
như được thê hiện trong sự quan sát sau đây: 

Nữ giới có xu hướng bị đặt tiêu chuẩn cao hơn nam giới. Cả nam giới và nữ 
giới đều mắc lỗi, nhưng công chúng dường như chỉ chú ý và đánh giá nữ giới khắc 
nghiệt hơn. Điều này có nghĩa là một lãnh đạo nữ giới cần rất thận trọng trong ứng xử 
của mình. Đó có thể là một sự thực hành tích cực, nhưng nó cũng căng thăng. 

Vậy thì, có vị trí nào tốt hơn đề thực hành bước trên con đường trở thành một vị 


Bồ tát(bodhisatfxa) hơn là một lãnh đạo của nữ giới Phật giáo? 


59 


Kết luận: Lãnh đạo để Học và Lãnh đạo hướng tới sự giải thoát (Liberation) 

Làm lãnh đạo hay không làm lãnh đạo (ở bất cứ cương vị nào) không thành vẫn 
đề. Vẫn đề là người đó có tiếp tục học hỏi và có tiếp tục có khả năng dẫn dắt bản thân 
và những người khác hướng tới mục tiêu giải thoát cuối cùng. Nghĩ lại về loại lãnh 
đạo tôi đã từng là trước khi tôi biết tôi là một phụ nữ và trước khi tôi trở thành một 
Phật tử, tôi cảm thấy mình vẫn chưa học được nhiều, tôi cũng chưa dẫn dắt được bản 
thân mình hay ai đó quanh tôi hướng tới sự giải thoát. Chắc hắn là tôi tạo ra nhiều 
nghiệp(karma) tiêu cực hơn là tích cực trong vị trí đó, vì tôi không ý thức được cơ cầu 
quyên lực và những đặc quyền mà tôi có. Chắc hăn là tôi đã gây ra nhiều lo lắng và 
phiền muộn cho người khác hơn là niềm vui và lợi ích. 4-đ-đà-Phật! Tôi xin gửi lời 
tạ lỗi chân thành nhất tới tất cả những ai đã phải chịu đựng sự lãnh đạo như thế. 

Ý thức về việc là một phụ nữ và là một Phật tử, và ý thức về việc là cư sĩ và ở 
vị trí lãnh đạo là một phần của sự giác ngộ lớn. Mặc dù không có nhiều nữ giới Phật 
giáo đương đại làm tâm gương lãnh đạo, nhưng tôi cảm thấy may mắn và rất biết ơn 
khá nhiều giảng sư nữ Phật giáo tuyệt vời xung quanh tôi. Họ đã nuôi dưỡng tôi với trí 
tuệ và lòng từ bi, và dạy cho tôi biết ý nghĩa của việc là một “người đấu tranh đòi bình 
quyền cho nữ giới Phật giáo”, và là một lãnh đạo. Tôi vô cùng biết ơn lòng tốt và sự 
kiên nhẫn bền bỉ của họ trong việc dạy dỗ tôi, đặc biệt là Ni sư Karma Lekshe Tsomo. 
Tôi đã có thể thực hiện hành trình giác ngộ này thông qua mạng lưới Sakyadhita và 
băng cách làm việc cho Sakyadhita. Tôi chắc chắn đó cũng sẽ là một hành trình tuyệt 
vời cho nhiều hơn nữa những người con gái của đức Phật trong tương lai. 

Cuối cùng, tôi muốn chỉ ra cho tất cả chị em Sakyadhita của tôi rằng, theo một 
nghĩa nào đó, tất cả chúng ta đều là lãnh đạo của thời đại chúng ta. Những gì chúng ta 
đang làm thực sự mang tính cách mạng. Mạng lưới nữ giới toản cầu của chúng ta, 
những người đang làm việc với lòng vị tha và thanh tịnh để giúp đảo tạo, khơi nguồn 
cảm hứng và trao quyền cho cả một thế hệ nữ giới Phật giáo đóng góp cho nền hòa 
bình thế giới là điều chưa từng xảy ra. Chúng ta đều đang học cách làm lãnh đạo trong 
những vị trí và vai trò nhất thời khác nhau. Chúng ta cũng đều là lãnh đạo của chính 
bản thân mình. Thông qua mạng lưới này và thông qua việc làm việc vì những người 


con gái của đức Phật, chúng ta đang dẫn dắt bản thân mình tới sự giải thoát. 


60 


Tôi mong muốn được kết thúc bài tham luận bằng khát vọng được sửa lại từ bài kinh 
tụng theo truyền thống Trung Hoa: “Tìm nơi nương náu trong cộng đồng tối cao (của 
Sakyadhita), cầu nguyện mọi chúng sinh (đặc biệt là các chị em) dẫn đắt mọi thành 
viên của cộng đồng nảy mà không gặp chướng duyên. Mong chúng ta sẽ tôn kính tất 
cả những người tu theo Phật giáo xuất chúng (bao gồm nam giới và nữ giới, cư sĩ và tu 


‹› 


sĩ) và noi theo tâm gương sáng của họ.'”” Câu cho mọi chúng sinh được an lạc. Câu 


cho mọi chúng sinh được giải thoát khỏi khổ đau. 


Dịch giả: Sc Như Nguyệt 


CHÚ THÍCH 


1. This talk has been published as Karma Lekshe Tsomo, “Buddhist Women as Leaders.” 
GŒender and Women s Leadership. Edited by Natalie Green and Karen O”Connor (Thousand 
Oaks, CA: Sage Publications. 2009). 


2.. Poem written in1847 by Alfred, Lord Tennyson (1809—1892), the Victorian-era English 
poet. 


3.. Personal correspondences. 
4.. Bhiksuni Karma Lekshe Tsomo, personal correspondence. 


5.. The modifications are rendered 1n the parentheses. 


61 


NGUỎN GÓC TÔN GIÁO - XÃ HỘI CỦA BẠO LỰC CHÓNG LẠI PHỤ NỮ 
Ở THÁI LAN VÀ ĐÔNG NAM Á 
Bhikkhumi Rattanavdli 


Vấn đề bạo lực chống lại phụ nữ ở Thái Lan rất nan giải. Ví dụ tiêu biểu nhất là 
thương mại tình dục. Vấn nạn về bóc lột tình dục đang lan tỏa từ trung tâm Bangkok và 
ảnh hưởng nghiêm trọng Campuchia và Myanmar, ảnh hưởng này cũng tăng dần ở Lào. 
Hoạt động buôn bán thuốc phiện từ Tam giác Vàng và thương mại tình dục là hai nhân tố 
chủ yếu góp phân tạo nên sự bất ổn ở Đông Nam Á. Về dịch bệnh, với HIV/AIDS tăng 
nhanh ở Myanmar và Campuchia, dự báo tình hình ở khu vực sẽ ngảy càng bắt ồn. 

Lịch sử gần đây cho thấy Đông Nam Á là một “vành đai lộn xộn”(a “shatter belt”) 
giữa những hệ tư tưởng trái ngược của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản. Thái Lan 
là một nền dân chủ non yếu đã trải nghiệm những chế độ độc tài quân sự theo giai đoạn. 

Khi tìm hiểu nguyên nhân của vẫn nạn buôn bán tình dục ở Thái Lan, các học giả 
thường lưu ý đến chủ nghĩa quân phiệt toàn cầu, bao gồm binh lính Nhật trong suốt chiến 
tranh thế giới thứ hai và lính Mỹ trong suốt chiến tranh Việt Nam .v.v. Các học giả khác 
phân tích khía cạnh kinh tế của sự bóc lột tình dục và Sự Phân chia Lao động Quốc tế 
(IDL) giữa các nước phát triển của phía bắc bán cầu và các nước đang phát triển của phía 
Nam bán câu. Còn những người khác tập trung vào từng quốc gia, thừa nhận tác động 
của quá trình hiện đại hóa nhanh chóng, sự nghèo đói, và trợ giúp về kinh tế mà phụ nữ 
mang lại cho gia đình thông qua việc bán tình dục. Nhìn chung, các học giả hầu như loại 
bỏ tác động của các tín ngưỡng tôn giáo và phong tục truyền thống có tính áp bức về giới 
và coi chúng chỉ mang tính phân biệt giới tính. 

Một vài học giả cỗ gắng phân tích cặn kẽ nguồn gốc tư tưởng của vấn nạn xã hội 
về bóc lột tình dục, vì sự kiêng kị đối với việc chỉ trích Phật giáo Thái Lan. Tác phẩm tiên 
phong của Jit Poumisak, Sukanya Hantrakul và Khun Thitsa đã chỉ ra theo hướng hệ tư 
tưởng, tức là tôn giáo. Trong đó, Hantrakul xem xét các khái niệm kana và việc tạo 
phước. Kornvipa Boonsue, một cựu học giả của Liên Hiệp quốc, phân tích thành kiến về 
giới trong Phật giáo và sự hình thành nhà nước ở Thái Lan và những cách thức mà sự 
thuyết giảng Phật giáo ảnh hưởng đến các giá trị Thái, dẫn đến sự áp bức phụ nữ. 


Bài viết này tiếp tục sự nghiên cứu bằng việc khám phá và chỉ rõ các phương pháp 


62 


truyền bá tôn giáo của nam giới và nữ giới Thái Lan, những phương pháp góp vào cuộc 
khủng hoảng bóc lột tình dục hiện nay, cuộc khủng hoảng đã lên đến đỉnh cao trong vài 
thế hệ và được kích thích phát triển bởi chủ nghĩa quân phiệt toàn cầu, IDL, sự nghèo đói, 
và phát triển nhanh chóng. Tham luận này chỉ ra rằng tư tưởng đi trước hành động và 
rằng sự áp bức phụ nữ và thiếu nữ bắt nguồn từ tôn giáo áp bức giới và việc sử dụng tôn 
giáo. Cuối cùng, báo cáo này đề xuất sự phân chiết về tư tưởng (ideological 
deconstruction) và sử dụng các giá trị Phật giáo để chiếu rọi vào hệ thống nhăm tạo nên 
sự chuyền động và thay đổi. Là một thành viên của tăng đoàn Phật giáo, Tôi cảm thấy tự 
tin răng sự phân tích này sẽ có ích cho phụ nữ và trẻ em Đông Nam Á. 

Nhìn lướt lịch sử và tôn giáo Thái Lan có thể nhận thấy sự ảnh hưởng của Hindu 
giáo do các thầy tu Brahmin truyền bá vào khu vực Thái Lan cô đại từ thế kỷ VII đến thế 
kỷ X. Sự ảnh hưởng này xuất hiện trong giai cấp thống trị Mon như một phương tiện để 
thần thánh hóa hoàng tộc. Cùng thời điểm đó, Phật giáo Theravada và tín ngưỡng vật linh 
là những khuôn mẫu tư tưởng nổi trội của quần chúng. Trong suốt giai đoạn của Triều đại 
Khmer (1181-1219), Phật giáo Theravada trở thành một phần của bối cảnh tư tưởng, 
cùng với những giáo lý của các thầy tu Brahmin của Hindu giáo. 

Đến thời kỳ Sukhothai (1250-1350), các học giả cho rằng Phật giáo Theravada 
chính thức được giới thiệu vào Thái Lan, mặc dù có những ảnh hưởng trước đó của Phật 
giáo, cả Theravada và Mahayana. Po-Kun Ram Khamheng, một nhà lãnh đạo thời kỳ đầu 
của triều đại Sukhothai, không thực hiện các nghi lễ của các thầy tu Brahmin để biện 
minh cho sự cai trị của mình. Tuy nhiên, theo Kornvipa Boonsue, ảnh hưởng của Bà la 
môn giáo xuất hiện trở lại trong thời kỳ Ayudhaya (1350-1767) làm thay đổi rõ rệt bộ mặt 
của Phật giáo Theravada ở Thái Lan. 

Phật giáo Thái Lan kết hợp các khía cạnh của Phật giáo Theravada, Hindu giáo và 
tín ngưỡng vật linh. Ngay cả kinh sách của Phật giáo, tồn tại dưới dạng thành văn vào 
khoảng 400 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, đã cho thấy bằng chứng về sự ảnh hưởng 
của Bà la môn giáo trong sự coi thường phụ nữ. Trong suốt giai đoạn Ayudhaya (1350- 
1767), việc lựa chọn bộ Luật Manu — Dharma (Manu-Dharma Sattra) (bộ luật Hindu cô 
được viết bởi các học giả Brahmin) khởi đầu cho hàng trăm năm áp bức phụ nữ và trẻ em 
ở Thái Lan. Những luật lệ này dẫn đến sự hình thành các giá trị tồn tại dai dằng ngay cả 


sau khi những quy định luật pháp được tạo ra, coi phụ nữ và trẻ em như tài sản có thể 


63 


được bán, mua, đánh đập hoặc giết hại. Trong xã hội nói chung, phụ nữ và trẻ em có thể 
được bán hoặc mua, hoặc trừng trị bằng đánh đập hay giết chết. 

Bộ luật Manu - Dharma của 700 năm trước đây là một trong những nguyên nhân 
sâu xa của thương mại tình dục hiện nay. Thái độ ghét phụ nữ và phủ nhận các bé gái 
được thể chế hóa một cách vững chắc trong Phật giáo Thái Lan. Thời gian trôi đi, các 
vương triều thống trị ở Thái Lan duy trì quyên lực thông qua việc sử dụng các nghi lễ của 
Bà la môn giáo để thần thánh hóa vương quyền. Đồng thời, các vương triều thống trị 
khuất phục quần chúng thông qua sự giải thích của Hindu giáo về kamma, cách giải thích 
đã được dùng đề biện hộ cho sự áp bức của đăng cấp cho tới hiện nay. Trong Phật giáo, 
kamma nghĩa là “hành động,” nhắn mạnh vào tác động của hành động trong thời điểm 
hiện tại, không phải trong quá khứ bị tước quyền hay tương lai. 

Theo thời gian, Phật giáo phát triển trong lòng dân chúng, và sự cạnh tranh về 
không gian chính trị - tâm linh tăng lên trong lĩnh vực công giữa các thầy tu Phật giáo và 
Bà la môn giáo. Do đó, các thầy tu Phật giáo hấp thu các lễ nghi của Bà la môn giáo và 
cầu trúc tín ngưỡng Hindu nhằm cô gắng củng cố sức mạnh của mình. Điều này chịu ảnh 
hưởng khá nhiều bởi quyền lực của nhà nước. Các thây tu Brahmin ở Thái Lan khá phô 
biến vào giai đoạn chuyền giao của thế kỷ trước, nhưng khá hiếm hiện nay. Tuy nhiên, 
ảnh hưởng của họ đã thay đôi rõ rệt bộ mặt của Phật giáo Thái Lan, và chất lượng cuộc 
sông của phụ nữ và thiếu nữ ở Thái Lan và Đông Nam Á.ảnh hưởng của Hindu giáo, một 
số khái niệm trung tâm của Phật giáo bị các nhà Phật học Thái lạm dụng, chăng hạn như 
khái niệm kamma. Ngày nay, sự lạm dụng này vẫn hiển hiện trong những ví dụ về sự 
truyền bá giá trị văn hóa sau: “Nếu một phụ nữ bị chồng đánh, đó là vì cô ấy đã đánh 
chồng trong quá khứ. Nếu một phụ nữ bị hãm hiếp, đó là vì cô ấy đã hãm hiếp ai đó trong 
quá khứ. Nếu một phụ nữ bị bán đi trong thương mại tình dục, đó là vì cô ấy đã bán ai đó 
trong thương mại tình dục trong quá khứ.” Người phụ nữ bị “đồ lỗi” cho những đau khô 
và bạo lực mà cô gặp phải. Kết quả là, nhiều phụ nữ như thế không thể vượt qua nỗi khô 
của mình và trở thành nạn nhân vô thức, câm lặng của sự áp bức chính mình. Quá trình 
áp bức này được biết đến như là “đồ lỗi cho nạn nhân”. Điều thú vị là ở các nước Phật 
giáo phương bắc không chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Hindu giáo, khái niệm kamma 
dường như không bị lạm dụng theo cách này. 

Việc giải thích sai và lạm dụng giáo lý về kamma ở Đông Nam Á có ảnh hưởng rõ 


64 


rệt về tính chất dịch bệnh. Khi chúng ta quan sát một bản đồ của châu Á, chúng ta thấy rõ 
rằng dịch AIDS có một trung tâm lớn ở Đông Nam Á, và không thấy điều đó ở các nước 
theo Phật giáo Mahayana ở mức độ tương tự. Điều này chỉ ra rằng dịch AIDS và sự hiểu 
sai về &amna ở Đông Nam Á chồng chéo trực tiếp lên nhau. Từ sự hiểu sai về giáo lý 
kamma đến sự áp bức của phụ nữ và thiếu nữ, chúng ta thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của giá 
trị, dẫn đến sự phát triển ngành thương mại tình dục phô biến của HIV/AIDS. 

Sự giải thích về kama này khá phi Phật giáo (un-Buddhist). Đức Phật lắng nghe 
mọi người và khuyên bảo họ thông qua các câu chuyện có nội dung trí tuệ và từ bị sâu 
sắc. Ngài không đồ lỗi cho mọi người về nỗi khô của họ, thay vì thế hướng dẫn họ sử 
dụng giây phút hiện tại làm giây phút của sự thay đổi. Nhiều mẫu chuyện liên quan tới 
Đức Phật (ví dụ, tập truyện Jataka) là những truyền thuyết của Hindu giáo với sự thêm 
vào của Phật giáo. Nghiên cứu của Boonsue khai thác sâu sắc hệ tư tưởng áp bức giới 
được duy trì thông qua những mẫu chuyện này. 

Đức Phật trao quyền cho cả nam giới và nữ giới như nhau trong cộng đồng tu sĩ, 
phản đối hệ thống đẳng cấp và từ bỏ hệ thống quân chủ nơi Ngài sinh ra. Sự giải thích sai 
về giáo lý kamma, cộng với câu trúc xã hội chuyên quyền, đã khiến cho người Thái khá 
thụ động và phản kháng lại sự thay đổi. Trong hoàn cảnh này, tôn giáo và đặc biệt là ý 
niệm sai lệch về &amưma có thê trở thành công cụ đưa nữ giới vào bẫy về mặt tư tưởng, 
chăng hạn “cô ây sinh ra là phụ nữ vì nghiệp xấu”. Điều thú vị là, trong văn học Phật giáo 
SriLanka, người ta có thể thấy ví dụ về phụ nữ được sinh ra là thân người nữ vì nghiệp 
lành trước đó. 

Khái niệm của Hindu giáo về kamzna, các tín ngưỡng và phong tục nghi lễ xung 
quanh các bức tượng có quyên lực đặc biệt, và sự trao quyền cho vua trong quá khứ thành 
“vua thần thánh” có một yếu tố quan trọng giống nhau, đó là niềm tin vào một điểm kiểm 
soát bên ngoài. Phật giáo có đặc điểm khác các tôn giáo khác, do niềm tin vào một nơi 
kiểm soát bên trong. Nghĩa là, trong Phật giáo không có thượng đề, đắng quyền năng bên 
ngoài hay hệ thống tín ngưỡng bên ngoải bản thân và mạnh mẽ hơn bản thân. Niềm tin 
quan trọng của Phật giáo là “sức mạnh tạo nên sự thay đôi là thuộc về cá nhân” gần như 
đã biến mất ở Thái Lan. Thay vào đó, nghi lễ và mục đích đã trở thành nguồn của quyền 
lực. Sự chuyên quyền dẫn tới sự thụ động và hoạt động bất thường về văn hóa sau đó. 


Trong tôn giáo, nam tu sĩ đã trở thành những người cứu rỗi cho nữ giới và xã hội. Ý niệm 


65 


này, cộng với các khái niệm về kamma, “boon” (việc tạo phước), và “bop” (lỗi), hình 
thành cơ sở cho những quá trình bạo lực chống lại phụ nữ và thiếu nữ. Cái khái niệm triết 
học về những hành động tốt hay không tốt bị bóp méo và tỉnh thần hào phóng giúp đỡ 
người khác được xem như là tạo ra ít phước hơn là giúp đỡ tăng sĩ. 

Trong Phật giáo Thái Lan, “#ømboon” tạo ra “boow” đến từ những thứ cúng dường 
cho tăng sĩ. Nếu một phụ nữ muốn tạo phước, cô ấy phải cúng gì đó cho tăng sĩ, thậm chí 
là con trai ruột của mình. Sự thành công trong đời không năm trong tay mọi người, mà 
trong địa hạt của tư duy thần diệu. Các khái niệm boon và bøp là những ví dụ trong giai 
đoạn đầu tiên của sự phát triển đạo đức về cái tốt và cái xấu, và quá trình tư duy về giai 
đoạn đầu tiên của tư duy và phát triển thời thơ âu. Đối với phụ nữ, những khái niệm và 
quá trình này chính thức thể chế hóa con đường để họ gắn kết bản thân với người áp bức 
mình. Như vậy phụ nữ cần phải gắn kết với nhu cầu của người áp bức mình, đáp ứng nhu 
cầu của anh ta, và ủng hộ cho nhu cầu của anh ta. Điều này trở thành một cách thức đề 
đạt tới kết quả tích cực trong tương lai trong đời sống kế tiếp của người phụ nữ, bởi vì 
một phụ nữ có thể tạo phước bằng việc cúng dường các tăng sĩ, và như vậy có thê tái sinh 
thân nam trong kiếp sau. 

Cùng với những quan niệm sai lầm này là sự hiểu sai về khái niệm “øzrzzi,” đắng 
hoàn hảo. Một người nam được cho là có nguồn dự trữ parzmi hay đức hạnh lớn lao nêu 
anh ta có nhiều vợ hoặc người tình. Điều này về sau dẫn đến việc đàn ông thường ghé 
thăm các công nhân tình dục (sex workers) như là dấu hiệu cho sức mạnh đàn ông (nam 
tính) của mình. Sự tha thứ về mặt tôn giáo cho hành vi coi thường tình dục của nam giới 
đóng góp vào bệnh dịch xã hội của sự bóc lột tình dục và các bệnh truyền nhiễm. 

Những phản đối chống lại chu kỳ này bị cắm bởi sự kiêng kị, nói chung chống lại 
sự chỉ trích tăng sĩ, một nhóm tăng sĩ, hay cộng đồng tu sĩ. Một số được dạy rằng một phụ 
nữ sẽ bị tái sinh làm gái điểm nếu cô ấy chỉ trích một tăng sĩ hay cộng đồng tu sĩ. Như 
vậy, phụ nữ bị buộc phải im lặng; nỗi sợ hãi kính cần (greng 7ai) các tăng sĩ của họ làm 
câm lặng bất cứ phân tích nào và ngăn không cho họ nói về sự ghét phụ nữ của cộng 
đồng tu sĩ. Thay vào đó, họ được dạy phải trân trọng, yêu mến và tôn kính người cứu rỗi, 
người áp bức họ. 

Đồng thời, khái niệm phụ nữ là những kiêu mẫu đức hạnh trong xã hội và những 


thành viên được thọ giới của Sangha bị phót lờ hoặc đàn áp (suppressed), mặc dù những 


66 


câu chuyện như thế dường như được lặp lại nhiều lần trong các văn bản cô, bao gồm 
cuốn sách về các ni sư Phật giáo giác ngộ (Buddhist women masters). Thay vào đó, 
những đánh giá tiêu cực về nữ giới được giảng dạy, chẳng hạn, việc sinh ra làm phụ nữ là 
một sự ra đới thấp kém, xấu xa, là Mara, dơ bẩn, người đàn bà quyền rũ, gái gọi, không 
đáng được giáo dục, ngu ngốc, tầm thường.v.v. Theo truyền thống, một phụ nữ có thê 
chuộc lỗi cho mình băng việc trao con trai của mình cho tu viện. Người con trai sau đó 
trao “ân huệ” (boon) của sự tu tập của mình cho mẹ để bà có thể có một lần tái sinh tốt 
hơn. 

Hàm ý của hệ thống này đối với con gái của gia đình là gì? Người con gái thì 
không đáng được thọ giới và tạo phước cho gia đình. Về mặt tinh thần, điều này cắt đứt 
mối ràng buộc của sự tin tưởng và tình cảm thiêng liêng giữa mẹ và con gái. Một người 
mẹ thậm chí có thê suy tính việc bán con gái mình. Ngay cả thú vật hoang đã cũng bảo vệ 
con của chúng không bị hại, vậy mà sức mạnh của truyền thống tôn giáo còn vượt trên cả 
bản năng sinh học mạnh mẽ trong việc nuôi nắng và che trở. Vì người mẹ thấy rất ít giá 
trị của thân phận phụ nữ (womanhood), bà có cảm xúc giằng xé, Ít tự trọng (low self- 
esteem), và được dạy là phải coi thường việc sinh ra là thân nữ. Vì vậy, ở một mức độ 
nảo đó bên trong (at some level withim), bà khinh thường bản thân và cả con gái mình. 
Trớ trêu thay! Người mẹ có thê bán con gái, hoặc giữ im lặng khi con gái mình bị người 
khác bán, hoặc khuyến khích con gái bán mình. Sự ràng buộc bản năng, che trở tự nhiên 
giữa mẹ và con gái được thỏa hiệp, cắt đứt về mặt tinh thần, nhưng được duy trì về mặt 
kinh tế. Người con gái tìm kiếm tình yêu và sự tán thành có thể đi ngược lại bản năng của 
chính mình và tham gia vào công việc tình dục và đưa tiền về cho gia đình. Cô cũng cúng 
tiền cho thầy tu để tạo phước, và cứ thế chu kỳ tiếp tục. Đó chính là trường hợp sự truyền 
dạy tôn giáo dẫn tới sự áp bức giới. 

Cách giải quyết đối với những chu kỳ bạo lực này đối với phụ nữ và thiếu nữ là 
xem xét kỹ khái niệm ban đầu của kana và “đô lỗi cho nạn nhân” thông qua sự phân 
tích sâu hơn và phương pháp phân chiết (deconstruction) sự giải thích sai này, cùng với 
việc thay thế những giá trị tích cực và một con đường hàn gắn (healing pathway). 

Con đường dẫn tới việc chữa trị bệnh dịch xã hội của sự bóc lột tình dục từ góc 
nhìn tư tưởng và tâm linh là tạo ra một sự phát triển lẫy con người làm trung tâm. Những 


người phục vụ xã hội và các nhà tâm lý (Social workers and psychologists) có thể có 


67 


bằng chứng và giúp xử lý nỗi đau về tình cảm của cộng đồng. Những phụ nữ có kỹ năng 
lắng nghe và tư vẫn phù hợp, những người phục vụ như những vai mẫu (role-model), 
biểu tượng của trí tuệ và từ bi, và có thể nương tựa, là thiết yếu. 

Khi có quá nhiều cú sốc — cú sốc về tình dục, bạo lực thân thể, bạo lực tâm lý, bạo 
lực kinh tế chống lại phụ nữ và thiểu nữ trong một nên văn hóa thì xã hội sẽ bắt đầu thoái 
hóa, đồ vỡ, hoạt động khác thường và tự tan rã. Nhưng đồng thời cũng có những người 
lắng nghe tài năng, những nhà trị liệu tài năng, những người sống sót tài năng trong nền 
văn hóa đó. Dần dần, những thành viên này bước ra ngoài và chia sẻ, phá vỡ sự im lặng. 

Văn hóa cố găng chống lại sự chia sẻ vì vẫn chưa có cơ sở hạ tầng về mặt xã hội 
và tâm lý để g1ữ lại tính toàn vẹn của sự tôn thương về văn hóa. Dù vậy, văn hóa vẫn tồn 
tại, một thực thê sống và thực sự muốn sống sót, phát triển và thịnh vượng. Vì vậy, những 
người có thể tái câu trúc các vấn đề, giải thích về nỗi khô, bộc lộ với người khác, và tạo 
điều kiện cho sự hàn găn (chữa bệnh) là những hạt giống của hy vọng trong xã hội nhằm 
lây lại sự cân bằng và sức khỏe. Họ cho phép và tạo điều kiện chữa trị cho phụ nữ và 
thiểu nữ, và sau đó đàn ông và các bé trai có thể bắt đầu hàn gắn vết thương văn hóa cũng 


đã khiến cho họ bị tốn hại về tinh thần. 


Dịch giả: Sc Như Nguyệt 


68 


PHƯƠNG TIỆN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
ĐÉN NHỮNG NGÔI CHÙA PHẬT GIÁO 
Diana Cousens 

Vào năm 2006, sau khi đức Đạt-Lai-Lạt-Ma cử hành nghi lễ nhập môn 
Kalachakra ở Amaravati, tôi đi cùng với những người Tây Tạng đã tham dự buổi lễ, 
hành hương đến một vài thánh tích quanh Ấn Độ. Ở ngay hang động Phật giáo rất nổi 
tiếng Ajanta và Ellora, tôi đã phải suy ngẫm khi nhìn thấy dịch vụ khiêng kiệu ở 
Ajanta. Điều này có nghĩa rằng những du khách lớn tuổi gặp vẫn đề về việc đi lại có 
thê được bốn người Ấn khiêng kiệu đi quanh các ngôi chùa. Dường như người địa 
phương đã đáp ứng thật tải tình những vấn đề đi lại của người khuyết tật và tạo cho họ 
phương tiện để chiêm bái. Những hang động thường tọa lạc ở trên cao với nhiều bậc 
cấp đề leo lên và kiệu khiêng cho phép mọi người đều đến đó được. 

Tuy nhiên, ở những nơi ít được viếng thăm, thậm chí ngay ở Ellora, một hang 
động khác nằm không cách xa Ajanta, kiệu khiêng không có. Trong hòan cảnh như vậy, 
những người bị khuyết tật ở thân không thể nào đi vào chùa được. Đối với tôi, người 
mong muốn giáo pháp đến được với càng nhiều người càng tốt, thì một yêu cầu cơ bản là 
các ngôi chùa nên có các phương tiện hỗ trợ cho những người không thê tự đi một mình, 
những người ngồi trên xe lăn hay đi nạng hoặc được người khác trợ giúp đi. 

Mặc dầu tôi đã quan sát sự hiện diện của chiếc kiệu ở Ajanta hay sự thiếu vắng 
chúng ở Ellora vào năm 2006, tôi vẫn không nghĩ về nó cho đến năm 2009, khi tôi, đại 
diện cho Phật giáo, được mời tham gia một nhóm nghiên cứu trong Dự Án Dành Cho 
Người Khuyết Tật ở Mọi Tôn Giáo do chính quyền bang Victoria và Giáo Hội Liên 
Bang tài trợ. Dự án nhằm giải quyết vẫn đề tiếp cận cho người khuyết tật và tìm giải 
pháp cho tất cả các cộng đồng tôn giáo. Sau hai năm chuẩn bị và tham cứu dự án đưa 
ra một DVD và một bản báo cáo. Dự án này được thực hiện trong các cộng đồng Phật 
giáo, Thiên chúa giáo, Do thái giáo, Hồi giáo và đạo Ba' hai. 

Bản báo cáo đưa ra rất nhiều đề nghị, dựa trên những nguyên tắc và luật pháp 
căn bản. Những nguyên tắc căn bản liên quan đến vấn đề nhân quyền: người khuyết tật 
không nên bị đối xử phân biệt, và những giá trị bình đẳng, phẩm giá, tính đa dạng, và 
quyền tự quyết hay chọn lựa đều đuợc khăng định. Theo Dự án người khuyết tật của 


chính phủ tiểu bang Victoria, nguyên tắc bình đăng công nhận rằng “những người 


69 


khuyết tật là những công dân có quyền được tôn trọng và có quyền có cơ hội bình 
đăng đề tham gia vào đời sống tinh thần, chính trị, văn hóa, kinh tế và xã hội. Với tư 
cách là công dân, người khuyết tật cũng có trách nhiệm tương đuơng đối với xã hội và 
cần được ủng hộ để thực hiện những điều này.” Điểm quan trọng trong câu này là ý 
tưởng rằng những người khuyết tật có quyền hưởng những cơ hội bình đẳng để tham 
gia vào đời sông tinh thần của xã hội. Có phương tiện để bước vào chùa chắc chăn là 
một quyên căn bản trong bối cảnh này. 

Bản báo cáo xem xét những cách thức mà người khuyết tật vừa được bao gồm 
vừa bị loại trừ, đề nghị những sách lược để gia tăng sự tham gia cho họ, ghi lại những 
kinh nghiệm cá nhân và nhắn mạnh tầm quan trọng của lãnh đạo các cộng đồng tôn 
giáo để đây mạnh những thay đổi tích cực. Việc được bao gồm ở đây không chỉ có 
nghĩa là phương tiện đi lại mà còn là thái độ đón nhận không thành kiến đối với người 
khuyết tật. Người ta nhận thấy rằng trở ngại cho sự tham gia là do thái độ, cung cách 
và hòan cảnh cá nhân. Người khuyết tật không muốn bị thương hại hay đối xử đặc biệt 
mà họ cần sự tiếp nhận một cách bình đẳng. Những thành viên trong gia đình khi có 
thái độ bảo vệ thái quá thường không cho người khuyết tật tham dự các họat động tôn 
giáo vì sợ họ bị đối xử không tốt. Kết quả là họ không có cơ hội để tham gia. Cũng cần 
lưu ý rằng người khuyết tật cho biết có nhiều người tỏ thái độ coi thường họ vì tác 
động của việc hiểu sai kinh điển. Các nhà lãnh đạo tôn giáo nhận ra vấn đề này cũng 
như nhu cầu cần thay đổi nó. Họ đều khăng định những giá trị như công bằng, thân 
thiện và cảm thông. Nhiều điều tốt đẹp đang xảy ra, đặc biệt xung quanh việc cải thiện 
môi trường, và có một cơ hội — như sẽ được trình bày trong bài này — để chia sẻ ý 
tưởng, sách lược, và tài chính. 

Là Phật tử, nếu chúng ta khăng định giá trị của sự cảm thông, thì chắc chắn 
chúng ta sẽ bắt đầu ngay nơi chúng ta đang là, như chúng ta đang là, và giúp tất cả 
chúng sanh hướng đến Niết bản, bằng bất cứ phương tiện nào khả thi và có thể chấp 
nhận được. Nếu chúng ta đọc kinh rồi giải thích răng khuyết tật là do sự trừng phạt của 
ác nghiệp, thì chúng ta không thể thấy được giá trị của một người bị khuyết tật cũng 
như sự kiện rằng bất cứ người nào, đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, cũng phải 
trải qua một sự mất bớt năng lực do giả yếu và bệnh tật. Những người lười suy nghĩ thì 


mới phán xét người khác như vậy. Luôn luôn có những tắm gương phi thường của 


70 


nhũng người bị khiếm khuyết mà vẫn vượt xa người khác về trí tuệ và hiểu biết. Do đó 
lẽ dĩ nhiên chúng ta phải vượt lên trên hình thức bề ngoài khi quan hệ với người khác. 

Vấn đề tiếp cận cho người khuyết tật là vân đề liên quan đến những nguyên tắc 
của cơ hội bình đăng, tự quyết, tính đa dạng và nhân quyên. Nói về nguyên tắc, thì đó 
là một vẫn đề lớn. Tuy vậy, dù đã là Phật tử 30 năm, mà mãi đến khi tham g1a vào ủy ban 
này tôi mới đặt vẫn đề này lên hàng đầu trong những mối quan tâm của tôi. Tôi đã làm 
Giám đốc cho một Trung tâm Phật giáo Tây tạng ở Melbourne trong 10 năm và đã từng 
thuê giảng đường và phòng học mà những người chống nạng hay đi xe lăn không thể tiếp 
cận được. Phương tiện tiếp cận thỉnh thỏang cũng chợt nảy ra trong óc tôi, nhưng không 
thường lắm, mặc dầu một trong những thành viên của chúng tôi, người thường chống 
nạng và thỉnh thỏang đi xe lăn, đã vài lần than phiền răng thật khó khăn cho bà ta để leo 
lên cầu thang. Tương tự, qua ủy ban nảy tôi cũng biết răng các tôn giáo khác cũng không 
thể cho mọi người phương tiện tiếp cận dễ dàng như nhau. Những ngôi nhà thờ, ngôi 
chùa, giáo đường mới nhất và lớn nhất đều phải cung cấp phương tiện tiếp cận cho người 
khuyết tật theo yêu cầu của chính phủ. Những nơi này phải có những đường đốc thoai 
thoải đưa đến những khu vực chính như là chánh điện. Những cơ sở tôn giáo cũ hơn, nhỏ 
hơn, tuềnh tòang hơn như phân lớn các ngôi chùa Phật giáo đều thiếu phương tiện tiếp cận 
cho người khuyết tật. Vậy thì chúng ta nên làm gì? 

Tôi đã làm một kiểm tra chớp nhoáng ở mười ngôi chùa trong khu ngoại ô gần 
đó và nhận thấy răng phân lớn các ngôi chùa đều tạo phương tiện tiếp cận cho người 
khuyết tật đi đến giảng đường nhưng không một ngôi chùa nào làm con đường đi đến 
nhà vệ sinh cho họ. Tương tự, phòng họp nơi ban quản trị chùa hội họp thường cũng 
khong thê tiếp cận được. Tôi hỏi ý kiến bạn tôi, Jocelyn Hughes, người thường chống 
nạng, về việc các ngôi chùa nên làm gì đề cải thiện tình hình này. Tôi biết răng nếu trở 
lại những ngôi chùa đó và bảo họ răng họ cần phải bỏ ra hàng trăm ngàn đô-la ngay 
lập tức để lắp đặt những phương tiện thuận lợi cho người khuyết tật thì điều đó sẽ 
không thê thực hiện được. Chúng ta cần một cách giải quyết thỏa đáng hơn. 

Là một ủy viên của Hội liên hiệp Phật giáo Úc châu, tôi đưa vẫn đề cần có một 
chính sách thích hợp ra thảo luận trong cuộc họp khóang đại thường niên năm 2009 và 
hội liên hiệp Phật giáo Úc châu đã đồng ý cần đưa ra một kế họach. Tôi nêu rõ ràng 


rằng đây không phải là ý định của tôi đề nghị các chùa cần phải làm gì mà chúng ta 


f1 


cần nâng cao ý thức của mọi người về vấn đề này, sau đó cần phải cung cấp cho các 
chùa một phương cách và cả tài chánh để động viên họ tìm ra cách giải quyết sáng tạo. 
Ở đây cũng cần nhắn mạnh đến yếu tô văn hóa. Trong hệ thông thứ bậc của Phật giáo 
tìm được chính sách thích hợp cho những vấn đề như thế này là điều hệ trọng. Không 
phải là vai trò của Hội liên hiệp Phật giáo Úc châu hay của một cư sĩ nào để bảo một 
vị sư trụ trì phải quản lý ngôi chùa như thế nảo. Vì vậy trong dự án này tôi nhân mạnh 
đến việc nâng cao ý thức và cung cấp tài nguyên. 

Tôi khởi lên ý niệm điều tra về người khuyết tật qua các thành viên của Nhóm 
tham khảo và ngồi xuống với Jocelyn để nói về những điều mà bà nghĩ là sẽ hỗ trợ rất 
nhiều. Bà nói rằng nếu khi bà gọi điện thoại đến chùa hay trung tâm, có người nào ở đó 
báo cho bà biết chùa có đường cho xe lăn hay không thi điều đó sẽ rất hữu ích. Hoặc khi 
bà đến chùa, nếu có người chịu trách nhiệm chào đón và giúp đỡ cho người đi xe lăn thi 
cũng sẽ tốt biết bao. Tương tự, nếu trên website của chùa hay trung tâm, người ta chú 
thích rõ giảng đường, nhà vệ sinh hay phòng họp có thẻ tiếp cận bằng xe lăn hay không 
bằng cách sử dụng một logo, tương tự như dạng logo sử dụng cho mofel, để chỉ rõ họ có 
hỗ bơi hay các phương tiện khác hay không thì sẽ rất tiện lợi. Hoặc nếu chùa có những 
khóa đào tạo từ xa, để cho những người gặp khó khăn trong việc đi chùa có thê học được 
ngay khi ở nhà. Tôi đã ghi nhận tất cả những lời khuyên của Jocelyn và đưa nó vảo trong 
tài liệu sách lược cho Hội liên hiệp Phật giáo Úc châu. 

Qua các thành viên của nhóm tham khảo tôi cũng nhận thức được ý nghĩa của 
việc người khuyết tật có được cơ hội để nắm vai trò lãnh đạo trong cộng đồng tôn giáo 
của họ. Rõ ràng rằng, nếu ban quản trị chùa luôn họp trên tầng cao nhấtcủa một tòa 
nhà không có thang máy, thì những người ngồi trên xe lăn sẽ không thể nào ở trong 
ban quản trị, bởi vì họ không thể nào đến nơi họp được. 

Tôi phỏng theo một tải liệu tìm hiểu về người khuyết tật đã có sẵn và thêm vào 
một số yếu tố đặc biệt thích hợp cho mục đích tiếp cận những ngôi chùa Phật giáo. 
Chăng hạn như lối vào chùa nên tránh nhũng nguy hiểm rủi ro như giày dép. Rani 
Hughes, chị của Jocelyn, là một nhà trị liêu chuyên nghiệp. Bà ta đọc kết quả thăm dò 
và đề nghị thêm một số thay đổi, và một thành viên sủa Hội liên hiệp Phật giáo Úc 
châu. Sách lược và thăm dò đó đã được nhận làm sách lược cho cả nước của Hội liên 


hiệp Phật giáo Úc châu năm 2010. 


r2 


Bước tiếp theo là đưa nó vào áp dụng trong chùa. Để làm điều này, tôi nhận ra 
mình cần phải dịch những văn bản này ra những thứ tiếng thông dụng nhất cho các 
chùa chiền ở Úc. Tôi nộp đơn xin tài trợ từ Ủy ban đa văn hóa Victoria cho việc dịch 
và xuất bản, và đã được chấp thuận. Hiện nay tài liệu này đã được xuất bản trong 7 thứ 
tiếng: Anh, Hoa, Khmer, Lào, Tích lan, Thái và Việt nam. Ngay lập tức nó được đăng 
trên các website của Hội đồng Cộng đồng tôn giáo, đuaoac tài trợ bỏi chính phủ tiêu 
bang và các nhà thờ, và làm kiêu mẫu cho các cộng đồng phi Phật giáo. Tài liệu này 
cũng sẽ được giới thiệu tại Hội thảo nhưng người khuyết tật đa tôn giáo đươc tô chức 
bởi Giáo hội liên bang ở Melbourn ngày 17/5/2011. Sau đó nó sẽ được phô biến cho 
các chùa phật giáo ở Victoria. Tài liệu và các bản dịch đã được gởi tới cho Hội liên 
hiệp Phật giáo Úc châu. 

Chúng tôi chỉ mới bắt đầu một tiến trình mới trong việc nâng cao ý thức về 
những vấn đề của người khuyết tật trong cộng đồng Phật giáo. Xét thấy ở Úc nhiều 
nhiều tín đồ thuần thành thuộc thế hệ đầu tiên của những ngươi nhập cư, và vì vậy 
chắc chắn trong tương lai không xa họ cũng sẽ gặp nhũng khó khăn trong vấn đề đi lại, 
và vì vậy việc tính đến những tiện nghi phụ giúp cho những người khuyết tật đã trở 
thành mối quan tâm của các chùa trong cả tương lai gần và tương lai xa. Nếu chúng ta 
đã có sứ mạng lợi lạc quần sanh, thì sẽ là một thiếu sót lớn nếu loại bỏ một số thành 


viên của chúng ta khỏi diễm phúc được đi đến chùa. 


Người dịch: Sc Liễu Pháp 


r3 


MẸ THIÊN NHIÊN VÀ BẢN CHÁT CỦA NGƯỜI MẸ 
BẢN CHÁT GIỚI TÍNH ẢNH HƯỚỞNG MÔI TRƯỜNG NHƯ TH NÀO 


Hsiao-Lan Hu 


Giáo lý nhà Phật xem ra có chỗ tương đồng lớn với đạo đức môi trường trong 
thời đại này. lan Harris nhận xét rằng một số tác giả còn đi xa hơn với gợi ý: “Trong 
tất cả những truyền thống tôn giáo lớn, Phật Giáo được trang bị tốt nhất, đầy đủ những 
điều kiện chính yếu để lập nên một nên đạo đức môi trường mới cho toàn cầu.” Thật 
thế, nhà Phật dạy phải có tâm từ với zá/ cả chúng sanh. Các vị đạo sư Phật giáo tự 
thân là những tắm gương mẫu mực để hướng dẫn đệ tử sống thiểu dục tri túc. Lý 
“Không phá trừ ngã chấp“ của đạo Phật bác bỏ được thuyết coi con người là trung tâm 
vũ trụ. Và “lý duyên khởi” nhà Phật thường trình bày duyên hợp trùng điệp g1ữa con 
người với thế giới quanh mình. 

Nhiều giảng sư và nhà lãnh đạo Phật giáo kêu gọi ủng hộ, cải tạo và bảo vệ môi 
trường. Nói về các vấn đề môi trường và các khủng hoảng môi sinh, các vị thường sử 
dụng hình tượng Bà Mẹ Thiên nhiên, Bà Mẹ Đất. Tương quan giữa Trái Đất, Thiên 
nhiên và con người được ví như quan hệ giữa người mẹ và các con, bởi vì cả hai “mẹ” 
đều nuôi dưỡng con người. Tuy nhiên, việc sử dụng hình tượng Bà Mẹ Đất hay Mẹ 
Thiên nhiên ít khi dừng lại ở chỗ chỉ so sánh chức năng nuôi dưỡng sự sống của những 
người mẹ. Ta thấy rằng bà Mẹ Đất, cũng như các bả mẹ người, hy sinh và nhẫn nại 
chịu đựng sự tệ hại của các đứa con vô ơn thiếu trách nhiệm là một chuyện dĩ nhiên , 
chúng muốn lấy gì thì lây không cần biết hậu quả hành vi của mình. 

Hòa Thượng Thánh Nghiêm từng nói: 

“Trái Đất cũng từ bì như người mẹ chịu đựng những hành vi thất thường của 

con cái. Thể mà con người chúng ta muốn cái gì lấy cái đó, bóc lột, phá hoại và 

làm ô nhiễm Thiên nhiên đủ mọi cách. Khi đã đây Thiên nhiên tới mức quá sức 
chịu đựng, gây ra các thứ thiên tai, chúng ta lại từn cách đổ lôi Thiên nhiên 
bằng cách miêu tả thiên tai như là Trải Đất đang tấn công chúng ta vậy”. 

Đức Đạt Lai Đạt Ma cũng nói lên những cảm nghĩ tương tự: “Đến nửa sau của 
thế kỷ XX, Mẹ Đất còn chịu đựng được những thói quen luộm thuộm tại nhà của 


chúng ta. Những thói câu thả bừa bãi ấy của chúng ta đối với môi trường sinh thái hiện 


f4 


đã đến độ khiến hành tinh này lâm vào tình trạng không thể chấp nhận nổi hành vi 
chúng ta trong im lặng được nữa.” 

Với hình tượng Mẹ Đất này tôi không chắc người ta có chịu nghe theo để tôn 
trọng thiên nhiên và lo bảo vệ môi trường hay không? Như chúng đều biết, nhiều 
người suốt đời xem mẹ dĩ nhiên phải hi sinh như thế, họ chăng chăm lo chăm sóc mẹ 
được bao nhiêu, hoặc thờ ơ tình cảm với mẹ, và có khi còn giận hờn oán trách mẹ vì 
một vài chuyện nhỏ thời thơ âu. Không ít những nhà đấu tranh cho bình quyền giới 
tính đã cảnh báo chăng nên sử dụng hình ảnh Mẹ Thiên nhiên. Bây giờ, tôi xin tiếp tục 
cùng họ thảo luận về vấn đề này và nêu rõ hai điểm: 

1) Hình tượng so sánh này có tác dụng bản chất hóa, gợi ý rằng vai trò thích hợp 
nhất cho phụ nữ là một người mẹ hy sinh cần phải sinh con, và thinh lặng chịu 
đựng mọi tai ương do bầy con vô ơn ngỗ nghịch gây ra. 

2) Hiệu quả bản chất hóa của hình tượng này rất khó đương đầu, khó đối phó, 
không chỉ về mặt bình đăng giới tính và tương quan mẹ con mà còn về mặt bảo 
vệ sự trường tồn của môi trường sinh thái. 

Phật Pháp đề cao vai trò kinh nghiệm, và có thể các vị đạo sư Phật giáo này 
thuyết giảng từ kinh nghiệm cá nhân và tập thể của mình chớ không có ý bản chất hóa 
nữ giới. Dù sao các vị cũng sinh trưởng trong những xã hội theo chế độ phụ hệ. Và tại 
các xã hội phụ hệ này, kinh nghiệm thường có 72 phụ nữ sớm muộn gì cũng sẽ làm mẹ, 
và làm mẹ thì chịu đựng và hy sinh. Nhưng đối với những đạo sư Phật giáo ít khi đề 
cập đến các vấn đề giới tính trong bài thuyết giảng của mình, khi các vị sử dụng hình 
tượng Mẹ Thiên Nhiên, Mẹ Đất thì rõ ràng nó nói lên những gì các vị ây xem như 
người nữ phải có từ bản chất, đó là hình ảnh người mẹ hy sinh mạng sống nuôi dưỡng 
con cái, hy sinh bản thân và chịu đựng mọi nghịch cảnh. Kết nỗi người mẹ với thiên 
nhiên, hành động này gợi ý phụ nữ là hiện thân của thiên nhiên, và “bản tánh” của phụ 
nữ là làm mẹ. Bởi làm mẹ được xem như chức năng tự nhiên của tất cả phụ nữ, những 
phụ nữ không sinh con, hoặc không hy sinh cho con cái bị xem là “bất thường” và có 
khi họ bị xã hội chối bỏ. Cứ thế phụ nữ được xem như là mẹ, hoặc có khi còn bị xã hội 
bức bách, phải làm mẹ, bất kể tâm tính cá nhân, bất kể quan điểm của họ nên làm gì 


cho đời mình, cho xã hội, và cho môi trường. 


f5 


Có thật “bản tánh” của phụ nữ là sinh con, và tất cả những phụ nữ đã sinh con theo 
“bản tánh” đều biểu hiện những đặc tính “làm mẹ” như đã nói ở trên không? Quan trọng 
hơn nữa,cho dù ta có thê nói tất cả phụ nữ đều có cơ cấu sinh lý để được làm mẹ, vậy tất 
cả họ có nên được mọi người xem như là mẹ, hoặc có khi bị bức bách, tất yếu phải làm 
mẹ không? Theo cách nhìn của Phật Pháp, thế rốt cuộc “bản tánh” là gì, và “bản tánh” có 
thể nào bắt buộc con người có những hành vi thế này thế nọ không? 

Giáo lý nhà Phật, pháp môn tu tập nhà Phật và các tổ chức Phật Giáo rõ ràng 
cho thấy truyền thống Phật Giáo không chủ trương bất cứ những gì được sắp xếp về sinh 
lý đều đúng cả. Phật pháp dạy ta không nên lầm cái thân vật lý và những chức năng của 
nó là cái ngã thường hằng. Theo kinh Đại Thừa Bát Nhã Tâm Kinh diễn giải quan niệm 
trên thì “Sắc tức là Không, Không tức là Sắc”. Nghĩa là Sắc do duyên hợp mà sanh chứ 
không do một nhân hay “bản tánh” có sẵn nào cả. Hơn nữa, việc tu tập trong nhà Phật còn 
cho thấy một số khuynh hướng thuộc về sinh lý hoặc thuộc thú tính cần phải được buông 
bỏ, hoặc ít ra phải tiết chế cho có chừng mực. Thí dụ, ta có thể có tật hay gây gỗ do bị 
ảnh hưởng về kích thích tổ nam, nhưng các đạo sư Phật Giáo luôn khuyên nhủ nên tu tập 
để bớt hung hăng gây sự và tập phát khởi tâm từ. Cũng như vậy, người ta có thể có cấu 
tạo sinh lý khiến cho bị tật dâm dục nhưng các đạo sư Phật Giáo luôn khuyến cáo đệ tử 
phải tập giữ giới và làm chủ dục vọng. Thế thì tại sao tất cả phụ nữ được xem phải làm mẹ 
chỉ vì họ được sinh ra với bộ phận sinh nở của người nữ? Vả lại nếu tất cả phụ nữ được 
xem phải làm mẹ chỉ vì họ có những bộ phận để sinh nở, ta có thê nói được là tất cả nam 
giới cũng phải làm cha vì họ sinh ra đã có sẵn những bộ phận khiến họ có thê giúp sinh 
con? Thế tại sao tất cả những tông phái Phật giáo đều có những tăng đoàn hay dòng tu 
gồm người nam độc thân, và những dòng tu này quả thực là những trung tâm tu tập và 
nghiên cứu Phật giáo trong suốt dòng lịch sử? Việc đánh giá cao dòng tu độc thân như là 
trung tâm và mẫu mực của nếp sống người tu Phật gợi ý rằng, như lý thuyết gia bênh vực 
bình đăng giới tính Rita Gross nói: “Việc sinh con có thê cản trở ta giúp đời hoặc thực 
hiện tiềm năng cao nhất của mình.” 

Đối với việc sinh con, Phật pháp không ca ngợi một cách quá đáng và mù 
quáng. Theo cách nhìn nhà Phật, tái sinh chỉ là tiếp nối cái ngã, và là kết quả của lòng 
mong muốn bảo tồn ngã do ngã chấp. Không nên hiểu điều này theo lỗi cực đoan là 


chán ghét đời hay không chấp nhận tình dục. Tác giả Rita Gross chỉ rõ: “Đạo Phật 


f6 


không đòi hỏi người tu tập phải sinh con như một bổn phận tôn giáo. Cũng không phải 
phần lớn các tổ chức Phật giáo xem tình dục là xấu xa, là tội lỗi phải tránh trừ khi có 
liên quan tới việc sinh con.” Phật pháp không xem tình dục và việc tái sinh trên cõi đời 
này, tự chúng là những vấn đề khó đối phó. Cái khó đối phó chính là những hành vi 
lập đi lập lại một cách vô ý thức hoặc do một tiềm thức điều khiển phát sinh khổ đau, 
rồi khô đau kéo dài cho mỗi chúng ta và tương tác qua lại giữa chúng ta. 

Việc xem tất cả phụ nữ tất yếu phải là những người mẹ hy sinh bản thân trong 
xã hội phụ hệ là một trong những hành vi mù quáng của con người , điều này làm phát 
sinh và kéo dài khổ đau. Nó khiến những người phụ nữ không con, không thể có con 
hoặc không muốn có con phải khổ đau. Khi người ta đã xem “bản tánh” của tất cả phụ 
nữ là sinh con thì người nữ nào không sinh con không được kính trọng, cho dù cô ta có 
thể có những nỗ lực khác tốt hơn và không kém phần giá trị như dạy học, chữa bệnh, 
chăm sóc, tư vấn, bảo vệ trái đất và dắn thân vào những hoạt động xã hội để giảm bớt 
khổ đau. Hoặc là người ta sẽ khéo léo kéo cô xa khỏi những hoạt động không liên 
quan gì đến việc sinh và nuôi dạy con, hoặc hoàn toàn không cho cô quyền chọn điều 
tốt đẹp hơn cho đời mình và cho toàn xã hội. Cho dù cô tùy thuận và làm một người 
mẹ thực sự hi sinh suốt đời mình cho con mà bản thân không cần đáp trả gì, cô vẫn có 
thê phải chịu khổ nhiều vì lòng thương con quá độ, đặc biệt đối với con trai, là ý nghĩa 
duy nhất của đời cô đúng theo truyền thống của nền văn hóa theo chế độ phụ hệ. 

Việc xem bản chất của tất cả phụ nữ là phải làm mẹ trong xã hội phụ hệ còn gây 
khổ đau cho cả con cái được sinh ra. 

Gross nhận định: ““ Do tham ái muốn bảo tồn ngã, các bậc cha mẹ thường cô 
găng làm sao cho con cái giống hệt mình như bản sao chứ không cho phép chúng chọn 
con đường sống đặc thù riêng cho mình. “ Khổ đau gây ra do động lực sinh con kiêu 
ấy thường ít được ai quan tâm và nó kéo dài từ thế hệ này qua thế hệ khác. Khi giá trị 
người phụ nữ được xác nhận băng khả năng sinh con, tốt nhất là sinh con trai, trong 
một gia đình theo phụ hệ, cô dễ sinh ra có thái độ chiếm hữu đối với các con trai và 
điều khiển cả người chồng, bởi chỉ qua chồng và con trai cô mới thu gom của cải 
được. Và cô cũng có thể gây khổ nhiều cho các con gái, bắt chúng phải tập theo “bản 
tánh” phụ nữ ấy và cũng hy sinh bản thân như chính cô đã làm. Thêm vào đó, một phụ 


nữ không có khả năng chăm sóc băng sử dụng tình cảm và khéo léo giao tiêp bị xã hội 


f7 


đưa đây phải làm mẹ thì con cái cô có thể bị lơ là chênh mảng không được nuôi nắng 
đúng mức. Và khi một phụ nữ vì những suy nghĩ riêng tư nào đó không muốn có con 
lại bị ép phải sinh con, một chút tức giận nào đó có thể bị trút vào đầu con cái một 
cách vô thức, đưa đến những vụ bạo lực tình cảm, như là làm con cái bẽ mặt, cụt hứng 
khi chúng thực hiện thành công những việc trước đây cô muốn làm, hoặc la rầy chỉ 
trích con quá đáng chỉ vì chúng giống cô ở một điểm nào đó mà cô không thích. 

Việc mù quáng xem tất cả phụ nữ tất yếu phải làm mẹ hơn nữa còn gây tác hại 
cho môi trường. Khủng hoảng môi trường phân lớn là hậu quả của dân số tăng quá 
mức kết hợp với tình trạng tiêu thụ quá mức do khoa học hiện đại. Như các nhà sinh 
học bảo vệ môi trường Jack Trevors và Milton Saier nói : “Không thể chối cãi được 
rằng việc tăng dân số quá mức là nguyên nhân quan trọng số một chịu trách nhiệm về 
tất cả hiểm nguy môi trường của chúng ta hiện nay. Cứ mỗi năm tăng tám mươi triệu, 
con người chúng ta đã đi đến chỗ tăng dân quá mức và tiêu thụ quá giới hạn, không 
những phá hủy môi trường và tiêu diệt nhiều loài khác mà còn đặt hành tinh và cuộc 
sông tương lai của chúng ta vào tình trạng vô cùng nguy hiểm.” 

Như Gross đã phân tích, ta có thể hình dung một trong ba kết quả khác nhau sẽ 
xảy ra trong môi tương quan giữa môi trường sinh thái, mức tiêu dùng và dân số: “Một 
dân số vừa phải, sống đầy đủ với cơ sở kinh tế ôn định và tự phục hồi; một dân số quá 
đông sống trong tình trạng tôi tệ với cơ sở kinh tế thiếu hụt, hoặc như tình trạng kim tự 
tháp ngày nay ; một số ít sống tiện nghi còn phân lớn chỉ đủ khỏi chết đói.” Với mục 
đích chính yếu không thối chuyển của Phật pháp là dứt khổ, hoặc ít ra là làm bớt khổ, 
người Phật tử đạo đức không thể chọn viễn cảnh số hai hay ba ở trên, bởi vì nhiều 
người phải khổ. Một khi đã thấy sự tương quan giữa khổ và dân số tăng quá mức mà 
hai phần ba nhân loại trên thế giới phải chịu, “ tiếp tục khuyến khích hoặc đòi hỏi mọi 
người phải sinh con nối dõi như tình trạng hiện tại thì quá vô trách nhiệm.” Thế thì cho 
phụ nữ tất yếu phải làm mẹ cũng vô trách nhiệm. 

Đặc biệt càng vô trách nhiệm hơn khi cho rằng bản chất phụ nữ tất yếu phải làm 
mẹ ở các nước kinh tế giàu mạnh, nơi thường xảy ra tình trạng tiêu dùng quá mức, bởi 
vì thực tế cho thấy một người ở một nước giảu tiêu thụ và làm ô nhiễm rất nhiều hơn 


một người ở nước nghèo hoặc “đang phát triển”. Nghĩa là một đứa bé sinh ra trong 


r8 


một nước giàu sẽ gây hại môi trường nhiều hơn một bé được sinh ra ở nước nghẻo. 
Hãy lây mức thải chất Carbon dioxide làm ví dụ. 

Theo tường trình của chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc năm 2007-2008, 
19 triệu người ở bang New York thải nhiều khí carbon hơn 766 triệu người sống ở 50 
nước kém phát triển, và một máy điều hòa cỡ trung bình ở Florida thải khí carbonic 
trong một năm nhiều hơn một người ở Afghanistan hay Campuchia thải suốt cả đời 
người ấy. Do lượng khí thải CO2 nhiều hơn nên thiên tai như những cơn bão lụt 
nghiêm trọng ở vùng nhiệt đới rõ ràng ngày càng tăng. Từ năm 2000 đến 2004, trung 
bình mỗi năm có 326 thiên tai được ghi nhận, gấp đôi con số trung bình mỗi năm 
khoảng thời gian từ 1980 đến 1984. Mỗi năm, khoảng 262 triệu người bị ảnh hưởng 
bởi những biến động thời tiết ấy, và trên 98% số người ấy sống tại các nước đang phát 
triển. Sinh đẻ quá mức, tiêu thụ quá lố tại các nước kỹ nghệ phát triển như vậy đã là 
nhân tố lớn nhất gây tổn hại môi trường và gây khổ đau cho con người tại các nước 
đang phát triển. 

Sinh đẻ quá mức tại các nước nghèo làm khổ chính người nghèo hơn cả, đặc 
biệt phụ nữ và các bé gái. Phụ nữ dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai hơn nam giới do vì “ít 
năm kinh tế, quyền hành hạn chế, và trong các quyết định gia đình chăng có tiếng nói.” 
Điền hình là lũ lụt làm chết phụ nữ nhiều hơn vì nữ giới đi chuyển chậm hơn và ít 
được cơ hội học bơi hơn. Thí dụ, năm 1991 Bangladesh bị một cơn lốc xoáy và một 
trận lụt, tỉ số người nữ chết nhiều gấp năm lần nam. Thêm vào đó, những người nghèo 
bị ảnh hưởng thiên tai không có cách nào hơn là bớt thức ăn con và cho chúng nghỉ 
học, và các bé gái phải chịu ăn thiếu và bỏ học nhiều hơn bé trai. Suy dinh dưỡng và 
không được đi học đem lại những hậu quả dài lâu và càng khóa chặt những người phụ 
nữ vốn đã phải chịu nhiều thiệt thòi vào tình trạng đau ốm và không thể kiếm đủ sống. 

Thật không thể phủ nhận sự tác động của lý duyên hợp giữa nạn nhân mãn, 
mức tiêu dùng, ô nhiễm môi trường, khủng hoảng môi trường, và nhân loại khổ đau. 
Vì thế, để bảo trì -hay tôi có nên nói cứu hộ- môi trường, chắng những ta cần cắt giảm 
mức tiêu dùng mà còn phải giảm thiêu dân số. Ở đây xin nói rõ tôi ông đề nghị hình 
thức nhà nước cưỡng bức giới hạn dân số, như Trung Quốc đang áp dụng “chế độ một 
con” tại chính Trung Quốc và chế độ cưỡng bức triệt sản ở Tây Tạng. Tôi chỉ bàn 


rằng, với tầm nhìn theo lý duyên khởi trùng trùng tỉnh tuý của Đạo Phật, một bài 


79 


thuyết giảng về môi trường sinh thái theo tỉnh thần Phật Giáo phải bao gồm những suy 
nghĩ và cân nhắc cần thận dẻ đặt hơn về vấn đề sinh sản và làm cha mẹ. Nghĩa là, trên 
bình diện cá nhân, các xã hội theo chế độ phụ hệ không nên xem phụ nữ bản chất là 
làm mẹ để ép buộc hay tạo áp lực bắt họ phải sinh con. Không nên đề cập đến việc 
sanh con như nó là việc duy nhất phụ nữ sinh ra để làm. Đề xử lý tận gốc vấn đề con 
người phá hoại thiên nhiên, các vị giảng sư Phật giáo cần đề cao tư tưởng “chỉ nên 
sinh con khi có thể chăm sóc chu đáo về thê chất, tình cảm và tỉnh thần cho con”, và 
muốn đề cao quan điểm ấy cần phải xóa bỏ ảnh hưởng của việc xem vai trò làm mẹ 
của phụ nữ là có từ bản chất. Theo cách nhìn này, những nhà tranh đâu bảo vệ môi 
trường, dù Phật giáo hay không phải Phật giáo, nếu còn tiếp tục sử dụng hình tượng 
Mẹ Thiên Nhiên thì sẽ chẳng đạt được kết quả mấy. 

Những bài nghị luận Phật giáo bảo vệ môi trường từ trước đến nay vẫn nhấn 
mạnh việc chủ trương một cuộc sống đơn giản, phân tích lòng tham, chỉ trích việc tiêu 
dùng quá lố, thúc giục mọi người trên toàn cầu nên tỏ ra có trách nhiệm, và đề ra cách 
phân tích “chủ nghĩa phát triển” theo lối cấu trúc. Suy xét kỹ về mối tương quan duyên 
hợp giữa chủ thuyết bản chất hóa giới tính, việc sinh con, nạn nhân mãn và hủy hoại 
môi trường, giờ đây các phật tử tranh đấu cho môi trường cần ngưng sử dụng một hình 
tượng có hiệu quả bản chất hóa và thực sự thúc ép tất cả phụ nữ phải làm mẹ. Hình 
tượng Mẹ Thiên Nhiên chưa chắc đã giúp được gì cho lý tưởng bảo vệ môi trường, và 


chắc chắn là không giúp được gì trong việc làm vơi bớt khô đau. 


Người dịch: Thích Nữ Viên Thể 


80 


“NGUYỆN TÁT CÁ CHÚNG SINH ĐÈU MẠNH KHỎE VÀ HẠNH PHÚC”: 
HÃY BIÊN ĐIÊU NÀY THÀNH SỰ THẬT CHO NHỮNG NGƯỜI BẠN 
ĐỘNG VẬT CỦA CHÚNG TA 


Karma Tashïi Choedron 


Con người đãtương tácvớivương quốc động vậtngay từbuổi bình 
minh của nhân loại. Trong thực tế, thuyết tiến hóa Darwin tuyên bố là tất cả sự 
sống trên Trái đất đều có tương quan với nhau. Phật giáo cũng vậy và giải thích sự 
khác biệt giữa các hình thức hữu thể phụ thuộc vào mức độ linh diệu của tâm 
thức. Darwin tuyên bố rằng con người phát triển hơn so với những hình thức hữu thê 
“thấp hơn" trên khía cạnh sinh học trong khi Phật giáo cho rằng con người may 
mắn nhất trong số các chúng sinh trong sáu cõi, do có khả năng tỉnh thức cao. Tuy 
nhiên, cả khoa học và Phật giáo nhẫn mạnh mối tương thuộc giữa mọi hình thức hữu 
thê về những tố chất di truyền và thể chất. 

Triết lý Phật giáo Đại thừa đi một bước xa hơn và khẳng định mạnh mẽ rằng có 
hay không có một chúng sanh nào mà chưa từng là mẹ của ta từ thời xa xưa. Phật 
giáo giải nghĩa lý tưởng Bồ đề tâm hay tinh thần giác ngộ, theo đó một vị Bồ 
Tát nguyện đạt được giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sanh trong tất cả sáu cõi luân 
hồi. Do đó, vì tất cả chúng sanh đã từng là mẹ của chúng ta, và mỗi một hữu thể đã 
từng rất tốt với tatrong suốt quá trình tồn tại của ta trong luân hồi, chúng ta, 
những hành giả tín tâm của Phật giáo mang một trọng trách đạo đức — đó là đền đáp 
lòng tốt của mọi chúng sanh bằng cách không chỉ giải thoát cho tất cả chúng sanh ra 
khỏi vòng luân hồi mà còn mở đường dẫn lối giúp tất cả chúng sanh đạt được giác 
ngộ tối thượng. Tuy vậy, tại các quốc gia Phật giáo ngày nay, thực tế sống của các loài 
động vật lại là một câu chuyện khác. Các loải động vật vẫn còn bị ngược đãi rất 
nhiều ở các quốc gia Phật giáo, thường dưới bàn tay của chính những người Phật tử. 

Bài tham luận này phân tích cảnh ngộ của động vật tại các quốc gia Phật 
giáo. Tiền đề ở đây là tại các quốc gia Phật giáo còn tồn tại khoảng cách giữa những lý 
tưởng cao cả - zf/a (lòng nhân ái) và karuna (lòng từ bị) - và trên thực tế vẫn tồn tại 
sự thiếu tử tế đối với động vật. Bài tham luậnnàyhy vọng sẽ nâng cao nhận 


thức của nữ giới Phật giáo nói riêng và tât cả Phật tử nói chung đôi với vân đê làm thê 


81 


nảo để thu hẹp khoảng cách giữa lòng mong muốn tất cả chúng sanh được hạnh 
phúc (phát Bồ đề tâm), và thực sự làm việc vì lợi ích của động vật (thực hành Bồ đề 
tâm) trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thông qua việc thực hành bồ thí ba-la- 
mật đầu tiên trong sáu ba-la-mật, và các việc làm tốt lành của một số tô chức Phật giáo 
dành cho lợi ích của động vật. Bài tham luận này được viết để khơi gợi lòng từ bi chân 
thật trong trái tim và tâm trí Phật tử chúng ta bằng cách nêu bật nhân cách chúng ta, 
những cá nhân hay cả một tập thể, góp phần vào nỗi đau khổ của những người bạn 
động vật của chúng ta. 

Động vật: Chúng ta có thực sự biết chúng là ai? 

Động vật là những hữu thể sống mà cũng giống như con người, cảm thấy đau 
đớn vàrun rấy dưới lưỡi hái tử thần. Hiểu biết sâu sắc vềmối ràng buộc cơ 
bản giữa con người và động vật, chúng ta không bao giờ được phép giết hại, không xúi 
bảo người giết hại'. Tuyên bố Chung về Động vật đang được đề xuất tại Liên Hợp 
Quốc mô tả các khái niệm về quyền lợi động vật như sau: "... để nhận ra rằng động vật 
là một loài hàm linh vả có khả năng cảm thấy đớn đau, để tôn trọng nhu cầu phúc 
lợi của chúng,và để kết thúc sự ác độc đối với động vật một cách mãi mãi."” Hàm 
linh trước hết có thể được hiểu là một mức độ nhận thức có ý thức, kèm theo khả năng 
cảm xúc cũng như trải nghiệm nỗi đau khổ và niềm vui.” Đây là lý do tại sao trong 
Phật giáo, mọi hữu thể thường được gọi là "chúng sanh" để nhẫn mạnh một thực tế 
là mọi hữu thể sống có giác linh tâm thức, mặc dù ở mức độ khác nhau. Sự khác 
biệt là ở mức độ nhận thức, không phải là ở khả năng cảm giác. 

Phật giáo phân loại động vật thành một loài trong ba cõi thấp trong luân hồi, tức 
là chu kỳ sinh tử. Nói chung, đó là một cõi không được ưa thích mấy trong sáu 
cõisống cấu thành nên cõi luân hồi Vương quốc động vật, theo Phật 
giáo, là một cõi không mây dễ chịu, nơi các loài động vật phải hứng chịu sự đau 
khổ khi bị giết mồ, bị nhồi nhét nơi chuồng trại, và ngu dốt. Dù tồn tại dưới một hình 
thức sống không thuận lợi, đời sống của một động vật không phải là vĩnh viễn hay 
thiếu vắng các giá trị nhận thức. Một trong những giáo lý cốt lõi của Phật giáo là sự vô 
thường của tất cả các hiện tượng hữu vi, luật nhân quả và tái sinh. Vì thế, chỗ đứng 
của một hữu thê trong luân hồi là vô thường và các hữu thê đi lên hoặc đi xuống một 


trong sáu cõi sông theo lực đây của những việc làm của hữu thê đó. Do đó, cũng giông 


82 


như chúng ta chỉ là những vị khách trong cơ thê mang nhân dáng, động vật là những 
sinh vật chỉ tồn tại tạm thời. Hơn nữa, theo giáo lý Như Lai tạng của Phật giáo Đại 
thừa, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và vì thế đều có khả năng giác ngộ. 

Khái niệm con người chúng ta về động vật 

Cách chúng ta đối xử với động vật bắt nguồn từ những truyền thống văn hóa và 
tinh thần đã hình thành nên cuộc sống của chúng ta. Điều này có nghĩa chúng ta 
cần phải tìm hiểu nguồn gốc của đạo đức môi trường để nhận thấy những cách nhìn 
khác nhau của con người về thiên nhiên, và những loài cư dân ở đó. Bằng cách 
này, chúng ta sẽ hiểu tại sao một số người rất mực tôn trọng thiên nhiên và tại 
sao nhiều người khác thì hoàn toàn không. 

Đạo đức môi trường là một lĩnh vực tương đối mới. Đạo đức môi trường hiện 
đại kích hoạt tư duy phê phán các giá trị đạo đức liên quan đến vô số các loải đang tồn 
tại trong thế giới này, và những thách thức tư tưởng về môi trường cô điển coi con 
người là cái rỗn của vũ trụ. Các tranh luận chủ đạo trong đạo đức môi trường là giữa tư 
tưởng coi con người là trung tâm, và tư tưởng duy sinh vật”. Quan điểm về môi 
trường trong tư tưởng coi con người là trung tâm có nguồn gốc từ đạo đức Kitô 
giáo, đạo đức có tính chất thế tục của phương Tây(Kant và chủ nghĩa vị lợi), và lý 
thuyết kinh tế hiện đại”. Thuyết lấy sinh thái làm trung tâm tập trung vào giá trị 
phương tiện(mức độ khả dụng) của thiên nhiên. Họ lập luận rằng việc bảo vệ thực 
vật, động vật, và thậm chí các quy trình có hệ thống như là chu kỳ cacbon cũng 
rất có giá trị trên bình điện đạo đức”. Những nhà tư tưởng duy sinh vật tập trung vào 
giá trị nội tại của tự nhiên. Họ cho rằng sinh vật có giá trị đạo đức, bất kế nơi chúng có 
giác linh tâm thức hay không, bởi vì chúng có khả năng phát triển và sinh sôi”. Các 
nhà đạo đức môi trường hậu hiện đại tán thành tư tưởng đạo đức môi trường có tính 
chất toàn diện, hơn là những tư tưởng có tính cá nhân. Họ cho mục tiêu chính của đạo 
đức hay nguyên tắc môi trường chính là lợi ích của toàn bộ cộng đồng sinh thái. 
Quan điểm Phật giáo về động vật 

Cốt lõicủađạo đứcmôi trường tronggiáo lý Phật giáo làlòng bi (Pali, 
Phạn: #aruna) và lòng từ (Pali: meta, Phạn: mairì) đối với tất cả chúng sanh”. Lòng 
từ là ước muốn chân thật mong mình và người đều hạnh phúc cho hạnh phúc của 


chúng ta và hạnh phúc của người khác. Trong khi bi là mong muốn chính mình và các 


83 


chúng sanh được giải thoát khỏi khổ đau. Phật giáo nhân mạnh az#zsa, nguyên tắc bất 
bạo động hoặc không gây tôn hại - một khái niệm có năng lực mạnh mẽ trong 
việc ngăn chặn xu hướng bạo lực của con người đối với các loài hữu tình khác. 

Phật giáo, thông qua ngũ giới, ủng hộ việc tôn trọng sự sống và tài sản, sự 
khước từ một lối sống buông thả, và khái niệm về tính trung thực vì lợi ích của chính 
mình và của cộng đồng Phật giáo '”. Phật giáo dạy răng nghiệp tội nặng nhất là tội tước 
đoạt cuộc sống của chúng sanh. Giới không giết hại có tầm quan trọng lớn và đây là 
giới đầu tiên trong năm giới căn bản của Phật tử. Theo Bát Chánh Đạo, săn bắn, câu 
cá, xúi một con vật săn lùng và làm hại một con vật khác, nuôi động vật lây thịt 
bán, bán thịt hoặc buôn vũ khí không được coi là chánh mạng mà là những cách sinh 
sông rất bất thiện, gây ra sự tàn phá cuộc sống. Trong kinh Cưu-la-đàn-đầu (trong tạng 
kinh Pali), Đức Phật lên án việc giết mô động vật làm vật tế trong tôn giáo. Giết 
mồ động vật cũng là một tội trong tạng Luật của Phật giáo '". 

Phật giáo Đại thừa nhẫn mạnh vào việc phát khởi Bồ Đề tâm, có thể được định 
nghĩa là 'tâm muốn đạt được giác ngộ vì lợi ích của người khác '”. Bồ đề tâm — ước muốn 
vô ngã, vị tha cao thượng nhất — là thái độ lấy điểm tựa, là lòng đại bi muốn loại bỏ đau 
khổ của người khác, và nhận ra rằng, để đem lại lợi ích lớn nhất cho cả mình và người 
khác, lý tưởng nhất là cần phải đạt được giác ngộ,tức làthảnh Phật. Đây cũng 
chính là động lực thúc đây các hành giả Đại Thừa trong mọi việc họ làm. Tôn giả 
Shantideva phân loại Bồ đề tâm thành hai loại: "Bồ đề tâm nguyện" tức là tâm mong 
muốn được tỉnh thức, và "Bồ đề tâm hạnh," chính là cái tâm thành động '”. 

Thực tế trong Vương quốc Động vật 

Cả Phật giáo và kinh nghiệm của chúng ta trong thế giới này cho chúng ta 
biết răng hầu hết mọi động vật trải qua những nỗi đau khổ lớn lao. Tuy nhiên, nhiều 
người không biết các kiểu và các mức độ đau khố mà chúng phải chịu đựng. Sau 
đây là những đau khổ phô biến mà hàng triệu loài động vật trong thế giới ngày nay 
phải chịu đựng. 

Trước tiên, chúng ta xem xét nhà máy chăn nuôi công nghiệp. Hệ thông chăn 
nuôi truyền thống xưa kia, khi lợi ích của con người, động vật, và môi trường đều 
được xem xét, ngày nay đã chuyên đổi thành một loạt hệ thống các nhà máy. Phần 


lớn lượng động vật chăn nuôi của thê giới hiện sông trong điêu kiện nhà xưởng tôi 


84 


tệ, bị kích thích tăng trưởng bằng các phương pháp sản xuất dây chuyền, làm chúng 
phải chịu những nỗi khổ tột cùng. Động vật nuôi trong nhà máy có cuộc sống căn côi, 
ngắn ngủi trong lồng, chuông, trại hay quầy đông đúc chật hẹp mà không đảm bảo 
được có một cái chết nhân đạo. Chen chúc trong những điều kiện mà ở đó các hành 
vi tự nhiên là không thể có, những con vật này không thể ăn uống, duỗi thả các chi, và 
không thể có những tương tác bây loài. Ở các trường hợp cực đoan, đặc biệt là đối với 
những nông trại gà, gà không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng. Thuốc kháng 
sinh được sử dụng để giữ cho chúng sống đủ lâu để sản xuất thực phẩm. Động vật 
sống một cuộc sống nhân tạo, trở nên bệnh tật về thể chất lẫn tinh thần trong khi chờ 
đợi số phận cuối cùng của chúng — cái chết. 

Thứ hai, chúng ta cùng xem xét điều kiện của những động vật được sử dụng để 
chở nặng. Ngựa, lừa, và la được sử dụng ở nhiều nước để cày và chuyên chở hàng 
hoá cũng như con người. Nhưng dù chúng phục dịch trung thành, ở nhiều nước, ngựa 
bị chịu đựng đau đón theo nhiều cách. Chúng ít khi hoặc không bao nhờ được chăm 
sóc thú y chuyên nghiệp, bị nhốt trong những điều kiện tôi tàn, thường trực đối 
mặt vớisự thiếuthực phẩmdinh dưỡng, tình trạngchuyên chở quá tải, bị 
buộc phải kéo xe, và bị bắt làm việc nhiều giờ ở nhiệt độ cao, mà không hề được nghỉ 
ngơi hay cho nước uống '`. 

Thứ ba, cảnh ngộ thương tâm của những con vật đi hoang đã làm dây lên mối 
quan tâm trên toàn thế giới. Chó và mèo là động vật thường đi hoang, khi và bò cũng ở 
trong danh sách các loài thường đi hoang ở các quốc gia đang phát triển. Ba phần 
tư trong số 500 triệu con chó trên toàn thế giới bị lạc. Động vật đi hoang trong nhiều 
hoàn cảnh khác nhau, thường do sự lạm dụng và sự thờ ơ của con người. Động vật đi 
hoang tìm kiếm thức ăn và nơi trú ấn ở những nơi có con người sinh sống, cũng chính 
vì vậy chúng dễ bị con người đối xử tàn ác. Thường xuyên đói khát và bệnh tật, những 
con thú này bới thực phẩm trong các đống rác và tranh giành các nguồn thức ăn, nước 
uống hạn chế, và thường phải đánh nhau; những chấn thương lâu dài rất hiễm khi được 
điều trị. Hàng ngàn con chó chết một cái chết đau đớn do các căn bệnh, trong đó 
có bệnh đại và loạn óc. Nhiều quốc gia phải tiêu huỷ những con thú đi hoang, bằng 
cách đầu độc, dí điện hoặc băn, đặc biệt với những con chó, gây ra nỗi đau và nỗi 


khổ lớn cho động vật. Gốc rễ của vân đề động vật hoang là chúng bị người chủ sở hữu 


85 


từ bỏ hoặc con vật đó được nuôi nhưng được thả cho đi lang thang tự do. Số lượng 
những con thú đi lạc ngày càng nhân lên, làm vòng đau khổ luân quân kéo dài mãi  . 

Phúc lợi động vật là một khái niệm tương đối xa lạ với châu Á, nơi mà phần lớn 
dân số ở đó phải vật lộn để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của họ. Mặc dù người 
dân ở các quốc gia Phật giáo truyền thống có lợi thế là có những truyền thống tâm 
linh phong phú nhất thế giới, và quen thuộc với khái niệm không sát hại của Phật 
giáo, các loài động vật ở những nước này tiếp tục bị lạm dụng theo nhiều cách khác 
nhau. Người dân các quốc gia Phật giáo — cũng là những quốc gia nghèo nhất trên thế 
giới — có thu nhập bình quân đầu người thấp và ít được tiếp cận nước sạch và vệ sinh 
môi trường. 

Thái Lan 

Nhiều du khách trả giá cao để được thụ hưởng cái gọi là "kinh nghiệm đặc biệt 
trong đời" - đi săn voi hoặc xem voi làm xiếc, mà không biết sự thật tàn khốc đằng 
sau "đỉnh cao giải trí" này. Thực tế là, hầu hết các con voi được đảo tạo theo những 
phương cáchtàn bạo. Phương pháp khủng khiếpnhằm phá vỡtinh thần của con 
voi được sử dụng để đảm bảo rằng voi tuân theo sự điều khiển của con người. Voi bị 
xích trong chuồng đề không thê di chuyển và chịu sự tra tấn có hệ thống hàng tuần, bao 
gồm đánh đập và bỏ đói hoặc không cho uống nước. Hầu hết tại các rạp xiếc, vườn 
thú và các nơi tô chức leo núi, voi bị bắt khỏi tự nhiên, đây là một thách thức thật sự đối 
với những nỗ lực bảo tôn loài động vật hàng đầu Thái Lan. 

Sự ngược đãi này tiếp tục cho tới ngày hôm nay và nhiều khách du lịch, công ty du 
lịch và công ty lữ hành vẫn còn thiếu hiểu biếtrằng họ trực tiếp góp phân vào tội ác 
bắt các loài động vật khác có nguy cơ tiệt chủng, ví dụ như voi châu Á, và bán chúng đi. 
Kết quả là chúng sông một cuộc sông khốn khó, đau đớn, lạm dụng và bỏ bê nơi giam 
cầm. Thái Lan hiện đã có khoảng 2400 con voi nuôi trong chuồng và nhu cầu cần loài 
động vật để làm các công việc truyền thống như khai thác gỗ và lao động đã giảm 
đi trong những năm qua, chủ sở hữu đôi khicho mượn chúng để xin ăn từ khách du 
lịch vàngười dân từcác thành phốlớncủa Thái Lan. Ngoài việc gây mất tập 
trung và là mối nguy hiểm giao thông cho người dân thành phó, những con vật tình cảm, 
thông minh, và nhạy cảm này chịu đựng điều kiện sống tồi tàn và một cuộc sống khó 


khăn, được bán trao tay từ chủ này sang chủ khác suốt phần đời còn lại của chúng. 


86 


Buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp có tác động hết sức tản phá đối 
VỚI quyền lợi động vật, và việc bảo tồn chúng thông quadu lịch sinh 
thái. Ngoài vol, các loài động vật hoang dã khác bị buôn bán từ các nước láng giềng 
và bán sang Thái Lan. Người mua phần lớn không biết rằng mua động vật buôn bán 
bất hợp pháp là một hình thức lạm dụng động vật, và góp phân làm mất đa dạng sinh 
học. Động vật bị buôn bán trái phép như tê tê, trăn, loài gấu Malayan Sun được tuồn 
sang từ nước láng giềng như Malaysia, voi từ Miễn Điện và các loài bò sát khác từ các 
nước láng giềng, và kết thúc tại các chợ Thái Lan như chợ Jatujak (hay còn gọi là 
Chatuchak) ở ngay trung tâm thành phố Bangkok. Điều kiện kinh khủng làm các con 
vật chết trong khi quá cảnh. Khi chúng tới đích, chúng bị ép sống trong những tình 
trạng khủng khiếp Chợ Jatujak làmộtđiểm thu hútdu lịchphổ biến. Chợ 
nảy bán những chú cún và những nàng mèo rất dễ thương cho những người Thái 
Lan thuộc tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng. Những người này ưa thích 
việc chải chuốt cho những con vật cưng, vô hình chung họ đang một đóng góp trực 
tiếp vào nạn buôn bán động vật hoang dã. Kết quả là sự tiệt chủng các loài sinh 
vật ở các nước lân cận. Những con thú cưng sống trong các điều kiện sống thương 
tâm, bị nhốt trong lồng ở các cửa hàng, không được thông gió đầy đủ, trong nhiệt 
độ quá cao mà không có đầy đủ thức ăn và nước uống. Đi vài bước về phía cuối 
đường, ta thấy cảnh chọi gà, một cảnh tượng rùng mình, còn đâu những lời dạy của 
đức Phật về lòng từ bi. 

Một trường hợp lạm dụng động vật gây sốc ở Thái Lan là Chùa Ông Ba 
Mươi ở Kanchanaburi, một điểm thu hút khách du lịch nỗi tiếng, nơi có tới l5 con 
hồ mà khách có thê nhìn ngắm và vuốt ve. Chùa đã trở nên nối tiếng trong những năm 
qua, nhưng kết quả của một quá trình điều tra kéo dài hai năm cho thấy chùa nuôi giữ 
những con thú này trong điều kiện rất tồi tàn. Những con hồ chỉ được thả ra khỏi 
chuồng chật hẹp của chúng khi khách du lịchtrả tiền để có thếchụp ảnh 
với chúng. Nếu các tu sĩ Phật giáo, những người có giới luật ràng buộc phải bảo 
vệ mạng sống của chúng sanh, mà cũng tham gia đối xử với động vật một cách tàn 
ác, thì đâu cần phải nói nhiều về lý do tại sao các Phật tử bình thường sử dụng động 


vật đê kiêm sông. 


87 


Làm thế nào để giúp động vật? 

Phật giáo Đại thừa nhẫn mạnh đến việc ăn chay. Theo Kinh Phạm Võng, ăn 
thịt là một hành vi vi phạm hạnh nguyện Bồ Tát. Cố ý ăn thịt chúng sanh là đi ngược 
lại tỉnh thần từ bi. Kinh Lăng Già chỉ rất rõ ràng rằng "việc ăn thịt, dưới mọi hình 
thức, theo bất cứ cách nào, và ở bất cứ nơi đâu, là cấm cho tất cả, áp dụng vô điều 
kiện và cho tất cả không trừ một a1." Ăn thịt không được tán thành, ngay cả trong Phật 
giáo Tây Tạng. Ăn thịt tạo ra nghiệp xấu cho những người có liên quan trong quá trình 
giết, làm thịt và tiêu thụ. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Bhutan, Lyonpo Kinzang Dorji, 
cho biết: "Nếu chúng ta thực sự muốn dừng việc bán thịt, cấm giết mồ động vật, chúng 
ta phải ngừng ăn thịt. Nếu chúng ta ngừng ăn thịt, thì sẽ không có nhu cầu về thịt. Nếu 
không có nhu cầu về thịt, thì sẽ không cần giết mô động vật". 

Chúng ta cũng có thêtừ chối không hỗ trợ khối kinh doanh du lịch dựa 
trên động vật. Là một du khách có trách nhiệm và hiểu biết, ta không nên tới 
những khu du lịch ngược đãi động vật. Ta cũng có thể thuyết phục bạn bẻ mình không 
bảo trợ những nơi lạm dụng động vật. Ví dụ, nếu nhiều khách du lịch biết dừng 
lại, không đòi cưỡi voi khi họ thăm các nước Đông Nam Á, thì người chủ những chú 
voi sẽ không còn mời mọc những chuyến cưỡi voi nữa. Những công ty lữ hành và đại 
lý du lịch nào quảng bá loại hình du lịch dựa trên động vật phải được thông báo điều 
này không thê chấp nhận. Khi cầu dừng thì cung cũng sẽ ngưng. Nhận vật nuôi từ các 
nhà nuôi động vật đem về nhà cũng là một ý tưởng tốt. Hàng trăm, hàng ngàn động 
vật bị giết mỗi năm bởi vì chúng không thể tìm thấy một tổ ấm. Thay vì mua động 
vật và khuyến khích ngành công nghiệp động vật tàn bạo, ta có thể chọn cách nhận 
nuôi một chú thú cưng đi lạc được giải cứu, và đang tạm thời sống tại nhà nuôi động 
vật. Điều này tạo cho chúng một cơ hội mới trong cuộc đời. Hành động tốt đẹp này 
không chỉicứu mạng sống của mộtcon vật mà cònlàm giảm số động 
vật hoang, và nhường chỗ cho những nhà nuôi thú, thường là nhỏ và chật, cho những 
chú thú lạc khác. Như thế, việc nhanh chóng nhận nuôi động vật được giải cứu sẽ đảm 
bảo những con vật bị lạc khác cũng có thể có một ngôi nhà mới. Ta cũng có thể trở 
thành một người giải cứu thú lạc hoạt động độc lập và cho chúng tạm trú trong ngôi 
nhà của chính mình. trong khi chờ đợi những chú thú lạc được nhận nuôi và đưa về 


nhà mới. Một trong những nhóm giải cứu vật nuôi độc lập như vậy là một nhóm 


88 


các nữ cư sĩ gọi là Hội Giải cứu Thú cưng Độc lập Từ BI, tại Kuala Lumpur, Malaysia. 
Hội đã cứu sống hơn 100 thú lạc kế từ khi thành lập vào năm 2005. 

Lòng từ biđối với những chú chóđi lạccủa Nhà Vua Thái Lan 
Bhumibol Adulyadej làm ta cảm thấy âm lòng. Nhà vua đã nhận nuôi nhiều thú 
vật thương tật, động vật hoang và bị bỏ rơi. Ngài nỗi tiếng vì những mối quan tâm đối 
với phúc lợi của động vật. Nhà vua đã viết truyện kế về một chú chó đường phố mà 
Ngài nhận về nuôi, chính là chú Tong Daeng yêu quý của Ngài. Truyện này được xuất 
bản cùng với những truyện khác và trở thành một cuốn sách bán chạy nhất, lợi nhuận 
thu được từ việc bán cuốn sách đó đang được dùng để cấp vốn cho vải dự án phúc 
lợi động vật của hoàng gia. Các sáng kiến của Nhà Vua trong việc thúc đầy quyền lợi 
động vật đã gây cảm hứng, làm người dân địa phương quan tâm nhiều hơn đến những 
chú chó của họ. Khi việc mua dừng, việc giết cũng dừng. 

Các cá nhân không hoản toàn bất lực. Trong thời đại ngày nay, chúng ta đã có 
những tiến bộ đáng kể về mặt truyền thông. Rất nhiều tô chức phúc lợi động vật làm 
việc đề ngăn chặn sự tàn bạo đối với động vật luôn trực tuyến. Ta có thê đăng ký làm 
thành viên trên các trang web của họ, đón đọc các thông tin về lạm dụng động vật, 
và ký những kiến nghị do những tổ chức này khởi xướng để gây áp lực lên chính 
phủ đòi chính phủ ngăn chặn nạn lạm dụng động vật, hoặc đòi ban hành những văn 
bản có tính lập pháp về đối xử tàn ác với động vật. Gởi các kiến nghị cũng là một biện 
pháp thê hiện tư tưởng đối lập chống lại những phương cách tàn ác để kiếm lợi nhuận. 

Ta cũng có thể tây chay các sản phẩm được sản xuất trong các quy trình có bao 
gồm nỗi khổ của động vật. Ví dụ, những phụ nữ sử dụng mỹ phẩm phải biết nguồn 
gốc của nhãn hiệu mỹ phẩm mình dùng băng cách kiểm tra xem các sản phẩm 
có được thử nghiệm trên động vật hay không. Ta cũng có thê gởi thư đến các công ty 
phản đối thử nghiệm các sản phẩm tiêu dùng trên động vật. Nếu nhiều người gây áp 
lực lên các công ty như vậy, thì các công ty này sẽ bị buộc phải tìm cách khác thay cho 
phương pháp thử nghiệm sản phẩm của họ trên động vật. 

Khi lòng từ bi của ta phát triển, ta có thê trực tiếp giúp động vật bằng cách làm các 
công việc thiện trong các tổ chức phúc lợi động vật. Một số cá nhân xuất sắc, thông qua 
sức mạnh lòng từ bi của họ, đã tự mình độc lập gây dựng quỹ cho quyền lợi động vật. Một 


trong những cá nhân ấy là Soraida Salwala, người sáng lập nhóm “Những người bạn 


89 


của voi châu Á” vào năm 1993, một nhóm phi chính phủ Thái Lan quan tâm đến những 
con voi bị thương hoặc bị ngược đãi. Nhiều tô chức Phật giáo cũng đã khởi sự thành lập 
những khu bảo tồn động vật. Trong những thành phố lớn trên thế giới, có hội bảo 
vệ quyên lợi động vật và ta có thể làm việc tình nguyện ở đó. Có rất nhiều cơ hội đề hỗ 
trợ tất cả các tô chức, bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật. 

Phóng sanh những con vật sắp bị giết là một pháp hành quan trọng, đặc biệt 
là cho những người mang những căn bệnh đe dọa tính mạng. Những người này thường 
được khuyên thực hành pháp hànhnày đểkéo dài mạng sống, dựa trên tiền 
để rằng nêu một người cứu mạng sống của một sinh vật khác, cuộc sống của chính 
mình sẽ được cứu. Tốt nhất là nên phóng sanh những loài động vật mà mình có thể tự 
chăm sóc. Thông thường người ta mua chim, cá và rùa để phóng sanh, để rồi chúng lại 
bị bắt một lần nữa bởi những người săn bắt. Một số người thậm chí thả chúng vào môi 
trường không phù hợp với môi trường sống tự nhiên của chúng. Do đó, ta phải sử 
dụng trí tuệ khi thực hành lòng từ bị vì lợi ích của chúng sanh. Các tô chức Phật giáo 
hay trung tâm dạy pháp có thể tổ chức các sự kiện nâng cao nhận thức của Phật tử về 
lợi ích của việc phóng sanh. Phóng sanh có liên quan tới tất cả sáu ba-la-mật, đó là bố 
thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, đặc biệt là bố thí - ta có thể bảo 
vệ động vật khỏi sợ hãi, điều này không những chỉ mang lại hạnh phúc cho động 
vật được giải phóng, mà cũng tạo ra nhân hạnh phúc cho tương lai của chính mình. 

Bồ thí là một trong sáu ba-la-mật và giảng dạy Phật pháp cho chúng sanh được 
coi là hình thức cao nhất của lòng bác ái. Nếu ta muốn cứu mạng sống của một chúng 
sanh, nhưng việc này vượt quá khả năng của ta, thì ta có thể đọc thần chú hay 
tụng kinh cầu nguyện cho chúng. Ví dụ, nếu một người thấy động vật sắp bị giết mà 
không thể giải phóng cho tất cả, ta có thể gieo hạt giống giác ngộ trong dòng tâm 
thức của những động vật ấy bằng cách nhất tâm niệm Phật để những sinh vật có 
thể nghe thấy. 

Kết luận 

Chỉ cần một cá nhân là có thể mang đến sự khác biệt trong cuộc sống của loài 
vật. Ngay cả khi chỉ có một người trong một gia đình, một cộng đồng tu sĩ hay một tô 
chức chân thành thực hành lòng từ bi, điều đó cũng sẽ đem đến tác động có lợi cho 


người khác. Ngoài các lợi ích của thiền dùng tâm từ và các pháp hành khác, ta 


90 


phải nhập thế với "Bồ đề tâm hạnh" và không giới hạn lòng từ bi của mình. Hành 
động của chúng ta cuối cùng sẽ có tác động sâu sắc và lan truyền ánh sáng của lòng từ 
bi đến quê hương xứ sở của chúng ta. Trongphần kết luận,tôi xin trích 
dẫn lời của Mahatma Gandhi, người đề xướng nguyên tắc bất bạo động nổi tiếng nhất 
trong thế kỷ XX: "Sự vĩ đại của một quốc g1a và tiến bộ đạo đức của nó có thê được 
đánh giá từ những hình thức mà động vật ở quốc gia đó được/bị đối xử ''. 


Dịch giả: Sc Viên Ngạn 


91 


CHÚ THÍCH 


'N. Thera, Kinh Pháp Cú (Đài Loan: Tổ chức Pháp nhân của Quỹ Giáo dục Phật giáo, 1973), 
các câu 129 — 130. 

: Tuyên bố chung về Phúc lợi Động vật 

ở ]bid. 

*R. Attfiield, Đạo đức Môi trường: Khái quát chung cho thế kỷ 21 (Cornwall, Blackwell 
Publishing, 2003) 

3W. Fox, “Triết lý mới trong thời đại của chúng ta?” trong cuỗn Đạo đức môi trường: Từ 
khía cạnh nhân chúng học (Cornwall: Blackwell Publishing, 2003), tr. 252-61. 

SA, Light và H. Rolston, Đạo đức môi trường: Từ khía cạnh nhân chúng học (Cornwall: 
Blackwell Publishing, 2003) 

7C. Palmer, “Khái quá về đạo đức môi trường” trong cuốn Đạo đức Môi trường, tr. 15-377. 

ở Jbid. 

?R.Misra, Đạo đức môi trường: Đối thoại của các nên văn hóa (New Delhi: Concept 
Publishing, 1995) 

'° Tbid. 

'LP, Ratanasara, Khái niệm về môi trường và cá nhân trên quan điểm Phật giáo (Kuala 
Lumpur: Buddhist Mâh Vihara, 2001) 

'# V, Losang, Tẩm quan trọng của tâm từ: Các đắng đại lực. Những lời dạy dựa trên cuốn 
Giải thoát trong lòng bản tay — một bản kinh văn dòng Lam Rim do Pabongkha Dechin 
Nyingpo biên tập (Kuala Lumpur: Losang Dragpa Centre, 2007), tr. 3. 

! Tôn giả Shantideva, S. Bachelor dịch, Nhập Bồ tát hạnh (New Delhi: Thư viện và Kho lưu 
trữ các tác phâm Tây Tạng, 1998), tr. 3 

li 'WSPA, Những con ngựa chở nặng, 2011 

'Š WSPA, Những con vật hoang, 2011. 

'°M. K. Gandhi, Cơ sở đạo đức của phong trào ăn chay (London: Hội những người ăn chay 
Luân Đôn, 1931.) 


92 


MỘT SÓ KHÍA CẠNH CỦA LÒNG TỪ: 
CÁI NHÌN TỪ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT 


~ Adrienne Cochran ~ 
“Vẫn còn mê lầm, con lần bước trên con đường thánh thiện.” 


Đại sư Khenpo Tsultrimm Gyatso Rinpoche 


Ngay sau khi giác ngộ, Đức Phật đã không định truyền bá giáo pháp mà ngài 
chứng ngộ. Nhưng rồi Đức Phật đã thể hiện lòng từ bi sâu sắc với tất cả chúng sinh 
ngay từ bài thuyết giảng đầu tiên về Tứ diệu đề: khô, nguyên nhân của khổ, khổ có thê 
chấm dứt, và đạo — con đường đưa đến chấm dứt khổ đau'. Đức Phật đã dành trọn 
phần đời còn lại của mình thuyết giảng đạo pháp đề tất cả chúng sinh có được phương 
tiện viễn ly khổ đau. Kinh điển kê lại rất nhiều câu chuyện về những hành động từ bi 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đối với chúng sanh từ muôn nẻo cuộc sống, cả nam 
giới và phụ nữ, những người có tính cách khác nhau, và trong các bản kinh cũng có 
những câu chuyện về lòng vị tha của Đức Phật với loài vật. 

Từ bi là hành động mở rộng trái tim trước khổ đau. Đau khổ có nhiều dạng, bao 
gôm khô khô, hành khổ và hoại khổ. Khổ khổ nói đến những nỗi đau tột bậc, về tâm 
hồn hoặc thê xác, như bệnh tật kéo dài. Hành khô có liên quan đến những biến đổi lớn 
nhỏ trong cuộc sông, như mất việc, kết thúc một mối quan hệ, chuyên đến một chỗ ở 
mới hay việc giả đi. Hoại khổ — “vị đắng” của cuộc sống trong vòng luân hồi — có lẽ là 
loại đau khổ khó nhận thấy nhất. “Dukkha”(là tiếng Pali thường được dịch là “đau 
khổ”) được so sánh ví von như bánh xe ngựa có những vòng trục bị lệch tâm”. Vậy 
nên khi xe lăn bánh người trên xe sẽ bị nhồi xóc. Cũng như vậy, bất cứ lúc nào bản 
ngã chúng ta dính mắc là chúng ta đang dự phân vào một chuyền đi gập ghềnh sỏi đá, 
kế cả khi những mong ước của chúng ta được thoả nguyện. Bằng cách hoàn toàn hiện 
hữu trong “vị đắng” mà ta và những người xung quanh đang trải nghiệm, trái tim ta sẽ 
từ từ khai mở như một đoá sen. Nhờ nỗ lực trụ trong khoảnh khắc hiện tại, cho dù 
khoảnh khắc đó có khó chịu, làm ta lo phiền hay đau đớn, mà chúng ta có thể bắt đầu 
cất bước trên cuộc hành trình tới giải thoát. 

Có ba khía cạnh của lòng từ: lòng từ bi dành cho chúng sanh có liên quan đến 


những cách thức mà khổ đau hiện hành, lòng từ bi trước hiện trạng của vạn vật ý nói 


93 


đến nguồn gốc của đau khổ, và lòng từ bi không tham chiếu, là sự hợp nhất của lòng từ 
và sự thấu hiểu về vô ngã và không. Ở khía cạnh đầu tiên, lòng từ bi dành cho mọi 
loài hàm linh, liên quan đến Thánh đề thứ nhất, khô đế. Trong bước phân tích đầu tiên, 
hành giả Phật giáo cần phải can đảm và phát lộ lòng từ cho chính bản thân mình đề có 
thê nhìn thắng vào đau khổ. Cái nhìn từ bi và can đảm này cho phép họ áp dụng 
phương thuốc cứu khổ hay Thánh đề thứ tư, cũng chính là sự thật về con đường giải 
thoát. Đối với một số hành giả, quán chiếu về nỗi đau của người khác dễ dàng hơn là 
quán chiếu thật sâu sắc và trực tiếp trên nỗi đau của chính mình. Nhưng nhờ vào chánh 
niệm, thấu cảm và thiền định, hành giả có thể nhận biết được những khoảng không 
không mây dễ chịu, thậm chí đáng ghê sợ trong tâm hồn mình. Một khi đạt đến một 
định lực nhất định trong việc quán xét nỗi đau của mình, nhìn chung các hành giả sẽ 
trở nên hiện hữu hơn trong thực tại, rõ sáng và tỉnh giác hơn. Khi am hiểu hơn về bản 
chất của đau khổ thông qua quá trình kiểm nghiệm chính mình, họ sẽ phát triển sự 
sáng suốt và thông hiểu cần thiết đề phát lộ lòng từ chân thật đối với người khác. 

Dĩ nhiên, các hành giả nên cố găng toả lòng từ đến những thành viên trong gia 
đình và bạn bè, những người mà chúng ta có thể kết nối cảm thông dễ dàng nhất. Một 
vài cách biểu hiện lòng từ bi trong cuộc sống hằng ngày là chăm chú lắng nghe những 
nỗi lo lắng của gia đình và bạn bè và có những hành động nhỏ thể hiện sự tử tế mỗi 
ngày, như đưa một tờ báo cho người vợ hay chồng mình đang mệt mỏi. Tuy nhiên, 
thỉnh thoảng hành giả ở trong tình cảnh lịch sử gia đình có nỗi đau lớn, thì đó có thê 
không phải là cách khởi đầu tốt nhất cho họ. Trong trường hợp này, có thê sẽ dễ dàng 
bắt đầu hơn băng cách phát lộ lòng từ đến những người “trung tính” với ta, như nạn 
nhân của các vụ động đất ở những vùng xa. Gởi quả cứu trợ hay hồi hướng công đức 
tu hành đến những nạn nhân này là một cách để khai mở trái tim của người đệ tử Phật. 

Nhóm người mà ta thấy khó có thể ban rải lòng từ hơn là những người được coi 
là kẻ thù ta theo kiểu nào đó. Năm 2010, Vịnh Mexico phải chịu đựng sự thoái biến 
môi trường nghiêm trọng khi một giếng dầu được khoan bởi BP, công ty dầu lửa Anh 
quốc, đã rò rỉ lượng rất lớn. Nhiều chúng sanh sống ở vùng duyên hải của vịnh đã bị 
thương và tử vong. Một số hành giả có lẽ đã cảm thấy khó có thể phát lộ lòng từ đối 
với những người lãnh đạo công ty BPỶ. Tuy nhiên, bởi vì mọi chúng sanh đều tương 


thuộc lẫn nhau, những người lãnh đạo này xứng đáng nhận được lòng từ bi của chúng 


94 


ta; không nên xa lánh hay loại trừ ai cả. Cũng tương tự như vậy, hành giả có thể gặp 
khó khăn trong việc nuôi dưỡng lòng từ đối với những người mà mình cho là có quan 
điểm sai lầm hay có hại, như một mục sư Hồi giáo ở Mỹ muốn đốt cháy các bản in 
kinh Coran nhân lễ kỉ niệm sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9”. Vì kế hoạch của vị 
linh mục có nguy cơ “thêm dầu vào lửa”, những đệ tử của Đức Phật đang trên bước 
đường tiến tới giải thoát có lẽ sẽ thấy việc mở lòng mình đối với người mục sư này là 
một thử thách. Hành giả cũng có thể thấy cực kỳ khó khăn khi ban rải lòng từ đến 
những người đã từng hại mình, ví dụ như bẻ khóa ăn trộm hay hành hung mình. Nói 
theo cách thông tục, những ví dụ như thế này minh chứng cho những khi thực sự “vào 
cuộc”, cũng có nghĩa là giao điểm giữa lý thuyết Phật giáo và cuộc sống đời thường. 

Trong việc trưởng dưỡng lòng từ, điều cốt yêu là phải có sự thấu hiểu thông 
suốt rằng mọi hành động tiêu cực, kế cả những hành động với mưu mô độc địa, đều 
đến từ si mê, chấp mắc và sân hận — đây là tất cả những thể dạng của khổ đau trong cõi 
luân hồi. Khía cạnh thứ hai của lòng từ bị, tâm từ hướng đến hiện trạng của vạn vật, có 
liên quan tới Diệu Đề thứ hai: đau khổ có nguồn gốc. Sự dính mắc vào và ý thức sai 
lầm về bản ngã dẫn đến những trải nghiệm đau khổ. Khi chúng ta nhận thức rằng “cái 
tôi” của chúng ta là một thực thể tương tục tồn tại độc lập và “đặc biệt”S, quả bóng 
nghiệp bắt đầu lăn. Từ hiểu biết lệch lạc nảy, chúng ta có những quan điểm về “mình” 
và “họ”, ta bám víu những người ta ưa thích, và trở nên sợ hãi những ai chống lại ta. 
Theo quan điểm Phật giáo Đại thừa, chúng ta không thể lựa chọn chỉ ban rải lòng từ bị 
đến những người ta thích hay cảm thấy không đáng sợ. Tất cả chúng sanh chưa giác 
ngộ đều đau khổ, cả những ai trông có vẻ hạnh phúc cũng đều đang trải qua khó khăn. 
Vì vậy, mọi sinh linh, không loại trừ bất cứ ai, đều xứng đáng nhận được lòng từ bi 
của chúng ta. 

Các hành giả không bắt đầu hành trình tiễn tới giải thoát khi đã hoản toàn tỉnh 
giác. Họ cũng cần phát triển khả năng mở rộng lòng từ đến mọi người theo cách mà 
thực tế cho phép, một phương pháp trưởng dưỡng lòng từ để có thể ban rải cho nhiều 
đối tượng hơn là sử dụng hiệu ứng gợn sóng. Giống như ném một viên sỏi xuống ao 
nước, chúng ta có thể bắt đầu từ những người “trung tính”, hay người thân, nguyện 
cho họ được hạnh phúc và thoát khổ đau. Khi đã có thê thực hiện điều này dễ dàng, 


hành giả có thê để làn sóng từ bi khuyếch rộng hơn băng cách nguyện cho kẻ thù của 


95 


cộng đồng và những người bị cho là có lối suy nghĩ sai lầm được hạnh phúc và thoát 
khổ đau. Cuối cùng, những người theo con đường siêu thoát của Phật có thể phát triển 
lòng từ đến mức độ cao nhất bằng cách nguyện cầu hạnh phúc và tự tại trước khổ đau 
cho cả những ai đã từng trực tiếp hại mình. 

Bởi Đức Phật tin rằng mọi loài hàm linh đều có tiềm năng giác ngộ, nên lòng từ 
bi cũng nên được mở rộng đến cả loài vật. Một vài câu chuyện gần đây trên các 
phương tiện thông tin đại chúng về những con mèo mẹ đã cứu mèo con thoát khỏi 
những tòa nhà đang bốc cháy ˆ. Một con tên là Scarlett đã nhiều lần quay lại ga-ra đang 
bốc cháy để cứu năm mẻo con, và nó đã bị bỏng trong khi cứu con mình. Những câu 
chuyện cảm động này minh chứng rằng một số con vật có đức tính từ bi hay ít nhất là 
bản năng làm mẹ mạnh mẽ mà từ đó lòng từ bi có thể phát sinh. Những câu chuyện 
tiền thân kê về các kiếp trước của Đức Phật, có nhiều câu chuyện liên quan đến loài 
vật. Trong bài viết “Suy gẫm về Kinh Bồn Sanh”, tác giả Rafe Martin bình luận rằng: 
“Có phải Đức Phật đã từng là thỏ, chím, khỉ, sư tử, nai hay là một con bò? A1 nói chú 
chó canh công nhà ta hay chú mèo đang quấn lấy chân chúng ta không phải là một vị 
Bồ-tát?”Š Bởi tính chất tương tùy tương thuộc của vạn hữu, hành giả có thể cũng nên 
mở rộng tâm của họ hướng đến hệ sinh thái đang đối mặt với những khó khăn. Với 
nguồn cảm hứng từ Kinh Hoa Nghiêm”, Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã sử dụng từ 
“tương tồn” để kết nối hai từ “lẫn nhau” và “tồn tại” thành một. Tương tồn là sự tương 
thuộc lẫn nhau giữa mọi sinh linh và thiên nhiên '°. Đề minh hoạ cho sự liên kết này, 
Hòa thượng Nhất Hạnh nhận xét răng một mảnh giấy nhỏ có thể gợi lên hình ảnh 
người tiều phu, những đám mây và cây cối''. Nếu các hành giả thật sự mong muốn 
đem lại lợi ích cho vạn vật, thì họ cần ban rải lòng từ bi đến tất cả mọi vật, bao gồm cả 
thế giới tự nhiên. Hòa thượng Thích Nhất Hạnh nói rằng: “Khi tình yêu đích thực ngự 
trị nơi bạn, bạn sẽ như một ngọn đèn toả sáng.... Nếu tình yêu thực sự có nơi bạn, 
phúc lợi sẽ đến với mọi người xung quanh — không những con người mà cả loài vật, cỏ 
cây, khoáng sản... Tình yêu đích thực chính là tâm đại xả.” ' 

Khía cạnh thứ ba của tâm từ, lòng từ bi không tham chiếu, có liên quan đến 
quan điểm về “tánh không”. Trực nhận bản chất rỗng không của ngã là một trong 
những thành tựu trên đạo lộ tu tập hướng tới sự diệt khô. Vì không thật có một bản ngã 


tương tục, độc lập và đặc biệt, tri kiến về cái tôi chỉ là ảo vọng và rỗng không. Khi 


96 


hành giả hoàn toàn nhận ra tánh không của cái tôi, những trải nghiệm của họ trong thế 
giới này trở nên rộng mở hơn. Những hành động từ bi và tử tế phát khởi nơi hành giả 
một cách hoàn toàn tự nhiên. Hiểu được tánh không là nhận ra được giá trị bình đăng 
của vạn vật. Khi hành giả trên con đường giải thoát của Đức Phật không còn chấp rằng 
họ “đặc biệt”, hiểu theo nghĩa “quan trọng hơn người khác”, họ có thê thư thái hơn và 
trân quý giá trị của vạn vật hơn. Với tầm nhìn thoáng rộng hơn này, những hành động 
từ bi sẽ không đòi hỏi nhiều nỗ lực như trước và hành giả sẽ không còn thấy việc biểu 
đạt cảm thông làm họ mệt mỏi và kiệt quệ về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, lòng đại bi là 
một thành tựu trên con đường giải thoát, không phải là điều có thể chứng đắc ngay từ 
bước khởi trình. Thỉnh thoảng, trong hoàn cảnh có rất nhiều chúng sinh đang bị ảnh 
hưởng theo nhiều cách khác nhau, rất khó để biết được cách nào là tốt nhất để biểu 
hiện lòng từ bi. Lúc này, điều quan trọng là hành giả phải xác định rằng tất cả sinh linh 
cần được hạnh phúc và vượt thoát khô đau. Sau khi đã định hướng như vậy, hành giả 
cần nỗ lực giữ chánh niệm và tỉnh giác đón nhận mọi khả năng có thê xảy đến. Một 
phương pháp có thể giúp những người tu tập duy trì tâm thái cởi mở này là xả bỏ yêu 
cầu phải sao cho “đâu ra đó”. Điều đó không có nghĩa là kiêu gì cũng được, nhưng một 
khi hành giả vẫn còn vướng mắc muốn mọi việc phải đúng hơn là nhận ra mình cần 
phải hiện hữu trọn vẹn trong giây phút hiện tại, họ thường đánh mất đi sự nhận biết 
sáng suốt về hoàn cảnh. 

Ví dụ, khi một học viên trong lớp chất vấn tôi với thái độ khiếm nhã, thường thì 
phản ứng đầu tiên của tôi là biện minh cho chính mình. Bây giờ, trước khi nhào tới 
phản ứng điều gì, tôi cố gắng thư giãn và hoàn toàn hiện hữu với học viên của mình. 
Chỉ một hành động giản đơn như vậy cũng có năng lực chuyển hóa một nguy cơ đối 
đầu thành một cuộc đối thoại chân thành. Nó mở rộng không gian cho kết nối trái tim 
thay vì xung đột giữa hai bản ngã. Dĩ nhiên, là người sơ cơ trên con đường giải thoát 
thường chọn lựa cách hành xử sao cho “phải thật đâu ra đó”. Nhưng thật ra đó là nét 
đẹp của lòng từ, các hành giả có vô số cơ hội đề luyện tập phẩm chất này, và thỉnh 
thoảng người cần phẩm chất này nhất lại cũng chính là là hành giả. 

Tóm lại, từ bị là hành động mở rộng trải tim trước những khổ đau. Khía cạnh 
bên ngoài của lòng từ bi là tâm từ dành cho chúng sanh, bao gồm các hành giả, người 


thân của họ, những người “trung tính” và những ai bị xem là kẻ thù và xa hơn nữa là 


97 


loài vật và hệ sinh thái. Một khía cạnh sâu hơn của lòng từ bị là hoản toàn hiện hữu 
trước hiện trạng của vạn vật vốn là nguồn gốc của khổ đau. Sự chấp mắc vào bản ngã 
và phiền não câu uế là căn nguyên của vòng đau khổ luân hồi. Lòng từ bi không tham 
chiếu tạo nên sự kết nối trái tim sâu sắc nhất. Khi hành giả hoàn toàn thấu triệt giá trị 
bình đẳng của mọi loài hàm linh và tánh không của ngã, những trải nghiệm của họ sẽ 
trở nên rộng mở hơn và họ có nhiều khả năng đem lại lợi ích cho người khác hơn. Đại 
sư Dzogchen Ponlop Rinpoche nhận định: “Càng tỉnh giác, bạn càng cảm thấy cuối 
cùng mình đang trở thành con người thật của chính mình. Một khi đã chạm tới điểm 
đó, bạn sẽ không bao giờ quay lại. Vượt qua được cái tôi là bạn khám phá ra sức mạnh 
sức mạnh vô biên của tình yêu vô ngã và tâm từ bi. Cái đẹp ở khắp mọi nơi vì tâm bạn 


đẹp. Đó là điều chúng ta gọi là trái tìm giác ngộ.” '” 


Dịch giả: Sc Viên Ngạn 


GHI CHÚ: 


Tôi xin chân thành tri ân các giáo sư ở Học viện Mùa hè Nitartha tô chức tại Đại học 


West Washington vào năm 2010 đã giải thích rất rõ ràng về giáo lý cơ bản của Đức Phật. 


? Peter D. Hershock, “Từ trạng thái dễ thương tốn đến trình độ điêu luyện: Suy nghiệm 
trên quan điểm Phật giáo về khủng bố và những tấn thảm kịch,” 7¡ ập san Đạo đức Phật 


giáo 10 (2003) 26. 


* Ba khía cạnh của lòng từ bi được Tyler Dewar nêu lên trong bài phát biểu “Nhiều Phật 
pháp, ít đau thương” tại nhà hát ACT, Seattle, Washington ngày 5Š tháng 12, năm 2010 
trong khuôn khổ chuyến đi hoằng pháp của Đại sư Dzogchen Ponlop Rinpoche ở các 
thành phó Bắc Mỹ mang tên Rebel Buddha Tour. 


* Tham khảo bài báo của Clifford Krauss và Andrew E. Krammer, “Nhân viên câp cao 
À2 


Tập đoàn BP chuẩn bị cho công việc khắc phục sự cô tràn dầu”, đăng trên 7ởï báo New 


York ngày 22 tháng 6, 2010. 


ŠPaul Strand, “Mục sư đề đạt “Ngày đốt kinh Koran' gây phản ứng quốc tế”, đăng trên 
báo điện tử của hãng thông tắn CBN ngày 8 tháng 9 năm 2010. 


98 


*“'Trong nhiều cuộc nói chuyện ở Học viện Nitartha, Thầy Acharya Lama Tenpa Gyaltsen 


nhân mạnh vê một hiệu biệt lệch lạc thường gặp về “sự đặc biệt” của cái tôi. 


7 Vị dụ, “Mèo mẹ cứu mèo con khỏi đám 


cháy” http://www.kktv.com/home/headlines/28636999.html đăng ngày 18/9/2008; và bài 


báo của Larry McShane: “Scarlett, cô mèo mẹ cứu thoát mèo con trong vụ hỏa hoạn 
Brooklyn năm 1996, vừa qua đòi” đăng trên Nhật bảo New York, ngày 24 tháng 10 năm 2008. 

$ Rafe Martin, “Suy ngẫm về Kinh Bổn Sanh” Con đường từ bi: Những bài viết về Phật giáo 
nhập thế, Fred Eppsteiner biên tập (Berkeley: Parallax, 1985). Trích dẫn trong bài viết của 
Lisa Kemmerer, “Đạo đức Phật giáo và loài vật”, Tập san Hỏa Bình Học I:1 (Mùa thụ 2008) 


24. Bài báo của Kemmerer cung cấp nhiều quan điểm Phật giáo về loài vật. 
? Thích Nhật Hạnh, nu; yên (Berkeley: Nhà xuất bản Parallax Press. 2005), trang 88. 


'° Trong tham luận “Xét lại về tương tồn: Suy ngẫm về khái niệm do Nhật Hạnh đưa ra 


trong tương quan với Leopold và Snyder trong tác phẩm của Jung”, tôi khai triển khái 


` 
^ k*À 


niệm “tương tôn” của Hòa thượng Nhật Hạnh trong tương quan với các nhà đạo đức sinh 
thái học. Tôi đã trình bày tham luận này tại Hội nghị Các Triết gia Hành động vì Châu Á 


tại PacIfic Grove, California tháng 6 năm 2010. 


'' Nhật Hạnh, tr. 88 


'? Thích Nhật Hạnh, “ Tình yêu và sự giải thoát: Phỏng vấn Melvin McLeod,” Báo 
Shambhala Sun 18:6 (2010) 48. 


'3 Dzogchen Ponlop, 7ouz Hoằng pháp Rebel Buddha: Tiến tới giải thoát (Boston: 
Shambhala, 2010), trang 121. 


99 


NHỮNG VIỆC LÀM ĐÂY LÒNG TRÁC ẤN 
LÀM VIỆC VỚI AIDS Ở CAMPUCHIA 
Beth Goldring 


Bài viết này cố găng tìm hiểu mối quan hệ giữa việc truyền giảng Phật giáo với 
những hành động đây lòng trắc ấn trên thế giới. Gần như 12 năm qua, kinh nghiệm của 
riêng cá nhân tôi có được từ dự án AIDS Cam-pu-chia — một tổ chức được thành lập 
vào năm 2000 để hỗ trợ những bệnh nhân AIDS nghèo túng ở Phnom Penh. Gần đây, 
có 10 nhân viên của chúng tôi ngoại trừ tôi đều là người Cam -pu-chia. Bảy người 
trong số đó đã mắc bệnh AIDS. Công việc của chúng tôi có 3 phần. Trong đó, khâu 
quan trọng nhất là hỗ trợ tình cảm và tinh thần cho những bệnh nhân và gia đình của 
họ. Chúng tôi cũng làm công tác xã hội và ủng hộ vật chất cho những nơi mà các tô 
chức khác không quan tâm đến. Cùng với việc thực hành đạo Phật, các giáo sĩ còn mở 
rộng công việc với kỹ thuật Reiki, kết nối tiếp xúc và những dạng nghị lực khác. Kinh 
nghiệm của chúng tôi là những giúp đỡ này sẽ mở ra con đường cho những người 
bệnh hoặc quá yếu để học về thiền và tự thiền có thể đến với thiền. Đây là một câu 
chuyện mà tôi cho rằng nó minh họa điều này. 

Trong trại tế bần Maryknoll, Kunthea đang hấp hối với căn bệnh ung thư và 
bệnh AIDS. Souen — nhân viên của tôi và cũng là bạn cũ của Kunthea hằng ngày đều 
đến thăm cô ấy. Dù ít hay nhiều thì chúng tôi cũng phải giảm bớt việc chăm sóc những 
bệnh nhân khác để Souen có thể có thời gian cho việc riêng của mình. 

Hôm nay, Ramo, thông dịch viên của tôi và tôi đã đến nhà tế bần để nói với 
giám đốc một vài điều. Chúng tôi đã dừng lại thăm Kunthea trước khi Souen đến. 
Kunthea đang khóc, váy cô ấy buông lỏng lộ ra phần chân và mông đang dính lại. Ai 
đó đã sỉ nhục cô ta, Chúng tôi lau người cô ta, nói với cô ta những lời ngọt ngảo và bắt 
đầu làm một vài kĩ thuật Reiki. Tôi thì chăm sóc bản chân sưng phù của cô ta trong khi 
Ramo thì lo lau lưng và vai của cô ấy. Tôi cố gắng làm kĩ thuật Reiki với bao tử của cô 
ta, vốn bị sưng phù từ khối u nhưng các tế bào hoàn toàn không còn hoạt động nữa. 
Kunthea liên tục bảo răng cô ta muốn ngủ nhưng cô ta thì rất hiểu động, không thể 


ngôi yên một chỗ dù chỉ một phút. 


100 


Ramo và tôi ở đấy, làm những gì có thể làm cho đến khi Souen đến và leo lên 
giường với Kunthea. Sau đó, chúng tôi đi họp. Khi họp xong, chúng tôi lại thăm 
Kunthea một lần nữa. Souen vẫn đang ngồi cạnh đầu của cô ta, đắp mèền cho cô ta và 
nhẹ nhàng nói về phật pháp cho cô ta nghe. Sự yên bình to lớn bao trùm và lan tỏa ra 
khắp căn phòng. Trong khi tôi đi lo công việc thì Ramo cùng với Soeun tiếp tục làm 
những việc đó. 

Sau đó, Ramo nói với tôi rằng không thể nào biết được khi nào Kunthea ngủ rồi 
chết đi. Anh ta và Souen, cả hai người hết sức chú ý đến cô ta, biết được cô ta đã đi 
nhưng không biết khi nào cô ta ngừng thở (có một khoảng rất ngắn giữa 2 sự kiện). 
Giai đoạn chuyên tiếp hầu như không có. 

Sau đó, tôi nhận thức ra răng thật là đáng giá nếu như công việc chúng tôi làm 
trong suốt l1 năm qua không mang lại gì khác hơn ngoài một cái chết thanh thản. 

Tôi muốn đề cập một chút về lý thuyết và xem xét câu hỏi việc thực hành phật 
pháp một cách chính thức, và điều đó đóng góp gì cho công việc chúng ta làm. Công 
việc này là một trải nghiệm cho việc hiểu biết những bài giảng về phật pháp như thế 
nảo. Ở một mức độ nhất định, đây là một câu hỏi đơn giản. Chúng ta là một tô chức 
phật giáo. Chúng ta nghiên cứu thiền, phật pháp và làm việc dựa vào sự hiểu biết về 
những điều ấy. Có gắng giữ gìn giới luật phật giáo Theravada truyền thống, chúng ta 
tụng kinh và thiền mỗi ngày trước khi đi thăm bệnh nhân, cầu kinh cho những bệnh 
nhân, cho những người chết và những người đang hấp hối, cũng như cho tiền những 
gia đình để cúng tuần thất, đưa những giới luật và bát quan trai giới. Chúng ta tu sửa 
nhà tang lễ, đặt những tượng và tranh phật vào đó, lau chùi và tụng kinh thường 
xuyên, hướng dẫn những nghi lễ để trừ tà. Chúng ta học về szz/, một hình thức cầu 
kinh rất hay của người Khmer, được dùng để chữa lành vết thương tỉnh thần trong 
sawega và pasada. Thực hành phật pháp, giữa chúng ta và những bệnh nhân cung cấp 
những bể chứa mà trong đó chúng ta tiếp tục đạt được kết quả. 

Chúng ta rèn luyện theo giới luật, paramitas và tứ diệu đế cũng như là những 
mặt khác của việc truyền dạy phật giáo. Việc rèn luyện giới luật và paramitas trước hết 
là với ý đồ cung cấp sự chắc chăn rằng chúng ta không làm điều hại người, thứ hai là 
giúp chúng ta phát triển nhân cách tốt và cho chúng ta sức mạnh để vượt qua những 


khó khăn và đau khô. 
Khi tôi băt đâu công việc này, người hướng dân của tôi và trưởng dự án 


101 


Maryknoll đã từng nói với tôi rằng: “Nếu cuộc sống không chấp nhận bạn thì cuộc 


Ẫ¬?2 


sông cũng không chấp nhận những bệnh nhân” Tôi từng đáp lại rằng “ Chỉ bởi vì nó 


S+A?3 


khó không có nghĩa là nó không được cuộc sống chấp nhận”. Anh ta đã đồng ý với tôi. 
Một vài năm sau đó, tôi bắt đầu trải nghiệm gần gũi thân thiết với những bệnh nhân, 
có khi trong những hoàn cảnh khó khăn và khủng khiếp nhất. Thậm chí sau đó, tôi 
còn tin tưởng và trông mong những sự gần gũi ấy. Hiện tại, tất cả nhân viên chúng tôi 
đã rất quen thuộc với thời gian, có khi là những khoảnh khắc, có khi lâu hơn khi mà cả 
chúng tôi và những bệnh nhân ( kế cả gia đình của họ) thân thiết hơn, dù không nói 
nên lời nhưng thấu hiểu đến tận tâm hôn. Chúng tôi giống là người nhân hơn là người 
thương hại họ. Chính trải nghiệm về mặt thời gian và lòng thương đã khiến chúng tôi 
duy trì công việc này. Tất cả sự rèn luyện của chúng ta, tất cả những việc làm của 
chúng ta đề phát triển nghị lực và sự sáng suốt, tất cả việc hành đạo của chúng ta đều 
có nên tảng trải nghiệm và sự thực hiện của họ trong sự gần gũi này. 

leng Sung, một thanh niên 28 tuổi đến từ một gia đình Cam-pu-chia gốc Việt, 
qua đời vào ngày 13 tháng 6 năm 2010 vì bệnh lao trong một bệnh viện hữu nghị Nga 
Khmer, trong tình trạng đang bị xiềng xích vì đang ở tù. Cùng với bệnh AIDS, Sung 
còn mắc bệnh lao, nhiều bướu lớn trên cổ, trong nhiều tháng nó vỡ ra khiến anh vô 
cùng đau đớn. Chỉ trước khi anh ta không thể nói, anh ta bắt đầu nhớ đến gia đình một 
cách da diết. Trong nhiều năm liền, anh ta đã không gặp và nghe gia đình mình chửi 
mắng. Pheap, giám đốc của chúng tôi và tôi đã đi tìm họ. Khi chúng tôi gặp được hàng 
xóm của anh ta, họ bảo rằng người thân của anh đã chết hết, chỉ còn một người anh 
trai còn sông. Họ đã kê cho chúng tôi nghe câu chuyện này. 

Vào khoảng năm 2005, một đêm cha của Sung đi đến nhà một hàng xóm để 
mượn tiền giúp cho một người láng giềng khác đang gặp khó khăn. Người cha bị buộc 
tội ăn trộm và bị đánh đập một cách dã man, bị thương nặng ở đầu. Khi người nhà đưa 
ông ta đến bệnh viện, người ta bảo răng phải tốn hết 600$. Người thân mang ông về 
nhà chờ chết. Năm đứa con trai của ông không về gặp mặt ông khi ông đang hấp hối. 
Quá căm phẫn, người cha nguyên rủa những người con ấy sẽ chết sớm. 

Hai năm sau đó, mẹ của Sung, người mà hàng xóm nhận xét là một người rất 
hiền lành và tử tế đã qua đời. Nguyên nhân cái chết có thể là do mắc bệnh ung thư mà 


không được điều trị thuốc men. Chăng ai có tiền để đi vào tù báo tin cho Sung. Ba 


102 


người anh trai khác của Sung cũng chết vì bệnh AIDS. Người anh trai còn sống duy 
nhất là quản lí của một khu nhà ô chuột gần đó. Ngôi nhà mà gia đình thuê cũng đã bị 
một gia đình khác chiếm lấy trong nhiều năm. 

Chúng tôi không kê cho Sung nghe câu chuyện này vì sợ rằng sẽ làm cho Sung 
tuyệt vọng. Chúng tôi đã nói với anh ấy rằng gia đình anh ấy đã chuyền đi nơi khác. 
Anh ta bảo chúng tôi đã nói dối anh ấy vì mẹ của anh ấy sẽ chăng bao giờ rời bỏ nơi 
này. Chăắng bao lâu sau đó, tình hình của anh ây trở nên tôi tệ, cận kề giữa sự sống và 
cái chết. 

May thay, chính lúc đó có chúng tôi có được Jayyy, một tình nguyện viên 
người Mỹ gốc Việt. Cô ta ngồi với Sung trong nhiều giờ liền, làm công việc tiếp thêm 
nghị lực, cầm tay anh ấy, nói tiếng Việt và hát những bài đồng, tiếp xúc với anh ta 
bằng ngôn ngữ và những nhịp điệu từ ký ức ấu thơ sâu sắc nhất của anh ta. Thêm vào 
đó, chúng tôi cử người chăm sóc đặc biệt nhất dành cho Sung và người nhân viên ấy 
đến thăm Sung mỗi ngày, đôi khi dùng vài giờ để hát, xoa dịu nỗi đau và chỉ ngồi với 
anh ta. Cuối cùng, anh ta đã ra đi một cách thanh thản. Sau khi chết, bệnh lao của anh 
ta được chân đoán có thê điều trị được. Nếu được chân đoán sớm hơn, có lẽ anh ta vẫn 
còn sống. 

Kinh nghiệm gắn bó không hạn chế chúng ta đến với bệnh nhân nhưng tạo 
thêm cho chúng ta sự vững tin về mọi việc trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong công 
việc với bệnh nhân hầu hết thường được trải nghiệm. Chính ở đây, chúng ta không chỉ 
trải nghiệm về sự gần gũi mà còn thấy và khám phá những rào cản ngăn chúng ta đến 
với nó. Chúng ta trải nghiệm càng nhiều, chúng ta cảng nhận thức sâu sắc về những 
lần khi chúng ta lo lắng, phiền muộn, chống cự, điên cuồng và không thể bộc lộ. 
“Bệnh nhân chính là người thầy của chúng tôi” là một câu nói yêu thích của một trong 
những nhân viên lớn tuổi của tôi. Chúng ta làm việc cảng lâu, chúng ta sẽ cảng nhận 
thức sâu sắc hơn chúng ta là ai trong sự mang ơn của bệnh nhân. 

Những gì chúng ta nghiên cứu và thực hành về phật giáo là một bê chứa những 
điều đã trải qua và là phương tiện giúp ta hiểu hơn về phật pháp. Không có bê chứa 
nảy, chúng ta dễ dàng kiệt sức trong công việc. Không có sự hiểu biết, chúng ta sẽ 
không biết làm gì khi một việc xảy ra. Bởi vì chúng ta hoạt động trong một tình cảnh 


đặc biệt, liên hệ trực tiêp với sự sông và cái chết, thường là dưới những điêu kiện 


103 


khủng khiếp, chúng ta thường chịu thua. Nhưng bởi vì chúng ta học về phật pháp, 
không những chính thức mà còn với cả con tim, chúng ta tiếp tục sống để vượt qua 


những thât bại và đôi khi là cả sự trải nghiệm vê những điêu siêu nghiệm ây. 


Dịch giả: Sc Chúc Đạo 


104 


NHỮNG YẾU TÓ GÓP PHẢN VÀO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO 
CỦA NI CHÚNG ĐÀI LOAN 
Guo Hsiang Shih 


Trong những nước Phật giáo phát triển, kế cả Trung quốc, Tây tạng, Hàn quốc, 
Nhật bản, Việt nam, Tích lan, Thái lan và Miến Điện, Ni chúng của Đài Loan rất nôi bật. 
Ni chúng của Đài Loan đã góp phần đáng kế vào sự phát triển văn hóa, giáo dục, từ thiện, 
xã hội, hoằng pháp và truyền đăng. Rất nhiều người quan tâm tìm hiểu nguyên nhân của 
hiện tượng này. Rõ ràng chúng ta không thể đơn giản nói răng Đài Loan đặc biệt có nhiều 
ni tài xuất chúng hơn các nước khác. Hiện tượng này là do hoàn cảnh xã hội thuận lợi ở 
Đài Loan hay chỉ do môi trường thích hợp trong một cộng đồng Phật giáo là một vấn đề 
đáng được bản luận nghiêm túc. 
Sự bình đẳng trong vấn đề giải thoát 

Ở Đài Loan, nam giới và phụ nữ đều có quyền bình đắng trong giáo dục; điều này 
đã giải phóng phụ nữ khỏi bị trói buộc vào vai trò nội trợ. Quyên bình đẳng trong giáo 
dục đã đặt nền tảng tốt đẹp cho phụ nữ Đài Loan được sông độc lập và theo đuôi mục tiêu 
của đời mình dựa trên những sở thích của cá nhân. Điều này chắc chăn đã nâng cao địa vị 
của nữ giới trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, điều đóng góp nhiều nhất vào việc đầy mạnh 
quyền lãnh đạo và uy thế của Ni chúng Đải Loan là môi trường hết sức thuận lợi của 
cộng đồng Phật giáo Đài Loan. 

Trước hết, ở Đài Loan, những bộ kinh phố biến nhất là Kinh Đại Thừa, Kinh Duy 
Ma Cật, và Kinh Pháp Hoa, là những bộ kinh nhẫn mạnh vào sự bình quyền nam nữ. Một 
bộ kinh phổ biến khác ở Đài Loan là Kinh Địa Tạng, đề cao những đức tính tốt của người 
phụ nữ. Một câu chuyện cảm động trong bộ kinh này kể lại rằng trong một kiếp quá khứ 
Địa Tạng Bồ Tát từng là một phụ nữ bà la môn. Mẹ cô ta bị đọa vào địa ngục sau khi 
chết. Cô cầu nguyện với Đức Phật cứu mẹ cô và đã phát nguyện tinh tấn không ngừng 
nghỉ để cứu độ tất cả chúng sanh, mong đem lại sự an lạc tuyệt đối cho mẹ. Ngoài những 
câu chuyện trong Kinh Địa Tạng, vị bồ tát từ bi nhất và nhiệm mâu nhất trong lịch sử 
Phật giáo Trung quốc là Bồ Tát Quan Thế Âm, cũng được thê hiện trong hình dáng của 


105 


một phụ nữ. Những sự kiện này đã tạo nên một ảnh hưởng tốt đẹp trong tâm thế của 
người Phật tử Trung quốc về nữ giới. 

Một yếu tô quan trọng khác trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Ni chúng Đài 
Loan là việc có dòng truyền thừa trong giới phẩm tỳ kheo ni. Khi một người được thọ 
giới tỳ kheo ni, thì địa vị của người đó đã nghiễm nhiên được công nhận. Nhờ vậy mà vị 
ty kheo ni đó có thêm tự tin trong sự tu tập cá nhân cũng như trong việc giảng dạy, ø1úp 
cho họ phát huy vai trò của mình như một người lãnh đạo hay người khởi xướng công 
VIỆC. 

Sau cùng nhưng không kém phân quan trọng, sự ủng hộ của các bậc danh tăng 
cũng đã có ảnh hưởng tốt đẹp đến việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Ni chúng ở Đài 
Loan. Nếu không có sự nâng đỡ của các vị danh tăng trong địa phương thì dù có đủ 
những yếu tổ thuận lợi kê trên, cũng không dễ dàng cho Ni chúng có được sự tín nhiệm 
và ủng hộ của xã hội Đài Loan. May thay, các bậc tôn túc ở Đài Loan đều vô cùng phóng 
khoáng, cởi mở. Quý ngài đề cao mạnh mẽ tư tưởng nam nữ bình quyên, và điều này đã 
đóng vai trò chính yêu trong việc phát triển khả năng lãnh đạo của Ni chúng Đài Loan. 
Sự lạm dụng Tứ Trọng Pháp 
Trong các bậc tôn túc, Hòa Thượng Ấn Thuận, một trong những học giả và cũng là thiền 
sư nồi tiếng nhất của lịch sử Phật giáo Trung quốc, đã hết mình ủng hộ Ni chúng. Sau khi 
nghiên cứu kỹ lưỡng Bát Kinh Pháp, Hòa thượng Ân Thuận kết luận răng những điều 
luật này thật sự phát xuất từ Tứ Trọng Pháp, do các vị đệ tử của Đức Phật đề ra không lâu 
sau khi Đức Phật nhập Niết bàn. Những trọng pháp đó là: 

1.NI phải thọ giới từ hai bộ chúng Tăng và Ni 

2. Ni phải thỉnh chư Tăng giáo giới mỗi nửa tháng. 

3. Ni không được nhập hạ ở những nơi không có Tăng 

4. Sau mùa an cư NI phải thực hành tự tứ trước hai bộ chúng Tăng và NI. 

Lý do Đức Phật chế 4 điều luật này là sự phân biệt đối xử vô cùng khắc nghiệt đối 
với nữ giới trong xã hội Ấn độ thời bấy giờ. Phụ nữ có địa vị rất thấp kém trong xã hội và 
không được học hành. Trong bối cảnh như vậy, phụ nữ thường thất học, kém hiểu biết, 
không có khả năng tổ chức, và thường có khuynh hướng sống theo cảm xúc. Nếu không 
có sự giúp đỡ của chư Tăng, sẽ rất khó khăn cho họ trong việc xây dựng một Ni đoàn 


thanh tịnh sống đúng theo chánh pháp. Chính vì vậy Đức Phật phải cần chư tỳ kheo tăng 


106 


giúp đỡ cho tỳ kheo mi; đề đáp lại, vì các tỳ kheo mi nhận được sự giúp đỡ của chư tăng, 
họ cần phải tỏ sự tôn trọng đúng mức đối với chư tỳ kheo. 

Thời bấy giờ, chư tăng thường phải chỉ dạy cho chư ni cách sống hòa hợp và an 
bình trong Ni chúng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bản chất của chư ni thấp kém 
hơn chư tăng. Trong thời Đức Phật, những thành tựu của các vị Thánh ni xuất chúng đã 
được ghi lại trong nhiều bài kinh, mặc dù công bằng mà nói thì những thành tựu này có 
được cũng một phần nhờ vào sự nâng đỡ và khuyến khích của Đức Phật và chư Tăng. 
Vậy mà, bất chấp những thành tựu này, cũng như sự xác nhận, tán thành của chính Đức 
Phật, ngay trong mùa hạ đầu tiên sau khi Đức Phật nhập Niết bàn, trong kỳ kết tập tam 
tạng lần đầu tiên, Tôn giả Ma ha Ca diếp đã buộc Tôn giả Ananda phải nhận lỗi trước sự 
hiện diện của 500 vị tỳ kheo, là đã năn ni Đức Phật cho phép di mẫu Mahaprajapati và 
những phụ nữ khác xuất gia. Như vậy, dường như ngay sau khi Đức Phật nhập diệt, chư 
tăng đã bắt đầu hành động đi ngược lại sự tiến bộ cho phụ nữ đã được hình thành dưới sự 
lãnh đạo của Đức Phật, bằng cách làm như chỉ có ngài Ananda mới là người chủ xướng 
cho việc thu nhận phụ nữ vảo trong tăng đoàn. 

Theo Hòa thượng Ấn Thuận, Đức Phật do dự không chấp nhận lời thỉnh cầu của 
Mahaprajapati ngay lập tức là vì một vẫn đề có tính chất trọng đại như vậy đòi hỏi sự cân 
nhắc kỹ lưỡng. Hòa thượng cũng nhận định rằng, mặc dù ngài Ananda đã giúp 
Mahaprajapati thỉnh cầu Đức Phật, nhưng chính Đức Phật, bậc trí tuệ sáng suốt nhất trên 
đời, mới là người quyết định thâu nhận phụ nữ vảo trong tăng đoàn. Ngài làm vậy vì ngài 
biết rõ phụ nữ cũng có khả năng giác ngộ giải thoát, và vì vậy họ cũng có đủ tư cách như 
nam giới đề trở thành thành viên của tăng đoàn Phật giáo. 

Khi Đức Phật không còn để nâng đỡ cho nữ giới, những vị tỳ kheo bảo thủ đã 
nhanh chóng sử dụng quyền lực để buộc tội ngài Ananda, và phản kháng việc chấp nhận 
phụ nữ vảo tăng đoàn. Đây là dấu hiệu rõ ràng của sự chống đối việc thu nhận nữ giới 
vẫn đang tiếp diễn và lảng váng trong tâm trí của những vị tỳ kheo bảo thủ thời bấy giờ, 
những người không muốn thay đổi lỗi suy nghĩ bị khuôn đúc bởi sự kỳ thị giới tính cực 
kỳ mạnh mẽ trong xã hội Ấn độ thời bấy giờ. Buộc ngài Ananada nhận tội đã giúp đỡ 
Mahaprajapati mới chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai của các vị tỳ kheo bảo thủ là biến 
Tứ Trọng Pháp thành Bát Kinh Pháp khắc khe để cho các tỳ kheo có được quyền hạn 


tuyệt đôi với tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni bị phân biệt đối xử và tiếng nói của họ bị chèn ép. 


107 


Không được nâng đỡ, thì dù các bậc ni xuất chúng cũng khó lòng tồn tại, nói gì đến việc 
có vai trò quan trọng trong tăng đoàn. Và đây chính là điều mà các vị tỳ kheo bảo thủ 
mong muốn. Các tông phái của Đại thừa như Đại chúng bộ hay Chánh Lượng Bộ đều 
không chấp nhận Bát Kinh Pháp, mà thay vào đó, họ vẫn duy trì Tứ Trọng pháp, và 
những bộ kinh đề cập đến những đức tính của nữ giới được phố biến và chấp nhận rộng 
rãi. Trong những tông phái này, người ta có lỗi suy nghĩ phóng khoáng hơn về bình đăng 
giới tính, và chư tăng cũng bảy tỏ sự tôn trọng hơn với chư 11. 

Bồn điều luật mới được thêm vào chỉ thấy ở trong các tông phái bảo thủ nhất của 
Thượng Tọa Bộ. Đó là: 

1. Một vị tỳ kheo ni dù 100 tuổi hạ vẫn phải cung kính đảnh lễ một vị tỳ kheo 

vừa mới thọ giới. 

2. Một vị tỳ kheo mi không được phỉ báng một vị tỳ kheo 

3. Một vị tỳ kheo ni không được chỉ trích lỗi lầm của một vị tỳ kheo 

4. Nửa tháng một lần các vị tỳ kheo ni phải sám hối trước hai bộ tỳ kheo tăng và 

n1. 
Cơ hội bình đẳng tại Pháp Cổ 

Năm 2000, tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Hòa bình thế giới tổ chức tại Hội Trường 
Liên Hiệp Quốc, với sự tham dự của các lãnh đạo tinh thần và tôn giáo trên khắp thế ĐIỚI, 
Hòa thượng Thánh Nghiêm, người sáng lập Pháp Cổ Sơn, trong bài nói chuyện với các vị 
lãnh đạo tôn giáo, đã phát biểu rằng, nếu có những điều nào trong kinh điển đi nguợc lại 
với hòa bình và hòa hợp giữa người với người, chúng ta cần cố gắng xem lại và tìm hiểu 
những điều này để đi đến thống nhất một cách tiếp cận và giải thích hợp lý nhằm đảm 
bảo cho hòa bình và hòa hợp trên thế giới. 

Là nữ đệ tử xuất gia thế hệ đầu tiên của Hòa thượng Thánh Nghiêm, tôi đã hưởng 
được những lợi ích to lớn từ quan điểm phóng khoáng và bình đẳng của ngài đối với các 
nam nữ đệ tử. Tôi cũng đã chứng kiến phương cách ngài dạy dỗ các đệ tử trong tinh thần 
bình đẳng. Ngay từ giai đọan đầu, trong những ngày thành lập tăng đoàn ở Phật Cỏ, tất cả 
công việc chấp tác hàng ngày đều được phân công một cách bình đẳng cho tất cả các đệ 
tử của ngài, không phân biệt nam nữ. Ngoài trách nhiệm công việc, tất cả tăng ni đều có 
cơ hội như nhau trong pháp học và pháp hành. Ngay cả công việc quản lý tu viện cũng 


được phân chia bình đẳng. 


108 


Quan niệm bình đăng của Hòa thượng còn được thể hiện rõ trong những điều 
khoản liên quan đến việc bầu cử vị trụ trì chủ tịch tương lai của Phật Cô Sơn. Đặc biệt, vị 
chủ tịch Hội sẽ được quyết định thông qua một tiến trình bầu cử được thực hiện trong số 
các vị tăng ni có đủ phâm chất, dù ở trong hay ngoàải tăng đoàn Phật Cổ Sơn. Ngài không 
nói rằng vị trụ trì chủ tịch phải được bầu từ các vị tỳ kheo hay nam cư sĩ. 

Một tổ chức Phật giáo có ảnh hưởng khác ở Đài Loan là Phật Quang Sơn đã đào tạo 
được rất nhiều vị tỳ kheo ni xuất chúng hiện đang giảng dạy, làm việc và phục vụ trong 
nhiều lãnh vực và địa phương khác nhau. Hòa thượng Tỉnh Vân, người sáng lập Hội, cũng 
đề cao bình đẳng giới tính trong các đệ tử tăng ni của ngài, và điều này đã góp phần vào 
việc xuất hiện nhiều tỳ kheo ni kiệt xuất trong tổ chức này. Ngoài ra còn nhiều vị Hòa 
thượng khác cũng có tỉnh thần nâng đỡ Ni chúng ở Đài Loan. Sự ủng hộ và hướng dẫn của 
quý ngài đã nuôi dưỡng sự phát triên khả năng lãnh đạo của Ni chúng ở Đài Loan. 

Cải chính hiểu biết sai lầm và loại bỏ chướng ngại 

Thế giới đang ngày càng toàn cầu hóa và Phật giáo cũng đang được phát triển một 
cách mạnh mẽ. Ở các nước phương tây, nơi đang đóng vai trò trung tâm trong việc hoằng 
pháp thời hiện đại, Phật giáo đã bị hiểu một cách lệch lạc và bị coi là lạc hậu trong lãnh 
vực bình đăng giới tính. Chúng ta, những đệ tử của Đức Phật cần gánh vác trách nhiệm 
cải chính những sự hiểu biết sai lầm này và lọai bỏ những chướng ngại như vậy trong sự 
nghiệp hoằng pháp trên thế giới. 

Mong sao các tông phái của Phật giáo đều phục hồi truyền thống tỳ kheo ni. 

Mong sao chư tỳ kheo tăng và tỳ kheo mi được tu tập trong một không khí tương 
thân, tương trợ và tôn trọng lẫn nhau. 

Mong sao chư tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni cùng nỗ lực để đưa chánh pháp đến mọi 


hang cùng ngõ hẻm trên thế giới. 


Người dịch: Sc Liễu Pháp 


109 


GIẢNG DẠY PHẬT PHÁP TRONG NHÀ TÙ 


Ranjani de Silva 


Là 1 thành viên uỷ ban phúc lợi xã hội của hệ thống nhà tù, tôi có khả năng sắp 
xếp 1 chương trình dạy Giáo Pháp cho những nữ tù ở nhà tù Welikada, Colombo. Trong 
tổng số khoảng 500 phụ nữ đang bị tạm giam, có một số người đã bị kết án tù chung thân. 
Án tử hình không được thi hành vào thời điểm tuyên án của họ. Tôi đã nhận được sự cho 
phép đặc biệt đề có thể đưa hai ni cô đến thăm khu vực của những người phụ nữ trong tù 
một tuần một lần. Chương trình này được duy trì trong khoảng hai năm. 

Khi chúng tôi bước vào cửa, một vài nữ tù chào đón hai vị sư cô, nhanh chóng 
sắp xếp phòng cùng ghế và thảm để lắng nghe Giáo pháp. Cá nhân tôi đi tới nhóm 
nhũng nữ tù ngôi ở góc phòng và thuyết phục họ tiến lên phía trước. Một vải người 
khá hung hăng và không muốn tham gia buổi nói chuyện này. Sau đó, hai vị sư cô bắt 
đầu chương trình băng việc truyền ngũ giới cho các phụ nữ. Sư cô hỏi mỗi người nữ tủ 
đã phạm giới nào mà khiến họ phải ngồi tù. Tất cả các nữ tù tiến về phía trước cùng 
câu chuyện của họ và bày tỏ nỗi buồn về những gì đã xảy ra. Thật ra, mỗi người họ 
đều đã phạm nhiều hơn một giới. Các sư cô khuyên những người nữ tù hãy giữ giới 
khi còn ở trong tù. Họ đồng ý rằng việc đó là có thể và hứa sẽ cố gắng. 

Trong phân trình bày này tôi sẽ chia sẻ một vài câu chuyện của những nữ tù và 
Giáo Pháp đã giúp ích cho họ như thế nào. Những người nữ tù rất vui mừng khi gặp 
hai vị sư cô và thường rơi nước mắt khi liên hệ đến câu chuyện buồn của mình, mong 
chờ sự an ủi và xoa dịu vết thương từ các sư cô. Thú vị thay, đăng sau mỗi nữ tù đều 
có một người đàn ông chịu trách nhiệm cho tội lỗi của họ. 

Nến, hoa và cây bồ đề. 

Trong sân nhà tù có một cây bồ đề và bên cạnh đó là một phòng thờ nhỏ. Mỗi 
sáng và chiều, một số người tụ tập để cúng dường và tụng kinh, nhiều nữ tù đi nhiễu 
quanh cây bồ đề, cầu nguyện để được giảm bớt khổ đau. Với một số nữ tù thì đây là 
cách duy nhất đề tìm thấy sự thanh thản và hi vọng. Đề bắt đầu, họ thắp nến, dâng hoa 
và thỉnh các sư cô tiễn hành lễ puja trong phòng thờ. 

Seelawathi, người nổi tiếng nhất trong tù, bị bắt vì tội đã giết người đàn bà đã 


ngủ với chồng cô ta, bị kết án tù chung thân và bị biệt giam trong xà lim. Nhưng người 


110 


ta đã phát hiện ra tính trung thực và kỷ luật của cô nên cô được làm việc trong văn 
phòng, nơi cô làm những công việc lặt vặt theo yêu cầu của các nhân viên quản lý. 

Seelawathi nói rằng cô đã phạm phải một hành động bạo lực khủng khiếp. 
Trong một thời gian, cô đã chịu đựng việc chồng mình ngoại tình, thờ ơ với cô và hai 
con. Cuối cùng, khi không thể chịu đựng được nữa, cô đã cho người phụ nữ đó một 
nhát rìu khi cô ta đang ngủ với chồng bả, hậu quả là người phụ nữ đó đã chết. Cô ấy 
hỏi chúng tôi nhiều lần rằng làm cách nào để có thê chuộc được hậu quả nghiệp 
chướng của việc lẫy đi mạng sống của một con người. Cô ấy nói răng cô đã chú ý giữ 
đúng ngũ giới hằng ngày, nhưng trong tình huồng này cô đã không thể kiểm soát được 
chính mình. Cô nói khi làm việc trong vườn, cô đã cần thận để không sát hại ngay cả 
một con sâu. Cô ấy không quá lo lắng về sự trừng phạt trong kiếp này, nhưng vẫn liên 
tục hỏi cô có thể làm gì để thoát khỏi những hậu quả của hành động độc ác mà cô đã 
phạm phải và tránh được sự khổ đau của kiếp luân hồi. 

Các sư cô của chúng ta đã an ủi và nói với cô ấy rằng, từ giờ trở đi, hãy cố găng 
g1ữ giới cho trong sạch, chú tâm chánh niệm và học hỏi từ những kinh nghiệm quá khứ 
của mình. Các vị sư cô đã kể câu chuyện về Angulimala, một hoàng tử đã lấy đi mạng 
sông của 999 người để tạo nên một chuỗi 1000 ngón tay cho sư phụ của mình. Khi ông 
ta chạy theo Đức Phật toan sát hại Ngài để có được ngón tay cuối cùng cho việc hoàn 
thành chuỗi các ngón tay, Đức Phật với năng lực từ bi của mình đã tiếp cận ông và cho 
ông ta những lời giáo huấn. Từ giờ phút đó trở đi, Angulimala thực hành giáo pháp 
một cách tinh tấn và chứng đắc trở thành một vị A La Hán. 

Những nữ tủ rất thích nghe bài kinh này. Các sư cô cũng tụng Từ Bi Kinh và tất 
cả nữ tù đều tham gia vào buôi tụng. Các sư cô dạy họ cách hành thiền rải tâm từ và tất 
cả họ cùng nhau ngồi thiền trong một vài phút trước khi kết thúc buổi học. 

Có một vài phụ nữ có giáo dục phạm tội tương tự như Seelawathi. Một phụ nữ 
cao lớn tên là Charlotte, từng là vợ của một bác sĩ. Câu chuyện của bà rất phức tạp, 
nhưng thực chất là chồng bà đã khiêu khích bà thực hiện hành vi bạo lực. Về bản chất 
bà là một phụ nữ tốt, rất nhân từ và sẵn lòng học hỏi. Vì biết đọc và viết, bà đóng vai 
trò lãnh đạo và giúp đỡ rất nhiều trong việc thực hiện chương trình của chúng tôi. Bà 


đã chuẩn bị trước để lắng nghe và theo dõi lời dạy. 


111 


Những thành công và thách thức 

Bạn của tôi, Jaye, là một uỷ viên trợ lý của Hội Nữ Hướng Đạo. Cô là một giáo 
viên tốt và đã bắt đầu một chương trình dạy các phụ nữ trong tù. Các nữ tù được yêu cầu 
tuyên thệ lời thề của nữ hướng đạo, trong đó bao gồm một lời hứa sẽ trung thực và hữu 
ích trong tất cả lời nói và hành động của họ, và sẽ làm hết sức để phục vụ người khác. 

Chương trình của Hội Những Người Con Gái Đức Phật tại Srilanka và chương 
trình Nữ Hướng đạo đã hợp tác tốt với nhau.Những nữ tù rất vui mừng và đã sẵn sàng 
để trở thành công dân tốt hơn. Sau khi một số nữ tù được phóng thích, chúng tôi đã 
tiền hành một chương trình theo dõi và ghé thăm nhà một số người. Nhiều phụ nữ và 
gia đình họ rất vui mừng và biết ơn. Nhưng nhiều người khác thì lại rất bạo lực, hung 
hăng và dường như thích ở tù hơn. Sau khi được phóng thích và trả về nhà, họ lại quay 
trở lại nhà tù sau khi phạm cùng một tội. Trong hầu hết các trường hợp, những nữ tủ 
được phát hiện với tội buôn bán ma tuý và chồng họ đứng đăng sau việc này. Một số 
nữ tù đã trở thành người nghiện ma tuý và bạn họ ở bên ngoài đã ném những hòn đá có 
buộc theo gói thuốc vào trong tù. Có lần, một hòn đá được ném qua bức tường cao của 
nhà tù, rơi vào phòng trẻ em và làm hỏng mái nhà. 

Trong tù, có cả phụ nữ mang thai và một số người có con còn là trẻ sơ sinh. Một số 
phụ nữ đã sinh con trong tù và ủy ban phúc lợi đã xây một phòng dành cho trẻ em với tất 
cả các tiện nghi. Cũi, mùng, giường, và các thứ cần cho trẻ con khác, cũng như các loại 
thuốc, vitamin, và bột sữa cũng được cung cấp cho họ. Trẻ em dưới sáu tuổi ở với mẹ 
trong trại giam. Một khu vực dành cho trẻ chưa đến trường và sân chơi được làm cho các 
em. Một bữa ăn trưa được cung cấp cho các trẻ em này bởi ủy ban phúc lợi. Những câu 
chuyện Phật giáo được kế cho các em và sư cô cho các bà mẹ nhiều lời khuyên. 

Vài năm sau đó, tôi thấy các nữ Phật tử từ những hiệp hội khác đến thăm các nữ 
tù để giúp đỡ, tư vẫn. Họ cũng giúp đỡ các nữ tù với những tư vấn pháp lý. Một số nữ 
Phật tử là luật sư đã đề nghị giúp đỡ miễn phí cho các nữ tù. Đa số các phạm nhân 
ngồi tù vì nghèo nàn. Họ không có phương tiện để chỉ trả ngay cả một số tiền nhỏ 
trong khoản tiền phạt để có thê được phóng thích. Nhiều người không có tiền trả cho 
luật sư để biện hộ cho họ. 

Một số nữ tu Công giáo đến thăm các nữ tù thường xuyên. Họ khuyên bảo các nữ 


tù và cũng đề nghị được giúp đỡ. Cộng đồng Hồi giáo cũng giúp các thành viên của cộng 


112 


đồng họ bằng cách cung cấp trợ giúp tài chính để trả cho luật sư và trả tiền phạt để các tù 
nhân được phóng thích. Trong khu vực của các tù nhân nam, hàng ngàn tù nhân cũng 
được lợi ích từ chương trình hành thiền thường xuyên dưới sự hướng dẫn của các nhà sư. 

Sarvodaya là một tô chức nỗi tiếng trong hoạt động phúc lợi xã hội. Họ mời các 
tù nhân nam vào trung tâm của họ để thực hiện một chương trình dành cả ngày cho 
thiền định và giáo lý Phật pháp, được hướng dẫn bởi một nhà sư và họ cũng cung cấp 
cả các phương tiện khác. Ban quản lý nhà tù vận chuyên các tù nhân đến chương trình 
này bằng xe buýt. Tất cả các tù nhân được phát sarong trắng và áo sơ mi để mặc trong 
dịp này. Khi đến thăm để tìm hiểu chương trình này, tôi không thê tin rằng những 
người đàn ông này là tù nhân. Hội trường đây người và tất cả những tù nhân đã ngồi 
thiền một cách tĩnh tâm và bình thản, tất cả họ đều trông giống như những người mộ 
đạo. Chương trình này đã rất thành công và các tù nhân rất vui mừng khi được tham 
dự. Trong số những tù nhân được hưởng lợi từ việc tu tập là những người có giáo dục, 
có nghề nghiệp chuyên môn; họ đã được cải hóa thông qua thiền định Phật giáo và đã 
đạt được sự thấu hiểu sâu sắc. 

Vào những ngày rằm, một số tù nhân thậm chí đã thọ trì bát quan trai giới. Cả 
ngày, chương trình tôn giáo được tiễn hành, bao gồm cả pháp đàm, thiền định, và tụng 
kinh. Các nhà sư hướng dẫn chương trình dành cho tù nhân nam và các sư cô hướng 
dẫn chương trình cho cả nam và nữ tù nhân. 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo có khả năng giúp ích cho các tù nhân rất lớn và giúp 
họ hoàn lương. Các sư cô đã tham dự chương trình này luôn luôn nhớ về việc giảng 
dạy Phật pháp trong tù là một trong những chương trình hay nhất mà họ từng thực 
hiện. Điều quan trọng là nhận ra rằng hầu hết các phụ nữ trong tù đều vô tội và đã trở 
thành nạn nhân của những tội ác khác. Những phụ nữ này cần rất nhiều lòng từ bi. Họ 
là những bà mẹ có con nhỏ để chăm sóc. Nếu họ có thê được cải hóa và đưa về gia 


đình của mình, đó sẽ là một sự giúp đỡ tuyệt vời cho xã hội. 


Người địch: Quỳnh Như 


113 


TAM ĐỎ KHỎÔ - NƠI THỜI GIAN NGƯNG ĐỌNG 
CỘI NGUÒN CỦA NHỮNG KHÔ ĐAU 


Barbara Wright 


Trong 30 năm làm việc với tư cách là một nhà tâm lý học lâm sàng và là một phật 
tử, tôi đã nghiên cứu và phát triển bản đồ Metta. Bản đồ Metta cung cấp một công cụ đa 
thứ nguyên để khám phá và trải nghiệm những yếu tố khác nhau của Phật pháp trong vạn 
vật. Tôi đã sử dụng bản đồ Metta trong nhiều hoàn cảnh trái ngược nhau như trong các tô 
chức đoàn thể, trong giảng dạy, trong luật pháp , trong liệu pháp tâm lý gia đình, cá nhân, 
các đoàn thanh niên, dân số với những quốc gia lệ thuộc hóa chất và nhiều trường hợp 
khác. Bản đồ Metta một cách hiệu quả với những người này trong mối quan hệ với các 
khô đau, bi kịch và thử thách vốn được tạo ra thông qua sự nhận thức. 

Vì thế, trong bài viết này, chúng tôi sẽ định nghĩa “khổ đau” theo hai cách riêng 
biệt. Thứ nhất, đó là sự tấn công đột ngột một cá nhân, gia đình hay một hệ thống có tÔ 
chức như gia đình mở rộng, một doanh nghiệp, một thành phố hay một nhà nước. Nó có 
thê biêu hiện dưới dạng một tai nạn ô tô, một cuộc tấn công cá nhân như hãm hiếp, căn 
bệnh chết nPƯỜI, Sự mất mát công ty, nhà cửa, nhân mạng hay sự xâm chiếm về mặt quân 
sự. Thứ hai, nó là cái mà người ta thường không để ý, đó là kết quả của sự nhục mạ, xảo 
quyệt kéo dài làm phương hại đến cá nhân, gia đình hay tổ chức. Đối với cá nhân, nó có 
thể đến dưới dạng sự cầu thả thâm căn cô đế, sự lạm dụng và bạo lực gia đình, sự nghèo 
nàn kéo dài hay bệnh hoạn kinh niên. Đối với tập thể, đó là việc một đoàn thê hoặc một 
hệ thông chính quyền làm xói mòn tinh thần của cộng đồng đó, hoặc là việc lực lượng 
quân đội ngoại bang xâm lược một quốc gia. Ở định nghĩa thứ hai, đó là khoảnh khắc độc 
nhất mà khi đó một hay nhiều vẫn đề không mong muốn tích tụ đến đỉnh điểm, phá vỡ 
mối liên hệ cá nhân, gia đình hay một hệ thông. Đó thực sự chính là khổ đau và bi kịch. 
Trong ngôn ngữ phật giáo, hoàn cảnh cùng với sự ảo tưởng về một thực tế vĩnh viễn 
khiến một cuộc sông bình thường trở nên bắt động. 

Nội dung bài thuyết trình sẽ đi sâu nghiên cứu cách những nạn nhân của cả hai 


dạng khổ đau và những người thầy của họ sử dụng bản đồ Metta để giảm bớt khổ đau và 


114 


tìm ra con đường giải thoát. Trong Phật giáo, để giảng và truyền bá Đạo Phật một cách 
hiệu quả nhất cũng như làm dịu bót đi những tác động tiêu cực từ cuộc sông, người ta đã 
kết hợp 3 yếu tố: “sự chú ý”, “sự nhất thời” và “lòng trắc ấn”. Qua đó, duy trì nhận thức 
về sự tồn tại của những thách thức trong cuộc sống, giúp con người tránh xa vực sâu tội 
lỗi, thường được nhận dạng là “bản ngã”. Chăng hạn, nếu ai đó hỏi : “Bạn là ai?”, câu trả 
lời có thể là “Tôi là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp”, '“[ôi là nạn nhân sóng thần”, “Tôi 
là bệnh nhân ung thư” hay “Tôi là một người tỊ nạn”. Trong những trường hợp này, con 
người đã mất nguyên bản đa nguyên về nhân tính. Điều này khiến cho họ thấy ở chính họ 
chỉ toàn những cái xấu, cái tiêu cực, mặc dù đó chỉ là một khía cạnh của một cá nhân. 

Khi sử dụng bản đồ Metta, chúng ta nhận dạng ba hình thức hiểu biết. Sự hiểu biết 
trong hệ thông này là cách mà một người tiếp nhận, xử lí và diễn đạt thông tin. Đầu tiên, 
đó là sự hiểu biết về mặt trí óc, vốn thường được mô tả bằng những thao tác nhận thức 
như tiếp nhận ý kiến và xử lí nó. Nó gắn liền với cái tôi. Tri thức là bản chất của cái thực 
tại chung của chúng ta (VD: Chúng ta đang ngồi trong một phòng lớn). Thứ hai, đó là 
mức độ hiểu biết về mặt tâm thức, thường được mô tả như sự nhận thức về mặt tình cảm 
— vốn được xem lớn hơn rất nhiều so với hiểu biết tri thức. Tâm thức đó là bản chất của 
nhân tính ( VD: Một vài người trong chúng ta cảm thấy lạc lõng trong một căn phòng lớn, 
trong khi đó những người khác lại có cảm giác thoải mái trong tình cảm cộng đồng). Thứ 
ba, đó là mức độ hiểu biết tiềm tảng, vôn được xem là những kiến thức sâu sắc cơ bản, 
kinh nghiệm trước ngôn ngữ, sự trải nghiệm của bản thân, sự tưởng tượng, trực giác và 
hành vi, cả bên trong lẫn bên ngoài. Sự hiểu biết tiềm tàng là bản chất của khát vọng, 
sáng tạo và là nơi ấn nấp của nghiệp chướng ( VD: Ở trong phòng này là sự biểu thị về 
chất của việc bị giam cầm nhận thức và tiền nhận thức). 

Khi sử dụng bản đồ Metta, mục đích chính là để minh họa việc con người đã thấy 
chính họ trong cả ba mức độ hiểu biết ở cùng một thời điểm. Bước kế tiếp là định vị bản 
đồ với mục đích chính xác liên quan đến việc họ thích ở đâu và như thế nào trên bản đồ. 
Với mục đích này, những cá nhân sẽ tìm vị trí trên bản đồ Metta một mình hay với sự trợ 
giúp của vị thầy hoặc người hướng dẫn. Mục đích là đề vẽ đường đi thoát khỏi hoản cảnh 
hiện tại, đến những nơi hoặc điều kiện mà họ thích. Để làm điều này, điều quan trọng là 


giữ giới luật nhà Phật, không gây hại người khác và tận dụng những lời hay khi diễn đạt 


115 


bản thân trên bản đồ. Trong quá trình này, chúng ta phải nuôi dưỡng một quan niệm đúng 
đắn bằng cách tích thêm nhiều điều trong sáng và chuẩn bị cho những việc làm tốt. Để 
làm việc này, một người phải tài giỏi trong việc đối đầu với những mâu thuẫn, cả bên 
trong lẫn bên ngoài, bằng cách này làm giảm đi những căng thăng, khổ đau hay những 
những điều đau thương tràn ngập trong tâm tư và tình cảm. Sự tài giỏi sẽ làm gia tăng khả 
năng đạt được những kết quả mong muốn. 

Bản đồ Metta là một công cụ linh thiêng. Khi sử dụng nó, chúng ta phải tiếp cận 
nó với một tỉnh thần thuần khiết. Thông qua quá trình này, chúng ta tìm kiếm sự biến đổi, 
sự phân giải và sự hòa nhập vào bất kỳ một nỗi đau hay mâu thuẫn đồng nhất. Cấu trúc 
của bản đồ Metta được cơ cầu trong một ma trận ngang dọc với ba mức độ hiểu biết được 
biểu diễn trên đường kẻ ô thắng đứng. Ma trận của hoạt động này tồn tại trong một dòng 
chảy không gian ngang dọc liên tiếp nhau. Nó giống như việc nhìn vào một bản cờ tam 
thứ nguyên hay một hình lập phương. 

Những cột đứng của ma trận là: sự tự do, hành động, trung tâm, sự nghi ngờ và 
những quy luật. Chúng tượng trưng cho những thê liên tục (continuum) chạy từ trái sang 
phải và ngược lại từ phải sang trái. Dòng chảy này diễn đạt cách di chuyên của sự hiểu biết, 
với năm mức từ trạng thái tự do, sự hiện diện của sợ hãi cũng như quy luật kiềm chế nỗi sợ 
hãi. Dòng chảy của những mức độ trên bản đồ Metta có thê di chuyển theo tất cả các 
hướng, cùng với mỗi hình vuông phản ánh một cách sâu sắc về mối quan hệ của cá nhân, 
với những tình huỗng hoặc vấn đề sắp tới. Mỗi mức như vậy mang đến một chiều sâu cho 
hình vuông, cái mà chúng ta cho là phần trăm hay mức độ. Mối quan hệ của mỗi một mức 
đối với mỗi hình vuông có thể là tích cực hay tiêu cực, tùy thuộc vào sự nhận thức. 

Nhìn vào bản đỗ Metta, những hình vuông ở trên đỉnh, hoặc ở mức độ nhận thức 
trí óc là “Tôi có một ý kiến”. Điều này biểu thị tự do về mặt suy nghĩ. “Nghĩ về một điều 
theo một cách khác” là một hành động diễn tả sự tự do. Ở trung tâm, “trí tuệ” phản ánh 
mức độ hiểu biết của một ý kiến và nghĩ về nó khác như thế nào. Sau đó là sự thận trọng 
hay nghi ngờ khi chúng ta di chuyển về phía tay phải vào hình vuông “không thể”. 
Những quy tắc, giống như mỗi hình vuông có thể là tích cực hay tiêu cực . Đó là những 
quy tắc lâu dài và có thể tin cậy. Đó cũng là những nguyên tắc có thê lỗi thời hay hạn chế. 


Khi chúng ta đến mức độ tâm thức, chúng ta bắt đầu với trạng thái tự do của hình 


116 


vuông “Tôi tin tưởng”. Từ đây, chúng ta di chuyển đến hình vuông hành động là “sự tin 
cậy”. Trung tâm của bản đồ là “lòng trắc ấn”, điều sẽ dẫn đến “có thể bị tốn thương” 
thông qua sự nghi ngờ hay cân trọng. Ở xa về phía bên phải, chúng ta tìm thấy hình 
vuông “bị cắt rời tình cảm” đó là trạng thái khi mà con tim dịch chuyển đến những 
nguyên tắc sợ hãi. Điều này giống như là un-metta; tuy nhiên với sự tỉnh táo của con tim, 
đó chính là những thời điểm để có cái nhìn đúng đắn, một người phải tạm thời cắt đứt 
tình cảm — đây là một nơi không ở lâu nhưng thỉnh thoảng là cần thiết. 

Ở hàng thấp nhất của bản đồ Metta, tức ở mức độ nhận thức tiềm tàng, hình vuông 
ở phía xa tay trái trong cột “Tự do” là khi nghị lực bung ra và không còn giới hạn. Bạn 
biết rằng bạn ở đó bởi vì trong trạng thái “Thời gian ngưng đọng”. Hình vuông trung tâm 
là “Sự giam cằm”, và mức độ giam cầm bạn có đối với mọi thứ là nghị lực, lượng nghị 
lực mà bạn có sẽ điều khiển toàn bộ quá trình. Khi nghi ngờ, khi chạm vào hình vuông 
“phòng thủ”, và khi đi chuyên đến những điều sợ hãi, chúng ta sẽ chạm đến hình vuông 
“Bắt dung thứ”. 

Sự tôn thương như được miêu tả bên trên, được diễn đạt trong bản đồ Metta, khi 
một tam giác sự kiện được trải nghiệm vì bị bám chặt vào “thời gian ngưng đọng”. BI 
kịch và nỗi đau đã hòa hợp với nhau đúng lúc thông qua sự khác nhau của những hình thể 
tam giác và sự kết hợp của những hình vuông trên bản đồ Metta. Bằng “mũi neo” chúng 
ta muốn nói mẫu số chung của bất kì một “tam đồ khổ” nào cũng là thời gian ngưng 
đọng. 

Một trong những câu chuyện quen thuộc nhất trong văn học phật giáo minh họa tam 
đồ khổ nảy và phương pháp chống lại nó. Kisagotami, một người phụ nữ trẻ kết hôn với 
một phú gia và hạ sinh một bé trai. Rủi thay, đứa bé đã qua đời khi còn chập chững biết đi. 
Người mẹ hết sức đau buôn và không thê chấp nhận được sự thật con mình đã chết. Đây là 
bi kịch hết sức quen thuộc — nó nằm trên cột xa nhất bên tay phải trên bản đồ Metta. Trong 
suy nghĩ của mình, mọi quy luật của cuộc sông đã bị phá vỡ bởi cái chết của đứa con. Cô ta 
đã bị cắt đứt cảm xúc và không thê dung thứ cho nỗi đau mà cô ta đang chịu đựng. Trong 
nỗi thương tiếc, cô ấy bế con trên tay và đi về thành phố đề tìm thuốc cứu sống đứa con đã 
chết. Thời gian đã dừng lại ở giây phút này. Trên bản đồ Metta, khi thời gian ngưng đọng, 


tất cả sự thật mắt dân và bi kịch trở thành một góc của sự thôn thương. 


117 


Khi Kisagotam mất cảm giác VỚI CuỘC sống thực tại, cô ấy bắt thình lình gặp một 
người bảo cô ta hãy đi gặp Đức Phật. Cô ta đến trước Đức Phật và cầu xin ngài cứu sống 
con mình. Đức Phật, với sứ mệnh phô độ chúng sinh, cùng với sự thông cảm và lòng trắc 
ân của mình, nói rằng “Nếu con mang đến cho ta những hạt mù tạc từ ngôi nhà không 
bao giờ chịu cảnh tang tóc thì ta sẽ làm cho con điều con mong muốn”. Bảo Kisagotami 
làm những điều không thể xảy ra ấy, Đức Phật muốn gửi đến cô ta một điều gì đó. Trên 
bản đô, chúng ta thấy rằng Ngài có lòng thương rất lớn đối với sự tôn thương và niềm tin 
của cô ấy vào đức Phật. 

Với lòng hy vọng tràn trề, Kisagotima đi từ nhà này sang nhà khác đề tìm kiếm hạt 
giống tương mù tạt. Người ta rất sẵn lòng cho cô hạt giống, nhưng khi cô hỏi nhà này có 
phải chịu cảnh tang tóc hay chưa thì cô nhận được câu trả lời rằng thực sự là mỗi nhà đều 
có người chết. Cô ấy sớm nhận ra rằng gia đình nào cũng có hạt giống tương mù tạt 
nhưng ai cũng phải chết. Bằng sự hiểu biết sâu sắc, cô ấy đã định nghĩa lại những quy tắc, 
phát triển lòng trắc ân cho chính bản thân mình và những người khác, và có thê chuyền từ 
thương đau quá lớn đến nỗi thời gian dừng lại và mở ra một sự phó thác mới vào sự sông. 
Cô ấy đã phá vỡ “tam đồ khổ” của cô ấy. 

Ở điểm này, Kisagotami đã nhận thức sự tồn tại của con người là không vĩnh cửu 
và đã nhờ Đức Phật thụ phong thành bhikkhuni. Với sự giúp đỡ tận tình của Đức Phật 
cũng như sự tu luyện của mình, cô ây đã đạt được arahantship. Nhìn vào bản đồ Metta, 
chúng ta thấy răng Kisagotami tận tâm và mở rộng lòng trắc ấn của mình hơn, hiểu thông 
suốt hơn và cuối cùng đã bước ra khỏi bản đồ đề bước vào thời đại khai sáng. 

Những tình tiết đầy kịch tích trong lịch sử hiện đại dưới đây sẽ minh họa cho một 
“tam đồ khổ” khác. Nó cũng sẽ giải thích làm thế nào mà tinh thần bất khuất của con 
người có thể vượt lên nỗi sợ hãi, sự xấu hỗ và tội lỗi đề trở thành những người hùng. 

“Ngôi nhà tình thương” được thành lập vào năm 1992 ở Seoul, Nam Triều Tiên đề an 
ủi những nữ nạn nhân từng bị bắt làm nô lệ phục vụ tình dục cho lực lượng vũ trang Nhật Bản 
trong suốt thế chiến thứ II. Hiện tại, có chín người phụ nữ cư ngụ nơi đây. Trên bản đồ Metta, 
trước khi đứng ra, những người phụ nữ nảy sống ở rất xa bên phía tay phải với nỗi sợ hãi về 
những định kiến xã hội, chìm đắm vào sự cắt đứt tình cảm. Họ không tha thứ cho bản thân họ, 


cho những thủ phạm gây ra nỗi đau cho họ cũng như cả xã hội đã ruồng bỏ họ. Thế giới của 


118 


sự sợ hãi, nơi mà thời gian ngưng đọng gần 60 năm không thê chữa lành những vết thương. 
Ba hướng quy luật, sự cắt đứt tình cảm, bất dung thứ và sự níu kéo của thời gian ngưng đọng 
đã tạo ra tam đồ khổ cho những người phụ nữ không may này. 

Chín người phụ nữ kì vị này đại diện cho những người sống sót vô danh. Họ đã 
bước ra khỏi bóng tối và bước vào môi quan tâm mới. Thông qua sự giúp đỡ của những 
tổ chức phật giáo khác nhau, họ đã không còn cô độc nữa. Họ nhận được tình cảm từ 
những ni cô trên khắp thế giới, họ phó thác câu chuyện của mình và tin tưởng rằng những 
câu chuyện của họ sẽ được kể. Họ đã phá vỡ “tam đồ khổ” đã giam cầm họ trong bê cô 
đơn, tuyệt vọng 60 năm qua. 

Chín người phụ nữ này đã có thê nghĩ về mọi thứ một cách khác nhau và bây giờ 
họ đã hiểu được cuộc sống của họ có ý nghĩa và mục đích. Họ đã lên tiếng chống lại nạn 
nô lệ tình dục trên thế giới với mục đích là tội ác sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Những bà 
cụ ( Halmoni) trong “Ngôi nhà tình thương” đã bước vào thế kỉ 21 với sự cỗ gắng sẻ chia 
những câu chuyện của họ. Thậm chí, họ còn có những trang facebook mô tả những biện 
pháp mà họ làm như một liệu pháp điều trị sự sợ hãi. Cứ mỗi trưa thứ tư, họ lại biểu tình 
chống lại Đại sứ quán Nhật tại Seoul với niềm tin rằng tiếng nói của mình sẽ có ai đó 
nghe và có ý nghĩa. Họ chính là những anh hùng trong quá khứ. 

Họ chính là những người tiêu biểu cho tất cả chúng ta. Những người phụ nữ trong 
“Ngôi nhà tình thương” đã phá vỡ “tam đồ khổ” của họ, và bây giờ đã bước đi trên con 
đường chính giữa của bản đồ Metta trong cam kết cho cuộc sống, lòng trắc ân cho chính 
họ và những người khác cũng như đã hiểu được cuộc sống của họ là có ý nghĩa. Thật 
đáng tiếc, cảnh ngộ của Halmoni không phải là vật tạo tác lịch sử độc nhất; tam đồ khổ 
tiếp tục tồn tại ở mọi góc của thế giới, bất kế đó là những người lính trẻ, những tù nhân 
chính trị, những phụ nữ và trẻ em bị buôn bán bất hợp pháp, những nạn nhân của bạo lực 
gia đình hay những người lao động khô sai. Tất cả chúng ta biết nhiều câu chuyện và 
chúng làm cho chúng ta phải nhớ và sợ hãi. Ví dụ về lòng trắc ân của Đức Phật có thê 


được nuôi nắng để giải thoát cho nỗi khổ chúng sinh ở khắp mọi nơi. 


Dịch giả: Sc Chúc Đạo 


119 


GIỚI, PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC: 
DHAMMA VÀ SỰ BIẾN CHUYÊN XÃ HỘI BÊN TRONG 
TRUYÊN THÓNG THERAVADA 


Emma Tomalin và Caroline Starkey 


Bài viết này là một phiên bản rút gọn của một chương trong cuốn sách sắp 
xuất bản tựa đề “Giới, Tôn giáo và Giáo dục trong Thể giới Hậu Hiện đại”. 
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá vai trò của Phật giáo trong việc duy trì 
sự chênh lệch về giới trong giáo dục, cũng như việc thúc đây chương trình nghị 
sự cải cách. Tâm điểm của chúng tôi là ba “loại” giáo dục có quan hệ chặt chẽ với 
nhau và phù hợp với các xã hội và sự thực hành Phật giáo đương đại: vai trò của 
giáo dục trong môi trường tu viện; ý nghĩa của giáo dục tôn giáo trong Phật giáo 
thế tục; và vai trò của giáo dục Phật giáo trong sự chuyển biến xã hội. Đặc biệt, 
mục tiêu của chúng tôi là phản ánh cách thức mà mỗi loại giáo dục này được 
phân giới và những hàm ý của nó đối với Phật tử nữ, cả về mặt tinh thần cũng 
như về sự phát triển xã hội của họ. Trong khi cả ba khía cạnh của nền giáo dục 
này đều phù hợp với các truyền thống Phật giáo khác nhau và trong các địa hạt 
Phật giáo khác nhau, chúng tôi chỉ xem xét chúng trong Phật giáo Theravada và 
sẽ đặc biệt tập trung vào kinh nghiệm của phụ nữ ở Thái Lan và Campuchia. 

Trong bài viết này, chúng tôi cho rằng, mặc dù giáo dục đóng vai trò quan 
trọng trong các truyền thống Phật giáo và mục đích của những lời giáo huấn của 
Đức Phật là đề giáo dục cá nhân, dù là nam hay nữ, vượt qua khổ đau (dukkha). 
nhưng trên thực tẾ, phụ nữ ít có cơ hội để học tập và ứng dụng Dhamma hơn. 
Chúng tôi cho rằng điều này không hề liên quan tới khả năng thực hành Phật giáo 
của nữ giới, mà thay vào đó có thê được xem như là một phần của xu hướng được 
tìm thấy trong nhiều truyền thống tôn giáo nơi phụ nữ thường bị khước từ sự tiếp 
cận với các thể chế do nam giới nắm giữ. Hơn nữa, phụ nữ Phật giáo trong nhiều 
hoàn cảnh không ở vị trí có thê đảm nhiệm công việc học thuật một cách nghiêm 
túc nhằm vào việc hé mở thành kiến về giới và thúc đây những giải thích mang 


120 


tính bình đẳng giới hơn, do đó hệ thống gia trưởng trong truyền thống hiện tại 
hầu như không bị thách thức. Một yếu tô quan trọng của bài viết này là khám phá 
những ngôn ngữ khác nhau (different discourses) về vai trò của bjikkhuni và mae 
ch¡, thông qua việc xem xét mối quan hệ của họ với nền giáo dục của tu viện và 
thế tục dành cho nữ giới. Sau cùng, chúng tôi đặt câu hỏi, mối quan hệ giữa sự tái 
khắng định các quyền thọ giới truyền thống của nữ giới và sự trao quyền cho nữ 


giới thông qua giáo dục là gì? 


Phật giáo, Giới, và Giáo dục trong môi trường tu viện Thái Lan 

Cho tới tương đối gần đây, các bé gái ở Thái Lan phải chịu sự bất lợi về 
mặt giáo dục so với các bé trai, được thê hiện ở Chương trình Phát triển của Liên 
Hiệp quốc (United Nations Development Programme (UNDP).' Mặc dù UNDP 
phát biêu rằng Thái Lan đã đạt được một trong những Mục tiêu Phát triển Thiên 
niên kỷ liên quan đến giáo dục vả rất có khả năng đạt được những mục tiêu 
khác,“ chất lượng của điều khoản về giáo dục đang là vẫn đề được quan tâm, 
giống như điều khoản về giáo dục cho trẻ em trong các gia đình nghèo nhất. Vài 
học giả, cả Thái Lan và phương Tây, đã ám chỉ Phật giáo là nhân tổ giải thích cho 
sự bất bình đẳng giới trong lịch sử, đặc biệt ở những khu vực nghèo nhất. Trong 
khi các thanh niên nam có thê dành thời gian sống trong các ngôi chùa (wa/s) như 
là “thầy tu tạm thời,” nơi họ nhận được nền giáo dục phổ thông và giáo dục tôn 
giáo (Dhamma) miễn phí. Sự thọ giới làm “thầy tu tạm thời” tiếp tục là một nghỉ 
lễ di chuyên (rite of passage) cho thanh niên Thái và mang đến cho họ phước đức 
cũng như lợi thế trong giáo dục vả về tinh thần, vượt trên những thứ được nhà 
nước cung cấp. Vì cơ hội này không được dành cho nữ giới, kết quả là các bé gái 
nhà nghèo có sự lựa chọn giới hạn hơn vỀ sự hướng dẫn giáo dục (và tâm linh), 
có thê cho rằng có trách nhiệm lớn hơn trong việc giúp đỡ gia đình về tài chính. 
Ở đây, chúng ta tìm hiểu kỹ hơn tại sao lại có sự tràn vào các đô thị như Bangkok 
của các cô gái nông thôn nhà nghèo, để chu cấp cho gia đình lớn của họ, một số 
phải làm việc trong ngành thương mại tình dục. 

Nhà hoạt động xã hội người Thái Ouyporn Khuankaew đưa ra quan điểm 


tương tự khi bà cho rằng: số gái điểm ở Thái Lan gần bằng số thây tu. Nếu các cô 


121 


gái trẻ ở nông thôn có được cơ hội tương tự như nam giới để bước vào đời sống 
tu viện thì họ sẽ được tiếp cận với giáo dục vả đồng thời có thể đền đáp sự biết 
ơn về tinh thần cho cha mẹ mình. Những cơ hội này có thể mang lại cho các cô 
gái và nữ giới nền giáo dục từ việc đích thực và sự hướng dẫn về tâm linh để họ 
có thể trở thành người chỉ dẫn quan trọng về tinh thần cho dân nông thôn, đặc 
biệt cho các phụ nữ và thiếu nữ khác. Tuy nhiên, do sự thống trị của nam giới 
trong Phật giáo Thái Lan, thiếu nữ và phụ nữ bị tước mất cơ hội này. Kết quả là 
họ trở thành nạn nhân của nhiều loại bạo lực chống lại phụ nữ và thiếu nữ, chẳng 
hạn như bạo lực gia đình, hãm hiếp và mại dâm cưỡng bức." 

Tuy nhiên, tại sao các gia đình nghèo lại thích nền giáo dục tu viện cho 
con gái mình hơn nền giáo dục “miễn phí” của nhà nước? Lý lẽ này dựa vảo giả 
định rằng một nền giáo dục tu viện có thể đã thêm giá trị cho các cô gái nghèo, vì 
nó cũng có hàm ý về sự thỏa hiệp giữa việc đi học và di cư. Trong khi 
Khuankaew không điền được vào khoảng trống ở đây, trường hợp của cô dường 
như dựa vào thực tế là những cô gái nghèo hiện nay bị khước từ cơ hội tương tự 
của các bé trai nghẻo bước vảo tu viện, nếu họ muốn, và rằng, nêu đây là một lựa 
chọn cho các bé gái thì rất có thê một số gia đình nghèo sẽ chọn điều đó, vì họ có 
thể có được nhiều phước và uy thế thông qua con đường giáo dục đặc biệt này. 

Cuộc thảo luận về việc nữ giới có thê ghi danh làm thầy tu tạm thời ở Thái 
Lan thường gắn liền với các tranh luận về sự khôi phục sự thọ giới của 
Bhikkhuni. Người ta cho rằng việc tạo ra một cộng đồng nữ tu sĩ được thọ giới 
đáng kính và được công nhận trong Phật giáo Thái Lan cuối cùng có thể dẫn đến 
việc thể chế hóa nền giáo dục bên trong tu viện cho nữ giới cũng như nam giới, 
cải thiện tương lai xã hội và tinh thần cho nữ giới. 

Sự ủng hộ việc khôi phục sự thọ giới cho 5j7kkhun¡ lưu tâm tới cách thức 
mà hệ thống thứ bậc giới trong Phật giáo có ảnh hưởng văn hóa rộng rãi tới thái 
độ xã hội muốn tước quyền của phụ nữ và giới hạn sự phát triển của họ. Nhiều 
người ủng hộ sự thọ giới của bj¿kkhuni cho rằng có mỗi quan hệ trực tiếp giữa 
thân phận thấp kém của phụ nữ trong nhiều truyền thống Phật giáo và thân phận 


hạ cấp của phụ nữ trong các xã hội Phật giáo. Do đó, việc giới thiệu sự thọ giới 


122 


cho 5J/kkhuni được xem là không chỉ có ý nghĩa quan trọng vì lý do tôn giáo, 
điều có lợi cho những phụ nữ lựa chọn con đường theo đời sống tôn giáo, mà còn 
vì nó có khả năng trao quyền rộng rãi hơn cho phụ nữ, bao gồm việc tạo điều 
kiện cho nữ giới được thọ giới như tu sĩ tạm thời và như vậy có thê nhận được sự 
giáo dục và ủng hộ xã hội. Trong tham luận của chúng tôi, và chắc chắn trong 
nhiều tham luận tại hội thảo này, những thách thức mà những người ủng hộ việc 
thọ giới cho bjikkhuni gặp phải trong truyền thống Theravada sẽ được nghiên 
cứu chỉ tiết hơn. Mặc dù bị phản ứng mạnh mẽ, ngày càng có nhiều nữ tu sĩ Thái 
Lan tham gia vào cải cách tôn giáo và xã hội, những người đưa giáo dục vào 
trung tâm của chương trình nghị sự của họ. Thông qua việc ủng hộ sự thọ giới 
cho bjikkhun¡, họ nhắm vào việc thúc đây khả năng thực hành Dhamma của phụ 
nữ; giáo dục công chúng về sự bình đẳng của phụ nữ với nam giới; và cung cấp 
giáo dục thế tục trong các ngôi chùa, trường học và các bối cảnh xã hội khác. Tuy 
nhiên, sự chấp nhận và phát triển rộng rãi của phong trào bhikkhun¡ ở Thái Lan 
vẫn là một con đường dài phía trước, nếu nó thực sự muốn phát triển và đạt được 
mục tiêu của mình. Do đó, việc thể chế hóa giáo dục cho nữ giới và nam giới 
trong các ngôi chùa thông qua các nhóm ðjik&khunis ủng hộ là việc không mấy 
khả thi hiện nay. 

Thay vào đó, những người khác đã hướng sự chú ý vào việc cải cách thể 
chế mae chỉ (nữ tu sĩ 8-10 giới) như là phương tiện cho cả việc đưa phụ nữ tiếp 
cận với giáo dục và việc biến đổi những nguyên mẫu tiêu cực được truyền thống 
ủng hộ. Dù vậy, vẫn còn tổn tại khá nhiều quan điểm tiêu cực về tính hợp lý của 
thể chế mae chỉ và khả năng mỗi mmae chỉ sẽ còn hiệu lực và các thầy cô đáng 
kính trong xã hội nơi họ thường được phác họa như những phụ nữ lầm lạc và cơ 
cực, những người không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành các tu sĩ. Tuy 
nhiên, một số học giả gần đây đã nhấn mạnh một số me chỉ nỗi tiếng, những 
người được tôn kính trên toàn quốc (và trên toàn thế giới) về khả năng tâm linh 
của họ, bao gồm những người đến từ hàng ngũ cao hơn trong Tăng đoàn Thái Lan 
(Thai Sangha)” Mặc dù bức tranh ngày càng sắc nét về mae chỉ xuất hiện trong 


học thuật phương tây nhưng vẫn có ít mze chỉ thành công hơn các thầy tu và 


123 


những căng thắng về địa vị xã hội và tôn giáo, và ảnh hưởng sau đó của nó đối 
với các cơ hội giáo dục cho phụ nữ vẫn còn. 

Phật giáo Thái Lan không chỉ phủ hợp với sự phân tích về giáo dục giới trong bối 
cảnh tu viện, mà còn cả trong môi trường rộng lớn hơn, vì các thầy tu đóng vai trò quan 
trọng về mặt giáo dục và tâm linh trong nhiều cộng đồng cư sĩ Thái Lan. Điều nảy rõ ràng 
có ảnh hưởng tới chất lượng của giáo dục tôn giáo cho nữ cư sĩ và phản ánh đặc trưng 


những giải thích mang tính gia trưởng truyền thống của truyền thống. 


Giáo dục tôn giáo cho Nữ Phật tử 

Từ những cải cách giáo dục của Điều luật Giáo dục Quốc gia năm 1999 
(1999 National Education Act), ít nhất chín năm giáo dục “thế tục” (không thuộc 
tu viện) là bắt buộc cho các bé trai và bé gái ở Thái Lan, mặc dù như chúng ta đã 
chỉ ra, tiếp tục có sự chênh lệch, đặc biệt giữa người giàu và người nghèo. Đối 
với các nữ cư sĩ, đặc biệt là những người thuộc các gia đình có thu nhập thấp hơn 
không muốn sống như các tu sĩ thì cơ hội đối với giáo dục tôn giáo và tâm linh 
cũng thường bị hạn chế. Thầy tu là người dẫn dắt thực tế đối với sự phát triển 
tinh thần và kiến thức, cả trong môi trường tu viện thông qua vai trò mục sư của 
cộng đồng và vai trò giáo dục. Mặc dù một phần vai trò của thầy là giải phóng 
mọi chúng sinh khỏi smsara, nhưng người ta cho rằng trên thực tế, nhiều tu viện 
ở Thái Lan duy trì quá trình lặp lại của Phật giáo gia trưởng." Vì phụ nữ được 
xem như là mối nguy cho sự độc thân nên các tu viện nam thường bị cấm không 
được tiếp xúc trực tiếp với phụ nữ. Điều này cuối cùng hạn chế khả năng cung 
cấp sự hướng dẫn tinh thần sâu sắc của họ cho các tín đồ nữ. Về lịch sử, việc học 
và dịch các văn bản Phật giáo từ tiếng Pali là địa hạt của các thầy tu được thọ 
giới hay các học giả. Do đó, sự lựa chọn về cái được dạy cho cư sĩ thường là đối 
tượng giải thích của các thầy tu. Mặc dù các kinh sách Pali cũng có mặt ở Thái 
Lan nhưng người ta đang tranh cãi về mức độ đọc và tận dụng của chúng. Do đó, 
các thầy tu vẫn là người dẫn dắt chủ yếu cho nên giáo dục và phát triển tâm linh 
và có thê lựa chọn tiếp tục những thông điệp về “kazzna thấp kém” và thân phận 
của phụ nữ đối nghịch, chẳng hạn, một vài thông điệp có thê tích cực hơn trong 


các văn bản như 7herigaha. Lucinda Joy Peach đặt vấn đề về việc tác phẩm gần 


124 


đây nghiên cứu trong khuôn khổ “phong trào tôn giáo đòi quyền bình đăng cho 
phụ nữ”(religious feminism) phải tìm kiễm những giáo lý tích cực trong các văn 
bản Phật giáo hiện có và những văn bản này có thể được đưa vào thực hiện như 
thế nào và hỏi, “Ai đang làm công việc giải thích, và giải thích cho ai?” 

Mặc dù các trường Phật giáo Chủ nhật (Buddhist Sunday schools) có cung 
cấp sự hướng dẫn về tinh thần cho các bé trai và bé gái, nhưng hiện nay các bé 
gái không có được sự tiếp cận phổ biến với nền giáo dục Dhamma chuyên sâu và 
tri thức tôn giáo, những thứ mà các bé trai được tiếp cận thông qua tu viện là sự 
thọ giới (tạm thời). Do giới hạn của thể chế mze chi hiện có nên các nữ cư sĩ ở 
trong vị trí khó khăn, họ không có một lựa chọn khác rõ rằng đối với việc thầy tu 
cung cấp giáo dục, sự ủng hộ, hay phước mà nam giới có thể có được thông qua 
sự giao thiệp của họ với các bh/kkhuš. Mặc dù McDamiel cho rằng chất lượng và 
ý nghĩa của các cơ hội giáo dục mà các bé trai có được trong các tu viện có thê đã 
được cường điệu hóa, nhưng sự bất bình đắng thực tế và hàng ngày về cơ hội 
giữa bé trai và bé gái vẫn tiếp tục." Trong khi 5#ik&h„s thường được các Phật tử 
xin lời khuyên và sự ủng hộ thì những giới hạn về văn hóa khiến cho phụ nữ khó 
có thể tìm kiếm sự khuyên bảo tinh thần và thực tế từ các nhân vật tôn giáo, đặc 
biệt là về những vấn để về tình dục hay thầm kín. Những người cung cấp tin tức 
cho chúng ta ở Thái Lan cho rằng bjikkhunis và mae chỉs rất có khả năng đóng 
vai trò quan trọng trong lĩnh vực này nếu họ có sự ủng hộ về thể chế phù hợp. 
Trên thực tế, nhiều người đã tham gia vào nền giáo dục tôn giáo không chính 
thức và công việc phục vụ xã hội với phụ nữ và trẻ em, những người mà nêu 
không thì sẽ thấy khó có thế tìm kiếm sự khuyên bảo và hướng dẫn từ các nhân 
vật tôn giáo về các lĩnh vực tỉnh thần cũng như thực tẾ. 

Sau khi xem xét vai trò của bjikkhuni và mae chỉ trong tu viện và trong 
Phật giáo thế tục ở Thái Lan, chúng ta cũng có thể thấy rằng mỗi người gắn kết 
với các phong trào cải cách có thê đóng góp đáng kể cho các chương trình nghị 
sự về sự thay đôi xã hội. Mặc dù có những vẫn đề chưa được giải quyết về sự thọ 
giới của bhikkhumi trong Phật giáo Theravada nhưng vẫn có khả năng giáo lý của 


đạo Phật và vai trò tôn giáo cho phụ nữ có thể mang tính giáo dục và biến đổi. 


125 


Trong phân cuôi của bài việt này, chúng tôi xem xét vai trò của nữ Phật tử trong 


sự phát triển xã hội, tập trung vào Campuchia. 


Giáo dục Phật giáo và sự Biến đối xã hội cho Phụ nữ 

Ở Campuchia, một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh và bạo lực chính trị, 
các nữ tu sĩ tắm hay mười giới (đonechee), na ná như mae chỉ của Thái Lan, giữ 
vai trò trong nền giáo dục liên quan tới phát triển xã hội. Campuchia phải đối mặt 
với những thách thức đáng kể trong nỗ lực nhằm tăng sự ghi danh vào trường học 
trên mức tiểu học và Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc (UNDP) đã xác 
định có sự chênh lệch về giới trong thành tựu về giáo dục.” Phụ nữ Campuchia ít 
được đại diện trong lĩnh vực công, phải đối mặt với tỉ lệ tử vong sinh đẻ và nhiễm 
HIV cao, và phải trải nghiệm mức độ bạo lực gia đình cao. !'9 Giống như nước 
láng giềng Thái Lan, đa số người dân Campuchia theo Phật giáo Theravada. 
Khemacaro cho rằng, “Phật giáo là thể chế duy nhất vượt xuyên qua sự phân chia 


II 
”ˆ Theo sau 


sâu sắc về chính trị đang làm chia rẽ người dân Campuchia hôm nay. 
sự tái thiết lập của các thể chế tu viện thời Hậu Khmer (post-Khmer Rouge), 
nhiều học giả đã xác định được vai trò giáo dục và xã hội của Phật giáo ở 
Campuchia, đặc biệt với và cho phụ nữ, biện luận rằng chính những phụ nữ thực 
hành tôn giáo có khả năng là những người đáng tin cậy nhất và thành công nhất. '? 
Một ví dụ là các Nữ tu sĩ và chương trình giáo dục nuôi con bằng sữa mẹ của Wat 
Grannies. Liên minh Sức Khỏe Trẻ em và Sinh sản ((RACHA), được tài trợ bởi 
một tô chức phát triển quốc tế, USAID) đã làm việc với Tổ chức của Nữ tu sĩ và 
nữ cư sĩ (do Quỹ Heinrich Boll thiết lập vào thập niên 1990) nhằm đào tạo hơn 
2000 đonchee và upasikas (nữ Phật tử) để khuếch tán thông tin cho phụ nữ về 
việc thực hành nuôi con bằng sữa mẹ ban đầu ở các tỉnh Pursat, Siem Riệp và 
Kampot. Phụ nữ tôn giáo như đonechee hay 12asika được những người thực hành 
phát triển (development practitioners) ủng hộ nhằm giáo dục phụ nữ, vươn ra 
ngoài trong cả không gian công cộng (như chợ búa) và trong gia đình. Kết quả 
của sự giáo dục y tế cấp cơ sở này là sự gia tăng số phụ nữ có khả năng thực hiện 
việc nuôi con băng sữa mẹ thời kỳ đầu và do đó cải thiện sức khỏe trẻ sơ sinh. '” 


RACHA cũng làm việc với các đonchee và upasika đề giáo dục cả đàn ông và 


126 


phụ nữ về phương pháp tránh thai và việc phòng chống HIV/AIDS; vào năm 
2002 cả hai chương trình đều bắt đầu mở rộng về mặt địa lý thông qua 
Campuchia. Theo RACHA, lợi ích của việc làm việc với phụ nữ tôn giáo là 
“giữa sự thiếu tin cậy đối với chính phủ”, các đonchee và upasika là những người 
có ảnh hưởng nhiều hơn do kết quả của sự gắn kết của họ đối với Phật giáo. 
Tuy nhiên, trong khi Hiệp hội Nữ tu sĩ và Nữ cư sĩ (Assoclation of Nuns 
and Laywomen), như Học viện Mae chi của Thái Lan, đem lại sự ủng hộ về giáo 
dục cho phụ nữ cả trong lĩnh vực tôn giáo và thế tục thì trình độ học vấn của bản 
thân các đonchee vẫn còn hạn chế. “ Giống như ở Thái Lan, điều này có tác động 
trực tiếp tới địa vị của họ trong xã hội Campuchia so với Tăng đoàn. Một 
donchee phát biểu: “Hầu hết chúng tôi đều ít được giáo dục. Trước hết chúng tôi 
phải học để có thể được công nhận là bình đẳng với tăng sĩ trong xã hội 
Campuchia.”'” Bên cạnh đó, đối với các nữ Phật tử, có sự căng thăng giữa việc 
tham gia vào công việc xã hội và sự phát triển giáo dục thế tục, vả việc tu tập 
trong một dòng tôn giáo theo truyền thống không đánh giá cao sự tham dự vào 
các vấn đề “thế the” Tuy nhiên, nếu sự cân bằng có thể đạt được bằng việc phát 
triển cơ hội cho các đoncbee thì sự ủng hộ đối với sự phát triển xã hội và giáo 
dục có thê đồng thời nâng cao hình ảnh của họ và đạt được sự ủng hộ thêm từ xã 


hội rộng lớn hơn. 


Kết luận 

Trong bài viết này, chúng tôi đã xác định một số phức tạp liên quan tới 
giới, Phật giáo và giáo dục như được trải nghiệm bởi phụ nữ ở Thái Lan và 
Campuchia. Phật giáo cung cấp nên tảng cho các giá trị gia trưởng ảnh hưởng tới 
nền giáo dục và các cơ hội của phụ nữ, nhưng cũng có thể hoạt động như nguồn 
trao quyền cho phụ nữ trong hoàn cảnh họ bị áp bức và ở thế bất lợi so với nam 
giới. Quá trình “trao quyền” cho nữ giới này,” !? điều chúng ta sẽ thảo luận chỉ 
tiết hơn trong một chương của cuốn sách sắp ra đời, có cả thành phần tôn giáo lẫn 


thế tục. Cả ba loại giáo dục liên quan đến nhau(tu viện, thế tục và sự phát triển xã 


127 


hội) mà chúng ta thảo luận ở đây đều có tác động quan trọng tới các trải nghiệm 
sống của cá nhân mỗi phụ nữ và không thê xem xét một cách riêng rẽ. Cuối cùng, 
mỗi loại giáo dục gắn với những phong trào cải cách có thê đóng góp đáng kể cho 
chương trình nghị sự nhằm thay đôi xã hội. 


Dịch giả: Sc Như Nguyệt 


Ghi Chú 


For more Information on how the United Nations Development Programme rafe 
Thailand in relation to human development and the Millennium Development Goals, see 
Thailand Human Development Report 2007: 
http://hdr.undp.org/en/reports/nationalreports/asiathepacrfic/thailand/THAILAND_ 2007 
_en.pdf. Last accessed: December 15, 2010. 


The Millennium Development Goals for education 1n Thailand are to (I) ensure that by 
2015, boys and girls alike will be able to complete a full course of primary schooling, 
and (2) to eliminate gender disparity 1n primary and secondary education preferably by 
2005 and In all levels of education by 2015. Thailand 1s seen by the UNDP to the 
“highly likely” to achieve the former and has “already achieved” the latter. See 


http://hdr.undp.org/en/reports/nationalreports/asiathepacrfic/thailand/THAILAND_ 2007 
_en.pdf. Last Accessed: December 15, 2010. 


See Chatsumarn Kabilsingh, 7Ðhai Women in Buddhism. Berkeley: Parallax Press, 1991; 
Emma Tomalin, “The Thai 8/⁄khunï¡ Movement and Women”s Empowerment,” Gender 
and Developmenf 14:3(2006): 385-97. 


http://www.amerIcan-buddha.com/thai.buddh.patriarchy.htm. Last accessed: December 
12, 2010. 


M. Seeger, “The Changing Roles of Thai Buddhist Women: Obscuring Identities and 
Increasing CharIsma,” Religion Compass, 3/5(2009): 810. 


12§ 


Lucinda Joy Peach, “Human Rights, Religion, and (Sexual) Slavery.” Ánnual oƒ the 
Society oƒ Christian Ethics 20, 2000, pp. 65-87. 


Ibid., p. 80. 


J. McDamiel, “Buddhism 1n Thailand: Negotiating the Modern Age.”1n Buddhism and 
World Cultures: Comparative Perspecfives, edited by S. Berkowttz. (ABC-Clio, 2006), 
0. 122: 


UNDP (2008) “How Does Cambodia Measure Up Now?'? 


Online: http://www.un.org.kh/undp/CMDGs/How-Does-Cambodia-Measure-up- 
now.html. 


Last Accessed: November 24, 2009, 08.47am. 


R. Surtees, “Negotiating Violence and Non-Violence in Cambodian Marrlages,” In 
Gender and Developmenf I1:2 (2003) 38. 


Y.H. Khemacaro, “Steering the Middle Path: Buddhism, Non-violence, and Political 
Change in Cambodia,” Conciliation Resources. 1998. Online: wwwW.C-r.Org/Our- 
work/accord/cambodia/middle-path.php. Last Accessed: February 12, 2008. 


ŠS. Suksamran, “Buddhism, Poliical Authorty and Legitimacy In Thailand and 
Cambodia,” in Đuddhist Trends in Southeast Asia, edited by T. Ling (Singapore: 
Institute of Southeast Asian Studies, 1993), p. 102. 


B.T. Crookston, K. A. Dearden, K. Chan, D. D. Stoker, “Buddhist Nuns on the Move: 
An Innovative Approach to Improving Breastfeeding Practices in Cambodia,” Mafernal 
and Child Nuírifion 3:1(2007) 10-24. 


K. Kong, T. Savery, and M. Stewart Titus, “Member Voices: EngenderHealth Makes 
Creative Strategles In Low-Resource Settings,” HealthLink, 2002, p. 114. Online: 
http://www.globalhealth.org/publications/article.php32id=714. Last Accessed: 
November 24, 2009, 08.44am. 


Ibid. 


Helke Loschmann. “The Revival of the Don Chee Movement in Cambodia,” 1n 
Innovative Buddhist Women: Swimming Against the Stream, edited by Karma Lekshe 
Tsomo (Surrey, U.K.: Curzon Press, 2000). 


Quoted by Loschmamn 2000. 

E. Guthrie, “Khmer Buddhism, Female Asceticlsm and Salvation,” In H/sfory, 
Buddhism and New Religious Movemenfs in Cambodia, edited by ]. Marston and E. 
Guthrie (Honolulu: University of HawalI“1 Press, 2004). 


Whilst we acknowledge the complexifles surrounding the term “empowerment,” 1n this 
paper, we use the definition provided by Rowlands (1998): “...women 1ncreasing theIr 


129 


ability to act, to perceive themselves as capable, to hold opInions, to use time 
effectively, to control resources, to Interact with others, to 1nitiate acfIvifles, to respond 
to events.” J. Rowlands, “A Word of the Times, But What Does it Mean? Empowerment 
in the Discourse and Practice of Development,” in JWfomen and Empowermenfi: 


lHustrations oƒ the Third World, edited by H. Afshar (Basingstoke, U.K.: Macmillan, 
1998), p. 23. 


130 


NỮ TU SỸ VÀ CẢI CÁCH GIÁO DỤC TẠI THÁI LAN 


Monica Lindberg Falk 


Bài tham luận này xoay quanh vấn đề giới tính và Phật giáo tại Thái Lan. Năm 
1990, một "Ni viện" Phật giáo và chi nhánh của Viện Phật giáo Thái Lan mở một 
trường học không được nhà nước chính thức công nhận để đào tạo giáo dục các nữ 
sinh và các nữ tu Thái Lan. Kê từ đó, nữ sinh và các nữ tu Thái Lan có cơ hội theo học 
chương trình giáo dục trung học với các vị giáo thọ đến từ một cộng đồng nữ tu Phật 
giáo. 

Năm 1999, chính phủ Thái Lan quyết định thông qua một chính sách giáo dục 
mới. Hệ thống giáo dục cải cách tại Thái Lan, được áp dụng từ năm 2003, với chín 
năm học bắt buộc cho cả nam và nữ, đã giảm khoảng cách về giới trong hệ thông giáo 
dục trước đây mà theo đó trẻ em trai được ưu đãi hơn trẻ em gái. Cho dù chính phủ 
Thái Lan hiện nay đã thiết lập hệ thống giáo dục cho các nữ sinh, “ni trường” cũng đã 
không trở nên dư thừa. Bài tham luận này tìm hiểu lý do tại sao ni trường này đã tăng 
số lượng học sinh từ khoảng 50 em vào năm 1998 lên hơn 300 em trong năm 2009 sau 
khi cải cách giáo dục được thực hiện. Trường đã phát triển thành một trường học được 
nhà nước công nhận, cung cấp giáo dục mâm non, tiểu học, và trung học cho các em 
gái. Việc chuyển đổi thành một trường học được nhà nước công nhận đã mang lại 
nhiều thay đổi cho ngôi chùa của các nữ tu. Nhà trường được xây rộng hơn đã mang 
lại nhiều trách nhiệm lớn hơn và những thách thức mới cho ni chúng ở đây, và vẫn đề 
này sẽ được đề cập tới trong bài tham luận này. 

Các phân tích mang tính dân tộc học cho bài tham luận này dựa trên các tài liệu 
thu thập từ năm 1997 đến năm 2009. Các phương pháp được sử dụng để thu thập 
thông tin là quan sát người tham gia phỏng vấn và thông tin thu thập trong quá trình 
phỏng vấn. Tôi tiễn hành nghiên cứu thực địa tại nữ tu viện vào năm 1997 và năm 
1998; tại thời điểm đó có khoảng 59 nữ tu và 47 nữ sinh học Phật pháp. Các nữ sinh 
học Phật pháp theo học chương trình giáo dục trung học và Phật giáo tại trường 


DhammaJarinee (Dhammalarinee có nghĩa là trường dạy Phật pháp cho các bé gái). 


151 


Các nữ sinh đến từ các vùng miền khác nhau của đất nước Thái Lan và các em ở nội 
trú trong hai hoặc bốn năm tại trường. Ngoài ra, các nữ tu lớn tuổi hơn cũng theo học 
chương trình giáo dục trung học tại trường. 
Dhammajarinee - Trường Phật học cho các bé gái 

Trường Phật học cho các bé gái DhammaJarinee được thành lập vào năm 1990 
tại một nữ tu viện hoạt động tự túc vả là trường học đầu tiên cho các em gái ở Thái 
Lan được thành lập bởi các nữ tu. Suốt mười bốn năm sau ngày thành lập, trường 
DhammaJjarinee là một trường học không được nhà nước công nhận và trong thời gian 
đó các nữ tu dạy hầu hết các môn học. Năm 2004 trường được nhà nước chính thức 
công nhận. Phần lớn các nữ tu không có chứng chỉ đào tạo giáo viên chuyên nghiệp và 
do đó chỉ đủ điều kiện để giảng dạy các môn học Phật giáo. Tuy nhiên, các nữ tu hiện 
đang đảm nhiệm công tác quản lý và các giáo viên là Phật tử làm việc dưới sự giám sát 
của họ. Các nữ tu tại Ni viện giữ lối sống và nề nếp tu tập của mình - họ theo thời khóa 
và giữ thanh quy như họ vẫn luôn làm từ trước. Tuy nhiên, nhà trường đã trải qua 
những thay đôi lớn. Tại trường học không được nhà nước công nhận các bé gái chỉ học 
các môn trong chương trình giáo dục trung học tại Ni viện. Trong năm 2004 trường 
Dhammajarinee mở thêm trường mẫu giáo vả tiêu học. Trường học được chính thức 
công nhận và trường không được công nhận không theo cùng một chương trình, các 
trường được công nhận dạy nhiều môn học hơn. Vì vậy, các nữ sinh không có nhiều 
thời gian như trước để làm những việc như trồng rau hay các việc thủ công mỹ nghệ. 

Khun Mae Prathin, giám đốc của trường, xác định nhiệm vụ của trường là giáo 
dục đào tạo các em gái nghèo vì đến tận bây giờ xã hội vẫn không hỗ trợ các bé gái có 
hoàn cảnh khó khăn được công bằng như những hỗ trợ của chính phủ dành cho các em 
trai nghèo thông qua các chương trình giáo dục dành cho trẻ em trai tại các chùa. 
Trong năm năm đầu tiên trường Dhammajarinee tồn tại nhờ các khoản đóng góp của 
cư sỹ, các vị tăng và các nữ tu. Nhà trường hiện vẫn phụ thuộc vào sự đóng góp của 
các cá nhân, nhưng chính phủ giờ đã đóng góp nhiều hơn cho tài chính của trường so 
với trước đây khi trường còn là một trường học không được công nhận. Sự hỗ trợ từ 
chính phủ giúp chỉ trả khoảng 25 phần trăm chỉ phí của trường và bảy mươi lăm phần 
trăm còn lại trường chỉ trả từ các khoản đóng góp cá nhân.” Điều hành một trường nội 


trú rât tôn kém,nhưng trường đã trở nên nôi tiêng sau nhiêu năm hoạt động và hiện có 


132 


nhiều người đóng góp cho trường hơn. Khun Mae nhân mạnh tầm quan trọng của công 
việc mả các nữ tu đang làm và những đóng góp họ dành cho trường DhammaJarinee. 
Sư nói rằng các nữ tu đại diện cho tính liên tục, bền vững và sự có mặt của họ là điều 
kiện tiên quyết để trường Dhammajarinee có thể tồn tại. Theo Sư, trường 
Dhammajarinee sẽ không thể tổn tại mà không có sự góp mặt của các nữ tu trong 
những công việc chung. 

Cải cách Giáo dục 

Nhờ những thay đổi mà chính phủ Thái Lan áp dụng đối với hệ thống giáo dục, 
các bé gái và bé trai giờ đây có quyên bình đăng trong việc tiếp cận chương trình giáo dục 
miễn phí. Những trở ngại về mặt pháp lý để có được một nền giáo dục công bằng cho các 
bé gái ở Thái Lan cuối cùng đã được gỡ bỏ. Giáo dục cơ bản ở Thái Lan được chia thành 
sáu năm học tiểu học (p/høm 1-6) sau đó là ba năm trung học cơ sở („zffayơm 1-3) và ba 
năm phô thông trung học (øz/fayơm 4-6). Năm 1999 chính phủ khởi xướng một cuộc cải 
cách giáo dục và việc thực thi điều này trong phạm vi cả nước là cả một quá trình dài. Hệ 
thống giáo dục dựa trên chín năm giáo dục bắt buộc (ban hành năm 2003) với mười hai 
năm giáo dục cơ bản miễn phí quy định trong hiến pháp. Các trường mẫu giáo dành cho 
trẻ từ ba đến năm tuổi, trường tiêu học (lớp I - 6) dành cho trẻ em từ sáu đến mười một 
tuổi, trung học cơ sở (lớp 7-9) dành cho trẻ em từ mười hai và mười bốn tuôi, trường phố 
thông trung học (lớp 10 -12) và trường dạy nghề và kỹ thuật dành cho trẻ em từ mười lăm 
năm và mười bảy tuổi.” 

Mặc dù chính sách của chính phủ Thái Lan là cung cấp giáo dục cho tất cả các 
trẻ em gái, trường Dhammajarinee do các nữ tu điều hành vẫn là một điều cần thiết. Số 
lượng các trẻ em gái đang học tại trường đã thực sự tăng lên đáng kể trong thập kỷ 
qua. Khun Mae nói rằng lý do tại sao các bé gái ghi danh theo học tại trường 
DhammaJarinee đã thay đôi về mặt bản chất. Nghèo đói vẫn là một lý do chính; Được 
hưởng nên giáo dục miễn phí cũng không đủ cho các bé gái, vì còn có các chi phí khác 
như đồng phục, sách vở, dụng cụ học tập và chi phí đi lại từ nhà tới trường, những chi 
phí này quá cao đối với nhiều gia đình nghèo. Hơn nữa, để cho một đứa trẻ tiếp tục 
học có nghĩa là đứa trẻ không thê đóng góp cho kinh tế của gia đình và gia đình phải 
trả mọi chi phí để hỗ trợ các trẻ em, một điều vượt quá hạn mức mả nhiều gia đình có 


thê có được. 


133 


Như đã đề cập, SỐ lượng các bé gái theo học tại trường DhammaJarinee đã tăng 
mạnh. Ngày nay, nữ tu viện điều hành một nhà trẻ, trường mẫu giáo vả còn cung cấp 
giáo dục tiểu học và trung học. Nhà trường đang có kế hoạch cung cấp chương trình 
giáo dục phô thông trung học trong tương lai gần đây. Các bé gái hiện đang theo học ở 
các trường phô thông trung học trong khu vực gần nữ tu viện trả tiền học nhờ sự trợ 
giúp tải chính của tu viện. 

Việc chuyên đổi từ trường không được chính thức công nhận thành trường được 
chính thức công nhận đã dẫn đến một số thay đổi quan trọng về mặt tổ chức tại trường 
DhammaJarinee. Khi DhammaJarinee còn là trường không được chính thức công nhận, 
các nữ tu thực hiện hầu hết công việc giảng dạy, nhưng khi trường được chính thức công 
nhận, hầu hết các giáo viên là cư sỹ. Lý do dẫn đến sự thay đổi này là một trường học 
được chính thức công nhận đòi hỏi giáo viên phải có trình độ chính quy trong khi hầu hết 
các nữ tu không chính thức đủ điều kiện để giảng dạy các môn thế học. Do đó, các nữ tu 
giờ đây dạy các môn học Phật pháp, và bàn giao việc giảng dạy các môn thế học cho các 
giáo viên là cư sỹ. Nhà trường phấn đấu để có một giáo viên cho mười học sinh và vào 
thời điểm tháng § năm 2009 đã có 25 giáo viên đang giảng dạy tại trường. 

Trường Dhammajarniee - Vẫn còn là một nơi nương náu cho các bé gái 

Trường Dhammajarinee vẫn là một nơi nương náu cho các bé gái. Trong cuối 
những năm 1990 phân lớn học sinh đến từ các làng nghẻo ở các tỉnh đông bắc và miền 
trung Thái Lan và các em ở nội trú tại nữ tu viện trong hai hoặc bốn năm. Năm 1998, 
giáo dục trung học vẫn còn ngoài tầm với của những bé gái không có phương tiện tài 
chính và trường DhammaJarinee trở thành cơ hội duy nhất để các em tiếp tục việc học 
của mình. Những nữ sinh đã hoàn thành giáo dục tiểu học và ở độ tuổi mười một hoặc 
mười hai được tiếp nhận vào trường. 

Thông tin về trường Dhammajarinee đã lan rộng thông qua mạng lưới các nữ tu 
trong cả nước và qua các phương tiện truyền thông. Trường giờ đây nổi tiếng là một 
nơi an toàn cho các bé gái theo học. Khun Mae và các nữ tu khác ở tu viện được mời 
đến các trường học và chùa chiền tại các làng xóm xa xôi để giới thiệu về trường 
Dhammajarinee. Vài năm trước, một thầy tăng đã đưa một nhóm gồm mười ba cô bé 
dân tộc Karen đến nhập học tại trường DhammaJarinee. * Khi các cô bé trở về nhà, các 


em kê với cha mẹ của mình và người dân trong làng vê những trải nghiệm tôt đẹp khi 


134 


học tập tại trường Dhammajarinee và kết quả là nhiều cô bé trong làng đăng ký theo 
học tại trường. Vào năm 2009 đã có khoảng bốn mươi em gái dân tộc Karen học tập 
tại trường DhammaJarinee. 

Diễn tiến song song với tình hình trong những năm 1990 khi trường được thành 
lập, rất nhiều các bé gái đã đến từ vùng đông bắc Thái Lan và hiện nay các nhà sư tại các 
ngôi chùa làng trong vùng cũng đã trở nên một nhân tố quan trọng trong việc giới thiệu 
trường DhammaJjarinee cho các bé gái và gia đình họ. Tuy nhiên, một sự khác biệt đáng 
chú ý là rất nhiều các bé gái hiện đang học tại trường DhammaJarinee thuộc dân tộc thiểu 
số và phần lớn thuộc dân tộc Karen và dân tộc Môn. Hầu hết các cô bé dân tộc Karen đến 
từ phía bắc của Thái Lan và các cô bé dân tộc Môn đến từ cùng một tỉnh nơi nữ tu viện 
tọa lạc. 

Nền giáo dục mà chính phủ cung cấp vẫn còn ngoài tầm với của nhiều trẻ em 
Thái Lan và một nữ tu giải thích rằng việc nhận hưởng nên giáo dục mà chính phủ 
cung cấp là một trở ngại cho những trẻ em sống ở các vùng xa xôi hẻo lánh. Nhiều bé 
gái dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu vùng xa không thể đến được nơi xe buýt của nhà 
trường đón học sinh vào buôi sáng vì đi bộ từ nhà ra đến đến con đường nơi có các 
điểm dừng xe buýt phải mắt hàng giờ và đi bộ về nhà vào ban đêm là điều không thể. 

Vấn đề an toàn cho các cô bé gái là một chủ đề thường xuyên đưa ra trong 
những cuộc nói chuyện của tôi với các nữ tu và giáo viên cư sỹ. Các nữ tu và giáo viên 
cư sỹ lo lắng về các hoàn cảnh dễ bị xâm phạm mà nhiều bé gái phải chịu đựng. Khun 
Mae nói rằng trường Dhammajarinee càng trở nên nồi tiếng thì càng có nhiều bé gái ở 
vào các tình huống dễ bị tốn thương được đưa tới học ở trường. Khun Mae xác định 
nhiệm vụ của nhà trường là chăm sóc những bé gái này và tìm tìm nguồn tài chính để 
điều hành trường và chỉ trả các chi phí sinh hoạt của các em. Đối với Ni sư, điều đó 
quan trọng không chỉ đối với các em và gia đình mà còn cho tương lai của xã hội Thái 
Lan." 

Trường Dhammajarinee theo các chương trình giảng dạy chung trong hệ thống 
giáo dục Thái Lan. Các nữ tu nói rằng các chương trình giảng dạy tại trường đã được 
cải thiện và họ coi đó là một thành quả của việc đánh giá chương trình học do các cơ 


mẽ. 
quan chức năng tiên hành. 


135 


Quy định được ban hành là giáo viên tại trường Dhammajarinee phải tốt nghiệp 
một trong các môn học chính và họ phải có chứng chỉ giảng dạy; hầu hết các nữ tu 
không đạt được tiêu chuẩn này. 

Các giáo viên cư sỹ hiện làm việc tại trường Dhammajarinee đã giúp cho việc 
nhận các em nhỏ vào trường nhập học trở nên khả thi. Một lý do quan trọng dẫn đến 
nhu cầu gởi trẻ em đến học tại nữ tu viện là các bé gái tại Thái có nhiệm vụ lo cho các 
em ruột của mình. Điều này rất rõ ràng khi nhiều em bé theo chị gái đến trường 
Dhammajarinee. Một số cha mẹ yêu cầu con gái lớn hơn phải chăm sóc em gái học 
cùng trường. Đối với một số bé gái việc chăm sóc các em ruột là một điều kiện tiên 
quyết để các em có thê đến trường. Khun Mae nói rằng các nữ tu không muốn các bé 
gái mất đi cơ hội học tập. và thừa nhận rằng nếu trường DhammaJarinee từ chối không 
nhận các em với lý do dựa trên trách nhiệm đối với em trai và em gái, các em có thể sẽ 
phải trở về nhà và khó có thể kết thúc chương trình học. Do đó, trường đã mở một nhà 
trẻ để chăm sóc trẻ em từ ba tuôi để những người chị có cơ hội học tập. 

Kết Luận 

Trường DhammaJarinee được thành lập tại một nữ tu viện Phật giáo hoạt động tự 
túc vào năm 1990 với mục đích giúp các bé gái nghèo khó vươn tới một tương lai tốt hơn. 
Việc phụ nữ không được chấp nhận trong tăng đoản đã làm cho các bé trai trở thành 
những người duy nhất được hưởng chương trình giáo dục tại các tu viện. Các bé gái giờ 
đây được hưởng nên giáo dục nhờ bởi nỗ lực của cộng đồng các nữ tu tại trường 
DhammaJarinee. Giáo dục được xác định là một yếu tố chủ chốt có thê tạo ra hoàn cảnh 
tốt hơn cho phụ nữ và trẻ em nghèo; chính vì thế các nữ tu từ lâu đã muốn cung cấp giáo 
dục cho những bé gái không có cơ hội phát triển trong việc học của mình. 

Những cải cách trong ngành giáo dục được áp dụng gần đây tại Thái Lan 
nhằm mục đích cung cấp cho cả trẻ em trai và trẻ em gái cơ hội được hưởng giáo 
dục miễn phí. Tuy nhiên, nhiều bé gái, đặc biệt là những bé gái ở vùng sâu vùng xa, 
vẫn gặp khó khăn khi ghi danh nhập học tại các trường công và đó là một trong 
những lý do để các em phải rời khỏi nhà để đi học tại trường Dhammajarinee. Các 
nữ tu trong ban điều hành trường Dhammajarinee nói rằng những lý do chính tại 
sao các bé gái đăng ký vào trường Dhammajarinee là kết hợp của các vấn đề xã 


hội,nghèẻo đói và khó khăn trong gia đình. 


136 


Giáo dục được mong đợi sẽ giải quyết các vấn đề xã hội và cá nhân và được 
xem như phương tiện để đạt được một tương lai mong muốn. Chương trình giảng dạy 
tại trường Dhammajarinee theo những đường lối mà cải cách giáo dục đề ra. Thêm vào 
đó, nhà trường giữ gìn cách giáo dục truyền thống mà theo đó các giá trị đạo đức, kỷ 
luật được coi trọng; Nhà trường còn nhân mạnh tầm quan trọng của việc giảng dạy 
Phật pháp. Được theo học chương trình giáo dục cơ bản, thắm nhuằn cách hành xử tốt 
đẹp theo tinh thần Phật giáo và trở thành một con người tốt được coi là lá chắn an toàn 
cho một cá nhân, hoàn toàn phù hợp với những gì mà giá trị xã hội truyền thống Thái 


Lan xem là cân thiệt đê tạo ra một xã hội hòa bình và tự do. 


Dịch giả: Sc Viên Ngạn 


137 


CHÚ THÍCH 


' Xem Falk, Monica, Lindberg. Làm ruộng phước: Nữ tu sĩ khổ hạnh Phật giáo và các giáo 
đoàn được phân biệt theo giới tính tại Thái Lan. Copenhagen/Washington: NIAS Press/Nhà 
in Trường Tổng Hợp Washington. 

: Phỏng vấn thực hiện tháng Tám 2009. 

* Thông tin về hệ thống giáo dục Thái Lan có trên trang web www.oec.go.th 

* Khoảng một phần tư triệu dân người Karen sống ở Thái Lan và là dân tộc thiêu số lớn nhất 
tại Thái Lan. Người Karen có truyền thống văn hóa riêng của họ. Tuy nhiên, ngày nay nhiều 
người trong số họ theo đạo Thiên chúa do các hoạt động truyền giáo mạnh mẽ tại đây. Những 
người dân Karen còn lại là Phật tử và ở Thái Lan, họ thực hành cùng với người Thái. Huyện 
nơi trường DhammaJarinee tọa lạc và huyện Kanchnaburi lân cận có một lượng lớn dân người 
Karen sinh sống. 

” Phỏng vấn thực hiện tháng Năm và tháng Tám 2009. 

° Phỏng vấn thực hiện tháng Tư 2009. 


138 


GIÁO DỤC TỲ-KHEO NI TẠI TỈNH PHÚC KIÊN: 
TRƯỜNG HỢP CỦA TRƯỜNG TRUNG CÁP PHẬT HỌC 
NIMINNAN 


Rujing Mao 


Vào đầu thế ký thứ tư, dòng truyền thừa Tỳ-kheo Ni được truyền sang Trung 
Quốc. Trong truyền thống Đại Thừa, hệ thống giáo lý và giới luật Tỳ-kheo Ni được 
truyền trao từ thế hệ này sang thế hệ khác. Theo truyền thông này, Tỳ-kheo Ni được 
xem bình đăng với Tỳ-kheo. Tỳ kheo và Tỳ kheo Ni được bình đăng về cơ hội giáo 
dục. Hiện nay, giáo dục Tỳ Kheo Ni ở Trung Quốc đã phát triển đáng kể trong vòng 
20 năm qua và đang tiếp tục phát triển. Nhiều trường trung cấp Phật giáo và các viện 
đã được xây dựng, như Trường Trung cấp Phật học Ni Tứ Xuyên, Trường Trung cấp 
Phật học Ni Phúc Kiến, Trường Trung cấp Phật học Ni Minnan, Giới trường Tỳ-kheo 
Ni Vô Thái Sơn, và nhiều trường khác. Trong nghiên cứu của mình, tôi quyết định tập 
trung vào Trường Trung cấp Phật học Ni Minnan, bởi vì trường có một lịch sử giáo 
dục Phật giáo hơn 25 năm. Trường trung cấp này đã trở thành một trong những cơ sở 
đào tạo Phật giáo nỗi tiếng nhất ở Trung Quốc vả nước ngoài. Trường là một cơ sở đào 
tạo cho các tổ chức Phật giáo địa phương và một trung tâm hàng đầu nơi các nữ tu sĩ 
tài năng được đào tạo để truyền bá giáo lý của Đức Phật. Ni sinh của trường được các 
nhà lãnh đạo địa phương và các vị Ni sư cao hạ đánh giá cao. 

Trường Trung cấp Phật học Ni Minnan được thành lập bởi Tỳ-kheo Zhuanpeng 
vào năm 1985 ngay trong khu vực gần chùa Zizulin ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Vào 
thời điểm khi vị thế của các nữ tu sỹ Phật giáo Trung Quốc đang còn rất thấp, Sư 
Zhuanpeng nhận ra rằng giáo dục là cần thiết để nâng cao vị trí của các nữ tu sĩ Phật 
giáo trong xã hội. Vì thế, Sư quyết định góp phần xây dựng một trường trung cấp cho 
chư Ni. Trong bài tham luận nảy, tôi xem xét lịch sử và quá trình phát triển của trường 
Trung cấp Phật học Ni Minnan, dựa trên các tài liệu, phỏng vấn, và các quan sát trực 
tiếp để hiểu về các chương trình giáo dục Tỳ kheo Ni, thời khóa tu tập hàng ngày, và 


các hoạt động phục vụ xã hội. 


139 


Giáo dục Ty-kheo Ni 

Học viên đến từ nhiều thành phố và các tỉnh để theo học tại trường Trung cấp 
Phật học Ni Minnan. Tất cả các học viên đều là các vị Ni đã trải qua nền giáo dục 
trung học, có trình độ hiểu biết về Phật pháp cùng với sự dẫn thân mạnh mẽ, và đã thọ 
giới ít nhất một năm khi họ nhập học tại trường. Ứng viên được lựa chọn dựa trên kết 
quả của kỳ thi tuyển sinh. 

Trường Trung cấp Phật học Ni Minnan định hướng chủ yếu xoay quanh việc 
giảng dạy. Trường chuẩn giáo dục dự bị, giáo dục trung cấp, cao học, và các chương 
trình trao đối sinh viên. Các môn dạy gồm 40 môn học về Phật giáo và 16 môn khoa 
học xã hội. Chương trình dự bị là hai năm, chương trình trung cấp là bốn năm, và 
chương trình sau trung cấp là ba năm. Để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp và đạt được các 
bằng cấp tương ứng, học viên theo học chương trình dự bị phải hoàn thành ít nhất 
2.000 giờ học, Ni sinh theo học chương trình trung cấp phải hoàn thành ít nhất 4.400 
giờ học, và học viên cao học phải hoàn thành 30 tín chỉ. Ngoài các khóa học hàn lâm 
bắt buộc, Ni sinh còn phải tham gia thường xuyên trong các thời khóa tu tập Phật giáo 
để được tốt nghiệp. 

Trường Trung cấp Phật học Ni Minnan cung cấp các khóa học về nghiên cứu 
Phật giáo, khoa học xã hội và nhân văn. Trọng tâm chính là Phật giáo Đại thừa. Các 
khóa học dạy về lý thuyết cơ bản của các trường phái Phật giáo lớn và các kinh điển 
Phật giáo quan trọng như: Lịch sử Phật giáo ở Ân Độ, Lịch sử Phật giáo ở Trung 
Quốc, Trung Quán Luận, triết học Du Già, Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm, Thiền, 
Tịnh độ và giới luật. Các khóa học về khoa học xã hội và nhân văn bao gồm tiếng 
Trung Quốc hiện đại, Hán ngữ, lịch sử Trung Quốc, triết học Trung Quốc, triết học 
phương Tây, chính trị, pháp luật, ngoại ngữ, thư pháp, khoa học máy tính, v.v... Ngoải 
các nghiên cứu về vấn đề học thuyết, trường trung cấp đòi hỏi Ni sinh áp dụng lý 
thuyết đã học vào thực hành và tuân thủ nghiêm ngặt quy luật của tu viện. Các vị Ni 
không chỉ nghiên cứu triết học và văn hóa Phật giáo, mà còn học quản lý Tự viện, bao 
gôm cách thức thực hiện các nghi thức lễ nghi khác nhau, duy trì tài khoản tài chính, 
v.v... Tối thiểu, Ni sinh cần được chuẩn bị để đảm nhận những vị trí quản lý tại một tự 
viện sau khi tốt nghiệp. Mục tiêu giảng dạy tại trường là chuẩn bị cho các vị trụ trì Ni 


những kỹ năng cần thiết để phát triển Phật giáo và đem đến lợi ích cho nhân loại. Mục 


140 


đích là để đào tạo đạo đức, trí thông, điều luyện, và phẩm hạnh cho các nữ tu để đáp 
ứng nhu cầu của Phật giáo tại Trung Quốc. Giảng dạy và nghiên cứu đều có sức nặng 
như nhau, trân quý truyền thống giáo dục của cả Phật giáo và thế tục. Đề đào tạo nên 
các Ni sinh có tầm hiểu biết quốc tế, trường cũng cung cấp các khóa học bằng tiếng 
Anh, tiếng Nhật, Trung Quốc, lịch sử thế ĐIỚI Vả triết học. Để làm phong phú thêm 
nguồn kiến thức của Ni sinh, mỗi năm trường Trung cấp Phật học Ni Minnan mời các 
học giả nỗi tiếng trong giới Phật giáo đến thuyết giảng cho sinh viên. Trường trung 
cấp này đã trở nên nổi tiếng nhờ các chương trình giáo dục nổi bật của trường. 

Giáo dục là yêu tố cần thiết cho các nữ tu nhằm nâng cao vị trí của họ trong xã 
hội. Sau hơn 20 năm đây mạnh giáo dục cho Tỳ kheo Ni ở Trung Quốc, Ni sinh của 
trường hiện đã đảm nhận những công việc cả trong và ngoải nước. Những sinh viên tốt 
nghiệp được xã hội tuyên dương rất nhiều, nhưng vẫn cần trau dồi hơn nữa. Trường 
vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức, đó là thiếu vốn đầu tư, thiếu các chương 
trình đào tạo quốc tế, và rất ít các khóa học dành cho nữ cư sĩ. Trường Trung cấp Phật 
học Ni Minnan có kế hoạch thành lập một chương trình quốc tế và chương trình giao 
lưu giữa NI sinh của trường với các nước khác. Hiện nay, các chương trình được giới 
hạn cho những Ni sinh là Tỳ kheo Ni trong độ tuổi từ 1§ đến 30. Mặc dù trường có 
khóa học dành cho nữ cư sĩ được thành lập vào năm 1996, nhưng lại không có khóa 
học nào dành cho Tỳ kheo Ni hơn 30 tuổi, nhiều vị thiếu kiến thức cơ bản về chương 
trình trung cấp. Giải pháp đề ra cho những vẫn đề này và định hướng tương lai đây 
mạnh giáo dục cho Tỳ kheo Ni nảy sinh nhiều khó khăn. Đề cải thiện giáo dục cho Ni 
chúng, Trường Trung cấp Phật học Ni Minnan đang khai thác phát triển theo các 
hướng sau đây: 

1. Phát triển các chương trình mới cho nền giáo dục Phật giáo và quốc tế hóa các 

chương trình nghiên cứu Phật giáo. 

2.. Kết hợp lý thuyết với thực hành, nhân mạnh sự hội nhập của giáo lý về lịch sử và 

học thuyết. 

3. Sử dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau và tăng cường giáo dục Phật giáo. 

4. Thúc đây hợp tác qua lại giữa hệ thống giáo dục nâng cao và những hệ thống giáo 

dục khác. 


141 


Thời khóa tu hằng ngày của chư Ni 

Tại Trường Trung cấp Phật học Ni Minnan, Ni sinh đến từ nhiều tỉnh, thành 
phố khác nhau, họ đều là những người theo đuôi đời sống viễn ly. Họ từ bỏ tất cả tải 
sản và hướng đến đời sống vô gia cư, không gia đình, hay tài sản cá nhân. Sa di Ni cần 
phải được đào tạo trong mười giới ít nhất một năm trước khi họ có đủ điều kiện để trở 
thành Thức Xoa Ma Na (sikkhamana) và bắt đầu được đảo tạo chuyên sâu trong giới 
luật. Trong hai năm qua, Thức Xoa Ma Na (sikkhamana) theo thụ huấn một thầy Ni - 
người chuẩn bị cho họ thọ cụ túc giới.... Sau khi thọ cụ túc giới, Thức Xoa Ma Na 
(sikkhamana) trở thành thành viên thực thụ (Ty kheo Nị) trong giáo đoàn Tỳ kheo NI. 
Trái ngược với các truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, Ni sinh không được phép 
nghiên cứu Luật tạng tại trường, trừ khi họ đã được nhận là U bà Tắc (upasampada). 
Theo trường phái Đàm Vô Đức, Tỳ kheo Ni Trung Quốc giữ 348 giới. Tỳ kheo Ni 
phải tụng giới luật (patimokkha) hai lần một tháng tại chánh điện vào ngày giữa tháng 
và đầu tháng. Một vị Ni có thâm quyền đọc giới (patimokkha) cho những người khác 
nghe. Đây là cơ hội cho các Tỳ kheo Ni suy nghiệm về tất cả các quy tắc trong giới 
của họ về kỹ luật và quán xét xem họ có phạm tội gì cần được sám hối hay không. Đọc 
tụng cũng bảo đảm các vị Ni không quên giới hoặc chúng thuộc về loại giới nào. Mỗi 
vị Ni đòi hỏi phải hiểu và ghi nhớ mọi giới luật. Mỗi một giới (Vynaya) có những quy 
định chuyên biệt không chấp nhận bất cứ một lý do sai phạm nảo. 

Hội đồng trường khẳng định răng "trường học giống như tu viện và tu viện 
cũng giống như một trường học." Mỗi lớp học ở trường yêu cầu Tỳ kheo Ni phải tham 
gia vào một khóa tu thiền định tại Tu viện Zizhulin. Họ hiểu rằng học Phật không chỉ 
học chánh kiến, mà còn cả chánh tín và thực tập giáo lý Phật đà một cách đều đặn. Ni 
sinh theo học lý thuyết và phải tham gia thiền định và thời khóa tu tập khác. Mỗi ngày, 
các Ni sinh đều phải tham gia công phu sáng và công phu chiều, và tụng kinh buổồi 
tuối, mỗi tháng, họ tụ tập để niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Trong thời gian làm việc, 
các NI sinh được chia thành các đội nhóm thay phiên nhau lau dọn chùa, tưới hoa, và 
phụ giúp nhà bếp. 

Tại Tự viện, tất cả các vị Ni ăn trong quả đường, mà họ gọi đó là Ngũ Quán 
Đường. Tự viện của tăng đoàn Đại thừa không đi khất thực, bởi vì tất cả các vị Tăng 


Ni đều ăn chay. Phật tử cúng dường thực phẩm và các quỹ hỗ trợ tu viện. Tăng chúng 


142 


và cư sĩ được dạy chánh niệm đề phát triển lòng biết ơn khi dùng bữa trong quả đường. 
Khi bữa ăn đã sẵn sàng, họ thực hành chánh niệm Ngũ Quán: (1) suy ngẫm về sự siêng 
năng tu tập của tôi và những nỗ lực to lớn cần thiết để sản xuất và chuẩn bị các bữa ăn 
trước mặt tôi; (2) suy ngẫm thực tế là tôi sẽ dùng bữa ăn này, mặc dù tôi thiếu những 
hành vi đạo đức thông suốt, (3) suy ngẫm để tránh những lo âu tinh thần và những sai 
phạm, tôi phải bảo vệ tâm tôi khỏi tham, sân, và sỉ; (4) suy ngẫm rằng bữa ăn này như 
là thuốc bổ để thân tôi không trở nên ốm gầy; (5) suy niệm răng tôi có được bữa ăn 
này đề đat được thành tựu Phật pháp. Sau các phép quán, họ bắt đầu thọ thực. 

Công tác xã hội 

Đức Phật dạy đệ tử của Ngài nên tránh mọi hành vi bất thiện và luôn tham gia thực 
hiện các hành động đạo đức. Truyền thống Phật giáo Đại thừa dựa trên lời giáo huấn của 
Đức Phật đề sinh lợi cho người khác. Trong quan điểm Đại thừa, lý tưởng về làm lợi cho 
người được thực hiện trong đời thực, ngược lại, đó chỉ là một thông điệp rỗng. Các hoạt 
động từ thiện phải được tiễn hành tận tâm cùng với sự trung thực và động lực tinh khiết. 
Những hành động vị tha này phải được nỗ lực tiến hành hơn là chỉ dừng lại như những 
khâu hiệu, thay thế những hành vi tham những bằng những nỗ lực có giá trị đem lại lợi ích 
cho xã hội. Các vị Giáo thọ nên dẫn đầu trong các công tác từ thiện này. 

Vào ngày chủ nhật, Ni sinh trường Trung cấp Phật học Ni Minnan tham gia lễ 
phóng sinh, một nghi lễ Phật giáo bày tỏ lòng bao dung và từ bi cho tất cả chúng sinh. 
Bằng cách này, Ni sinh có thể bồi dưỡng lòng từ bi độ lượng. Nhiều Phật tử cũng tham 
gia, hoạt động này đòi hỏi một khoản tiền lớn quyên góp từ các vị Ciáo thọ, Ni sinh, 
và cư sĩ. Sáng sớm, các hành giả đi chợ mua nhiều loại động vật đem ra biển, nơi 
chúng được tự do phóng sinh. Phóng sinh là một lễ nghi phổ biến cho Phật tử Trung 
Quốc, những người trường chay dựa trên các nguyên tắc của Phật giáo không sát sinh. 

Ni sinh của trường Trung cấp Phật học Ni Minnan cũng hoan hý tham gia các 
hoạt động từ thiện vào ngày Chủ nhật, chẳng hạn như giúp đỡ người cao tuổi và trẻ em 
ở trại trẻ mồ côi. Trường có một tổ chức từ thiện do chính các Ni sinh thành lập. Các 
Ni sinh phục vụ người cao tuổi rất tốt, như Pháp đàm, chăm sóc tại nhà, phục vụ bữa 
ăn, thăm thân hữu, dịch vụ trông coi nhà cửa, dịch vụ thông tin, v.v... Các Tỳ kheo Ni 
thực hiện các công tác này với lòng từ bị. Vì họ dạy Pháp và nói chuyện với người cao 


tuổi đây cảm thông, vậy nên Ni sinh dễ được mọi người tiếp nhận. 


143 


Các Ni sinh không chỉ viếng thăm nhà những người cao tuổi để dạy Pháp, mà 
còn quyên góp thức ăn và tiền bạc cho họ. Họ cũng quyên góp tiền để trả học phí cho 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và trợ giúp họ trong suốt các thảm họa thiên nhiên 
như sóng thần năm 2004 và trận động đất nghiêm trọng ở tỉnh Tứ Xuyên vào năm 
2008. Ni sinh thường trao quả mỗi tháng vài lần và một số ni sinh hiến tặng tất cả mọi 
thứ họ có. Điều này nói lên tỉnh thần tu tập theo Bồ Tát Đại thừa trên thế giới. Nhân 
dân biết về các hoạt động này và đánh giá cao việc tu tập xuất sắc của Tăng đoàn Tỳ 
kheo Ni và sự tham gia chủ động của họ trong xã hội. 

Các chương trình giáo dục và tu tập hàng ngày của Tỳ kheo Ni tại trường Trung 
cấp Minnan Phật học Ni Minnan được tuyên dương. Theo truyền thống Trung Quốc, 
các Tỳ kheo Ni được xem là bình đăng với các vị Tỳ kheo, các Tỳ kheo Ni có tự viện 
to đẹp có chương trình giáo dục nâng cao cả về Phật học và thế tục đang phát triển với 
vai trò Giáo thọ cho các thế hệ tương lai. Những vị Tỳ kheo Ni đã tốt nghiệp trung cấp 
tiếp tục phục vụ trong những lĩnh vực khác nhau, cả ở Trung Quốc và nước ngoài. Họ 
tiếp quản tự viện, lãnh đạo các học viện Phật giáo, đây mạnh nên giáo dục Phật học, 
theo đuôi nghiên cứu Phật giáo, hoặc dẫn thân vào các công tác từ thiện, tất cả đều là 


những hành động cao quý của xã hội. 


Dịch giả: Sc Tuệ Trí 


Chú thích: 
1. “Chương trình giáo dục của Trường Trung cấp Phật học Ni Mimnan ", báo chí Văn hóa 
Tôn giáo, 2008, trang 5-18. 
2. Dựa trên các cuộc phỏng vấn với Fayuan Shi, Wuyuan Shi, và Chaobo Shi, Tỳ kheo ni 
thâm niên của Trường Trung cấp Phật học ni Manna, những người rất giàu kinh 
nghiệm giáo dục. 


3. Tam Tạng Trung Hoa, Taisho Shinshu Daizkyo, số 1433. 


144 


GIÁO DỤC PHẬT HỌC CHO NI CHÚNG 
CHÙA DONG HAK, HÀN QUỐC 


Dong Geon Sunim 


Trong lịch sử của hệ phái Jogye của Phật giáo Hàn quốc, truyền thống của các 
trường cao đăng Phật học dành cho tỳ kheo ni và sa di ni đã bắt đầu từ năm 1954 tại 
chùa Dong Hak ở núi Geryong. Tỳ kheo ni Dae Hyun, trụ trì chùa Dong Hak, đã thành 
lập và đề cử Thượng tọa Kyung Bong làm hiệu trưởng (1885-1969). 

Chùa Dong Hak có một lịch sử 1300 năm ở Hàn quốc, và được Thượng Tọa 
Man Hwa Bo Sun trùng tu năm 1§64. Dường như lúc đó Chùa Dong Hak đã mở 
trường Cao đẳng Phật học, nhưng dành cho chư tăng, chứ không phải cho tỳ kheo ni 
và sa di ni. Tuy nhiên, ngôi trường này đã đặt nền móng cho trường cao đẳng Phật học 
dành cho tỳ kheo ni và sa đi ni lần đầu tiên ở Hàn quốc năm 1954. Trường Cao đẳng 
Phật học Dong Hak được thành lập với mục đích đào tạo những bậc mi tài giỏi và giúp 
tỳ kheo ni phát triển khả năng của họ. Đây cũng chính là nhu cầu của thời đại mới. 

Phong trào chắn hưng Phật giáo trong những năm 1950 là cơ hội khuyến khích 
các tỳ kheo ni Hàn quốc thành lập trường cao đẳng Phật học dành cho tỳ kheo ni và sa 
di ni. Khi các tỳ kheo ni tham gia tích cực vào phong trào chấn hưng Phật giáo, họ 
nhận ra rằng họ cũng là những thành viên của Hệ phái Jogye, như các tỳ kheo. Sau 
phong trào chấn hưng Phật giáo, chùa Dong Hak đã trở thành một ngôi chùa của tỳ 
kheo ni. Thế hệ đầu tiên đã nâng cao ý thức cũng như tỉnh thần trách nhiệm trong việc 
biến ngôi chùa Dong Hak thành một trường cao đăng Phật học dành cho tỳ kheo ni và 
sa di m. 

Đến năm 1963, Thượng Tọa Hyeong Bong, hiệu trưởng đầu tiên của trường, đã 
có thể cho ra trường nhiều tăng ni sinh. Trong số đệ tử thuần thành của ngài có Myo 
Eom Sunim, hiệu trưởng trường Cao đẳng Phật học Bong Nyeong, và Hye Seong 
Sunim. Myung Seong Sunim, người sau này trở thành hiệu trưởng trường Cao đẳng 
Phật học Ủn Mun cũng học ở chùa Dong Hak khi Thượng tọa Seong Hyeon Sunim 
làm hiệu trưởng. Năm 1956, Thượng Tọa Hyeong Bong đã trao truyền kiến thức cho 


tỳ kheo ni Myo Eom Sunim. Đấy là lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Hàn quốc, một 


145 


vị tỳ kheo trao truyền kiến thức cho một tỳ kheo ni. 
Truyền thống học thuật ở Trường Cao đẳng Phật học Dong Hak 

Mặc dù các ni trưởng đã tận tâm nỗ lực đào tạo ni tài, hơn 20 Phật học viện 
dành cho tỳ kheo ni đã dần dân biến mất trong những thập niên gần đây. Điều này cho 
thấy một ngôi chùa bình thường rất khó duy trì truyền thống giáo dục Phật giáo. Bất 
chấp mọi khó khăn, Trường Cao đăng Phật học Dong Hak đã đảo tạo 869 ni sinh tốt 
nghiệp trong vòng 50 năm từ những ngày đầu thành lập. Những thành tựu này chủ yếu 
là do sự công hiến của hiệu trưởng thứ II, Gyeong Bong Sunim, và Ho Gyeong 
Sunim, hiệu trưởng thứ 13. Gyeong Bong Sunim đã đóng góp rất nhiều trong việc gây 
dựng một sự ủng hộ rộng lớn để duy trì Trường Cao đắng Phật học Dong Hak, trường 
Phật học đầu tiên dành cho tỳ kheo ni và sa di ni. Từ cuối những năm 1960 đến giữa 
thập niên 1980 Ho Gyeong Sunim đã không từ một nỗ lực nào nhằm phát triển chùa 
Dong Hak thành một trường Phật học kiểu mẫu dành cho tỳ kheo ni và sa di n1. 

Chương trình học tại Trường Cao đẳng Phật học Dong Hak tiếp tục phát triển 
cho đến ngày nay. Ho Gyeong Sunim đã phiên dịch bộ Chú giải Du già luận và bộ 
Chú giải Đại thừa khởi tín luận với sự cộng tác của các đệ tử thuần thành Beop Seong, 
Myeong Seon, Bo Ryeon, Gyeong]in, Haeng O, Do II, và Beop Song Sunim. II Cho 
Sunim viết bộ Nhất Tâm Đại Giáo, bộ sách đã được xem như khuôn mẫu tư tưởng cho 
những khóa học phố cập ở các trường Phật học truyền thống. Những học giả này đã 
thiết lập truyền thống học thuật như là một nền tảng căn bản cho hệ thống giáo dục tại 
các trường Phật học truyền thống cho đến ngày nay. 

Đời sống hàng ngày tại trường Phật học. 

Tại Trường Cao đẳng Phật học Dong Hak, một trăm ni sinh sống nội trú trong kỷ 
luật nghiêm khắc. Sau khi hoàn tất khóa học 4 năm, họ sẽ trở lại đời sông bình thường 
của một tỳ kheo ni hay sa đi ni. Trường Cao đẳng Phật học Dong Hak rất khác với các 
trường cao đăng bên ngoài của hàn quốc, vì khóa học không tính theo năm học mà tính 
theo các lớp học liên tiếp nhau, chẳng hạn như lớp Chi Mun, lớp Sah Jip, lớp Sah Gyo , 
và lớp Dae Gyo. Chương trình học thì theo đường lối chỉ đạo của Vụ Giáo dục tôn giáo 
thuộc hệ phái Jogye. Những đường lối chỉ đạo này quy định sự đảo tạo có tính cách 
truyền thống cho giáo hội Phật giáo Hàn quốc và thích ứng với nền giáo dục hiện đại. 


Tuy nhiên, mô hình giáo dục này cũng có một sô hạn chê. Ngoài việc phải học 


146 


quá nhiều, học viên còn phải làm các công việc chấp tác hàng ngày trong chùa. Giáo 
trình học bao gồm cả phần tụng kinh và thảo luận các bài kinh theo lối học truyền 
thống. Học viên đọc những điều họ đã học trong năm thứ nhất trong lớp Chi Mun, và 
năm thứ hai trong lớp Sah Jip. Trong lớp học, họ giải thích chánh kinh và học thuộc 
lòng bài kinh đó. Mỗi năm trong mỗi lớp học, các học viên đọc và giải thích từng bài 
kinh một, sau đó tập trung trước khi vào lớp để thảo luận những điểm mà họ chưa 
hiểu. Các lớp học tiếp diễn theo cách này, trong đó học viên yêu cầu thầy giáo giảng 
những điểm mà họ chưa hiểu từ những điều họ đã học hôm trước và ghi nhớ những lời 
giảng dạy của thây giáo. 

Giáo trình truyền thống sử dụng phương pháp học mang tính giải thích, chú 
trọng vào các môn học thuộc thiền tông. Vấn đề là ở chỗ giáo trình truyền thống ở các 
trường Phật học không thích ứng với phương pháp giáo dục hiện đại. Giáo trình truyền 
thống cũng không thích hợp cho cư sĩ, những người muốn theo đuôi mục đích tôn giáo 
bằng những cách khác. Trong các trường Phật học, giáo trình truyền thống được bổ 
sung một số môn thế học, như thư pháp, hội họa truyền thống (mai, lan, cúc, trúc), 
yoga, ngoạn ngữ, v.v... Trường mời chuyên gia thỉnh giảng đến dạy những môn này. 
Hoạt động ngoại khóa ở Trường Cao đẳng Phật học Dong Hak 

Mỗi năm Trường tô chức ba lần đi dã ngoại và tất cả mọi người đều được tham 
dự. Những hoạt động này giúp tạo ra sự hài hòa và đoàn kết giữa các thành viên của 
chùa Dong Hak. Sự hài hòa giữa các thành viên, kê cả sinh viên và các giảng sư, được 
chú trọng như là yếu tô then chốt trong giáo dục truyền thống tại các trường Phậh học 
dành cho tỳ kheo mi và sa di n1. 

Các lễ hội cũng chiếm một vị trí trong chương trình học truyền thống. Chăng 
hạn lễ hội Dong Hyang là cuộc triển lãm được tổ chức để trưng bày những thành tựu 
của học viên trong thi văn, căm hoa, thư pháp, hội họa mai lan cúc trúc truyền thông . 
Một số là tác phẩm cá nhân và một số là tác phẩm tập thê. Lễ hội thể hiện vai trò quan 
trọng của sự hài hòa và cân đối trong văn hóa truyền thống. 

Họat động Phật giáo cũng được tổ chức ở nhà tủ và doanh trại quân đội. Các 
học viên đã tổ chức các buổi thuyết pháp cho những người cai ngục ở nhà tù Daejeon 
và ở trung tâm huấn luyện quân đội ở thành phố Nonsahn, gần chùa Dong Hak. Một số 


học viên lớp Day Gyo tham gia những hoạt động này mỗi tuần. Chúng được xem như 


147 


những cơ hội giáo dục cho học viên mở rộng kiến thức của họ không những ở trong 
chùa mà còn ngoài xã hội. 
Những khóa học đặc biệt 

Một số sa di ni sau khi đã hoàn tất khóa học ở trường Phật học truyền thông hay 
trường đại học bên ngoài bày tỏ nguyện vọng được học chuyên khoa để tiếp tục đào 
sâu kiến thức Phật học. Đã đáp ứng nhu cầu này, một khóa cao học đã được mở ra ở 
Trường Cao đăng Phật học Dong Hak nhằm nâng cao giáo dục cho tỳ kheo ni bằng 
cách kết hợp giáo trình Phật học truyền thống với các bộ môn hiện đại. Hiệu trưởng 
thứ 18, Hae Joo Sunim, cũng là giáo sư Khoa Phật Học trường Đại học Dongguk, phụ 
trách chương trình này. Mục tiêu là đảo tạo sau đại học cho những sinh viên có tải 
năng vốn đã có kiến thức Phật học căn bản. Những chương trình này được phát triển 
để đáp ứng cho nhu cầu của các tỳ kheo ni có nguyện vọng học tiếp để phát triển khả 
năng của họ. 

Bằng những cách này, Trường Cao đăng Phật học Dong Hak, ngôi trường Phật 
học truyền thống đầu tiên dành cho tỳ kheo ni và sa di ni, đã duy trì phương pháp giáo 
dục truyền thống cho tỳ kheo ni trong Phật giáo Hàn quốc. Vì vậy trường đã đóng một 
vai trò quan trọng trong lịch sử Phật giáo Hàn quốc. Đồng thời, đây cũng là nơi phát 


sinh nên giáo dục hiện đại cho tỳ kheo ni Hàn quốc ngày nay. 


Người dịch: Sc Liễu Pháp 


148 


TRI GIÁC, CHÍ NGUYỆỆN VÀ CƠ HỘI: 
PHỤ NỮ BHUTAN VÀ HỌC BỎNG PHẬT HỌC 


Tenzin Dadon (Sonam Wangmo) 


Bhutan, là vương quốc Phật giáo Vajrayana nhỏ bé ấn mình trong dãy 
Himalaya, đang trong giai đoạn chuyên đổi. Bị cô lập với phần còn lại của thế giới mãi 
đến thập niên 1960, quốc gia này đang dần giũ mình khỏi hình ảnh xa xưa để đi theo 
sự hiện đại hóa. Quốc ø1a này được nhiều người biết đến về chính sách cân bằng phát 
triển kinh tế và các giá trị nhân văn, đặt cơ sở trên các lý tưởng Phật giáo, với Tổng 
Giá trị Hạnh phúc Quốc dân (còn gọi là GNH) là chỉ số chính về phát triển bền vững. 
Đối với chính phủ Bhutan, ngày nay Phật giáo thiết yếu hơn bao giờ hết đối với quốc 
gia này vì người ta đang ngảy càng quan tâm về việc thanh niên Bhutan, đứng giữa sự 
tự lập và nên kinh tế thị trường, đang suy đồi rơi vào tình trạng phạm tội. Thông qua 
các tô chức tu hành, hiện chính phủ đang nhờ các trường học và tô chức giáo dục cấp 
3 đưa Phật học lên hàng đầu trong nên giáo dục quốc gia. Nhu cầu về học bổng Phật 
học tại Bhutan đang gia tăng vì các nghiên cứu chính quy về Phật học hiện đang phát 
triển mở rộng vượt quá quy mô của các tổ chức tu hành. 

Bài viết này chú trọng nêu lên vai trò của phụ nữ Bhutan trong việc thực hiện 
nguyện vọng của quốc gia vả nguyện vọng của cá nhân họ về học bồng Phật học. Tâm 
điểm của bài viết là phụ nữ Bhutan làm thế nào để tiếp nhận Phật giáo và theo đuổi trí 
thức nhờ học bổng Phật học. Xét về giới tính, theo truyền thống, xã hội Bhutan bình 
đăng trên hầu hết mọi mặt, ngoại trừ chính trị và tôn giáo. Cũng theo truyền thống, 
phụ nữ Bhutan không được nhận học bồng tôn giáo trong khi đàn ông có thành tích 
học hành cao có nhiều cơ hội hơn. Bài viết này nhằm khai thác những cơ hội dành cho 
phụ nữ Bhutan để họ theo đuôi nghiên cứu chính quy về Phật học và việc có tồn tại 
hay không một cơ cấu hỗ trợ thích hợp dành cho phụ nữ Bhutan muốn tìm học bổng 
Phật học. Cuối cùng, bài viết phân tích những con đường khả đĩ để các nữ học giả 
Bhutan đóng góp chuyên môn và kiến thức của mình cho đất nước Bhutan khi họ hoàn 


tất nghiên cứu chính quy về Phật học. 


149 


Bài viết này mô tả khái quát vai trò của phụ nữ Bhutan trong việc thực hiện 
nguyện vọng của quốc gia và nguyện vọng của cá nhân họ về học bổng Phật học. Những 
khía cạnh tìm hiểu quan trọng bao gồm các thách thức và cơ hội dành cho các nữ tu 
Bhutan đề họ theo nghiên cứu chính quy về Phật học. Mục đích nhằm giúp cải thiện hạnh 
phúc cho các nữ tu vả tăng cường bình đăng giới trong lĩnh vực giáo dục dành cho nữ tu 
tại Bhutan. Bài viết thảo luận việc làm thế nào các nữ tu có học có thê giúp đương đầu 
với những bất bình đẳng giới và thu hẹp khoảng cách giữa nam và nữ, đô thị và nông 
thôn, người giàu và người nghèo, người biết chữ và người mù chữ. Ngoài ra, bài viết còn 
thảo luận việc làm thế nào các nữ tu có thể đóng góp vào sự phát triển của đất nước và 
bảo tồn các giá trị văn hóa và tâm linh trong xã hội rộng lớn hơn. Vẫn đề giáo dục dành 
cho các nữ tu tại Bhutan là mục tiêu phát triển quan trọng, nó hỗ trợ mạnh mẽ các mục 
tiêu của Tổng Giá trị Hạnh phúc Quốc dân, là chiến lược và triết lý phát triển do Quốc 
vương Bhutan trước đây đưa ra, ngay sau khi ông lên ngôi vào năm 1972. Bài viết này 
thảo luận vì sao việc hỗ trợ các nữ tu và nữ tu viện là quan trọng để bảo đảm rằng tất cả 
các bé gái và phụ nữ tại Bhutan được trân trọng và được tiếp cận nền giáo dục có chất 
lượng và có được cuộc sông mãn nguyện, bất chấp thu nhập, địa vị xã hội hoặc vị trí địa 
lý. 

Nền tảng xã hội 

Bhutan, còn gọi là Druk Yul (Đất của Rồng Sắm Sét), được biết đến nhờ phong 
cảnh đẹp và nỗ lực đạt chỉ số GNH cho người dân, là một quốc gia nhỏ bé nằm ở phía 
đông dãy Himalayas. Đó là quốc gia duy nhất trên thế giới nhìn nhận Phật giáo Mật 
tông là tôn giáo chính thức. Bhutan tiếp giáp vùng Tây Tạng tự trị ở phía bắc và Ấn 
Độ ở phía đông, nam và tây. Người bản xứ Bhutan được gọi là Drukpas trong khi 
người có nguồn gốc Nepal, sống tập trung ở các quận phía nam Bhutan, được gọi là 
Lhotsampas hoặc “người phương nam”. Người ở phía tây Bhutan, gọi là Ngalongpa, 
nói tiếng Dzongkha, là ngôn ngữ chính thống của Bhutan. Dzongkha là phiên bản 
ngôn ngữ được chỉnh sửa từ ngôn ngữ Tây Tạng và sử dụng chung hệ hồng chữ viết 
(chos ke). Người ở phía đông Bhutan và ngôn ngữ của họ được gọi là Sharchokpa. 
Dân số Bhutan khoảng 700.000 người. 

Được biết đến như là vùng Đất cấm, chủ yếu do yếu tố địa lý, Bhutan bị cô lập 


trong nhiều thế kỷ. Đầu thập niên 1960, quân đội Ân Độ giúp quốc gia này xây một số 


150 


con đường bắc — nam lát đá đầu tiên nói liền các đồng bằng của vùng Bengal Ấn Độ và 
các thung lũng cao của Bhutan với Paro và thủ đô Thimphu. Thời kỳ từ giữa năm 1952, 
khi Quốc vương đệ tam Jigme Dorji Wangchuck lên ngai rồng, đến khi ngài băng hà vào 
năm 1972, đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên mới của Bhutan. Vị vua đệ tam này đã 
tạo dựng sự hiện đại cho Bhutan bằng việc giới thiệu nên giáo dục hiện đại phi tôn giáo, 
một Quốc hội phân quyền kiểm soát chính trị từ cấp trung ương xuống cho 24 quận, hệ 
thống pháp luật và tòa thượng thẩm phi tôn giáo, loại tiền tệ (guitrumn) và các hệ thống 
bưu chính, ngân hàng. Việc hiện đại hóa Bhutan khởi nguồn từ đầu thập niên 1960 đã 
thay đổi đời sống của người dân Bhutan rất nhiều từ khuynh hướng địa phương cô xưa 
trở thành khuynh hướng quốc gia hiện đại. Tuy nhiên, Bhutan vẫn đang trong giai đoạn 
chuyền đổi; nhiều vùng nông thông Bhutan ngày nay vẫn duy trì nền kinh tế tự lập truyền 
thống, với 69% số dân sống dựa vào nông nghiệp. 

Người Bhutan theo đạo Phật chiếm ưu thế; một tôn giáo khác được chấp nhận ở 
Bhutan là Ấn Độ giáo, là tôn giáo của người có nguồn gốc Nepali. Người Bhutan thê 
hiện sự gắn kết rất chặt với Phật giáo Mật Tông, thấy TÕ trong hầu hết mọi mặt đời 
sống của người Bhutan. Có hơn 2.000 thiền viện (gompa) và đền thờ (Jha khang) tại 
Bhutan. Mỗi làng có một ngôi đền mà cuộc sống của cộng đồng xoay quanh ngôi đền 
đó. Mỗi quận (đzong khag) có một đzong, là một pháo đài lớn dành cho các sự kiện 
tôn giáo và hành chính xưa cổ và là nơi xét xử của chính quyên địa phương. 

Thầy và thánh Guru Padmasambhava vĩ đại người Ấn Độ (thường được gọi là 
Guru Rinpoche), được cho rằng đã thiết lập Phật giáo tại Tây Tạng, xây dựng Phật 
giáo tại Bhutan năm 747 Công nguyên. Guru Rinpoche, người sáng lập trường Phật 
giáo Mật Tông Nyingma tại Tây Tạng, được tôn kính tại Bhutan như Phật tổ thứ hai. 
Người là đầu mối của đạo Phật tại Bhutan và được tôn sùng ở hầu hết các đền chùa và 
thiền viện trong nước. Phật giáo Mật Tông trở thành tôn giáo quốc gia của Bhutan vào 
thế kỷ I7, cùng với việc sáng lập trường Phật giáo Mật Tông (thuộc Tây Tạng) 
Drukpa Kagyu. 

Môi trường tôn giáo tại Bhutan được bảo vệ, như là một sản phẩm phụ của nhà 
nước chính trị thần quyền được hình thành và thống trị bởi trường Drukpa kagyu. 
Trường nảy kiểm soát các vấn đề tôn giáo của quốc gia và triệt để chống lại sự phát 


triển của các truyền thống tôn giáo khác tại Bhutan, kế cả các trường Phật học khác. 


151 


Trường Phật giáo Mật Tông duy nhất khác tại Bhutan là trường Nyingma, dành cho 
gia đình hoảng tộc Bhutan. Kết quả là các tổ chức tu hành tại Bhutan vẫn còn tính bảo 
thủ cao và không muốn thay đổi để đáp ứng nhu cầu của người dân dù sự lan tỏa của 
phong trào hiện đại hóa ảnh hưởng đến hầu hết mọi mặt đời sống của người dân. Các 
tổ chức tu hành siêu bảo thủ cũng duy trì những bắt bình đăng giới trong môi trường 
tôn giáo cứng nhắc tại Bhutan, với rất ít thiện chí thay đổi hiện trạng nam quyên đã 
duy trì từ khi mới hình thành Phật giáo tại Bhutan. 

Năm 1999, Báo cáo của Ngân hàng Thế giới ước tính hơn 150 triệu trẻ em ở độ 
tuổi ó — 11 không được đi học, chủ yếu ở các nước đang phát triển. Hơn 60% trẻ em 
không đi học là bé gái. Ở Nam Á, khoảng cách giới càng rộng hơn và những bất bình 
đăng khác liên quan đến việc tiếp cận giáo dục. Điều này xảy ra dù nghiên cứu cho thấy 
rằng việc đầu tư giáo dục vào các bé gái sẽ thu được kết quả xã hội và kinh tế cao hơn so 
với các bé trai. Các nước đang phát triển như Bhutan đang bắt đầu chấp nhận rằng giáo 
dục dành cho các bé gái và việc dạy chữ cho phụ nữ phải là được đưa vào mọi chiến lược 
phát triển nếu các chiến lược này phải thực hiện thành công và nâng cao chất lượng sống. 
Tuy nhiên, trong triển khai giáo dục có khoảng cách đáng kế về bình đắng giới và bình 
đăng địa lý; tỷ lệ các bé gái đăng ký đi học ước tính là 47% so với 55% ở các bé trai. Hầu 
hết các bậc cha mẹ ở nông thôn Bhutan không có khả năng gửi con đến trường dù họ chỉ 
tốn chi phí cho đồng phục, dụng cụ học tập và phí đăng ký ban đầu. 

Mục tiêu chính của ngành giáo dục Bhutan là tất cả mọi người đều được đi học 
và quốc gia này đã tiễn bộ đáng kê trong việc đạt mục tiêu triển khai giáo dục tiêu học 
đến tất cả mọi người để bảo đảm các bé trai cũng như các bé gái có thể hoàn tất chương 
trình tiêu học. Để đối phó với những thiếu bình đăng này, văn kiện Chiến lược Xóa đói 
Giảm nghèo của Bhutan (gọi tắt là PRSP) được xây dựng, trong đó chú trọng đến lĩnh 
vực giáo dục. PRSP nhằm cải thiện việc tiếp cận giáo dục tiêu học thông qua việc mở 
rộng trường học, đặc biệt là mạng lưới trường công. Tý lệ học sinh tốt nghiệp giáo dục 
tiêu học (từ mầm non đến lớp 6) tăng từ 60,5% năm 1996 lên 69,3% năm 2000. 

Các mục tiêu của PRSP của Bhutan nhất quán với các mục tiêu phát triển của 
kế hoạch 5 năm lần 9 của quốc gia này và các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ 2015. 
Các mục tiêu này còn hết sức nhất quán với các chiến lược Tổng Giá trị Hạnh phúc 


Quốc dân (GNH). Kế hoạch 5 năm lần 9 lập tháng 6/2008 nhấn mạnh vai trò quan 


152 


trọng của giáo dục trong việc đạt được ƠNH. Các mục tiêu của chính sách này bao 
trùm mọi cấp và mọi lĩnh vực giáo dục, bao gồm hỗ trợ chăm sóc trẻ nhỏ, tăng tỷ lệ trẻ 
đi học ở độ tuôi từ 6 — 12, tăng sự tiếp cận giáo dục và tăng tỷ lệ biết chữ từ 54% lên 
80% năm 2007, là một phần của mục tiêu lớn là bảo đảm giáo dục lâu dài cho tất cả 
người dân. Thiếu sót duy nhất trong kế hoạch lần 9 là không nhận ra vai trò quan trọng 
của các nữ tu và các thiền viện trong việc thúc đây giáo dục cho các bé gái, việc học 
chữ ở phụ nữ và vai trò của GỚNH. 

Vai trò và Hiện trạng của các Nữ tu Bhutan 

Bát pháp nặng nề dành cho các nữ tu (guruđharmas) trong giới luật tu hành 
Phật giáo (Vinaya) được rất nhiều học giả Phật giáo xem là nguyên nhân cội rễ của 
việc hạ thấp tầm quan trọng của các nữ tu trong các tổ chức Phật giáo. Theo Kim 
Gutschow, “Điều đầu tiên và quan trọng nhất của bát pháp tuyên bố răng một nữ tu đã 
được tân phong 100 năm phải cúi chào nam tu sĩ được tấn phong chỉ mới một ngày”. 
Giới luật này đã đóng dấu ấn lên số phận của các nữ tu Phật giáo, vì nó được xem như 
là sự xác nhận chính thức vị trí thấp hơn của các nữ tu so với các nam tu sĩ và sự công 
chính hóa của các nam tu sĩ đối với sự hạ thấp tầm quan trọng của các nữ tu. Hậu quả 
là trong giới tu hành tại Himalyas có nhiều hình thức phân biệt; ví dụ: thứ tự chỗ ngồi 
của tăng ni bị chỉ phối sự ưu tiên rõ ràng cho nam giới so với nữ giới, và điều thứ hai 
là ngồi theo bậc trưởng thượng hoặc chức phận. Theo đó, vị trí thứ cấp của các nữ tu 
Phật giáo tại Himalayas so với các nam tu sĩ được đưa vảo giới luật. Các ví dụ vỀ sự 
phân biệt bao gồm việc không được tiếp cận với nền giáo dục Phật học, quyền cử hành 
các nghi lễ và lao động cưỡng bức. Trong một số trường hợp cực đoan, các nữ tu thậm 
chí còn bị lạm dụng thể xác và tình dục. 

Các nữ Phật tử Himalaya coi thân thể nam giới như là sự trừng phạt vì những 
hành động xấu trước kia và phụ nữ phải cam chịu các hình thức chịu đựng mà không 
được phản nàn. Câu nói phô biến của người Bhutan: “Đối với phụ nữ chúng tôi, thân thê 
của chúng tôi là kẻ thù” nói lên rất nhiều về quan điểm của phụ nữ Bhutan về sự tồn tại 
của giới của họ. Phụ nữ được xem là bất tịnh vì các chu trình sinh học như kinh nguyệt 
và sinh nở. Theo ý thức hệ Phật giáo của người Tây Tạng, phụ nữ, tử thi, người mắt 
đăng cấp, tà dâm, trẻ con, cái chết, kinh nguyệt, nước tiểu, phân, mô hôi, máu, mủ, đờm 


đãi, nước bọt, tóc, da, móng tay và nhau đêu được xem là những ô uê vô cùng. 


153 


Quan điểm của người Bhutan rằng phụ nữ là người thấp kém hơn - bắt tịnh, 
khổ sở và đây tội lỗi bâm sinh — bắt nguồn từ các câu chuyện thân thoại Bhutan về 
nguồn gốc và tiểu sử của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Phật giáo Mật Tông nhiều lần sử 
dụng bạo lực biểu trưng để chế ngự năng lực nữ tính ban sơ và đầy nguy hiểm của 
cảnh quan, điều này được thấy rõ trong nhiều câu chuyện nguyên gốc xuất phát từ các 
vùng khác nhau của đất nước Bhutan. Ví dụ: nhiều câu chuyện tương tự xuất phát từ 
Menchari, Haa và Dungsam xoay quanh một nhân vật nam mạnh mẽ, thường là một vị 
thầy tu Phật giáo được có tiếng, một thầy tu hoặc anh hùng địa phương hàng phục 
được yêu ma, như câu chuyện về Masang ở đông Bhutan!. 

Những câu chuyện kỂ, tục ngữ, thi ca, vở kịch, bài hát và điệu nhảy thường chứa 
những lời bóng gió về tình dục, mỉa mai sự dễ bị tấn công của cơ thê nữ giới và nhân 
mạnh sự thành thạo tình dục của đàn ông Bhutan như là một cách để thống trị phụ nữ. 
Tiểu sử của các thầy tu Phật giáo nổi tiếng thường mô tả phụ nữ, kế cả nữ tu, là những 
nhân vật phóng túng về đạo đức và độc ác, ngược lại với đàn ông, là người giữ gìn các 
giá trị tôn giáo, nhờ đó ngăn con người không bị suy đồi đạo đức. Nữ tu ít được đề cập 
trong các tiêu sử tôn giáo hoặc các câu chuyện truyền miệng, nhưng khi được nói đến, họ 
được mô tả như những kẻ giết người hoặc những nhân vật hạ đẳng có trí tuệ cần hình ảnh 
của người đản ông để phóng thích họ ra khỏi vòng tròn /uân hổi sinh tử. Các tiêu sử này 
xác nhận răng phụ nữ không thể tự mình đắc quả giác ngộ. Ví dụ: người ta tin rằng rằng 
để được đắc quả giác ngộ, trước tiên người phụ nữ cần được tái sinh thành đản ông. Các 
niềm tin này duy trì vị trí thứ cấp của các nữ tu trong giới tu hành. 

Những thách thức đối với các Nữ tu Bhutan 

Các cô gái và phụ nữ sống ở Bhutan tìm đến cuộc sống tu hành như là một cách 
khác để mưu cầu một cuộc sống hòa bình, vị tha và tâm linh. Họ được khai sáng bởi 
niềm tin rằng, cũng như nữ tu, họ có thê đóng góp công sức vảo sự an lành và hạnh 
phúc của tất cả chúng sinh thông qua những hành động trực tiếp hoặc chí ít là qua 
những lời cầu nguyện. Ngoài ra, trong thiền viện cũng có những phụ nữ đi tu chỉ để 
tìm nơi trú ngụ tránh cảnh nghèo khổ cùng cực, những thách thức quá lớn của xã hội, 
mất mát gia đình và sự truất quyền. Nhiều người còn đi tu để tìm những cơ hội học 
hành, mà còn nhiều người nữa tiếp tục đi tu vì những lý do trên. Trong khi một số ít 


người đi tu xuất thân từ giai cấp trung lưu thì đa số xuất thân từ những gia đình nghèo 


154 


khổ và không được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ gia đình của họ. Cuộc sống của hầu hết các 
nữ tu Bhutan rất khó khăn. Hầu hết các thiền viện được đặt tại các vùng rất xa xôi, nơi 
không có đường sá đàng hoàng. Các thiền viện này thường thiếu nước sạch, điện, 
phòng tắm vệ sinh và thực phẩm dinh dưỡng phủ hợp. Khi một nữ tu bị ốm, cô ấy 
thường phải đi bộ 3 giờ đồng hồ hoặc hơn mới đến được trung tâm y tế gần nhất. Điều 
kiện sống cơ bản thường rất nghèo nàn. Các nữ tu thường bị thiếu những đỗ dùng cần 
thiết cơ bản như phòng ốc kho ráo để ngủ, học hành và hành thiền hằng ngày. Cấu trúc 
của nhiều thiền viện bị đồ nát nghiêm trọng và một số thiền viện thiếu an toàn. 

Các nữ tu không được thọ giới và không được huấn luyện để cử hành một số nghi 
lễ và nghi thức tôn giáo trong Phật giáo Mật Tông. Trên quan điểm của Luật Tạng (giới 
luật tăng già), các nữ tu theo truyền thống Tây Tạng (Mật Tông) là những nữ tu chưa 
được tân phong trọn vẹn (tiếng Tây Tạng là gelongma; tiếng Sankrit là bhikshunis), mà là 
những nữ tu sa di ni (tiếng Tây Tạng là gefsuửna; tiếng Sankrit là sramanerika). Họ được 
tấn phong bởi các nam tu sĩ thọ giới trọn vẹn (tiếng Tây Tạng là gelong; tiếng Sankrit là 
bhikshu), chứ không phải bởi các bh/kshunï như được mô tả trong giới luật hoặc giới luật 
tăng giả. Do đó, các nữ tu không thuộc Bhikshumi Sangha hay Bhikshu Sangha; vì vậy, vị 
thế tu hành của họ thấp hơn các nam tu sĩ. Tình thế này tạo nên khoảng hở hạ thấp tầm 
quan trọng của các nữ tu và khiến họ mất cơ hội cử hành các nghi lễ và nghi thức tôn 
giáo. Ví dụ: các nữ tu Himalaya nghiên cứu hầu hết các giáo thuyết Mật Tông bí truyền 
nhưng không được phép truyền bá cho môn đệ của mình. Thật ra, không có giáo lý hoặc 
dòng đối nào được truyền bá bởi phụ nữ và không một phụ nữ nỗi tiếng nào được chấp 
nhận trong giới tu hành. Các cư sĩ bon chen tìm cách nhập đạo và được các Lạt Ma hóa 
thân (iu) và các “Lạt Ma thượng phâm” ban phước vì họ tin rằng sự linh nghiệm sẽ 
cao hơn. Do đó, “các Nữ tu và nữ cư sĩ vẫn bị gạt sang một bên và liên quan đến mức linh 
nghiệm thấp hơn trong Mật Tông. Mặc dù quan niệm Mật Tông bác bỏ sự phân biệt 
nhưng nhiều hành đạo vẫn duy trì nhị nguyên tính thật sự.” 

Các cơ hội và Cơ cấu Hỗ trợ những Phụ nữ Bhutan đi tìm Học bỗng Phật học 

Trước khi giới thiệu nên giáo dục phi tôn giáo hiện đại vào Bhutan, hệ thống 
giáo dục theo người tu hành, trong đó giảng dạy về Phật giáo, “chỉ dễ tiếp cận đối với 
nam tu sĩ và một vài gia đình được đặc ân. Phụ nữ bị loại trừ, ngoại trừ một vải vị nữ 


tu.” Các nữ tu Bhutan không có được những cơ hội học hành tương tự như các nam tu 


155 


sĩ. Không có chương trình nghiên cứu nào mà các nữ tu có thê học về Phật giáo và 
thực hành các bài giảng cấp cao nhất. Quá lắm là các nữ tu chỉ được cầu nguyện và 
đọc các câu chú, mà không thể hiểu nghĩa của chúng. Các nữ tu và nữ cư sĩ nào muốn 
học về Phật giáo phải đi đến Ấn Độ hoặc Nepal, nơi có các chương trình nghiên cứu 
dành cho họ. Những thiếu bình đăng giới tại Bhutan trong khía cạnh giáo dục Phật tử 
rất dễ thấy thậm chí từ thời Dorje Lingpa ở năm 1370 Công nguyên. Dorje Lingpa, 
được xem là một trong 5 vị “đi tìm báu vật” vĩ đại (zerfön) theo truyền thống Nyingma 
và là vị thầy Dzogchen quan trọng theo truyền thống Bonpo, chú ý thấy rằng kiến thức 
Phật học của các nữ tu cực kỳ nghèo nàn. Khi một nhóm nữ tu tại Punakha yêu cầu 
ông thực hiện giáo đạo (đampa), được biết rằng ông cảm thấy tội nghiệp cho họ, do họ 
không được hưởng đặc ân, và ông đồng ý dạy cho họ. Từ đó, tình hình được cải thiện 
chút ít, nhờ sự giới thiệu chương trình nghiên cứu dành cho các nữ tu do bà Ashi 
Tsering Yangdon Wangchuk, là Hoàng Thái Hậu Bhutan, khởi xướng thông qua Tổ 
chức Nữ tu Bhutan, được thành lập năm 2009. Tuy nhiên, hầu hết các nữ tu tại Bhutan 
vẫn không được tiếp cận giáo dục Phật giáo. 

Việc tiếp cận giáo dục phải tương xứng với các mặt khác trong đời sống tôn 
giáo của các nữ tu. Nhiều nữ tu Bhutan bị hạn chế bởi những việc lặt vặt, gây giới hạn 
đáng kể tiềm năng và khả năng phát triển tâm linh của họ. Bị tước đoạt quyền tiếp cận 
học bồng Phật học, các nữ tu sẵn sàng nâu nướng và chăm sóc các viện chủ và giảng 
sư để được nhận giáo đạo. Tại vùng Himalaya, các bậc cha mẹ thường được hưởng lợi 
từ việc sinh và đem gửi vào nữ tu viện. Các thành viên trong gia đình của các nữ tu, 
các thiền viện và tịnh xá thường yêu cầu các nữ tu làm lao động, điều này khiến nhiều 
nữ tu không thực hiện được nhiệm vụ nghi lễ của mình, đừng nói đến việc bảo đảm 
giáo dục Phật học cho họ. Không đáp ứng các yêu cầu của gia đình có nghĩa là các nữ 
tu sẽ mất phương tiện tự lập. Không chú ý đến trách nhiệm đối với cộng đồng nữ tu có 
thể dẫn đến việc bị kỷ luật hoặc thậm chí bị trục xuất. Nữ tu phục vụ cho các thầy tu 
như là một cách để có được công đức và chỗ đứng, mà hiển nhiên sẽ cao hơn so với 
phục vụ các cư sĩ trong làng hoặc thậm chí các nữ tu đồng tu. Theo dự kiến của đức 
Phật, mỗi quan hệ giữa 2 đắng cấp là anh và em gái, tất cả đều có vị trí cần thiết như 
nhau là con của đức Phật. Tuy nhiên, các nữ tu tại các truyền thống và xã hội Phật giáo 


vẫn tiếp tục phục vụ các thầy tu, thường không màng đến phúc lợi của chính họ. 


156 


Không giống các tịnh xá dành cho nam giới già và trẻ, được hưởng lợi từ sự hỗ 
trợ của nhà nước hoặc tư nhân, các nữ tu và các nữ tu viện ở Bhutan không được nhận 
kinh phí của chính phủ. Sự hỗ trợ của tư nhân và cộng đồng cũng cực kỳ hạn chế, 
khiến nhiều nữ tu viện dễ bị xâm hại và bị bỏ bê. Điều đáng buôn là người ta nhận ra 
quá ít tiềm năng phục vụ xã hội và đóng góp vào hạnh phúc tập thê của các nữ tu. Tình 
huống nghịch lý như vậy lại chiếm ưu thế trong một quốc gia tự hảo là không có thành 
kiến về giới là điều không thể lý giải được. Nhìn chung, hầu hết không nữ tu viện nảo 
tại Bhutan có môi trường học hành đúng quy cách. Các nữ tu tại các tu viện có tiềm 
năng cao và say mê học hành nhưng các tu viện này không có chương trình giảng dạy 
hoặc hệ thống đánh giá đạt chuẩn. Trên hết, các nữ tu không có giảng viên có năng lực 
tận tụy hoặc đủ khả năng để thực hiện giảng dạy đúng cách, để làm phong phú tinh 
thần hoặc phục vụ cuộc sống thế tục hữu ích, khi họ rời tu viện. 

Các Nữ tu Bhutan và những Nguyện vọng Quốc gia 

Từ sau Hội thảo Thế giới về việc Giáo dục dành cho tất cả mọi người được tổ 
chức năm 1990, điều được chấp nhận rộng rãi là giáo dục dành cho các bé gái có ảnh 
hưởng sâu sắc đến việc giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh và giảm tỷ lệ sinh sản. 
Các học giả đã xây dựng mỗi tương quan đối trọng giữa cơ hội đến trường dảnh phụ nữ 
và cơ hội học hành dành cho trẻ em. Họ cho rằng các lợi ích liên thế hệ của việc cho phụ 
nữ đi học cao hơn rất nhiều so với nam giới. Việc cải thiện giáo dục dành cho các bé gái 
và học đọc viết dành cho phụ nữ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho cá nhân và gia đình. 
Kết quả là việc học đọc viết Ở phụ nữ và các bé gái trở thành trọng tâm chính đối với các 
chính phủ tại nhiều quốc gia đang phát triển. Chính sách học đọc viết cũa Bhutan được 
hiểu và triển khai nhằm thực hiện triết lý phát triển tổng thể dựa vào GNH của quốc gia 
này. Tuy các mục tiêu GNH hỗ trợ giáo dục và sự bình đăng giới, nhưng cũng như nhiều 
quốc gia đang phát triển khác, Bhutan vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được sự bình 
đăng giới trong việc tiếp cận giáo dục và kết quả học hành. 

Việc cải thiện điều kiện sống và giáo dục cho các nữ tu sẽ đóng góp nhiều vào 
nỗ lực của Bhutan trong việc đạt được chỉ tiêu “Giáo dục dành cho Tất cả Mọi người” 
trong khuôn khổ chỉ số GNH. Một số lượng đáng kế phụ nữ trẻ tại Bhutan đã từng là 
nữ tu trong một giai đoạn nảo đó trong cuộc đời của họ. Kết quả là điều tối quan trọng 


là nhóm người này được quan tâm đúng cách. Các nữ tu cũng đóng vai trò quan trọng 


157 


trong việc bảo tồn truyền thống và văn hóa của Bhutan, và vì thế họ rất cần thiết đề đạt 
được chỉ số GNH. Về bản chất, mối quan tâm chính của triết lý này là cân băng các 
ước muốn vật chất với các nhu cầu tâm hồn. Người phụ nữ nào đã dành một phân đời 
của mình để theo đuổi con đường tâm linh thì có thể sống một cuộc đời tiết độ và góp 
phần vào hạnh phúc của những người khác, thậm chí có thể sống trong một thế giới 
nơi các giá trị tiêu dùng chiếm ưu thế. Trên khắp đất nước này, các nữ tu là những 
hình mẫu cho các phụ nữ cấp cơ sở. Giờ đây, điều này đặc biệt quan trọng khi các ảnh 
hưởng bên ngoài tác động mạnh mẽ đến các giá trị truyền thống tại Bhutan. Việc giúp 
đỡ các nữ tu sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các phụ nữ và các bé gái ở Bhutan, đặc biệt 
ở các vùng nông thôn. 

Bắt chấp yếu tố bảo tồn văn hóa trong chỉ số GNH, thế hệ trẻ, là những nhà 
lãnh đạo tương lai của Bhutan, đang bị ảnh hưởng trầm trọng từ sự hiện đại hóa và tây 
hóa. Kết quả là điều quan trọng hơn bao giờ hết là hỗ trợ cho các thầy tu tâm linh đang 
cô gắng duy trì các giá trị truyền thống và sự hải hòa về tinh thần. Văn hóa và các 
truyền thống của Bhutan là báu vật vô giá được lưu truyền đến thế hệ trẻ để giúp họ 
thành công, mà không bị choáng ngợp, trong thế giới thay đổi với tốc độ nhanh. Nếu 
khả năng hỗ trợ việc bảo tồn văn hóa của các nữ tu và những người khác không được 
nhìn nhận, triết lý GNH có thê vẫn chỉ hoàn toàn là một giấc mơ. 

Nguyện vọng của Phụ nữ Bhutan về Học bồng và các Con đường Phát triển Quốc 
gia Ở Bhutan, có hàng ngàn nữ tu, sống trong và ngoài tu viện. Các ước tính mới đây 
cho thấy nhiều phụ nữ ở độ tuổi từ 12 và 50 đã đến tu viện như là một hình thức học 
hành truyền thống. Nhiều phụ nữ trẻ đến sống tại các nữ tu viện như là một cách để 
được tiếp nhận giáo dục. Một SỐ lượng bé gái đáng kê trở thành nữ tu vì cha mẹ của 
chúng không đủ khả năng gửi chúng đến các trường tu. Một số bé gái bỏ học trường 
chính quy sau đó đến các nữ tu viện với hy vọng được theo đuổi giáo dục truyền 
thống. Một số bé gái khác vào tu viện vì muốn đi theo con đường tâm linh và sống 
cuộc đời thiền hành, mộ đạo, nghiên cứu Phật giáo, hòa bình và hòa hợp. Cuối cùng, 
một số phụ nữ tham gia cộng đồng nữ tu khi về già, để tìm cơ hội học hành và mộ đạo 
sau khi đã hoàn thành những trách nhiệm gia đình. Nhìn chung, phụ nữ, già và trẻ, đến 


tu viện vì họ say mê nghiên cứu Phật giáo và mong muôn sông một cuộc đời thanh 


158 


bình và có ý nghĩa, mang lại sự cân bằng và sự khôn ngoan trong một thế giới ngày 
càng thiếu bền vững và thay đổi nhanh. 

Ngược lại với giáo dục chính quy, các nữ tu viện mang lại cho phụ nữ từ mọi 
nẻo cuộc đời những cơ thể không giới hạn tuôi tác hoặc khả năng học tập. Nếu các nữ 
tu viện mang lại giáo dục có chất lượng, nhiều bé gái và phụ nữ trẻ sẽ được tạo điều 
kiện đóng góp nhiều hơn, như các giảng viên trong các tu viện và những người hoạt 
động xã hội tại làng quê của họ. Do các nữ tu thường gần gũi với cộng đồng của mình, 
về mặt tâm lý và thể chất, việc hỗ trợ giáo dục cho các nữ tu sẽ tối đa hóa nguồn vốn 
xã hội, nâng cao vai trò của người phụ nữ trong việc phát triển và hỗ trợ việc đạt được 
GNH. Việc thúc đây giáo dục cho các nữ tu và nhìn nhận vai trò của họ trong xã hội 
Bhutan rất quan trọng đề củng có phát triển bền vững cho Bhutan. Các yếu tố này, kết 
hợp với nhu cầu tạo điều kiện cho phụ nữ nói chung, đòi hỏi việc giáo dục cho các nữ 
tu phải được quan tâm khẩn cấp. Những lợi ích từ việc giáo dục dành cho nữ tu sẽ 
nặng ký hơn các chi phí đầu tư. Vì thế, giáo dục dành cho nữ tu có tính sống còn đối 


với sự thành công của GƠNH và các mục tiêu phát triên của Bhutan. 


Người địch: Khôi Cát 


GHI CHÚ 


1. Masang theo tiếng Sharchokpa nghĩa là người đàn ông có sức mạnh thê chất phi thường. 


2. Kim Gutschow, tác Phuoc Kien Commune, Nha Be Districtâm Nữ íu Phật giáo: Cuộc 
chiên Giác ngộ tại Himalaya, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004), trang 233. 


159 


TỪ MỘT Z.HAIGU ĐÉN MỘT BHIKKHUNI: 
CÂU CHUYỆỆN CỦA MỘT NỮ TU SĨ PHẬT GIÁO 


MALAYSIA GÓC TRUNG QUỐC 
Ong Yee Choo 


Trong bài tham luận này, tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của một nữ tu sĩ khác 
thường, người rất gần gũi với tôi, sư phụ tôi, Bhiksuni Zhaode. Bhiksuni Zhaode bắt 
đầu việc tu của mình như là một z¿zigu khiêm nhường (“phụ nữ ăn chay”), rồi sau đó 
trở thành một ) &heo ni đáng kính. Vào thời điểm khi Sakyadhita thúc đây việc thọ 
giới cho öJikkhuni ở những truyền thống không có nó, câu chuyện của sư phụ tôi về 
sự biến chuyển từ một nữ tu sĩ Phật giáo với thân phận mơ hồ đến một /} kheo mỉ 
trưởng thành, là một câu chuyện hấp dẫn và là một phần quan trọng trong lịch sử nữ 
giới Phật giáo. Tuy nhiên, đó là một câu chuyện khó kể, vì sư phụ tôi bị chứng mất trí 
nhớ trong nhiều năm, và tôi chỉ có thể dựa vào sự kế lại câu chuyện về cuộc đời bà từ 
những bậc trưởng lão trong ni viện của chúng tôi để hoàn thành tham luận này. Cũng 
chính vì sự khó khăn này mà tôi cảm thấy đã đến lúc phải kể câu chuyện về bà trước 
khi trở nên quá muộn. Trước hết tôi sẽ giới thiệu văn tắt về cuộc đời bà và sau đó sẽ 
thảo luận câu chuyện cuộc đời bả trong bối cảnh Malaysia. 

Cuộc đời Bhiksuni Zhaode 

Tôi được nhận vào mi viện của Bhiksuni Zhaode khi còn là một đứa trẻ, đây là 
lý do vì sao tôi gọi bà là sư phụ tôi. Sinh ra ở Tỉnh Quảng Đông thôn dã của Trung 
Quốc vào ngày 26 tháng 6 năm 1926, sư phụ tôi được đặt tên là Zhong Fenhua. Năm 
1927, trong khi vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, cha mẹ bà mang theo bà và em gái của 
bà di cư đến Malaysia. Đầu tiên họ tới Perak và sau đó tới He Fong, và cuối cùng định 
cư ở Ipoh. Người ta nói rằng ở nơi đó, chị em bà Zhong đã gặp “những người bạn tâm 
linh”. Ở độ tuôi 20 trẻ trung, Zhong Fenhua và em gái nguyện sẽ giữ chế độ ăn chay. 
Mẹ bà nhanh chóng theo họ. Khi đó chị em Zhong và hai người phụ nữ khác cùng tư 
tưởng đã thiết lập một nơi thờ cúng zJzi/iao khiêm tốn. 

Thuật ngữ zzzi//zo được dùng để chỉ một giáo phái của quần chúng có thể 
không theo lối sông độc thân, nhưng giữ năm giới cơ bản của Phật giáo và theo chế độ 


ăn chay. Người ta tin rằng zjzjÿizo (“giáo thuyết ăn chay”) có nguồn gốc từ Sư tổ 


1ó0 


(Patriarch) Luo (/o zu), Ngài sống và thuyết pháp vào nửa sau thế kỷ 15 ở Trung Quốc. 
Từ những lời giáo huấn của Ngài, rất nhiều giáo phái xuất hiện và sau này được gọi là 
zhajjiao'. Trong nghiên cứu nỗi tiếng của mình, “Sự phản đối Hôn nhân ở Nông thôn 
Kwantung”” , Marjorie Topley nói rằng những phụ nữ phản đối hôn nhân ở tỉnh Quảng 
Đông, Trung Quốc có thê tham gia các điểm thờ cúng liên quan tới zhzijao, được biết 
đến như những nhà ăn chay (zzifang). Nhà ăn chay của giáo phái Xiantian (Xian Dadao) 
có sức hút đặc biệt đối với phụ nữ bởi “vị thần cao nhất của giáo phái là “nữ thần°... Hơn 


nữa, tôn giáo này nhân mạnh sự bình đẳng giới...” 


Những phụ nữ gia nhập zha7iao 
thường được nói đến với cái tên zhaigui (phụ nữ ăn chay). Bằng việc trở thành một 
zhaigu của giáo phái Xiantian, sư phụ tôi đang theo một truyền thống cũ của Trung Quốc, 
cho phép phụ nữ sống cuộc sống khổ hạnh hơn là trở thành một người vợ. 

Nơi thờ cúng Zjazÿiao mà sư phụ tôi và các chị em zhaigu của bà thiết lập nên 
được gọi là Guanyin Hall. Guanyin là hình thức Bodhisattva Avalokite§vara của nữ 
giới Trung Quốc”. Topley cho răng cách thuật lại câu chuyện Guanyin của quần chúng 
Trung Quốc góp phần vào sự phản đối hôn nhân của phụ nữ; Guanyin “được mọi 
người tin tưởng là một công chúa, người đã trở thành một nữ tu sĩ trước sự phản đối 
của cha mẹ”, do vậy làm chắc chắn thêm niềm tin rằng “việc từ chối kết hôn không có 
gì là sai về mặt đạo đức và ngay cả tôn giáo cũng có thê giúp đỡ những người có đủ sự 


”*” Đó là một gợi ý thú vị, nhưng không có ai trong tu viện 


dũng cảm để phản kháng 
của chúng tôi gắn kết cái tên Guanyin Hall với sự phản đối kết hôn. Chúng tôi tin răng 
cái tên này xuất phát từ một nhà ăn chay cổ hơn ở Singapore, mà từ đó sư phụ tôi và 
ba chị em zhaigu của bà được chính thức kết nạp vào zhaiao. 

Có lẽ để phản ánh sự phố biến của việc thờ cúng Guanyin giữa những người 
Trung Quốc, chương viết về Guanyin trong Loứws Sướa (Pumen Pin, Cánh cửa Phố 
quát của Guanyin Bodhisattva”), là một trong những kinh chủ yếu được tụng niệm và 
nghiên cứu tại Guanyin Hall. Bên cạnh kinh Phật, một cuốn kinh khác cũng được tụng 
và nghiên cứu tại Guanyin Hall là cuốn Øeidou Jing của đạo Lão (Taoist). Điều này 
phản ánh cuộc tranh luận học thuật lâu dài về việc liệu zhaï†jiao có thể được xem như 
một hình thức của Phật giáo hay không, vì sự thực hành và giáo lý của zhaiiao hợp 
nhất những yếu tố từ cả truyền thống Phật giáo và phi Phật giáo. Những hoạt động tại 


Guanyin Hall trong giai đoạn đầu cũng phản ánh rõ sự mơ hồ này. 


lóI 


Một số người gợi ý rằng phụ nữ trở thành tu sĩ không phải vì động cơ tôn giáo, mà 
vì các lý do về kinh tế. Tuy nhiên, kinh tế không thể là động cơ cho sư phụ tôi và các chị 
em zhzigu của bà trở thành tu sĩ, bởi vì họ chăng đạt được lợi ích kinh tế gì từ việc trở thành 
zhaigu. Trong giai đoạn đầu tại Guanyin Hall, điều kiện vô cùng khó khăn. Cái gọi là “nhà” 
thực ra chỉ là một cái lều đơn giản và cao, chắng có gì bên trong ngoải một cái điện thờ 
Guanyin nhỏ. Rất nghèo túng, Bhiksuni Zhaode thức dậy trước khi mặt trời mọc và đi đến 
một cái chợ địa phương để xin những đồ thừa từ những người bán rau, và sau đó mang 
những đồ thừa này về chùa (hall) để nâu. Các sư cũng phải làm việc nhiều giờ ở vườn rau, 
vì những thứ trồng được ở vườn là nguồn thức ăn quan trọng đối với họ. Họ quá nghèo để 
có thê mua nhiên liệu để nấu ăn, vì vậy họ phải đi bộ hàng cây số đề kiếm củi đun. Đề trang 
trải cho các chi phí hàng ngày và nuôi những đứa trẻ mà họ đã nhận, họ kiếm được một 
khoản thu nhập rất khiêm tốn từ việc thực hiện các dịch vụ tôn giáo và may trang phục lễ 
tang. Vì Guanyin Hall nằm ở vị trí thấp hơn dòng sông gần đó nên lụt lội là chuyện thường 
xảy ra. ĐỀ giải quyết vẫn đề một cách lâu dài, Bhiksuni Zhaode cùng với những người cư 
trú trong chùa và tín đồ ra sông lấy cát mang về chùa để nâng móng của chùa lên. Cuộc 
sông như thế này kéo dải trong nhiều năm. Một số zziew, vì nhiều lý do khác nhau, đã rời 
bỏ cộng đồng, nhưng Bhiksuni Zhaode thì nhẫn nại. 

Về đời sống bên trong Guanyin Hall, người ta nói rằng Bhiksuni Zhaode khá 
nghiêm khắc. Bà không ngần ngại phạt những tín đồ đã làm sai. Quỳ gối hàng giờ hoặc 
chép lại kinh sách là những hình thức trừng phạt thường xuyên. Đồng thời, bà cũng rất nhân 
ái và quan tâm tới nhu cầu của người khác. Bà bắt đầu truyền thống tiết kiệm 10% sự cúng 
dường từ mỗi lần nghi lễ tôn giáo tại chùa từ mỗi đầu Năm mới Âm Lịch đến ngày thứ 20 
của tháng thứ 7 theo lịch Trung Quốc. Sau một nghỉ lễ tôn giáo lớn ngày hôm đó, bà sẽ 
phân phát những øì đã tiết kiệm được cho người nghèo. Tục lệ này vẫn được thực hiện tại 
chùa hiện nay. 

Trong khi đó, chiến tranh Trung — Nhật và nội chiến ở Trung Quốc tiếp tục tạo 
nên những chuyên biến liên tiếp ở Trung Quốc. Nhiều tăng sĩ chạy trốn khỏi Trung Quốc 
vào thời điểm đó. Ở Đài Loan, những tăng sĩ này giúp mang lại nhiều cải cách cho Phật 
giáo và điều này cũng đúng cho Phật giáo ở Malaysia. Sư phụ tôi bị thu hút đến những 
buổi thuyết pháp của các tăng sĩ mới chạy trốn khỏi Trung Quốc, chẳng hạn như Bhiksu 
Quanhui (1926- )Ÿ và Bhiksu Jingkong (1927-)”. Các trưởng lão trong chùa tôi vẫn nhớ 


162 


lại sư phụ tôi đã phát triển sự quan tâm mạnh mẽ tới Phật giáo thông qua những buổồi 
thuyết pháp đó như thế nào. Bà thường là người đầu tiên tiếp cận giảng sư để hỏi các câu 
hỏi hoặc để bàn luận về Dharma và bà nghiên cứu các kinh phật bất cứ khi nào có thê. 
Cuối cùng, bà quyết định tìm nơi nương náu ở Tam Bảo (Triple Gem) và về Trung Quốc 
để nhận năm giới Phật từ tăng sĩ Bhiksu Xuyun (1839-1959), người khi đó đã 117 tuổi”. 
Sau khi người thầy zhaÿiao của sư phụ tôi qua đời, sư phụ tôi quyết định răng đã đến lúc 
trở thành một thành viên của Tăng đoàn Phật giáo (Buddhist Sangha). 

Vào ngày 18 tháng 10 năm 1985, ở độ tuổi 60, sư phụ tôi, em gái bà và một chị 
em zhzïøu„ nữa nhận được sự thọ giới szaneri từ Bhiksu Jihuang (1920- XS của Chùa 
Furong Miaoying. Bà bắt đầu được biết đến với cái tên Zhaode từ đó về sau. Vào ngày 14 
tháng 12 cùng năm đó, ba người họ đi đến Đài Loan để nhận sự thọ giới f) kheo nỉ từ VỊ 
tăng sĩ đáng kính Bhiksu Guanggin (1892-1986)'ˆ của Chùa Miaotong ở Kaohsiung. 

Đây là bước ngoặt cho Guanyin Hall. Hầu như tất cả các z2iew sông tại chùa về sau 
đều theo tắm gương của Bhiksuni Zhaode và nhận thọ giới bik&#„ni. Bhiksuni Zhaode 
kiên quyết răng Guanyin Hall phải là một ngôi chùa b#¿k&#„i, nơi nữ giới Phật giáo có thể 
học và thực hành Dharma. Bản thân bà đã nghiên cứu Vinaya dưới sự hướng dẫn của 
Bhiksu Guangin và giảng sư Vinaya nỗi tiếng Bhiksu Baisheng (1904-1989) '”. Bà thường 
dạy chúng tôi về tầm quan trọng của việc tuân theo Vinaya và nhân mạnh rằng chúng ta nên 
cố gắng sông hài hòa và khắc phục sự tham lam, sân hận và vô minh. Khi nền kinh tế 
Malaysia bắt đầu phát triển thịnh vượng, chúng tôi có thê quyên góp quỹ để xây dựng lại 
chùa. Ngày nay, Guanymn Hall đã trở thành một nét đặc trưng tôn giáo ở lpoh. 

Chúng tôi cảm thấy may mắn rằng những khó khăn của thời kỳ đầu đã qua. 
Chúng tôn không cần phải lao động tay chân cực nhọc suốt ngảy chỉ để đáp ứng chi 
tiêu hàng ngày của mình nữa. Các ni ở Guanyin Hall giờ đây có thể tập trung vào việc 
tu tập và truyền bá Phật Pháp. Bhiksuni Zhaode luôn luôn đặt tầm quan trọng vảo việc 
giáo dục chánh pháp. Đề đạt mục tiêu này, Guanyin Hall thường mời các giảng sư đến 
thuyết pháp và giảng dạy cho cả các nữ tu sĩ và dân chúng. Đề giáo dục thế hệ kế tiếp, 
việc tổ chức buồi cắm trại cho giới trẻ tại Guanyin Hall vào tháng 12 hàng năm đã trở 
thành một sự kiện thường xuyên. Guanyin Hall cũng không quên thế hệ đi trước. Chùa 
tổ chức các buổi tụng kinh hàng tuần giúp các công dân lớn tuổi hơn có thể tập trung 


để học giáo pháp và hòa nhập xã hội. Chúng tôi nhớ đến tấm gương của Bhiksuni 


163 


Zhaode, người mà, mặc dù những khó khăn không thể tưởng tượng được, chăng bao 
giờ tuyệt vọng và cũng chắng bao giờ cho phép niềm tin vào chánh pháp của mình bị 
lung lay. Dưới sự giám hộ của bà, các ni ở Guanyn Hall trở nên độc lập và tự túc, và 
đã mang lại rất nhiều ích lợi cho xã hội. 

Bồi cảnh Malaysian 

Có bằng chứng chỉ ra rằng Phật giáo xuất hiện đầu tiên ở Malaysia vào khoảng 
đầu thế kỷ XI, nhưng đã bị mắt ưu thế với sự lan rộng của Hồi giáo vào thế kỷ 15 Ÿ. Giai 
đoạn Phật giáo xuất hiện lần thứ hai ở Malaysia xảy ra chủ yếu do dòng chảy người Hoa 
di cư đến, những người từ bỏ đời sống cơ cực ở quê hương đề đến và định cư ở Malaysia. 
Thông thường, những ngôi chùa do dân di cư người Hoa xây dựng trở thành trung tâm 
tôn giáo xã hội của cộng đồng người Hoa. Có sự tương quan mạnh mẽ giữa sự nồi lên của 
Phật giáo và sự gia tăng của dân số người Hoa ở Malaysia, mặc dù những người Hoa tự 
cho mình là Phật tử ấy có thể, trên thực tế, thực hành “tôn giáo Trung Hoa” dưới hình 
thức kết hợp cả những yếu tố Phật giáo và phi Phật giáo'”. Trong nhiều trường hợp, cả 
Phật giáo và tôn giáo Trung Hoa đều không đạt được địa vị tôn giáo của đa số ở bất cứ 
nơi nào ở Malaysia”. Do đó, sự chuyên đôi từ zhzigu tới bhikkuni mà các nỉ ở Guanyin 
Hall trải qua không thể được nhìn nhận theo cách tương tự như phong trào bjikkuni 
đương đại mà những người đòi bình quyền cho phụ nữ Phật giáo thúc đây. 

Sự biến đổi xảy ra đó về cơ bản là sự cải cách tôn giáo hơn là sự trao quyên cho 
nữ giới. Vì Phật giáo tu viện được thiết lập khá yếu ớt ở Malaysia trong giai đoạn trước 
đây (và có lẽ bây giờ vẫn thế), nên mối quan tâm không phải là liệu một phụ nữ có thê 
tìm kiếm sự thọ giới ở bậc cao hơn hay không, mà là làm sao để có thê thiết lập tăng đoàn 
Phật giáo(sangha) ở Malaysia. Sự thiết lập ni bộ(bJik&huni sangha) được xem như là 
thành tựu của Phật giáo tu viện, hơn là sự thách thức đối với hiện trạng của Phật giáo, như 
trường hợp của ni giới trong nhiều truyền thống Phật giáo hiện nay. Hơn nữa, không có 
chính quyên Phật giáo trung ương nào ở Malaysia làm công việc điều hành, hay chính 
xác hơn (như trường hợp ở Miễn Điện và Thái Lan), để cắm đoán sự thọ giới ở bậc cao 
hơn cho nữ giới. Theo như tôi biết, chưa bao ØIỜ CÓ bất kỳ sự phản đối nào về việc thọ 
giới cho phụ nữ ở bậc cao hơn trong sự thiết lập Phật giáo Trung Hoa ở Malaysia. Thay 
vì thế, những gì chúng ta thấy là lời nói hoa mĩ của Phật giáo Trung Hoa kêu gọi những 


người Hoa di cư trước đây “không biết gì vê tôn giáo” và “thiêu kiên thức về Phật giáo 


164 


thực sự”. Điều này chỉ ra rằng sự thực hành Phật giáo của người Hoa trước đây ở 
Malaysia là nguyên nhân lo lắng cho các thế hệ tu sĩ và Phật tử Trung Hoa thế hệ sau này; 
nghiên cứu (discourse) về sự thực hành Phật giáo Trung Hoa trước đây có xu hướng nhắn 
mạnh vào bản chất dị giáo hơn bất cứ điều gì khác. Chúng ta nên nhớ lại là những người 
khơi nguồn cảm hứng cho sư phụ tôi nghiên cứu Phật pháp, chủ yếu là các tăng sĩ từ 
Trung Quốc đại lục. Sự thực hành của zha7ïao hay Phật giáo của quần chúng người Hoa 
ở Malaysia vào thời điểm đó có thê có vẻ mang tính dị giáo trong mắt họ, vì nó là sự pha 
trộn của các yếu tố của đạo Lão (Taoist) với các tôn giáo khác. Đối với họ, việc thọ giới 
cho nữ tu sĩ Phật giáo ở cấp cao hơn có thê được xem như một cách đề “thanh lọc” những 
thực hành của các za//ao địa phương, bằng việc lược bỏ những yếu tô không đúng. Do 
đó, đối với sư phụ tôi và những chị em zh/øu trước đây của bà, việc nhận được sự thọ 
giới ở bậc cao hơn thê hiện một bước tiễn đến việc thực hành Phật giáo Trung Hoa chính 
thống và đúng đắn, hơn là việc tìm kiếm sự trao quyền cho nữ giới. 

Dù sao đi nữa, nữ giới được trao quyền nhiều hơn với sự thọ giới ở bậc cao hơn. 
Điều này thể hiện rõ trong trường hợp của Guanyin Hall. Là những Đjik&k#„nis trưởng 
thành, các ni trở nên độc lập và tự túc. Thay vì lệ thuộc vào sự phân phát của các tăng, 
trải qua năm tháng, các ni ở Guanyin Hall đã đóng góp rất lớn cho Phật giáo và xã hội. 
Kết luận 

Tôi biết ơn vì có cơ hội chia sẻ câu chuyện cuộc đời của người phụ nữ khác 
thường này, Bhiksuni Zhaode. Từ khởi đầu khiêm tốn là một zhzigu sông trong điều kiện 
nghèo túng, bà đã được khơi nguồn cảm hứng bởi Phật pháp và nhận được sự thọ giới ở 
bậc cao hơn là tì kheo mi (bh/k&h„øj). Là một tỳ kheo mì (bh/kkhuønï), bà dạy bảo cho các 
ni khác trở nên độc lập và tự túc. Quan trọng nhất, bà đã dạy các n1 về việc làm lợi cho xã 
hội và truyền bá chánh Pháp. 

Dịch giả: Sc Như Nguyệt 

CHÚ THÍCH 


I1. Hubert SeIwcrt, Popular Religious Movements and Heterodox Secfs im Chinese History 
(Boston: Brill, 2003), pp. 214-67. 
2. MarJorie Topley, “Marriage Resistance in Rural Kwangtung” 1n S/uđies in Chinese Sociefy, ed. 


Arthur P. Wolf(Stanford: Stanford University Press, 1978). 


165 


3. Ibid., p. 254. 

4. For more on Guanym, see Yủ, Chũn-Fang, Kuan-Yin: The Chinese Transformafion oƒ 
Avalokitesvara (New York: Columbia University Press, 2001). 

5. Topley, “Marriage Resistance,” p. 255. 

6. For an English translation of the chapter, sec: 
[http:/www.buddhistdoor.com/oldweb/resources/sutras/lotus/sources/lotus25.htm] 

Accessed January 9, 2011. 

7. See Charles B. Jones, Buddhism in 1aiwan: Religion and the Statfe, 1660-1990 

(Honolulu: University of Hawai“i, 1999), pp. 97- 177. 

8. Information on Bhiksu Quanhul cited from http://linyim.org/tc/master.hfm. 

Accessed January 10, 2011. 

9. Information on Bhiksu Jingkong cited from 
http:/www.amtb.org.tw/Jklfs/Jklfs.asp?web_ chotce=I. Accessed January 10, 2011. 

10. Information on Bhiksu Xuyun cited from http://www.bfnn.org/book/books2/1184.htm#a78. 
Accessed January 10, 2011. 

11. Information on Bhiksu Jihuang cited ftom 
http:/www.malaysianbuddhistassociation.org/Index.php/2009-04-25-04-45-17/-1995-2004/248- 
2009-05-15-08-58-08.html. Accessed on January 10, 2011. 

12. Information on Bhiksu Guangqn cited from htfp://ccbs.ntu.edu.tw/formosa/people/l-guang- 
qin.html. Accessed January 10, 2011. 

13. For more on Bhiksu Baisheng, see Jones, uddhism im Taiwan, pp. L38-77. 

14. Robert E. Buswell, Jr., ed., Emeyclopedia oƒ Buddhism, Vol. 1. New York: Macmillan, 2004), 
Dp. 370-71. 

15. For more on Chinese religion, see Julia Ching, C7/nese Religions (London: Macmillan, 
1993). 

16. Swee-Hock Saw, “Population Trends and Patterns in Multiraclal Malaysia,” mm Malaysia: 
Recent Trends and Challenges, ed. K. Kesayvapany (Singapore: Institute of Southeast Asian 
Studies, 2006), p. 22-24. 


1ó6 


THỜ CÚNG QUÁN THẺ ÂM TẠI ĐÀI LOAN HIỆN NAY 
Ruting Xiao 

Bồ tát Quán Thế Âm dưới hình thức một người phụ nữ Trung Hoa, tiếng Hoa là 
Guanyin, là nguồn cảm hứng tâm linh cho nhiều nữ Phật tử khắp thế giới, kê cả Đài 
Loan. Thờ cúng đức Quán Âm là một trong những hình thức tu tập phổ biến nhất ở 
Đài Loan hiện nay. Bài tham luận này nói về việc thờ cúng đức Quán Âm hiện nay ở 
Đài Loan qua nghiên cứu điền hình ba chùa thờ Quán Âm đông đảo Phật tử. 

Thờ cúng Đức Quán Âm 

Muốn biết tại Đài Loan người ta thờ đức Quán Âm nhiều hay không chỉ cần 
đến thăm nhà một thường dân Đài Loan và xem bàn thờ gia đình họ. Hầu như đều 
một kiểu, đăng sau bải vị thờ ông bà là hình tượng đức Quán Âm người nữ mặc áo 
dài trăng, được vẽ làm hình nền của bàn thờ gia đình. Hình tượng này được gọi là 
“ảnh Phật” (fozu qi), hoặc “ảnh Mẹ Quán Âm” (Quanyinma lian). Là hình tượng 
làm nền bàn thờ gia đình, đức Quán Âm hàng ngày được thờ cúng cùng với ông bà 
tổ tiên của gia đình và các thần phù hộ khác. Quả thật, ở Đài Loan đức Quán Âm 
được hâm mộ đến nỗi người ta đưa Ngài vào trong “Năm vị thần phù hộ của gia 
đình” (Jiatang wushen). 

Muốn biết đức Quán Âm được hâm mộ tới mức nào, có thể xem cách người ta 
thờ cúng ngài trong các truyền thống tôn giáo khác nhau thuộc văn hóa Trung Hoa. 
Phật tử Trung Hoa thường tin đức Quán Âm là biểu tượng lòng đại bi. Tên “Quán 
Âm” theo tiếng Trung Hoa có nghĩa “nghe hết mọi âm thanh”, lắng nghe hết tiếng 
người thế gian. Kinh Phật Trung Hoa mô tả đức Quán Âm là Bồ tát đại bi đến cứu 
giúp bất cứ ai kêu cầu ngài. Tại xứ Đài Loan ngày nay, ta thấy người theo Lão giáo gọi 
ngài là Quán Âm Đại Sĩ, vị Bồ tát nhà Phật (guanyin dashi) hoặc Nhà tu lái tàu từ bi 
(cihang zhenren), hoặc Đại Sĩ lái tàu từ bi (cihang dashi). Các tín đồ đạo Yingquandao, 
một đạo kết hợp ba tôn giáo lớn Không, Lão, Phật và nhiều yếu tố khác, ĐỌI VỊ bồ tát 
này là “Cô Phật Nam Hải” (nanhai gufo). Các tín ngưỡng dân gian ở Trung Hoa xem 
đức Quán Âm là vị cứu độ phụ nữ và trẻ con, người thường cứu giúp các phụ nữ lúc 
sanh nở, do đó, đức Quán Âm cũng được gọi là đức Quán Âm Hộ Sanh (songzi 
guanyin). Có thể nói không ngoa rằng đức Quán Âm được thờ cúng trong mọi tầng lớp 
văn hóa tôn giáo của Trung Hoa. 


167 


Lịch sử Bồ tát Quán Âm Avalokitesvara chuyển thành người Hoa là một câu 
chuyện dải. Có lẽ bồ tát đến Trung Hoa khoảng thế kỉ thứ 2, cùng lúc kinh Chuẩn bị 
tâm linh tiễn tới giác ngộ hoàn toàn (Cheng-chu Kuang-ming tỉng-¡ chỉng) được địch. 
Vào khoảng thế kỉ thứ 6 hoặc 7, Bồ tát lại được liên kết với huyền thoại công chúa 
Diệu Sơn. Truyện Cuộc đời Bồ tát Quán Âm (Guanshyin pusa chuanlue) của nữ thi 
họa sĩ danh tiếng Guan Daosheng (1262-1319 sau Công nguyên) khăng định Bồ tát 
chuyền thân từ một người nam Ấn Độ thành một người nữ Trung Hoa chậm nhất cũng 
vào khoảng thế kỉ 14. 

Sự chuyên hình của Bồ tát thành một phụ nữ Trung Hoa thường được dùng để 
giải thích lý do đức Quán Âm được người Hoa thờ cúng nhiều. Glen Dudbridge lại cho 
sở dĩ người Hoa thờ đức Quán Âm nhiều vì huyền thoại công chúa Diệu Sơn của Tăng 
già và giới trí thức Trung Hoa, bởi vì phụ nữ người Hoa dễ dàng cảm thông với những 
khổ đau công chúa Diệu Sơn phải gánh chịu. Xing Li tin rằng cuộc chiến tranh kéo dài 
thời Nam Bắc triều (420 — 589 sau Công nguyên) đã đề lại một nỗi trống trải tâm linh 
trong tâm người dân mà những lời dạy của Khổng, Lão cũng không dễ gì khỏa lấp 
được. Vì vậy, vị Bồ tát ai kêu cầu đến tên cũng đều giúp được đông đảo quần chúng 
nhiệt liệt hâm mộ. Hơn nữa, kinh Phật ở Trung Hoa còn khẳng định ai cầu xin sinh con 
trai cũng được Bồ Tát Quán Âm cho toại nguyện. Thời xưa, phụ nữ Trung Hoa rất quý 
điều này, bởi vì sinh con trai sẽ giúp nâng cao địa vị họ trong gia đình và xã hội. Cho 
đến nay, phần nghiên cứu về Bồ Tát Quán Âm đây đủ nhất vẫn là của Yu Chu-Fang, 
quyên: Đức Quản Âm Kuan-yin, chuyển hình thành người Hoa của đức Quản Âm 
Avalokitesvara người Ấn, xuất bản năm 2001. Yu tìm dấu vết quá trình đức Quán Âm 
chuyên đổi sang người nữ và người Hoa từ khi Bồ tát Quán Âm Avalokitesvara đến 
Trung Hoa và khẳng định sự chuyên hình này không những khiến đông đảo người 
Trung Hoa thờ cúng ngài hơn mà còn giúp gốc rễ Phật Giáo ăn sâu thêm vào lòng 
người dân Trung Hoa. 

Bồ tát Quán Âm Avalokitesvara là đàn ông, người Ấn và đạo Phật, nhưng 
Quán Âm Guanyin người Hoa không có những đặc điểm ấy. Huyền thoại công chúa 
Diệu Sơn mang nhiều ngụ ý dân tộc Hoa. Chuyện kể nàng sẵn sàng hy sinh bản thân 
để cha được hạnh phúc, tiêu biêu cho lòng hiếu thảo rất được quý trọng trong nên văn 


hóa Trung Hoa. Trên một phương diện, huyền thoại công chúa Diệu Sơn là nhịp cầu 


1ó8 


nối liền Phật và Khổng giáo, vì nó kết hợp các giá trị cả hai đạo đều xem trọng. Sách 
Lão giáo Quán Âm các cho rằng Quán Âm là vị thần bất tử được Ngọc Hoàng Thượng 
Đề cho xuống trần gian cứu giúp người khổ. Theo đây, vai trò của vị thần Lão giáo 
Ngọc Hoàng Thượng Đề và quan niệm đạo Lão về thần bất tử che mắt ảnh hưởng của 
giáo lý nhà Phật. Một bộ sách tôn giáo khác của người Hoa, Bộ Bách Khoa các vị thân 
Tam giáo, còn cho rằng người ban danh hiệu đầy đủ cho đức Quán Âm (Đại từ đại bi 
cứu khô cứu nạn Quán Thế Âm Bồ tát) không ai khác hơn là Ngọc Hoàng Thượng Đế. 
Theo đây thì Ngọc Hoàng Thượng Đề rõ ràng được đặt cao hơn đức Quán Âm. Ngọc 
Hoàng Thượng Đề là vị thần tối cao trong chư thần của tín ngưỡng dân gian người 
Hoa, do đó điều trên chứng tỏ việc thờ cúng đức Quán Âm đã hòa nhập vào óc tưởng 
tượng người bình dân Trung Hoa. 

Các tín ngưỡng dân gian người Hoa miêu tả đức Quán Âm khác với quan niệm 
đạo Phật về một vị Bồ tát. Miêu tả này gần gũi văn hóa Trung Hoa hơn, do đó người 
Hoa bình dân dễ theo hơn. Trong các mâu chuyện pha trộn này, ta có thê phân biệt 
giáo lý nhà Phật về lòng đại bi và nghiệp, giáo lý đạo Không về chữ hiếu và các giá trị 
thuộc phụ hệ, và đạo Lão về thần thông và thần bất tử. Nói cách khác, đức Quán Âm 
chuyền thành người nữ trong văn hóa Trung Hoa chính là kết quả của tam giáo kết hợp 
Phật, Không, Lão. Sự kết hợp này biểu hiện qua ba cách thờ cúng đức Quán Âm ở 
Hsinchu, một thành phố phía bắc Đài Loan. Dò theo dấu tích có thể biết người Hán di 
cư đến vùng Hsinchu vào thế kỉ 17, do đó đây là vùng định cư sớm nhất của người 
Hoa trên đảo. Các chùa ở Hsinchu phản ánh những nên văn hóa trong các giai đoạn di 
cư khác nhau của người Hoa. Thông tin cho các công trình nghiên cứu được lấy trực 
tiếp từ hiện trường nghiên cứu ba chùa viếng thăm vào tháng I1 năm 2010, cùng với 
những sách xuất bản và các bảng yết thị trên tường của ba chùa. 

Chùa Zhulian 

Chùa Zhulian nằm bên ngoài thành phố cũ của thành phố Hsinchu hiện nay, vẫn 
còn được các tín đồ đến viễng. Trong số ba chùa chúng tôi nghiên cứu, đây là chùa được 
lập sớm nhất. Đầu tiên, chùa Zhulian được gọi là Quán Âm Các (guanyin ting). Theo 
huyền thoại, năm 1783, những di dân Mân Nam thỉnh về một tượng Quán Âm từ Trung 
Hoa lục địa và đặt tượng trong một túp lều nhỏ để thờ. Sau này, một ông tên Wang ShijJIe 


nảo đó đã cúng dường đất và kinh phí để xây chùa Zhulian tại địa điểm hiện nay. 


169 


Người ta cho răng tượng Quán Âm đầu tiên tại chùa Zhulian có liên quan mật 
thiết với một thánh địa Quán Âm ở Trung Hoa lục địa. Họ nói pho tượng đến từ ngôi 
chùa có tượng Quán Âm Bắt Khẳng Khứ huyền thoại ở núi Putuo trong biển Nam Hải. 
Người Hoa tin núi Putuo là nơi bồ tát Quán Âm từng thuyết pháp. Khi núi Putuo còn 
chưa thuộc chính quyền Cộng Sản Trung Quốc, các tín đồ chùa Zhulian cứ mỗi mười 
hai năm lại hành hương đến núi ấy. 

Các bàn thờ tại chùa Zhulian màu sắc rực rỡ, phản ánh ảnh hưởng sâu đậm các tín 
ngưỡng dân gian. Các bàn thờ trong chùa thờ Bồ tát Quán Âm, Bồ tát Văn Thù, Bồ tát 
Phổ Hiền và các vị thánh hiền Phật Giáo khác, ngoài ra còn thờ cả các thần dân gian 
không phải Phật Giáo như Chú Sanh Nương Nương ( Zhusheng niangniang), Thất Nương 
Phu Nhân (Qmiang furen), Mười hai vị hộ sanh (Shier pozhe), Hộ pháp giữ chùa (Jing 
zhu), Thổ địa (fude),v.v... Với những vị thần thờ như vậy, rõ ràng chùa Zhulian được xây 
dựng chủ ý không phải đề tu tập tâm linh. Phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả, các vị 
thần trong chùa đều liên quan mật thiết tới những quan tâm thường tình trong đời sống gia 
đình người bình dân (ví dụ, sanh nở an toàn, phủ hộ cho trẻ yên Ổn v.v...) Như vậy, chùa 
Zhulian được dựng lập với mục đích giúp người dân yên tâm đối phó những tình huống 
khó khăn ngặt nghèo trong cuộc sống, cho nên chăng đáng ngạc nhiên khi chùa thường 
vẫn được cư sĩ điều hành hơn là giáo hội Phật Giáo. 

Hơn nữa, chùa Zhulian không chỉ thờ một mà là ba pho tượng Quán Âm, đúng 
theo tập tục của các tín ngưỡng dân gian Trung Hoa. Các tượng này được các tín đồ 
gọi một cách thân mật là Mẹ nhất (da ma), Mẹ nhì (er ma) và Mẹ ba (san ma). Khi một 
tín đồ gặp chuyện buồn khổ, người ấy có thê “thỉnh” một trong các bà mẹ Quán Âm về 
nhà thờ. Họ tin rằng làm như vậy đức Quán Âm sẽ đặc biệt ban phước cho gia đình. 
Chùa Zhulian có thể đăng ký với bộ Nội vụ là chùa Phật giáo, nhưng rõ ràng nên gọi 
nó là chùa tín ngưỡng dân gian người Hoa thì đúng hơn. 

So với chùa Zhulian có chủ quyên riêng, nằm trên đường phố đông đúc và dễ 
thấy, chùa Falian hiu quạnh và lặng lẽ hơn. Chùa Falian ở sát liền bên Đền thần thành 
phố rất đông người viếng và thuộc loại đền thần lớn, quan trọng của Đài Loan nên 
chùa Falian dễ bị nhằm lẫn là một bộ phận thuộc Đền thần thành phó. 

Chùa Falian xây dựng năm 1803 và chỉ thờ tượng Bồ tát Quán Âm. Người ta 


cho rằng trước đây đức Quán Âm được thờ trong Đền thần thành phố. Bên cạnh đền 


170 


Thần có miếng đắt trồng với một giếng cổ. Theo lời đồn, giếng cổ nảy là nơi binh lính 
của Thần đền ra vô. Do đó, dù muốn xây dựng ngôi chùa thờ đức Quán Âm trên miếng 
đất trống, các tín đồ cũng không dám. Sau cùng, họ bày lễ xin quẻ và được thần đền 
cho phép xây chùa. Lúc đầu, dường như các tín đồ xây chùa xem đức Quán Âm dưới 
quyền Thần đền. Tuy theo lẽ như vậy nhưng tại chùa có tắm biển ghi lại sự tích nhờ 
thờ đức Quán Âm mà giữ được đền Thần thành phố. Trong thời kì phong trào 
Kominka nỗi dậy (những năm cuối thập niên 1920-1930 cho đến 1945), khi quân thực 
dân Nhật tăng cường kiểm soát sinh hoạt văn hóa và tôn giáo tại Đài Loan, các sinh 
hoạt của Lão giáo và các tín ngưỡng không phải Phật giáo đều bị cắm, đền đài thiêu 
hủy. Tuy vậy, nhờ ở sát chùa thờ Quán Âm, Đền thần thành phố được lầm cho là một 
bộ phận của chùa Quán Âm nên không bị hủy. Nhưng truyễn thuyết này còn rất đáng 
ngờ. Vào thời kì phong trào Kominka, nước Nhật đã biến Đài Loan thành thuộc địa 
hơn ba thập kỉ rồi. Làm sao nhà cầm quyền Nhật có thể không thấy ngày lễ hội lớn đền 
thần cử hành để cúng tế vị thần của thành phố đặc biệt là buổi lễ, trước khi bị Nhật 
chiếm đóng, được chủ trì bởi các quan chức triều đình nhà Thanh? Tuy nhiên, người ta 
quả quyết như vậy cũng nói lên một đức tính mọi người cho là đức Quán Âm thường 
có: lòng mẹ. Bảo vệ đền Thần thành phố bị phá hủy cũng tương tự như mẹ bảo vệ con 
bị hại. Ai tạo nên truyền thuyết này hăn trong tâm đã có hình tượng đức Quán Âm như 
là người mẹ hiền. 

Ngày nay, cả đền Thần lẫn chùa Falian đều bị các hàng quán ăn uống bao vây. 
Khu vực này trở thành địa điểm du lịch của thành phố Hsinchu và không bao giờ vắng 
đám đông Nhưng gần các hàng ăn cũng đồng nghĩa với chùa Falian giờ đây đầy những 
vết bân dầu ăn và lọ nghẹ, phần bên trong chùa thì tối tăm không đủ độ ánh sáng khiến 
chùa trông ảm đạm, như bị bỏ bê. Khi du khách ùn ùn kéo đến cúng ở đền thành phố 
Hsinchu, họ có viếng chùa Falian thì cũng tình cờ chứ không định trước. Trên trang 
web của Hsinchu giới thiệu du khách, Đền thần thành phố được xem là điểm du lịch 
thu hút trong khi chùa Falian chăng được đả động đến. Tuy thế, bị bỏ quên cũng hay 
cho chùa, bởi chùa được lập nên chăng phải để thành thánh địa trung tâm của Hsinchu. 
Thay vào đó, đức Quán Âm chùa Falian được xem là bà mẹ lý tưởng đúng tỉnh thần 
Không giáo, một người mẹ bảo vệ con lúc nguy khốn (như thời phong trào Kominka) 


nhưng chắng bao giờ tranh giành lợi danh với con. 


171 


Chùa Zhiguan 

Khác với hai chùa kia do cư sĩ quản lý, chùa Zhiguan do Ni bộ điều hành. 
Theo những điều ghi lại trên bia đá dựng trong khuôn viên chùa, đất chùa được 
thân mẫu của vị trụ trì, tỳ kheo ni Daguan, cúng đường vào năm 1957. Khởi đầu, 
chùa chỉ là một túp lều nhỏ. Sau đó, công trình xây dựng bắt đầu từ thập niên 1950- 
1960 và mãi đến năm 1980 mới hoàn tất. Lời ghi trên bia cũng khăng định chùa 
Z.higuan thuộc tông Tịnh độ. 

Tỳ kheo ni Daguan sinh trưởng tại Hsinchu. Như các vị ni Đài Loan thuộc 
thế hệ xưa, sư ít muốn được biết tiếng và chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi phỏng 
vấn sư để thu lượm thông tin về cuộc đời sư. Sư ít nhất cũng ngoài 60 và những vị 
quanh sư cho biết chính sư đã lập chùa Zhiguan để tu tập tâm linh. Vị trí và khu 
vực quanh chùa nói lên mục đích Ấy. Khác với hai chùa Zhulian và Falian, chùa 
Zhiguan nằm ở ngoại ô thành phố Hsinchu và chăng hè thấy bóng dáng người buôn 
bán lao xao trong khuôn viên chùa. Cảnh chùa thật yên tĩnh, thanh lương. Điều này 
có lẽ quan trọng hơn, chùa Zhiguan ở cạnh chùa ni Yitong và Phật học viện Phước 
Nghiêm, hai cơ sở này vị Hòa thượng có óc cách mạng Ấn Thuận (1906-2005) đã 
từng đến giảng dạy. Phản ánh tinh thần cải cách của Hòa thượng Ấn Thuận, nơi 
chùa Zhiguan không có dấu vết các tín ngưỡng dân gian người Hoa, tỉ như đốt tiền 
giấy cho người chết. 

Đối với chư ni sinh hoạt theo khuôn phép Ni bộ tại chùa Zhiguan, đức Quán 
Âm dường như chiếm vị trí quan trọng trong tâm các vị. 

Đến chùa, ta không thể không lưu ý pho tượng Quán Âm cao 7m3 đặt tại 
công. Cầm bình nước cam lỗ, đức Quán Âm từ ái nhìn xuống chúng sanh. Theo 
những gì được ghi trên trang web, từ năm 1994 đến nay tỳ kheo ni Daguang đang 
thực hiện công cuộc chuyển ngữ kinh Phật sang tiếng bản xứ Đài Loan bằng chữ La 
tỉnh, và một trong các dự án đầu tiên của sư là chuyển ngữ phẩm Phổ môn trong 
kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hiển nhiên, đức Quán Âm là nguồn khích lệ tinh thần 


lớn đôi với chư ni tại chùa Zhigunan. 


172 


Kết luận 

Mặc dù cả ba chùa nói trên đều thờ cúng đức Quán Âm, phong cách của họ biểu 
hiện những nét văn hóa về tín ngưỡng khác hắn nhau. Chùa Zhulian khăng định là 
Phật giáo, chùa Falian là Lão giáo, nhưng nghiên cứu tại chỗ cho thấy cả hai chùa đều 
chịu ảnh hưởng tín ngưỡng dân gian rất đậm. Hoàn toàn ngược lại, chùa Zhiguan chỉ 
thờ tượng ngài như nguồn khích lệ tinh thần cho một đoàn thê tăng, đó là chư ni của 
một tu viện Phật giáo Trung hoa. 

Đức Quán Âm thờ tại ba chùa trên cũng giữ những vai trò khác biệt nhau. Chùa 
Zhulhian do những di dân đầu tiên từ Trung Hoa lục địa lập nên, vì vậy họ thờ đức 
Quán Âm vì những mối quan tâm bình thường trong cuộc sống hàng ngày của người 
bình dân. Chùa Fulian, bị che khuất bởi cái bóng của đền Thần thành phố Hsinchu 
đông đảo người viếng và rất dễ bị lãng quên. Nhưng theo truyền thuyết vào thời điểm 
nguy khốn, đức Quán Âm đã đứng ra bảo vệ ngôi đền lân cận như mẹ bảo bọc con. 
Theo đây, việc thờ cúng đức Quán Âm được lồng vảo trong mâu chuyện Không giáo 
nói về người mẹ lý tưởng. Trái lại, tại chùa Zhiguan, đức Quán Âm được chư ni sống 
thành đoàn thê tăng thờ làm nguồn cảm hứng tâm linh và mẫu mực của lòng từ. Cho 
nên, có lẽ Bồ tát Quán Âm Avalokitesvara cho dù chuyên thành hình nữ không phải 
lúc nào cũng là biểu tượng tranh đấu bình quyền nam nữ: tượng Quán Âm thờ tại chùa 
Falian nhằm nâng cao giá trị Không giáo về đức tính của người mẹ. Chỉ khi (lại) biểu 
hiện những thuộc tính tích cực của một đức Quán Âm người nữ thần tượng được 
người người ngưỡng mộ, như ở chùa Zhiguan, có lẽ ngải mới có thê giúp nữ giới có 


được chủ quyền bình đăng. 


Người dịch: Thích nữ Viên Thê 


173 


TẠI SAO CHÚNG TA ĐI BỘ? HÀNH THIÊN VÀ 
HÀNH HƯƠNG TÂM LINH: QUAN ĐIỂM CỦA 
NGƯỜI CHẦU Á VÀ CHÂU ÂU VÈ HIỆN THÂN TÂM LINH 


Suellen S. Sermekoski 


“Tại sao chúng ta đi bộ?” Không nghi ngờ gì răng đi bộ tốt cho chúng ta. Đi bộ tốt 
cho sức khỏe tinh thần và thê lực của chúng ta. Đi bộ có thê xua tan sự lộn xộn của những 
ý nghĩ trong đầu và làm địu thể xác của chúng ta. Đi bộ có thể giúp chúng ta duy trì sức 
khỏe và trở nên sung sức. Mùa xuân năm nay, thời báo New York Times tường thuật 
nghiên cứu về những lợi ích của việc đi bộ và những ảnh hưởng tích cực của đi bộ đối với 
trí não. Chứng minh cho thấy nhóm người đi bộ cao tuổi, thuộc nhóm đối tượng nghiên 
cứu được kiểm soát, có kích thước vùng hippocampus' tăng đáng kể. Hippocampus là 
vùng não có khả năng xử lý ký ức mới. Chúng ta có thể phát triển nhiều khu vực não bộ 
chỉ nhờ đi bộ! Lớp mà tôi theo học nghiên cứu về việc tìm cách phát triển tâm linh đề cập 
nhiều đến việc đi bộ. Trên quan điểm của người phương Tây, theo đạo Cơ đốc giáo, đi bộ 
như là hành hương tâm linh và quan điểm người phương Đông, theo đạo Phật, hành thiền 
như là thực hành tâm linh. Theo truyền thống của đạo Cơ đốc giáo, tôi cảm nhận được 
“thiên đàng trên mặt đất” và theo truyền thống của đạo Phật, tôi đã chạm vào “tịnh độ” 
khi đi bộ. Chỉ đơn giản giảm tốc độ thì đi bộ sẽ mang lại cho trái đất của chúng ta và cho 
chúng ta một liệu pháp toàn diện. 

Là một phụ nữ xuất thân từ lối sống Tây phương tại một thành phố có nhịp 
sống nhanh, tôi hiểu sức mạnh của việc đi bộ có chủ đích và hành thiền là một cách 
thực hành tâm linh đơn giản mà sâu sắc. Mỗi bước chúng ta đi có thể thể hiện mối 
tương quan giữa chúng ta với mẹ trái đất. Bước chân nhỏ đầu tiên của chúng ta không 
chỉ đánh dấu sự phát triển mà còn là một điều kỳ diệu. Chúng ta đứng lên, nhìn xung 
quanh và khi chúng ta di chuyên trong không gian, từng cảm giác hoan hỉ nỗi tiếp 
nhau. Thật hấp dẫn và khó hiểu, chúng ta tiếp cận thế giới với sự ngạc nhiên. Chứng 
kiến những bước đi đầu tiên của chúng ta, mẹ của chúng ta giữ cho chúng ta an toản 


và nhờ vậy người đã bảo foàn khả năng cảm nhận được niêm vui và sự ngạc nhiên 


' là cầu trúc nằm bên trong thùy thái dương của não bộ. 


174 


trong cuộc sống. Mẹ đã mong muốn cho chúng ta được bình an ngay từ bước chân 
đầu tiên đến bước chân cuối cùng. Đó là mong muốn sâu xa của tất cả các bà mẹ trên 
toàn địa cầu. Bất chấp mẹ của chúng ta còn sống hay chỉ sống với chúng ta qua tâm 
linh. Khao khát của mẹ về sự bình an của chúng ta vẫn còn mãi. Những trải nghiệm về 
sự mất mát, tìm hướng đi, đứng dậy sau khi ngã, tìm lại thăng băng và nhận thức lỗi 
lầm sẽ là những ví dụ thể hiện sự trưởng thành, mạnh mẽ và hành trình tâm linh của 
chúng ta. Mong muốn của mẹ rằng chúng ta được bình an là rất sâu sắc vì mẹ biết rằng 
nếu chúng ta có thể bình ôn mình, chúng ta có thể thực hiện được mọi việc và mọi 
người ở gần chúng ta [cách vải mét] cũng sẽ được bình an. 

Nếu chúng ta đi bộ băng sự tập trung và có chủ đích, chúng ta sẽ biết cách đi đến 
đích tốt hơn và trở thành mẫu người chúng ta mong muốn. Nếu được bình ồn, chúng ta có 
thể tiếp tục tiếp xúc với những điều kỳ lạ và niềm vui trong đời và có thể vinh danh mẹ 
trái đất của chúng ta. Khi bắt đầu đi, chúng ta không bao giờ đừng lại để nghĩ về lực đỡ 
diệu kỳ dưới bàn chân của chúng ta, chúng ta cứ chạy, nhảy, té, ngã và mẹ trái đất sẽ hiện 
diện để nâng đỡ chúng ta trong mỗi bước chân của ta. Khi chúng ta đi bộ, một bàn chân 
của ta được trái đất nâng đỡ và bàn chân kia của ta nâng đỡ lại trái đất. Sự trao đổi năng 
lượng có chu trình của nó, cho - nhận và nhận - cho. Trọng lực, một tặng phẩm của vũ trụ 
về lực hút, nhắc chúng ta nhớ đến sự nâng đỡ của vũ trụ và rằng chúng ta là một sinh vật 
kỳ diệu bước đi trên một điều kỳ diệu khác. Năm 2002, tôi đã đi bộ trên tuyến đường 
hành hương cổ xưa dải 500 dặm (800 km) Camino de Santiago, còn gọi là đường đi của 
Thánh James, qua miền bắc Tây Ban Nha. Trong thời kỳ khai lập đạo Cơ đốc ở Châu Âu, 
đây là một trong ba tuyến đường hành hương, một tuyến dẫn đến Jerusalem, một tuyến 
đến La Mã và tuyến thứ ba đến Santiago ở bờ biên phía tây Tây Ban Nha. Ngày nay, đây 
là tuyến đường đi bộ có cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, lịch sử phong phú và bí ấn tâm 
linh. Tuyến đường này thu hút những người đi tìm tâm linh từ khắp nơi ở Châu Âu và thế 
giới. Tôi bắt đầu đi từ vùng tây nam nước Pháp, trên biên giới Tây Ban Nha, và kết thúc 
hành trình đi bộ tại Santiago sau 46 ngày. Tính chất vật lý của tuyến đường Camino hoặc 
“lộ trình đó” khiến bạn phải chú ý đến thê xác. 

Khi chúng ta nhìn thấy những điểm yếu thể chất của mình, trong lòng ta sẽ mở ra 
một vùng thông cảm để có thể hàn găn nội tâm. Hàn gắn nội tâm bắt đầu bằng việc chấp 


nhận sự chịu đựng trong cơ thê, trí óc và tâm hôn. Hàn găn nội tâm còn có nghĩa là tiêp 


175 


nhận cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên, không khí trong lành, sự tĩnh lặng, quan hệ bạn 
bè và tính kỷ luật về tỉnh thần của việc hành thiền hằng ngày. Điều quan trọng nữa trong 
việc khắc phục nội tâm là hiểu rằng ta là một phần thuộc cộng đồng hàng triệu người 
hành hương đây lòng từ bi đã hành hương trên “lộ trình đó” trong quá khứ và sẽ tiếp tục 
trong tương lai. Khi bước đi với tâm lòng rộng mở, chúng ta có thể cởi mở tinh thần trước 
cảnh quan. Địa vật lý sẽ trở thành địa lý tâm linh. Ta cảm nhận được âm vang sâu thăm 
của cảnh quan, nói chính xác nhất là âm vang của thiên nhiên. Chúng ta đi tìm sự chỉ dẫn 
từ các bậc siêu phàm và gắn kết với các dẫn dụ cảnh quan; những sình lầy bế tắc trong 
cuộc sống, những thách thức có vẻ như quá lớn trong cuộc sông, sự tươi tốt của cây xanh 
thối sức sống tâm linh trở lại cho chúng ta, hoặc những nơi khô cằn, nứt nẻ như sa mạc 
mà chúng ta đi tìm các dấu hiệu nhưng chắng thấy, ta có cảm giác bị lạc lối và tách khỏi 
các bậc siêu phảm. 

Đi hành hương trở thành lời cầu nguyện giao cảm với thiên nhiên. Chỗ trú chân 
duy nhất trên “lộ trình” là nhà thờ San Nickolas, nơi bạn có thể được quản lý khách sạn 
(hoặc chủ nhà) tiến hành một nghi lễ cô xưa về việc rửa tội và ban phước lành cho đôi 
chân của người hành hương. Nơi nghỉ chân có thể là trường học, nhà riêng và tu viện, 
những nơi ở đạm bạc dành riêng cho người hành hương. Quản lý khách sạn tình nguyện 
đáp ứng nhu cầu của những người hành hương, họ rất cần thiết để hoàn thành “lộ trình 
hành hương” và họ nói được hơn một loại ngôn ngữ. Nhiều người được trải nghiệm sự 
chuyền hóa trong hành trình và vì biết ơn nên họ muốn đền đáp lại. Chúng tôi bước vào 
St. Nickolas với bụng đói meo sau khi đi bộ 9 giờ đồng hồ và mùi pasta trong nồi nước 
sôi tỏa khắp phòng. Có một số tô xà lách xanh mới hái từ những cánh đồng gần đó. 
Những cái đĩa ceramic màu trắng được xếp thành hàng trên những cái bàn rộng được trải 
khăn sọc màu đỏ và trắng được xếp dọc chiều dài của nhà thờ được xây vào thế kỷ thứ 
VIII, nay được cải tạo lại thành nơi trú chân. Tại khu vực có bàn thờ đặt trên cao, có 
nhiều chiếc ghế mà những người hành hương sẽ ngồi để được rửa chân và ban phước 
lành. Sau bữa ăn tối, quản lý khách sạn chuẩn bị nước và những lời cầu nguyện để làm lễ 
ban phước lành cho bàn chân của chúng tôi, một vị quản lý sẽ đọc lời cầu nguyện cho 
từng người hành hương bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng tôi trong khi một vị khác sẽ nhẹ 
nhàng tưới nước lên bàn chân của chúng tôi. Khi lễ ban phước lành và rửa chân tượng 


trưng đã được thực hiện, người đọc lời câu nguyện cúi xuông và hôn nhẹ lên mu bàn 


176 


chân của chúng tôi. Mỗi người chúng tôi được chứng kiến lễ ban phước lành của nhau 
trong sự yên lặng và ai cũng cảm động sâu sắc bởi hành động tượng trưng cho sự quan 
tâm và tình cảm dịu dàng và từ bi. Tôi có cảm giác được trở về thời kỳ kinh thánh khi 
nghi lễ rửa chân vừa cần thiết vừa thiêng liêng nhằm thư giãn và vinh danh bộ phận cơ 
thể tiếp xúc với mặt đất. Một vị quản lý khách sạn bắt đầu đồ nước lên hai bàn chân của 
một nữ hành hương trong khi một người khác bắt đầu nghi lễ ban phước lành cho hai bàn 
chân đó. Từ phía bên kia căn phòng, tôi có thể nhìn thấy những vét thương trên hai bàn 
chân của cô ấy “Đừng, đừng, xin đừng [đồ nước lên]! Làm ơn!” cô nói thầm, “Không, 
không, tôi không muốn bản chân của tôi bị nhiễm trùng.” Cô quơ tay phía trên hai bàn 
chân để ngăn nước dính vào. Chủ khách sạn đặt bình nước xuống và ra dâu đang cầm 
một bình nước vô hình và tưới nước lên bàn chân của cô ấy. Với vẻ kính cân vô cùng, 
người kia kết thúc bài cầu nguyện ban phước lành và thổi một cái hôn nhẹ nhàng về phía 
bản chân của cô ấy. Cô gái không nhìn thấy hết tất cả các điệu bộ trên vì cô cúi xuống, 
đầu sát gần hai bản chân, cố bảo vệ đôi bàn chân của mình. Thậm chí sau khi kết thúc 
nghi thức rửa khô và ban phước lành, cô gái tiếp tục huơ tay và nói, “Đừng, làm ơn 
đừng.” Thật buôn khi chứng kiến cô ấy từ chối nghi thức nâng đỡ tỉnh thần. Cô gái là một 
tâm gương phản chiếu, một người mang lại cho tất cả chúng tôi bài học về những thái quá 
trong mọi vấn đề. Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy lúc rạng đông và bắt đầu nghỉ lễ bôi 
trơn bàn chân, kiểm tra chỗ bị phông và lót vớ sao cho có thê ma sát tốt khi đi bộ. Tôi 
ngồi gần nữ hành hương đã từ chối nghỉ lễ ban phước lành tối hôm qua. Cô ấy mở lời kê 
chuyện về việc ở quê hương của cô, cô có tiếng về việc đi bộ đường dài, cô làm chủ một 
tiệm thực phẩm dinh dưỡng và cô thường đi bộ 38 — 48km mỗi ngày (khoảng 21 — 30 
dặm). Cô cởi vớ ra, để lộ miếng lót gót, miếng bảo vệ ngón chân, Kleenex, miếng gạc và 
băng keo y tế dán bản chân. Cô cân thận gỡ các dụng cụ bảo vệ, được thiết kế riêng biệt 
theo ý cô ấy, ra khỏi từng bàn chân đề bôi thuốc bản chân trước khi đặt chúng lại vị trí cũ. 
Tôi nhìn chăm chằm vảo hai bàn chân của cô mà có cảm giác bất ôn. Hai bàn chân của cô 
đầy vét phông rộp, vết thương và bị sưng. Tôi hỏi, “Hôm nay cô định đi bộ bao lâu?”. Cô 
trả lời, “Có lẽ tôi sẽ đi 38km.” Tôi không biết được sự suy nhược của cô ấy, cũng như cô 
ấy không biết điều đó ở tôi. Tôi nhận thấy cơ thể của cô được kiểm soát rất tốt, khỏe 
mạnh để suy tưởng thay vì được buông thả, cưng chiều và chăm chút. 


Tôi cảm thây dê chịu về việc chỉ tiêp xúc với một trong sô nhiêu, nhiêu bậc 


177 


thầy trên “lộ trình”. Cách nơi tôi xuất phát hành trình The Camino không xa, năm tiếp 
theo, tôi sẽ tham quan làng thiền viện Plum ở miền tây nam nước Pháp. Tôi sẽ được 
giới thiệu về những lời giảng của Thiền sư Phật giáo Thích Nhất Hạnh, còn gọi là 
Thầy, sẽ trở thành một môn đồ và được đặt pháp danh. Hành trình của tôi sẽ thay đổi, 
con đường tôi đi sẽ đổi hướng, ưng tôi cứ đi. 

Năm 2005, tôi là một trong 45 người, đến từ 15 quốc gia, cùng tham gia với 
Thầy trong đoạn đầu của chuyến đi quay về Việt Nam sau 39 năm tha hương. Là 
người Tây phương, chúng tôi có ít cơ hội để hiểu và xử lý lượng thông tin mới hằng 
ngày không lồ đến mức gây choáng váng. Lịch trình của chuyên hành hương rất chặt 
và đa phần thời gian chúng tôi im lặng, để bảo tồn năng lượng và sự tập trung. Mỗi 
ngày, chúng tôi đều thực hiện hành thiền. Chúng tôi tập trung vào việc đi, đứng một 
cách phong nhã và cười sao cho có thể thể hiện được hành thiền, trong lúc theo sau 
Thầy và các thầy tu thực hành hành thiền ngoài đường. Buổi tối, chúng tôi hành thiền 
theo nhóm nhỏ trong phòng khách sạn. Tình cảm dạt dào của người Việt Nam, dù 
nhiều người vẫn mang những vết sẹo chiến tranh vô hình và hữu hình với Mỹ, là một 
món quà bất ngờ đặc biệt đối với người Mỹ chúng tôi. Khi tiếp tục cuộc hành trình, 
trong lúc chờ đợi tại các đền chùa, những phân nhóm nhỏ thuộc cộng đồng cư sĩ hành 
hương chúng tôi cùng hành thiền với những nhóm người Việt Nam khác. Thông qua 
hành thiền chánh niệm, chúng tôi tham gia vào những cuộc chuyện trò tự nguyện, 
trong tĩnh lặng bàn về hòa bình, qua đó thê hiện sự gắn kết giữa chúng tôi. Tại sân bay 
ở Hà Nội, cùng các thầy tu khác, chúng tôi chờ để lên máy bay bay đến miền Nam. 
Tôi cúi chào một vị nữ tu mà tôi ngưỡng mộ đang hành thiền tại sân bay. Bà cũng cúi 
chảo tôi và dừng bước, ra tín hiệu rằng bà muốn nói chuyện. “Kính chào Cô,” tôi mở 
lời, “Con chú ý thấy Cô có vẻ rất vui vẻ.” Khuôn mặt của bà bừng sáng khiến tôi 
không thể không mỉm cười với bà. “Đúng vậy,” bà thì thầm nhỏ, “Con có biết không, 
giữa bàn chân của chúng ta và mặt đất tại sân bay này là nhiều lớp đất và nhựa đường. 
Khi hành thiền, cô mong mỏi mặt đất cảm nhận được sự nhẹ nhàng của mình. Con có 
biết không, mặt đất ở đây đã trải nghiệm rất nhiều điều. Cô muốn mặt đất cảm nhận 
được lòng biết ơn của cô đối với mọi điều mà mặt đất đã trải nghiệm và vẫn tôn tại ở 
đây để phục vụ chúng ta.” Bà cúi chảo ra dấu rằng bả muốn tiếp tục hành thiền. Bà 


bước từng bước chánh niệm hết sức nhẹ nhàng như thê đang âu yếm mặt đất sâu bên 


178 


dưới. Bà đang vui, và tôi cũng vậy, và trong thoáng chốc, mẹ trái đất cũng rất vui. 

Vào tháng 3 năm nay, tôi có bài thuyết trình tại hội nghị Quốc tế về “Chấn thương 
và Tinh thần: Một cuộc đối thoại Quốc tế” tại Belfast, phía bắc Ái Nhĩ Lan, do một nhóm 
nhà hoạt động xã hội, giáo sĩ và thầy thuốc đạo Thiên chúa giáo và Tìn Lành tài trợ, nhóm 
có tên là Hành trình để Hàn gắn và được Hiệp hội Sức khỏe Thần kinh Bắc Ái Nhĩ Lan tài 
trợ. Với mục đích là đưa các nhà hoạt động xã hội quốc tế, giáo sĩ và thầy thuốc đã qua đào 
tạo lại với nhau đề họ trao đôi ý kiến về các phương pháp điều trị chắn thương bằng tâm lý 
và tinh thần sau 40 năm bạo lực do bè phái tại Belfast. Trong phân hội thảo của tôi về “hành 
thiền và hàn găn qua thể xác giữa Đông và Tây”, tôi đã kế nhiều câu chuyện mà hôm nay 
tôi lại chia sẻ với các bạn, sau đó, chúng tôi dọn bản ghế đặt giữa phòng sang một bên và 
cùng nhau hành thiền tại phòng khiêu vũ lớn trong khách sạn. Thật điên khùng, đúng 
không? Không, không hắn vậy. Khách sạn Europa đã bị đánh bom 30 lần trong 40 năm. 
Mặc dù hiệp ước hòa bình đã được ký nhưng các triệu chứng chấn thương liên thế hệ vẫn 
tồn tại sau 40 năm, nạn say rượu, tình trạng buôn chán, lo lắng, bạo lực gia đình vẫn còn, 
người dân bị tổn thương. Cuối cùng, một nhà tâm lý học trẻ tuổi và khôn ngoan đến từ 
Belfast, có tham gia hội thảo của chúng tôi, đến kê chuyện cho tôi nghe về thuở thiếu thời 
của anh ấy trong cảnh bạo lực ở miền bắc Ái Nhĩ Lan. Là nhà tâm lý học, hiện anh đang 
chữa trị cho các bệnh nhân bị sang chấn, trong đó nhiều người trước đây từng là bán quân 
nhân. Một số người từng là kẻ thù của người đối điện và đã tham gia vào cuộc bạo lực ngay 
tại vùng lân cận với nơi sinh trưởng của mình. “Vì vậy...”, anh mỉm cười, “Điều đó đơn 
giản như việc đặt một bàn chân lên trước bàn chân kia, đúng không?”. Tôi hiểu tính tàn ác 
trong câu hỏi của anh và mỉm cười với anh. “Đúng, tôi nghĩ răng điểu đó thật đơn giản, và 
việc bước đi với bước chân đâu tiên vững vàng, có hít thở cũng liên quan đến từng con 
người chúng ta... và hãy nhớ rằng fhế giới này đẹp lắm.” 

Cảm ơn các bạn! 


Dịch giả: Khôi Cát 


179 


Nguồn tra cứu... 

Campbell, P. & Mc Mahon, E. (1985). B/o-S0iriftuality, Focusing Ás A4 Way to Grow. 

Chicago, Illinois: Loyola Press. ISBN 0-8294-0937-8 

DeWaal, E. (2003). Losf in Wonder, Rediscovering the Spiritual Art oƒ Attenfiveness. 
Collegeville, MN: Liturgical Press. ISBN 1-8146-2992-x 

Douglas-Klotz, N. (1990). Prayers oƒ the Cosmos, Meditations on the Aramaic words oƒ 
Jesus. New York: Harper Collins. ISBNZ# 0-06-061995 

Ferruccl, P. (2006). 7Ð5e Power oƒ Kimdness: The Unexpected Benefits of Leading a 
Compassionatfe Le. New York: Jeremy P. Tarchar/ Penguin. ISBN 978-1-58§542-588-4 
Germer, C., Siegel, R. Fulton, P. Editors. (2005). Mimdfulness and Psychotherapy. 

New York: The Guilford Press. ISBNZ# 10:1-59385-139-1 

Hagen, S. (2007). Meditation, Now or Never. New York: Harper One. ISBN 

13-978-0-06-1 14329-8 

Hick, S. & Bien T. Editors, (2008). Mindƒfulness and the Therapeuftic RelationshiD. 

New York: The Guilford Press. ISBNZ# 978-1-59385-820-9 

King, R. (2003). Thomas Merton and Thlch Nhat Hahn, Engaged Spirituality In the Age of 
Globalization New York: The Continuum Publishing Group. ISBN 0-§264-1467-2 

Levm, P. (2005). Healing Trauma, 4 Pioneering Program ƒor Restoring the Wisdom of Your 
Body. Boulder, CO: Sounds True Inc. ISBN 1-59179-247-9 

Lozano, M. & Editorlal Everest (route maps, street maps, etc.). 4 Practical Guide ƒor 
Pilgrims, The Road to Sanfiago. Spanmm: Carretera Leon-La Coruna. 

ISBN# 84-241-3833-3 

Merton, T. (2004). 7e Wisdom oƒthe Desert Fathers, Sayings from the Desert Fathers oƒ the 
Fourth Cenfury. Boston & London: Shambala. 

Ogden, P., Minton,K., & Pain, C. (2006). 7rzauma and the Body, 4 Sensorimotor AÁpproach fo 
Psychotherany. New York: W.W. Norton & Company, Inc. 

ISBN # 0-393-70457-2 

Pema, Chodron ( 2001). The Wisdom ofNo Escape and the Path of Loving Kindness. 

Boston, MA; Shambala. ISBN 0-87773=632-4 

Resources confinued... 

Pierce, B. (2005). We Walk Together Learning from Thích Nhat Hahn & Meister Eckhart. 
New York: Orbis Books. ISBN 13:978-157075-613-9 

Seigel, D. (2007). 7e Mindƒful Brain. New York: W.W. Norton & Company, Inc. 


180 


ISBN# 13:978-0-393-70470-9 
Thịch Nhat Hanh (2007). L/ving Buddha Living Chris.t. 
New York: River Head Books. ISBN 9781594482397 
Thịch Nhat Hanh (2000). Going Home Jesus and Buddha as Brothers 
New York: River Head Books ISBN 9781573228305 
Thịch Nhat Hanh. (1993). The Blooming oƒ the Lotfus, Guidedl Meditaion Exercises ƒor 
Healing and Transƒformaftion. Boston: Beacon Press. 
Thịch Nhat Hanh. (1987). Being Peace. Berkeley, CA: Parallax Press. 
ISBN # 0-938077-97-X 
Thịch Nhat Hanh. (2002). Be Free Where You Are. Berkeley, CA: Parallax Press. 
emDUdV (ý). - 2o ehbliavnasiefi@li6ldadfse hóa thân/ là hiện thân/ là tiêu biểu 
l. express or represent an 1dea or a quality (= REPRESENT) 
~ sth. - 4 poliiician who ~ed the hopes oƒ black youth. 
be ~ed in sth. - 7he principles ~ed in the Declaration oƒ Human Righis. 
2. ~ sth. /ormaïj) - include or conftann sth. 
This model ~ies Imany new ƒeafures. 


Ha HỮ 2xx 01132À02u u54 06a Ô oi gã ha Ôi ung trị liệu/ chữa bệnh 


181 


CÁCH TRÌNH BÀY CỦA PHẬT GIÁO VÈ NHỮNG THÀNH 
TỰU TÂM LINH: NI CHÚNG TÂY TẠNG CÓ THẺ DẠY GÌ 
CHO NGƯỜI PHƯƠNG TÂY VẺ GIỚI HẠNH 


Carol L Winkelmann 


Một vài người Mỹ xem tu sĩ chúng tôi như là một lỗi thóat cho chủ nghĩa tiêu 
thụ và bạo động của xã hội đương thời, trong khi một SỐ người khác lại xem chúng tôi 
như một mối đe dọa với những giá trị và lối sống mà họ đã chọn lựa. Tôi dâng trọn đời 
mình cho đạo pháp. 

Giới hạnh là cái đẹp 

Trong Phật giáo Ân Độ quân chúng đánh giá giới hạnh của những người tu sĩ 
băng những biểu hiện bên ngòai, như là hình thức bề ngòai và cung cách hành động, 
bao gồm cả việc ăn mặc và ứng xử. Đức hạnh của một người được đánh giá bởi tư 
cách đứng đắn và những biểu hiện khác được mã hóa và phô diễn trên thân. Lẽ đương 
nhiên, Đức Phật đề ra những tiêu chuẩn sâu xa hơn, mặc dầu bản thân ngải được mô tả 
như là hiện thân của thân tướng hòan hảo. 

Shantideva một học giả Ấn Độ vào thế kỷ thứ tám, trong tác phẩm nổi tiếng 
Bodhicayavatara đã liệt kê mười giới hạnh cho một vị bồ tát đang phát nguyện, đó là: 
bảo vệ sự sống, hào phóng, phạm hạnh, chân thật, hải hòa, hòa nhã, nói lời ý nghĩa, 
thiểu dục, vị tha và có lòng tin với Phật Pháp. 

Khi Phật giáo đã thóat khỏi sợi dây neo châu Á vả du hành trong không gian và 
thời gian, tưởng cũng cân tìm hiểu xem giới hạnh đã được biểu hiện như thế nào. Ở 
Hoa Kỳ chỉ có 7% dân số là Phật tử. Phật tử ở đó thực tập trong một môi trường văn 
hóa luôn luôn có những thông tin hay bị ảnh hưởng sâu đậm bởi những giá trị của 
Thiên Chúa giáo. Trong nguyên tắc xử thế thứ mười hai của Thiên Chúa giáo, một 
người đức hạnh Thiên Chúa giáo truyền thống dễ dàng bảy tỏ cảm xúc, thái độ, sở 
thích, cảm giác, mong muốn và sự chọn lựa thích ứng với hòan cảnh mà trong đó đức 
hạnh cần được đề cao. Người tu tập lý tưởng theo những nguyên tắc xử thế đạo đức 
của Thiên Chúa giáo, có lẽ cũng hiếm như những vị bồ-tát thật sự, cũng có nét phảng 


phất làm chúng ta nhớ lại những đức tính mà ngài Shantideva đã liệt kê. 


182 


Giới hạnh và sự tiêu thụ 

Ngày nay tôi có thể đơn giản khẳng định rằng trong khi các Phật tử thời nay có 
thê từ bỏ sự liên hệ trực tiếp giữa sự hòan hảo về vật chất và sự hòan hảo về tâm linh, 
những người tu tập không thận trọng có thê bị mắc bẫy trong tiến trình cố găng củng 
có mỗi liên hệ này. 

Thật ra, môi trường Phật giáo ở Hoa Kỳ xem tư cách đứng đắn và những đặc ân 
như là những biểu hiện của giới hạnh và xem những điểm này như là những điều đáng 
ao ước. Môi trường đó cô vũ chủ nghĩa vật chất mang tính tâm linh bằng cách củng cố 
bản ngã thay vì giảm thiểu nó. Chăng hạn như, trong sự miêu tả của họ về những 
người tu tập những báo chí đó thường có khuynh hướng thích mô tả những người đẹp 
hơn những người bình thường, người gầy hơn những người béo, người trẻ hơn người 
già, người da trắng hơn những người da màu, người giàu hơn người nghèo v.v... 
Những lời giảng và hình ảnh của những bậc thầy nối tiếng, thường được làm như có 
hảo quang vây quanh, và xung quanh là hình ảnh của những vị đệ tử quyến rũ ăn mặc 
đẹp, địa vị cao. Những sự mô tả như vậy động chạm đến sự thiếu tự tin của những phụ 
nữ phương Tây (dù đã ở tuổi trung niên hay đã già) mà vẫn phải vật lộn với vẫn đề 
hình tượng bản thân. 

Tóm lại, báo chí Phật giáo Hoa Kỳ, cũng như nhiều tờ báo phương Tây khác ưa 
chuộng sự mô tả về một đời sống đáng ao ước đẹp về thẩm mỹ và nổi bật về văn hóa 
như là một đời sông đạo đức với nhiều trang sức và họat động đi kèm. Như vậy, bài 
thuyết trình này cũng không khác gì với những thời trang của tờ báo thời thượng, cũng 
như những trang blog hay vlog xuất hiện ngày càng nhiều, giày vò sự thiếu tự tin của 
các cô các bà khiến họ tự phải cố gắng bieu hiện mình như là không tỳ vết, hòan hảo 
và sau rốt là thụ động. Lý do thật đơn giản: ngay cả với Phật tử, sắc đẹp vẫn có giá. 
Báo chí Hoa Kỳ do những ngươi không có gốc gác Á châu thường quảng cáo những 
cơ hội tham dự những khóa học cao cấp trong nhũng trung tâm thiền hay yoga đẹp đẽ, 
lộng lẫy, ngồi trên những tâm đệm êm ái, mang những trang sức đắt tiền, lần những 
xâu chuỗi xa hoa, ngồi giữa những người đồng tu sang trọng lịch sự. Và, như những 
nhà nghiên cứu thông tin đại chúng đã nhận thấy, sự mô tả không ngớt về những 
người nỗi tiếng đẹp lộng lẫy làm cho người xem thấy cảm giác không an tòan va thiếu 


thôn, và đó là động cơ cho sự tiêu thụ. Lôi mô tả này biêu hiện rõ nhât trong các quảng 


183 


cáo của tạp chí; tuy nhiên, hầu như phần nào cũng đã bị tràn lan, ngay cả phần bình 
luận đứng đắn nhất của tờ tạp chí. Người ta có thể suy ra rằng đối với người xem, một 
cảm giác thiếu thốn kéo dài có thể được lấp đây, băng cách tiêu thụ hàng hóa và đóng 
hành lý, đi hành hương, và sẵn sàng xài tiền. Sự khoa trương đức hạnh bề ngoài có thể 
dễ dàng biến thành sự khoa trưong về tiêu thụ. Động lực này lẽ dĩ nhiên là đi ngược lại 
với những chí nguyện tâm linh sâu sắc nhất của chúng ta. 

Thật lạ lùng, trong một cuộc nghiên cứu xem người Mỹ cảm nhận gì về những 
tôn giáo khác ở Hoa kỳ, Phật giáo đứng gần chót, chỉ hơn Hồi giáo. Những người mỹ 
theo tôn giáo khác cảm thấy phân nào phản cảm với Phật giáo. Những người tham gia 
nghiên cứu đã nói một cách lịch sự là đơn giản chỉ vì người Mỹ không quen thuộc với 
Phật giáo. Khi Phật giáo trở nên phổ biến hơn, khi nó trở nên thể chế hóa qua hệ thống 
kinh điển, tôi nghĩ chúng ta cần xem xét hiệu quả của hình ảnh Phật giáo được lan 
truyền trong nền văn hóa bình dân. Tôn giáo có thể hoặc đóng góp vào hoặc có thể phá 
vỡ nhũng nguyên tắc hiện hành. Trong một bài giảng phúc âm được rao giảng trong 
nhà thờ thiên chúa giáo của Hoa kỳ, một bài giảng đóng góp rất lớn vào nguyên tắc 
tiêu thụ hiện hành, thần học về sự thịnh vượng, người ta cho rằng nhưng phần thưởng 
vật chất là ân ủng của đức tin. 

Phải chăng người Phật tử Hoa kỳ cần phải suy ngẫm nhũng phương cách đi 
nguợc lại vói chủ nghĩa tiêu thụ? Về mặt này, nhũng vị sư cô Tây tạng mà tôi đã gặp 
hay biết đến ở miền bắc Ấn độ, những người đang nỗ lực cho giáo dục và sự tu chứng, 
có thể là những vị thầy tốt nhất của tôi. Họ đã phát biểu một cách rõ ràng dứt khóat, 
như một sư cô nói: “Tôi đã biết cuộc đời có thể cho mình nhũng gì và nó thiếu những 
øì, vì vậy sự quyết tâm với lời thệ nguyện của tôi rất mạnh mẽ.” Một sư cô khác phát 
biểu: “Khi còn nhỏ, chứng kiến những ngôi chùa hay ni viện bị đốt cháy và phá hủy, 
và chư tăng ni bị hành hạ đã tác động tới tôi rất sâu sắc. Nó làm tôi suy nghĩ đén ý 
nghĩa của đời sống, và đến tất cả những gì sẽ xảy ra.” 

Quả thật, theo kinh nghiệm của tôi, những sư cô người Á châu đã xua tan những 
lời phỉ báng của người đời về lý do vì sao họ xuất ø1a; ngược lại họ tập trung trực tiếp vào 
lợi ích của giáo dục, giác ngộ, và tính tấn đọ quần sanh. Xuất thân từ bối cảnh nghèo nàn, 
tình trạng vật chất của nhiều sư cô ở miền bắc Ấn độ có thê đã được cải thiện. Nhưng trí 


tuệ của họ cũng tăng trưởng và dẫn họ đến những họat động đây nguy hiểm nhằm đem lại 


184 


sự thay đôi xã hội. Họ đi biểu tình, tuần hành hay thậm chí đấu tranh ccông khai cho nhân 
quyền dù có thê bị đi tù. Họ đã chịu đựng sự tra tần, súyt chết, và họ đã từ bỏ gia đình, 
bạn bè, và tô quốc lại sau lưng để tìm kiếm cơ hội tu học. 

Dù có thể là tôi đã lãng mạn hóa, lý tưởng hóa hay mỹ hóa một “nền văn hóa 
khác”, cũng xin được nói rõ răng chính hình ảnh vi tế nhất của lý tưởng bồ tát đã làm 
tôi cảm động nhất. Một sư cô với giọng nói nhỏ nhẹ đã bảo tôi: “Tôi quyết định xuất 
gia bởi vì tôi cảm thấy thật vô ích cho tôi phải ở lại trong vòng sanh tử luân hồi. Làm 
một tu sĩ, tôi cảm thấy rằng tôi có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sanh.” Một sư cô 
khác nói về đời sống trong ni viện như sau: “Ở đây tôi có thể đạt được những thành 
tựu và giúp đỡ người khác nhiều hơn nữa.” Để so sánh, hành trình của những Phật tử 
phương tây để đạt đến những trạng thái hài hòa nội tâm hay phát triển tâm lý cá nhân, 
với sự hỗ trợ của một nền thông tin có khuynh hướng tảng lờ nhũng hòan cảnh khó 
khăn của những phụ nữ Phật giáo trong những nền văn hóa khác, ngược lại đề cao chủ 
nghĩa vật chất mang tính tâm linh là một lối đi lạ lùng. Để bình luận về nhũng chiến 
dịch khuyến mãi của phương tây, và cái mà cô ta gọi là “chủ nghĩa tâm linh giả danh”, 
Susan G. Josephson viết: trong quảng cáo, chúng ta đi từ những tình cảm cao quý về 
những điêu tốt đẹp trong xã hội, hay tình yêu gia đình xuống đến mặt vật chất... Một 
ví dụ cho sự quảng cáo này đã đưa chúng ta đi từ nhà thờ đén gia đình rồi đến xự buôn 
bán ế âm...chúng ta phóng ảnh những tư tưởng của mình xuống tận những sản phẩm 


nhân tạo mà không thấy một ý nghĩa hay biểu tượng nào có ý nghĩa. 


Giới hạnh và phương tiện thiện xảo 

Sau khi đã trình bày như trên, chúng ta cần nhận ra rằng hình ảnh của các vị nữ 
đạo sư vơi các nam nữ đệ tử trong các tạp chí Phật giáo Hoa kỳ cho thấy một sự thay 
đổi. Tôi nghĩ rằng Phật tử Hoa kỳ đang có gắng minh họa một cách rộng rãi hơn, giải 
thích rõ ràng hơn về cái đẹp thâm mỹ. Quan niệm giới hạnh chỉ là cái đẹp thâm mỹ 
của giác quan đã bị thay thế bởi triết học, đạo đức học và nghệ thuật. Vẻ đẹp của đức 
hạnh không chỉ là cái đẹp hình thể, và giới hạnh thì không chỉ là làm hài lòng các giác 
quan mà thôi. Biểu hiện của Phật tánh ở trong phụ nữ thì nơi nào cũng đẹp. Chăng lẽ sự 
mô tả giới hạnh như một sắc đẹp lại có thể cao bằng những chí nguyện đức hạnh của 


chúng ta? Nhà xuất bản các tờ tập san Phật giáo có thê chỉ ra rằng những nỗ lực của họ là 


185 


độc lập với những quảng cáo đem lại lợi nhuận. Nhưng độc giả vẫn có quyền phê phán, 
và sự khoa trương cũng nên vừa phải. Thái độ nhập cuộc vào nền văn hóa một cạch 
ngang nhiên của các nữ tu sĩ Phật giáo có thể sẽ tạo nhiều cảm hứng cho các phụ nữ 
phương tây. Những sư cô Tây tạng ngày càng hiểu biết hơn các họat động quần chúng và 
hành vi xã hội — từ công tác xã hội đến đấu tranh chính trị, từ phát triển sự lãnh đạo đến 
thảo luận thần học — bởi vì những phương tiện thiện xảo dẫn đến sự thành tựu của đức 
hạnh. Với những truyền thống và những hòan cảnh sống khác nhau, sự đói thoại giữa 
Phật tử Á châu và Mỹ châu sẽ mở mang rất nhiều điều. Chắng hạn, Hội nghị sakyadhita 
lần thứ 11 đã nâng cao trình độ và mở mang kiến thức cho tất cả chúng ta. 

Một lời cảnh báo cho những ngươi tây phương: Đừng đề một nền văn hóa tiêu thụ 
không lành mạnh hình thành tâm thức, sự chọn lựa và quan điểm của chúng ta về Phật 
giáo phương tây một cách thiếu chính xác. Và, cho những người bạn đồng tu của chúng 
tôi, những ngươi đang ngôi thiền trong những kỳ nhập thất nhiều năm hay đang ở trên 
tuyến đầu đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ trên khắp thế giới trên các lĩnh vực chính 
trị, xã hội, giáo dục: lòng biêt ơn của chúng tôi đối với những bậc thầy trong giáo pháp. 


Sụ sát cánh của chúng ta trên con đường tu tập thật sự có rất nhiều triển vọng. 


Dịch giả: Sc Liễu Pháp 


186 


SỰ THÀNH LẬP SANNYAS VỆ ĐÀ CHO PHỤ NỮ 


Saradeshaprana 


Đối với phụ nữ trong cộng đồng Hindu, một trong những đóng góp lớn nhất 
của Ấn Độ giáo phục hưng thế kỷ 19 là sự hồi sinh của Sannyas Vệ Đà (còn được gọi 
là lễ thụ phong đầy đủ theo truyền thống cho phụ nữ), và tạo ra các tổ chức nơi mà phụ 
nữ có thể sống theo những chuẩn mực của cuộc sống tu viện được công nhận và tôn 
trọng. Tôi sẽ tập trung đặc biệt vào các truyền thống Ramakrishna-Vedanta, một phần 
do sự đóng góp của họ là một trong những đóng góp sớm nhất và có ảnh hưởng nhất, 
và một phân vì nó là dòng dõi mà tôi thuộc về. 

Sri Ramakrishna, người sáng lập dòng truyền thừa này, đã có lòng từ bi tuyệt 
vời đối với phụ nữ. Ngài dạy rằng người phụ nữ đều có giá trị nội tại và sức mạnh 
tiềm năng, bởi vì người phụ nữ là hiện thân của Đắng Toàn Năng, người mà ông nghĩ 
đến như là Mẹ Toàn Năng của vũ trụ. Ông và đệ tử hàng đầu của mình là Swami 
Vivekananda tin rằng nếu mỗi người phụ nữ có thể trải nghiệm vả thể hiện sự hiện 
thân này, không chỉ họ sẽ vượt qua khổ đau của riêng mình mà họ còn có thể giúp làm 
giảm bớt những nỗi khô đau của xã hội. 

Các kinh điển nền tảng tôn giáo của Ấn Độ giáo, các kinh Vệ Đà, được tiết lộ cho 
nhiều nhà hiền triết, cả phụ nữ và nam giới. Những kinh điển này dường như cho thấy 
rằng trong thời kỳ Vệ Đà, phụ nữ nghiên cứu thánh thư với cha họ hoặc tại các trường 
học của các nữ hiền triết. Sau khi hoàn thành việc học, họ có hai lựa chọn là kết hôn hoặc 
lui về ở ấn trong khu giả lam để sông một cuộc sông độc thân dành cho việc thiền định và 
nghiên cứu tôn giáo. Họ sáng tác các bài thánh ca thiêng liêng, duy trì ngọn lửa hy sinh, 
thực hiện nghỉ lễ Vệ Đà, và nồi tiếng là những học giả tôn giáo mà có thê tranh luận công 
khai với nam giới trong hoàng cung. Tuy nhiên, khoảng 500 trước Công nguyên, điều 
này bắt đầu thay đổi. Kết hôn sớm bắt đầu thay thế cho việc học Vệ Đà. Lúc đó, việc học 
Vệ Đà đối với phụ nữ gần như hoàn toàn biến mất. Không có kiến thức Vệ Đà, vai trò 
trong tôn giáo của phụ nữ giảm xuống mức sưdras (đẳng cấp người lao động), đăng cấp 
thấp nhất trong xã hội Hindu. Cuối cùng phụ nữ không được phép tụng thần chú Vệ Đà 
và nghi thức Vệ Đà duy nhất còn dành cho phụ nữ là khi kết hôn. 


187 


Nghi thức vira/a homa (nghi thức chính thức của sannyas) và shradha (dịch vụ lễ 
tang cá nhân diễn ra trước đó) là nghĩ lễ Vệ Đà. Các thần chú đặc biệt đánh dấu sự cam 
kết chính thức của các szyas là thần chú Vệ Đà. Các văn bản chính cho các sđwyasins 
là các Upanishad, văn bản Vệ Đà. Hầu hết các nghi lễ và các lời kinh được truyền miệng 
của thượng sư tới đệ tử nên nó rất khó đến được với phụ nữ. Vì vậy, chúng ta có nghịch 
lý là phụ nữ đã tạo ra thần chú Vệ Đà nhưng lại không còn cơ hội để niệm chú. Do đó, 
việc tiếp cận sannyas Vệ Đà đã trở nên hoàn toàn khép lại với phụ nữ. 

Theo như truyền thuyết, các nữ hiền triết với nhận thức tâm linh cao độ đã nhận 
ra chân lý của kinh Vệ Đà, nghiên cứu và giảng dạy kinh Vệ Đà và chọn cuộc sống 
độc thân. Tuy nhiên rất khó tìm thấy bằng chứng băng văn bản cho các lập luận trên. 
Dù đó là một mô hình cực kỳ quan trọng đối với việc thành lập sannyas Vệ Đà cho 
phụ nữ vào thế kỷ XIX. Nó cung cấp các mô hình về vai trò và hỗ trợ tô chức từ 
những áng kinh Hindu chính thống. 

Đồng thời với việc học kinh Vệ Đà cho phụ nữ biến mắt, những truyền thống 
khổ hạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến văn hóa Vệ Đà. Đối với các vị tu sĩ sống độc thân, 
phụ nữ được coi là những cám dỗ. Và để củng có lý tưởng của sự khổ tu, phụ nữ được 
mô tả như một thực thê ghê tởm, và không ôn định về mặt đạo đức. 

Vào thời điểm Shankara tô chức saznyasins thành mười phẩm, khoảng đầu thế 
kỷ thứ chín, mô hình của cuộc sống tu viện cũng được thành lập. Một người có thể tìm 
kiếm một thượng sư sannyas vào lúc hoàn tất thời kỳ thực tập của mình hoặc khi đến 
tuôi già và đã ôn định việc gia đình. Sau một thời gian được đào tạo về thiền định và 
nghiên cứu kinh điển trong một tu viện hoặc trên đường với một sannyasin khác, 
người đó sẽ thành sanzyas. Người này đã được dạy về các khía cạnh thực tế của cuộc 
sống của một sannyas - những nẻo đường mà các sannyasins đã đi qua, những nơi mà 
họ có thể xin ăn, và những câu hỏi đặc biệt cho phép họ nhận ra những nhà sư được 
thụ phong chính thống. Sau đó họ sẽ bắt đầu cuộc sống đơn độc thực hành tâm linh, 
lang thang từ nơi này đến nơi khác. Đó là một cuộc sống đặc trưng của đời sống độc 
thân, xả bỏ, và thực hành tâm linh mãnh liệt. 

Hệ thống này vẫn còn tại chỗ đến cuối thế kỷ XIX. Tuy nhiên, Ấn Độ giáo 
không phải là một tôn giáo được thể chế hóa. Vào thời điểm này, có những phụ nữ 


khoác trên mình trang phục gerrua và giả vờ sống đời lang thang hành khất. Mặc dù 


188 


không nghi ngờ gì việc một số người làm như vậy vì niềm tin tôn giáo, thì có những 
người khác làm như vậy bởi vì họ đã vi phạm các quy tắc của xã hội và không có lựa 
chọn khác trong cuộc sống. Ngoại trừ các vị thánh vĩ đại đặc biệt, phụ nữ lang thang 
hành khất nhận được cái nhìn khinh bỉ của xã hội. Đạo đức, đặc biệt là đời sống độc 
thân của họ, bị đặt câu hỏi. Điều này càng được củng cố khi họ là phụ nữ, do thực tế 
rằng hầu hết những phụ nữ này là những người hành thiền thân mật hoặc đi lang thang 
trong các nhóm Vaishnava với nam giới. Người ta cho rằng phụ nữ đạo đức nên hành 
thiền trong nhà. 

Điều này giả định là một trở ngại lớn khi đến lúc tái lập tu viện như một tô chức 
cho phụ nữ ở Ấn Độ. Phụ nữ đã phải thuyết phục xã hội (đặc biệt là gia đình của 
những phụ nữ trẻ, những người muốn tham gia) rằng cuộc sống tu viện là một cuộc 
sống đạo đức. Để bảo vệ danh tiếng của cả nam và nữ tu sĩ của các dòng tu, Swami 
Vivekananda yêu cầu ngay từ đầu rằng những tín đồ nam và nữ sẽ hoàn toàn được 
tách riêng. Điều này tạo ra vẫn đề ở châu Âu và Mỹ, nơi các giảng viên tâm linh duy 
nhất trong truyền thống Ramakrishna là các nhà sư. 

Tại Ấn Độ, hôn nhân và việc làm mẹ đã trở thành con đường vinh quang cho 
phụ nữ. Người ta nhân mạnh về s/iZharma, một phong tục xem chồng quý như vàng 
và phải phục vụ anh ta. Một trong những trường hợp ngoại lệ của phong tục này là 
đăng cấp cao của góa phụ Hindu, đặc biệt nếu cô ẫy chưa có con. Khi chồng chết, cô 
có cơ hội để sống một cuộc sống thực hành tâm linh mãnh liệt. Người phụ nữ đó sẽ 
cạo đầu, mặc sai màu trắng đơn giản, ăn một bữa ăn trong một ngày và ngủ trên sản 
nhà. Lý tưởng nhất là cô sẽ dành cả ngày của cô để hành thiền Japa (nói theo tên của 
Thiên Chúa), thiền định, hát các bài hát cầu nguyện, và thực hành nghi lễ. Những 
sadhus lớn tuôi nói với tôi răng đối với phụ nữ, đây là một dạng của cuộc sống 
sannyasin, sông trong nhà. Tuy nhiên, hình thức có thể tương tự nhưng không giống 
như sawzas cho nam giới, vì quả phụ không được tự do chọn lựa mà bị áp đặt của xã 
hội. Ngoài ra, không giống như sđnnyasins, những người có địa vị rất cao trong xã hội 
Hindu, góa phụ được xem như những thành viên không có tương lai của xã hội và họ 
phải trả giá cho các nghiệp xấu. 

Mặc dù bị tách biệt trong gia đình, phụ nữ vẫn phát triển truyền thống thực 


hành tâm linh phong phú, bắt nguồn từ các công việc hàng ngày. Truyền thống này 


189 


được truyền thụ bởi phụ nữ, cho phụ nữ. Băng cách thông qua các nghi lễ, hình tượng, 
nghệ thuật và thần thoại, dựa trên các giáo lý và các mô hình tâm linh được tìm thấy 
trong các sử thi và Puranas, và những bài hát tự truyện của các nữ thánh-nhà thơ thời 
trung cô. Các phương pháp thực hành tâm linh hàng ngày ở Ân Độ giáo bao gồm thiền 
Japa, nghi lễ thờ phượng và nghiên cứu kinh điển. Những phương pháp thực hành 
định kỳ, như thăm viễng những bậc thánh nhân hoặc đi hành hương, đều giống nhau 
cho cả tín đồ và tu sĩ. Tu sĩ, những người không bị phiền nhiễu bởi trách nhiệm của 
cuộc sống gia đình, có cơ hội để thực hành với sự tập trung và cường độ mạnh hơn. 
Ngoài ra, người ta còn tin rằng một số phương pháp thực hành yoga và thiền định cần 
một cuộc sống độc thân để đạt được trạng thái tâm linh cao nhất. 

Một mô hình của sự giải thoát đôi với phụ nữ đã được ghi lại trong các bài hát 
tự truyện của một nữ thánh-nhà thơ thời Trung cô, vẫn còn được hát và trân trọng cho 
đến ngày nay. Những vị thánh này xem Đẳng Tối Cao như chồng của họ thay vì xem 

chồng là Đắng Tối Cao. Họ cảm thấy rằng chỉ thông qua đời sống độc thân thì mới 
toàn tâm cho thực hành tâm linh và giác ngộ, và họ hoặc là từ chối kết hôn và bỏ chạy, 
hoặc bỏ chồng của họ. Thái độ của họ có thể được tổng kết trong bài thơ sau đây của 
Akka Mahadevi, một vị thánh thế kỷ thứ I2 của miền Nam Ấn Độ: 
Mẹ ơi, con đã phải lòng một người Tuyệt Vời 
Người không biết đến lão bệnh tử 
Mẹ ơi, con đã phải lòng một Người Tuyệt Vời 
Người không biết trên dưới trái phải 
Mẹ ơi, con đã phải lòng một Người Tuyệt Vời 
Người không biết sự sinh nở và không biết sợ hãi 
Mẹ ơi, con đã phải lòng một Người Tuyệt Vời 
Người không có gia đình, không quê hương, không đồng môn 
Thân Shiva đẹp là chông của con 


Ném vào giàn thiêu đám tang người chẳng có thể chết và phân rã. 
Tịnh xá(ashrama) đầu tiên cho nữ sannyasins được thành lập vào năm 1895 bởi 


một trong những đệ tử của Sri Ramakrishna, Gauri Ma (1858-1938). Bà đã đặt nền tảng 


cuộc sông cũng như các pháp thực hành của tu viện của bà tại Saradeshawari Ashrama 


190 


theo mô hình này. Gaurima được sinh ra trong một gia đình Bà La Môn giáo chính thống 
ở Bengal. Bà tiếp nhận nên giáo dục kiểu cô tại một trường tiểu học do các nhà truyền 
giáo điều hành dành cho những cô gái Hindu đắng cấp cao. Bà tiếp nhận nền giáo dục tôn 
giáo của mình từ mẹ và bà ngoại. Như một điển hình trong gia đình mộ đạo Bà La Môn, 
bà đã học được lễ puja, và thuộc lòng các bài thánh ca và các đoạn Thánh Kinh từ sử thi 
và Puranas. Bà cũng đã học ngữ pháp tiếng Phạn. Sau đó, bà nghiên cứu sâu về thánh thư 
và viết các bài thánh ca cầu nguyện. Khi còn bé, bà đã gặp một người Bà La Môn lạ mặt 
ban phước cho bà và khai tâm cho bà về thần chú Krishna. 

Ở tuổi 13, họ hàng của bà đã sắp xếp cho bà một cuộc hôn nhân. Bà thắng 
thừng từ chối kết hôn với một người đàn ông. Như những người thường niệm thánh, 
người chồng duy nhất mà bà quan tâm chính là thần Krishna. Sau một vài nỗ lực 
không thành công, cuối cùng bà đã chạy trốn trong một cuộc hành hương với gia đình. 
Bà khoác lên mình trang phục gerrua và đi xuyên Bắc Ấn Độ trong nhiều năm thực 
hành khổ hạnh khắc nghiệt và học hỏi từ các nhà sư lang thang. Đôi khi bà gia nhập 
nhóm người hành hương và đôi khi cải trang thành một người đàn ông. Năm 18§2, bà 
đã gặp Sri Ramakrishna ở Dakshineswar và nhận ra chính ông là người Bà La Môn đã 
khai tâm cho bà khi còn là một đứa trẻ. 

Sri Ramakrishna tham gia lễ sannyas Vệ Đà của bà bằng cách đặt một lá vilwa 
vào lửa trong lễ viraja homa. Ông yêu cầu bà hy sinh hành trình đơn độc của mình để 
làm việc cho phụ nữ. Gaurima cuỗi cùng đã thành lập một trường học vả một tu viện. 
Các nữ tu trở thành sanzyas, nhưng họ tự coi mình như đã kết hôn với thần thánh và 
đeo vòng tay của phụ nữ có chồng. Mặc dù gần đây họ đã khởi xướng cho một số phụ 
nữ Mỹ trở thành sawwyas thì đó vẫn là một tổ chức bà la môn rất chính thống. 

Ngay từ đầu, Swami Vivekananda muốn khởi xướng một dòng tu cho phụ nữ. 
Điều này đòi hỏi phải có sự trau dồi năng lực lãnh đạo của phụ nữ và ông tin rằng quá 
trình này phải được bắt đầu bằng giáo dục. Ông dự kiến một sự hồi sinh mới của 
ashramas cho các nữ thánh nhân Vệ Đà, trong đó phụ nữ sẽ tiếp thu cả nền giáo dục 
tôn giáo toàn diện và nên giáo dục thực tế hiện đại. Khi hoàn thành việc học, họ hoặc 
là sẽ kết hôn hoặc sẽ trở thành sanwas để phụng sự xã hội. 

Thật không may, mô hình này đã biến mất 2.500 năm trước và có rất nhiều trở 


ngại để tái thiết nó. Phụ nữ Ấn Độ đẳng cấp cao, những người lý tưởng đề dẫn dắt phong 


191 


trào này, lại luôn phải trùm tắm vải che mặt purdah, bị giới hạn trong nhà và che kín mặt, 
ngay cả trước người thân nam của họ. Họ thường kết hôn vào khoảng tám tuổi. Ngoài ra, 
có một định kiến mạnh mẽ đối với trẻ em gái khi học đọc vì chúng có thê đọc được tiêu 
thuyết, mà việc này sẽ làm giảm độ tỉnh khiết của gia đình. Người ta tin dị đoan rằng một 
cô gái có học sẽ bất hạnh vả nhiều khả năng trở thành một góa phụ. 

Đề khắc phục những vấn đề này, Swami Vivekananda đã mang Nivedita Sister, 
một trong những đệ tử người Anh của mình, một nhà giáo dục có kinh nghiệm, đề bắt 
đầu việc học. Ông cho cô những lời giáo huấn về #rzalnacharya (độc thân) và chuẩn 
bị mọi thứ để cô tiếp nhận công việc này. Ông khăng định rằng cô đã học cách sống 
Cuộc sống bị giới hạn của một góa phụ Bà La Môn Ấn Độ. Một đệ tử người Mỹ của 
Swami Vivekananda, chị Christine, cũng đã đến giúp đỡ. 

Theo thời gian, trường tiếp nhận thêm các sinh viên nội trú và một nhóm phụ 
nữ, những người muốn sống theo lý tưởng giải thoát và phụng sự của Swami 
Vivekananda, cũng đến sống ở đó. Năm 1954, kỷ niệm năm trăm năm ngày sinh của 
Sri Sarada DevI, các thượng sư của Dòng Ramakrishna đã trao cho những phụ nữ này 
lời thề độc thân Đzahmacharya và giúp họ thiết lập Sarada Math, một tô chức tu viện 
của phụ nữ. Là học sinh đầu tiên của trường, Pravrajika Bharatiprana đã cô gắng thoát 
khỏi cuộc hôn nhân bằng cách ân náu trong các ngôi nhà khác nhau với sự hỗ trợ của 
một trong những giáo viên. Bà liên hệ mật thiết với Sri Sarada Devi, một phụ nữ đã 
hành thiền tâm linh mạnh mẽ ở Varanasi trong nhiều năm và là người được đề bạt trở 
thành vị lãnh đạo của một dòng tu mới. Các nhà sư quản lý tô chức tu viện này đến 
năm 1959, khi phụ nữ được công nhận là sazøzyas và độc lập hoàn toàn. 

Tổ chức này chấp nhận và cộng tác với phụ nữ của tất cả các đăng cấp. Họ rất 
tự hào về thực tế rằng họ là một trong SỐ Tất Ít những tô chức tu viện của phụ nữ không 
thuộc thẩm quyền của nam giới. Các phụ nữ có học vấn cao, họ điều hành trường học, 
bệnh viện phụ sản, bệnh viện cho phụ nữ, và làm công tác cứu trợ. Giống như Dòng 
Ramakrishna, họ cũng điều hành các chương trình kinh tế tự cung tự cấp cho phụ nữ 
nông thôn. Công tác phụng sự xã hội được thực hiện như một hình thức cúng dường, 
người phụ nữ được xem như hiện thân của Mẹ Toản Năng. 

Tại Hoa Kỳ, các giáo viên đầu tiên là những nhà sư do Dòng Ramakrishna ở 


Ấn Độ gửi đến. Không giống như Ấn Độ, phương Tây có truyền thống những tu viện 


192 


nữ lâu đời. Việc một phụ nữ thành tâm muốn thi đua với giáo viên của mình vả sống 
CUỘC sống thực hành tâm linh mãnh liệt muốn trở thành nữ tu là điều rất tự nhiên. 

Paramananda Swami, một trong những nhà sư đầu tiên của Dòng Ramakrishna 
đến Mỹ vào năm 1907 và khởi xướng dòng tu kín cho phụ nữ. Đệ tử thâm niên nhất 
của Ngài, chị Devamata, đã quán triệt được tư tưởng của SrI Ramakrishna và thượng 
sư của cô trước khi cô có mối liên hệ với Dòng Ramakrishna. Cô được đảo tạo tại Mỹ 
và Ấn Độ bởi các đệ tử của Sri Ramakrishna và Sri Sarada Devi và những người phụ 
nữ xung quanh cô. Năm 1926, Swami Paramananda mang Gayatri DevI, cháu gái góa 
chồng trẻ của mình, đến làm thành viên của tu viện này. Các nữ tu đã thành lập một 
cộng đồng dân cư, phục trang theo phong cách Công giáo, và theo dòng tu học 
(brahmacharya) chứ không phải dòng từ bỏ (szmnyas). Họ giảng dạy và giúp truyền 
bá tất cả các khía cạnh của ba dòng asửramas mà thầy họ đã khởi xướng. Khi 
Paramananda Swami chết vào năm 1940, người ta không chắc ai sẽ chịu trách nhiệm 
về ashrzzmas, một nhà sư được gửi từ Án Độ hoặc người thừa kế chỉ định của 
Paramananda Swami, Gayatri Devi. Gayatri Devi đã viết thư đến trụ sở của Dòng 
Ramakrishna ở Belur Math nói răng "quý vị đã ủng hộ chúng tôi tiếp quản toàn bộ 
công việc của Paramananda Swami như tình chị em. Sự công nhận của quý vị về việc 
chúng tôi là những người đã được sắc phong ... sẽ giải quyết vấn đề của chúng tôi”. 
Các ủy viên quản trị của Belur Math không sẵn sàng cho tiền lệ này. Các øshramas 
tách ra khỏi Dòng Ramakrishna. Hai trong số các øsửrzmnas tiếp tục phát triển theo 
người kế vị của Gayatri Devi, Mẹ Mục sư Shudha Puri, người đã đưa sđ#ønyas theo 
dòng đasanami., 

Dòng ashrama mà tôi theo được thành lập vào những năm 1920. Cuối cùng, 
những phụ nữ muốn cống hiến cuộc sống của họ để hoàn toàn thực hành tâm linh đều 
đến sống ở đó. Năm 1947, những người phụ nữ đầu tiên đã thực hiện lời nguyện 
brahamacharya của họ; năm 1959, các nữ tu đầu tiên tại Mỹ được phong samnyas. 
Mặc dù theo truyền thống đasanami chỉ cần một sannyasin được sắc phong (hoặc 
sannyasini) để truyền giới cho người khác, Swami Prabhavananda vẫn muốn có sự cho 
phép và ban phước đây đủ của Belur Math trước khi ông làm điều này. Vào thời gian 
đó, người ta giả định rằng các nữ tu người Mỹ sẽ tạo ra một tổ chức riêng biệt theo 


dòng Sarada Math mới được thành lập. Tuy nhiên, xã hội Vedanta ở Mỹ đã có những 


193 


cộng đồng nhỏ và người Mỹ không quen với sự tách biệt giới tính nghiêm ngặt của 
văn hóa Ân Độ. Một phần bởi vì họ muốn tiếp tục có những lựa chọn để học với giáo 
viên là những tu sĩ, một phần vì họ cảm thấy rằng tổ chức tôn giáo một phụ nữ sẽ 
không tôn tại độc lập về mặt tài chính, các nữ tu quyết định ở lại theo chỉ đạo của các 
tu sĩ của Dòng Ramakrishna . 

Sau một năm đầu thử thách, tất cả chỉ phí cho thực phẩm, quần áo và chăm sóc 
y tế cho các nữ tu sẽ do tu viện cung cấp. Việc sắc phong cho các nữ tu cũng tương tự 
như đối với các tu sĩ của Dòng Ramakrishna. Sau sáu năm, các nữ tu thọ giới 
brahmacharya, liên quan đến việc hình thành tính cách, sống độc thân, thực hành tâm 
linh, và phụng sự. Vào lúc này, chúng tôi nhận được câu thần chú Gayzr¡, thần chú 
của Bà La Môn. Sau năm năm nữa, chúng tôi chính thức đọc tuyên thệ của sanyas. 
Hai ngày trước khi đọc lời tuyên thệ, chúng tôi thực hiện một hình thức tang lễ cho 
bản thân và những người thân còn sống. Bởi vì chúng tôi đã từ bỏ nhà cửa và gia đình, 
chúng tôi phải hoàn thành tất cả các nghỉ lễ gia đình. Sau một đêm ăn chay, chúng tôi 
đọc lời tuyên thệ sanzyas của chúng tôi trong nghi thức ngọn lửa vira/a homa. Chúng 
tôi được thượng sư sđnas, vị sư có đảng cấp cao nhất đất nước, ban cho trang phục 
gerrua, bánh mì và một cái tên mới. Trong ba ngày, chúng tôi sống đời sống sannyas 
truyền thống, xin ăn và chỉ ăn uống bên ngoài. Chúng tôi chia phần bánh mì của chúng 
tôi làm hai và quẳng vào đại dương đề tượng trưng cho lý tưởng của cuộc sống chúng 
tôi là từ bỏ và phụng sự. 

Các nữ tu thực hiện nghỉ lễ tu viện hàng ngày; quản lý bộ phận kế toán, đoàn 
mục sư Tây Ban Nha và bộ phận xuất bản; cung cấp các bài giảng tĩnh tâm cả ở Mỹ và 
ở nước ngoài; đại diện cho Ấn Độ giáo trong cộng đồng: và tham gia vào việc nuôi 
dưỡng và cung cấp nơi trú ân cho người vô gia cư ăn. Mục sư hiện nay phụ trách trung 
tâm của chúng tôi, Swami Swahananda, rất ủng hộ việc bồi dưỡng năng lực lãnh đạo 
của phụ nữ và đã gửi các nữ tu đến quản lý ba trung tâm Vedanta mới của mình. 

Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đến tổ chức Sakyadhita. Lấy 
cảm hứng từ các bạn, chúng tôi đã bắt đầu tổ chức hội thảo hai lần một năm với các nữ 
tu trong dòng của chúng tôi. Theo thời gian, chúng tôi hy vọng các nữ tu Hindu khác 
cũng sẽ tham gia. 


Dịch giả: Khôi Cátp 


194 


SỰ GIẢI PHÓNG BẰNG SINH NỞ: MÁU VÀ MỰC CỦA VIỆC 
THOÁT KHỎI SỰ ÁP BỨC (BIRTHING LIBERATION: THE 
BLOOD AND INK OF LEAVING OPPRESSION) 


Bonna Devora Haberman 


Cuộc Xuất hành (Di dân) trong kinh thánh của người Israel từ thân phận lệ 
thuộc ở Ai Cập là nguồn gốc của một truyền thống chung về sự giải phóng trong văn 
hóa phương Tây, một bản tuyên ngôn cho các cuộc đấu tranh vì tự do. Được khơi 
nguồn cảm hứng từ câu chuyện này, nhiều người đã cô gắng tìm cách thoát khỏi ách 
áp bức. Chất lượng tự do của văn bản về cuộc Di dân hoạt động bên trong và vượt ra 
ngoài phạm vi tôn giáo. Trong lịch sử gần đây, sự tường thuật về cuộc Di dân đã kích 
động các nhà hoạt động đòi bãi bỏ, đòi quyền bầu cử, lao động, quyền công dân và 
công bằng, phụ nữ, chống phân biệt chủng tộc và các phong trào giải phóng dân tộc. 
Người ta cho rằng cuộc Di dân phù hợp với cuộc đấu tranh của chúng ta, với những hi 
vọng, sự xét xử, các bài ca và nghi thức tế lễ. 

Trong phần đầu của cuốn Xuất hành (Di dân) (Exodus), một Vua Pharaoh lên 
ngôi ở Ai Cập, xem những người Israel lộn xộn như là một mối nguy và bắt họ làm nô 
lệ. Pharaoh đưa ra sự đối xử tàn tệ nhằm kiểm soát họ và sự phát triển nhanh chóng 
của họ - kêu gọi người Ai Cập giết những trẻ sơ sinh Israel. Cuốn sách miêu tả những 
người thực hành sự bóc lột dựa trên chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, sự nghi ngờ và sợ 
hãi. Vì sự áp bức đè lên người Israel, đắng thiêng liêng đã phải vào cuộc để đáp lại 
những lời kêu khóc tuyệt vọng của con người. Thượng Đề chọn Moses làm trợ lý, và 
với sự giúp đỡ của Aaron và Miriam,' dẫn đầu những trẻ em miễn cưỡng của Israel ra 
khỏi Ai Cập giữa các mật hiệu, bệch dịch và phép màu. Bị dồn vảo thế bí giữa quân 
đội A1 Cập đang tiễn nhanh và Biển Đỏ, những nô lệ chạy chốn thể hiện nỗi sợ hãi và 
bất lực của mình với người lãnh đạo. Một vài người thả trở lại Ai Cập và tiếp tục làm 
nô lệ còn hơn là đi trên còn đường đầy nguy hiểm đến sự tự do. Ở đây tôi đề nghị đọc 
cuốn Xuất hành trong thuật ngữ % giải phóng như sự sinh nở (liberation-as binh), 


như là mốc lịch sử của thần học giải phóng của người Do Thái. 


195 


Thần học giải phóng, một phong trào của Cơ Đốc giáo bắt đầu ở Brazil, tìm đến 
tôn giáo để thay đổi điều kiện vật chất bất công của xã hội loài người, đặc biệt là sự 
phân bồ tri thức, quyền lực và nguồn tài nguyên. Việc giải phóng mọi người khỏi sự 
thống trị và xây dựng một trật tự kinh tế và chính trị mang tính bao hàm hơn là nghĩa 
vụ tôn giáo có tính bắt buộc không kém niềm tin hay nghi lễ. Truyền thống Do Thái 
cho rằng cuộc Xuất hành trong Kinh thánh là kiểu mẫu cho sự cứu rỗi, một chuyện kê 
tổng hợp cốt lõi (core meta-narrative) trong nhận thức dân tộc và tâm linh của người 
Do Thái. Các hiền nhân giáo trưởng của Do Thái giáo (The rabbinic sages) quy chuẩn 
hóa câu chuyện Xuất hành trong các nghỉ thức tế lễ như là nguyên lý trung tâm, ý 
nghĩa của nó giống như câu chuyện của Sáng Thế ký về sự sáng tạo của vũ trụ. Như 
vậy, sự Sáng tạo và Xuất hành chia sẻ sự kết hợp ngẫu nghiên. 

Sự thụ thai 

Hầu hết mọi người cho răng cuộc Xuất hành của người Israel để thoát khỏi sự nô 
lệ ở Ai Cập bắt đầu từ sự khải thị thiêng thánh cho Moses tại “bụi cây đang cháy”.ˆ Trong 
bức tranh này, Thượng đề kiên định đáp lại những kêu khóc của người Israel hứa sẽ can 
thiệp để cứu họ thoát khỏi sự áp bức.” Tuy nhiên, câu chuyện giđi phóng bắt đầu trước 
đó, bằng việc con người quyết tâm tham gia vào các hoạt động sinh nở. Ngay từ đầu, 
Cuốn Xuất hành miêu tả sự sinh nở nhiều của các gia đình Israel như là một phong trảo 
của quần chúng. Chính Pharaoh là người đầu tiên nhận thấy trẻ em Israel phát triển thành 
một dân tộc vĩ đại; khả năng của họ trong việc sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh là nguồn 
gốc nỗi sợ hãi của ông ta, “Nhìn kìa, dân tộc Israel vĩ đại hơn và mạnh hơn chúng ta” 
Người Israel tạo nên bản sắc cho mình thông qua những hành động tập thê như tình dục 
sôi nổi, thụ thai, mang thai, sinh sản và nuôi dưỡng. Một người giảng giải kinh thánh 
Hebrew tuyên bố, “Nhờ phước của những phụ nữ chính trực sống vào thế hệ đó mà 
người Israel được cứu rỗi khỏi Ai Cập,” miêu tả kỹ lưỡng những cảnh trên cánh đồng sau 
khi các nô lệ kết thúc công việc hàng ngày của mình. 

Rabbi Shimon bar Halafta nói: Con gái của người Israel đã làm gì? Họ đi lây 
nước từ sông Nile và Thượng đề sẽ mang những con cá nhỏ để vào thùng nước của họ. 
Họ nấu chín một số cá và bán đi phần còn lại, và mua rượu với tiền thu được. Sau đó 
họ đi ra cánh đồng và cho chồng họ ăn. Sau khi ăn và uống, phụ nữ sẽ lẫy những chiếc 


gương đông và nhìn vào đó cùng với chông mình. Người vợ sẽ nói: “Em xinh hơn 


196 


anh,” và người đàn ông sẽ trả lời, “Anh đẹp hơn em.” Do đó họ sẽ gợi cảm hứng cho 
nhau và sau đó sẽ “có kết quả và sinh sôi nây nở”, và Thượng Đề sẽ ngay lập tức lưu ý 
đến họ (pakađ). Một vài trong số các hiền nhân của chúng ta nói, họ sinh ra hai đứa trẻ 
một lần, những người khác thì nói họ sinh ra sáu đứa, người khác nữa lại nói mười hai 
đứa, và người khác nữa thì nói sáu trăm ngàn ... và tất cả những con số này từ những 
chiếc gương đó. Nhờ vào phẩm chất của những chiếc gương mà họ cho chồng mình 
xem và khiến họ khao khát; giữa sự lao động khó nhọc, họ nuôi lớn tất cả các đám con 
(hosts), như người ta nói rằng, “Tất cả các đđm con của Thượng Đề rời bỏ mảnh đất 
Ai Cập” (Ex. 12:41), và người ta nói răng, “Thượng Đề đưa trẻ em ra khỏi mảnh đất 
Ai Cập trong những đám đông (/os/s)” (Ex.12:51).` 

Kiệt sức và bị chà đạp bởi lao động thê chất tàn bạo, những người nô lệ tìm nơi trú 
ân trong vòng tay nhau, trong khoái lạc của sự gần gũi và hạnh phúc được sẻ chia. Hình 
ảnh về cá và nước, bữa tối thịnh soạn, sự quyến rũ và làm tình trên trái đất, g1ữa mùa vụ 
tạo nên một sự tôn tại sông động đẹp lạ kỳ. Từ khô đau, họ đã khiến cho nhau khao khát 
được yêu và được sống. Trong những khúc đầu của cuốn Xuất hành trong kinh thánh, 
những con người đã hình thành nên sự phát triển của Israel, Ø1eO mầm cho sự trốn thoát 
sau này khỏi sự áp bức ở Ai Cập. Có bảy từ miêu tả sự phôn thịnh của trẻ em Israel. 

Trẻ em của Israel phồn thịnh và sinh sôi nảy nở, tăng trưởng và phát triển 
rất nhanh chóng nơi vùng đất chứa đầy chúng. (Children of Israel were fruifful and 
proliferated and increased and strengthened very greatly and the land was filled 
with them.)” 

Trước khi một vị vua tàn bạo nôi lên để đàn áp họ, người Hebrew đã hình thành 
một dân tộc. Theo các lời chú giải truyền thống, câu thơ chỉ rõ nhiều hình thức khác 
nhau của sự phôn thịnh để giải thích những cách đáng kinh ngạc của việc phụ nữ Israel 
sinh sản: từ việc sinh ra nhiều trẻ em trong những khoảng cách ngăn hơn việc mang 
thai thông thường đến việc sinh ra những trẻ mạnh khỏe hơn và ở những nơi khác 
thường như cánh đồng. Phản ứng của người Israel đối với sự đàn áp của vua là sự sinh 
sôi nảy nở nhiều hơn. Người Israel càng bị đối xử áp bức thì họ càng tăng lên và nhân 
giống lên...” 

Vừa tự mình chủ động vừa bất chấp sự đản áp, người Israel chú tâm một cách 


khác thường với việc thụ thai, mang thai và sinh nở. Trong những điều kiện ngày càng 


197 


khó khăn, họ vẫn duy trì sự kiên cường và sức chịu đựng thể chất để mang thai, sinh 
nở và nuôi dưỡng trẻ. Bướng bỉnh trước mặt Pharaoh, cả những phụ nữ vô danh và 
hữu danh cùng âm mưu quá trình lật đồ người áp bức mình. Những người sinh ra 
người Israel, Shifra và Pu”ah và những bà đỡ khác, Miriam, Yocheved và con gái của 
Pharaoh đều hiệp lực trong việc sinh nở và bảo vệ trẻ em chống lại pháp luật." 

Các bà đỡ, vì sợ Thượng Đé, đã không làm như chỉ bảo của vua Ai Cập; họ để 
cho các bé trai được sống.” 

Xã hội Israel ở Ai Cập, do đó mà đây rẫy phụ nữ mang thai, sinh đẻ và nuôi 
dưỡng trẻ sơ sinh của họ. Sự sinh đẻ nhiều như thế khiến người Israel chú tâm vào 
việc chăm sóc và nuôi dưỡng. Không tách rời khu vực bệnh viện, những người sinh 
đẻ, người phục vụ và gia đình họ có mặt ở khắp nơi. Hành động ương ngạnh không 
tuân thủ kế hoạch làm việc ngày hay đêm này, việc sinh đẻ huy động năng lượng, sự 
quan tâm và cầu nguyện của tất cả những người liên quan tới quá trình tạo ra sự sống. 
Không điều gì có thể can thiệp hay ưu tiên hơn việc chăm sóc sự sinh nở. 

Trong suốt thời kỳ tạm trú tại Ai Cập, dân số Israel tăng trưởng một cách hoang 
đường: từ 70 linh hồn được truyền xuống Ai Cập với Jacob lên đến một triệu ước tính, 
những người từ bỏ thân phận nô lệ. '” Các lý thuyết có tính đến nguồn tài nguyên, không 
gian và dân số trong khu vực, cũng như những văn bản tương tự của các truyền thông 
khác nghỉ ngờ tính xác thực lịch sử của những con số. Các học giả gợi ý rằng hoặc là 
Torah trích dẫn các hình thức số từ các sử thi khác, hoặc là từ eie»J-hàng ngản, có nghĩa 
nào đó khác, chăng hạn như các đơn vị gia đình — trong trường hợp đó tổng số người 
Israel rời khỏi Ai Cập sẽ có con số hàng ngàn.'' Những quan điểm này chỉ ra rằng văn 
bản về khả năng sinh sản của người Israel thể hiện ở chất lượng chứ không phải số lượng. 
Việc sinh nở giải thoát sự đau khổ của tình trạng nô lệ và đem đến cho xã hội Israel viễn 
cảnh về một đời sống mới. Sáng kiến này của con người khích lệ Thượng Đề tham gia 
vào quá trình lao động của một dân tộc non trẻ. Kích thích bởi sự cường tráng của họ, vả 
khát vọng chấm dứt sự giam cầm của họ, Thượng Đề đã gia nhập những người sinh sản 
và các bà đỡ trong phong trào của họ chống lại quyền lực của vua. 'ˆ Trong giai đoạn này, 


người Israel mang thai và khao khát được giải phóng. 


198 


Sự Thai nghén và Sinh nở 

AI Cập, trong tiếng Hebrew là "những nơi hẹp", là bào thai của sự sáng tạo 
trong thực thê thiêng thánh vô định nơi người Israel mang thai và chuẩn bị cho việc 
sinh nở từ thân thê của Thượng Đề. Dân tộc phôi thai của họ lớn lên và phát triỀn sự tự 
nhận thức, trở nên rộng lớn hơn, ăn nói lưu loát hơn và có tô chức hơn. 

Khi thấy dấu hiệu kỳ thai nghén kết thúc, Moses chạm chán với Pharaoh là giai 
đoạn đầu tiên của sự sinh nở giải phóng, "Hãy gửi người của ta xuống để họ có thể tán 


”!3 Người Israel bắt đầu sự sinh nở - người Ai Cập tăng cường lao 


dương ta ở xa mạc. 
động. “ Những bệnh dịch thiêng liêng (The divine plagues) và sự sắt đá của trái tim 
Pharaoh là biểu hiện của sự đau đẻ của một cơ thể thiêng liêng đang sinh ra. Cơ bắp co 
thắt, trái tim và tử cung, các cơ quan của sự sống và sinh tồn đã bơm ra sự sống. Nhịp 
điệu của sự co thắt tử cung được thể hiện trong kinh sách băng những khoảng gián 
đoạn thỉnh thoảng giữa các dịch bệnh, dịch bệnh này nối tiếp dịch bệnh kia, “Nhưng 
khi Pharaoh thấy có sự nghỉ ngơi, ông ta lại trở nên sắt đá hơn và không quan tâm tới 
họ, như Thượng Đề đã nói.”!” Cổ tử cung thiêng liêng lưu giữ người Do Thái trong 
suốt quá trình thai nghén dần dần trở nên mềm hơn và giãn nở khi người Ai Cập và 
vua của họ trải qua sự co thắt cơ bắp nhanh hơn của Thượng Đề. 

Khi quá trình sinh nở sắp kết thúc, người Israel chủ động tiến đến sự sinh nở- 
giải phóng — họ vậy máu lên các thanh dọc trên cánh cửa. Nhà của họ ở Ai Cập đại 
diện cho cửa tử cung nơi họ chào đời. '”“ Việc dâng máu là nghi lễ thỉnh cầu sự sống và 
sự giải thoát khỏi cái chết. Máu này là biểu hiện của ý niệm của người Israel về sự 
sinh đẻ an toàn thông qua lối nhỏ không chắc chắn từ sự nô lệ tới tự do — nó hoàn 
thiện hình ảnh về máu của sự sinh nở vào lúc âm đạo mở ra. Dịch bệnh chết người 
cuối cùng đi qua các gia đình Israel ám chỉ mối nguy hiểm chết người của sự giải 
phóng bằng sinh nở (birthing liberation.) 

Trong sự sinh nở sau cùng, người Israel hợp tác trong quá trình sinh nở. Theo 
truyền thuyết Do Thái giáo, người ta thảo luận với nhau khi họ tới bờ - “môi), trong tiếng 
Hebrew — của Biển Reeds. Với người Ai Cập ở phía sau, nước ngăn trở con đường tới tự 
do. Biển không mở ra cho đến khi người Israel, dù trong chốc lát, vượt qua được nỗi sợ 
hãi của việc từ bỏ sự chắc chắn của thân phận nô lệ phía sau.'” Sự tự do mang theo nó là 


sự nguy hiểm và trách nhiệm không thê biết được. Theo một người giảng giải kinh thánh 


199 


Hebrew, một cá nhân, Nachshon, con của Aminadav, nhảy xuống Biển đại diện cho ngụp 
lặn của người Israel trong kênh sinh nở; thân thể của họ phải theo. 

Người Israel giành lấy con đường từ sự bao vây ép buộc để bước vào thế giới 
rộng lớn. Sinh ra từ bụng của Thượng Đề, qua dòng nước tách ra từ Biển Reed — kênh 
sinh nở, và giữa những chiếc đùi rộng lớn của Thượng Đé, dân tộc Israel được giải 
phóng khỏi Ai Cập để tới vùng đất khô căn của Sa mạc Sinai. Ở đó, Thượng Đề nuôi 
lớn Israel bằng sữa mẹ với thức ăn của trẻ sơ sinh — bánh manna mềm và ẩm từ thiên 
đàng. Quân đội Ai Cập rượt đuôi phía sau là nhau thai, một phần của cơ quan đã 
từng tham gia vào quá trình nuôi dưỡng, giờ đây bị ném bỏ vô hồn sau khi sinh. ,Š% 
giải phóng — như — sự sinh nở không co lại vì sự mắt mát đau đớn của cuộc sống trong 
quá trình đấu tranh giải phóng. 

Sự giải phóng — như — sự sinh nở xem cuộc Xuất hành như là sự ban hành về 
chính trị - tinh thần của sự sinh nở sinh lý (politico-spiritual enactment of physiological 
birth.) Sự sinh nở không chỉ là biểu tượng của sự giải phóng: sự sinh nở chính là sự giải 
phóng. Khắng định này cần được giải thích. Sự sinh nở là bước chuyền giao từ sự đóng 
kín đến sự biểu lộ - một sự xuất hành. Mỗi sự sinh nở giải phóng một người được chứa 
đựng trong lãnh địa của một người khác — từ sự không có quyền lực và lệ thuộc đến một 
mối quan hệ mới mở ra về sự kết nối và phụ thuộc lẫn nhau. Sự sinh nở phát triển lại mối 
quan hệ giữa sự áp bức và sự chịu đựng khổ đau gây nên những cuộc đấu tranh giải 
phóng. Trong suốt quá trình thai nghén, niềm hạnh phúc và thịnh vượng của những người 
tham dự phụ thuộc lẫn nhau; họ chia sẻ một hệ thống đời sống thống nhất. 

Kể chuyện Sinh nở 

Ở đây tôi cô ý vi phạm quy tắc về sự thận trọng đưa sự sinh nở xuống những 
âm thanh riêng tư và bao phủ chúng trong những tiếng kêu la của khu sinh đẻ. Sự sinh 
nở và giải phóng cùng chảy một dòng máu. Được lặp lại thường xuyên, sự sinh nở vừa 
là một sự kiện trần thế vừa là một phép màu. Sự sinh nở thể hiện sự hợp tác của con 
người trong việc sinh ra một cuộc sông mới từ không gian chật hẹp đến khu vực rộng 
lớn. Sự sinh nở là đỉnh điểm của sự hợp nhất mãnh liệt, của sự phát triển kéo dài, sự ấp 
trứng, và cuối cùng của sự sinh nở hấp dẫn. Máu chảy và máu đông cứng, sự sinh nở 
rung lên tại ngưỡng cửa nguy hiểm của tử thần. Sự sinh nở gợi lên ý thức biến đổi và 


sự mở ra tiên bộ mới; sự sinh nở chông lại sự kiêm soát. Sự sinh nở rộn ràng với sự 


200 


chuyên động, thở cùng nhịp điệu và hoàn toàn kiệt sức. Sự sinh nở gây nên sự tiết sữa 
và tạo điều kiện cho việc nuôi dưỡng cuộc sống mới. 

Đối với vô số phụ nữ, sự sinh nở là một nguyên nhân khác của sự yếu thế dễ bị 
thống trị của họ. Nhiều người được cho là người tình, chồng, và các bác sĩ nắn bóp thê 
chất và tâm lý phụ nữ mang thai và sinh nở. Việc nuôi dưỡng trẻ thường dẫn đến sự giam 
cầm lâu dài của người phụ nữ trong vai trò người chăm sóc gia đình không được trả công. 
Đúng là sự sinh nở - một hoạt động thê hiện sự khác biệt giới tính — nằm ở trung tâm của 
thần học giải phóng của người Do Thái. Đồng thời, vì sự giải phóng cơ thê nữ giới tiến 
hành (process) từ nhiều sự áp bức — quyền lực, giai cấp, tín ngưỡng, công nghiệp hóa, y tế 
hóa, và giới — nên góc nhìn mà tôi thể hiện ở đây tìm cách kích hoạt khả năng giải phóng 
của việc sinh nở trong xã hội. Sự giải phóng — như — sự sinh nở cỗ găng phân chiết (de- 
consfruct) hoạt động sinh nở cưỡng bức và tái xây dựng ý nghĩa văn hóa và tâm linh của 
sự sinh nở. Ý thức về đặc quyền của bản thân đối với sự sinh nở trong bối cảnh của mối 
quan hệ được lựa chọn tôn vinh tính thiêng thánh của cuộc sống con người và chia sẻ 
niềm vui và trách nhiệm của việc làm cha mẹ là cơ sở cho đề xuất của tôi về sự sinh nở và 
giải phóng. Tôi giải thích sự sinh nở tại đường phân giới của vật chất và tinh thần, cuộc 
sông và sự nguy hiểm, như là việc gợi lên hiểu biết giá trị và thay đổi hình ảnh và ngôn 
ngữ thiêng liêng. Các quá trình của con người được biểu hiện mạnh mẽ, sự sinh nở tạo 
nên ý thức nhạy bén đối với các khía cạnh của cuốn Xuất hành. Điều này không có ý 
muốn nói rằng phụ nữ và đàn ông có thể hoàn thiện mình băng việc sinh nở và làm cha 
mẹ. Vì sự giải phóng không giới hạn trong sự sinh nở, nên sự sáng tạo và tinh thần của 
con người không bị giảm xuống hành động vật chất của sự sinh nở hay bất cứ hành động 
tình dục hoặc thân thể nào. $ giải phóng — như — sự sinh nở gắn cho hoạt động sinh nở ý 
nghĩa của con người, và vận động lực sống của sự giải phóng có thê tiếp cận trong kinh 
sách và các hành động sinh nở. 

Như một kiểu mẫu, sự sinh nở làm xói mòn giả định về tính phổ quát của kinh 
nghiệm nam giới và mở ra cho chúng ta những góc nhìn khác. Sự sinh nở mang tính 
phố quát; hầu hết mọi sinh vật đều sinh ra từ cơ thể nữ. Sự sinh nở là một dấu hiệu văn 
hóa có ý nghĩa không phải vì nó liên quan mật thiết với phụ nữ, mà vì nó cũng là một 
thành phần của tình trạng khó nhọc phổ quát của con người không kém gì cái chết. 


Nếu không trực tiếp là những người sinh nở thì chúng ta đều được sinh ra. Tất cả 


201 


chúng ta đều có thê sẵn sàng trải nghiệm sự sinh nở như bất cứ sự kiện nào khác của 
con người, như những nhân chứng, người hộ tống, người tòng phạm, qua các ghi chép. 
Ý chí về cuộc sống bao trùm quá trình sinh nở biến đổi ác cảm thường ngày của chúng 
ta đối với nỗi đau đớn của sự sinh nở và sự dè dặt đối với sự thay đổi. Giống như sự 
giải phóng, sinh nở là đỉnh điểm của sự sống và cái chết, nơi sự chắc chăn và kiểm 
soát nhường đường cho kinh nghiệm căng thắng của việc trở thành một tác nhân của 
sự thay đổi. Sự sinh nở hướng tới sự giải phóng như thuốc giải độc đối với nỗi sợ hãi 
thay đồi, nỗi sợ hãi cái chết và tử vong. 

Gợi ý sự gắn kết với hành động biến đôi, sự sinh nở chứa đầy nguy hiểm và bất 
ôn. Kiến thức có được qua sự sinh nở - giải phóng xóa bỏ sự bất lực và phụ thuộc. Sự 
sinh nở-giải phóng được lặp lại liên tục khơi nguồn cảm hứng và tạo nên tính cách của 
những người giải phóng. Kể chuyện Xuất hành như sự sinh nở nhân mạnh việc mỗi 
người, mỗi cơ thể đều in dấu kinh nghiệm giải phóng và bị thôi thúc hiện thực hóa sự 
giải phóng trong hoạt động đời sống hàng ngày của mình như thế nảo. 


Dịch giả: Sc Như Nguyệt 


Ghi chú 


'Micha 6:4. 

“Exodus 3:2. 

ở Exodus 2:23-25. 

* Exodus 1:9. 

Ÿ Midrash Tanchuma Pikudei 9. 
° Exodus 1:7. 


 Exodus 1.12. Commentators show how a particular aspect of fertility đerives from the 


Hebrew root of each word. See Rashi, for example on Exodus ]:7 etfc. 
Ÿ Exodus 1:15-16. 
? Exodus 1:17. 


202 


!9 Exodus 1:5 and 12:37. In addition to women and children, the verse mentions six hundred 


thousand males. 


'! For a synopsis of scholarship, see Gary A. Rendsburg, “An Additional Note to Two Recent 
Articles on the Number of People in the Exodus from Egypt and the Large Numbers In 
Numbers I and 26,” efus Testamenfum, July2001, 51(3), 392-96. 


ˆ Exodus 2:23-25. 
Ỷ Exodus 5:1. 

* Exodus §: 6-9. 

” Exodus 8:11. 


5 Exodus 12:21-23. 


7 Mekhilta oƒ Rabbi Ismael (Beshallah 6), and Pseudo-Philo (1/ber Antiquitatum Biblicarum 
10:3). Saul M. Olyan discusses how this debate, recorded also in Samaritan parallels, reflects 
OpInions among Jews during the Jewish War of the first century CE. Saul M. Olyan, "The 
Israelites Debate Their Options at the Sea of Reeds: LAB 10:3, Its Parallels, and Pseudo- 
Philo's Ideology and Background," Journal oƒ Biblical Literafure, I 10(1), 1991, 75-91. 


!3 Sotah 37a; Numbers Rabbah xiii, 9. 


' Exodus 16:13-32. 


203 


KHI IM LẶNG GÂY TÓN HẠI 


Malia Dominica Wong 


Lâu xa về trước, trước khi trái đất được thành hình và bầu trời như bây giờ ta 
biết đó được đặt tên, trên các cõi xa thăm thắm kia có một tắm lưới ngọc sáng lóng 
lánh trải đến những khoảng xa vô tận. Phía trên phía dưới, bên trái bên phải, cho đến 
vô sô phương khoảng giữa, mỗi hạt châu đều chiếu tới ánh sáng tuyệt đỉnh rực rỡ của 
mình, đồng thời phản chiếu vô ngại ánh sáng của tất cả những hạt châu trong suốt kia. 
Không hạt châu nào đứng riêng lẻ một mình. Mỗi một hạt đều cùng chung sức hiển lộ 
vẻ cao cả uy nghỉ của sự tương hợp và tính vi diệu của nhất tâm, của sự quy về một. 

Tất cả chúng ta đều đang cất bước trên một cuộc hành trình. Ta tìm kiếm, ta đi 
theo, có khi ta quay lại. Nhưng chính quyết tâm của ta đề đạt được chiếc bát thiêng, 
hay có được ánh sáng rực rỡ của hạt châu trên tắm lưới để soi đường cho người, đã 
giúp ta nỗ lực vượt lên trên khả năng hạn hẹp về vật chất và tinh thần của mình, tức 
vượt lên trên chính mình, để tiến đến cái vô hạn. Trên đường ởi, ta có thể gặp một 
người bạn tỉnh thần-giáo đoàn- một đoàn thể tôn giáo, hay bạn đạo, để chia sẻ những 
ước vọng sâu kín nhất và để nâng đỡ nhau trong khi học tập tiến tu. Chúng ta gia nhập 
giáo đoàn, làm lễ thọ giới, thường là tuyên hứa trước cộng đồng sẽ giữ “trọn đời.” 
(“khẩn trọn đời”) Thế nhưng, bên kia lý tưởng tôn giáo là một thế giới thực tế với đủ 
loại thử thách. Và có khi những gì ta mong đợi nơi một đời sống tu hành hay một lối 
sông tâm linh hóa ra chăng thành. 

Dùng tắm lưới Đề Thích như một biểu tượng cho sự giải thoát của chúng ta, thử 
hỏi: “Nếu một trong những hạt châu kia bị bể, bị sứt mẻ, hay bám quá nhiều bụi làm 
ánh sáng bị lu mờ hay tắt mắt thì sao?” Hoặc: “Tâm lưới của giáo đoản sẽ ra sao nếu 
một vị trong đó không đủ giới đức và bị ô nhiễm đến độ ánh sáng không còn chiếu?” 
Nhân quả sẽ báo ứng ra sao nếu hạt châu bê kia được giấu kín -do xấu hỗ hoặc cho 
rằng không gây thiệt hại- bởi các vị thầy, bởi những hướng dẫn viên dày kinh nghiệm, 
bởi những bậc đạo sư, là những vị có trách nhiệm duy trì những gì tốt đẹp nhất, và 
những người còn lại trong giáo đoàn thì được bảo phải im lặng? Đôi khi có những 
thành viên trong giáo đoàn cảm thấy mình ở trong ngõ kẹt vì nội tâm phải chiến đấu 


không biệt nên làm gì hoặc nên nương ai. Niêm tin bị phá vỡ và cảm giác bị phản bội 


204 


đã khởi dậy; im lặng bắt đầu gây hại. Mục đích của bài tham luận này là bàn về những 
điều không được nói băng cách nêu lên và làm sáng tỏ một vài nguyên nhân và những 
ảnh hưởng đã gây tôn hại về đạo đức cho ánh sáng của một giáo đoản hay một cộng 
đồng tu tập. Bài cũng sẽ đưa ra một phương cách gồm năm bước để giúp người đang 
im lặng chịu khổ giải thoát khỏi nỗi khổ của riêng mình. Động cơ thúc đây lý tưởng đã 
được nói rõ trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện: 

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ 

Phiên não vô tận thệ nguyện đoạn 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 


Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 


Nỗi bất an về tình trạng đạo đức suy đồi 

Trong mười năm qua, thế giới chứng kiến sự nỗ bùng của các vụ thông đồng 
im lặng. Ngưỡng cửa chịu đựng bị vượt qua và báo chí liên tục chạy những dòng chữ 
lớn loan tin các vụ bạo hành: mục sư hành hung nghiêm trọng và còn lạnh lùng giết 
nĐƯỜI, VớI các mục sư giết cả vợ (A.Schirmer, 2010; A.Hopkins, 2008), mướn người 
hành hung (T. Burleson, 2010, M. Baker, 2006), hoặc có khi một tu sĩ giết một nhà tu 
khác và một nữ tu ở Trung Quốc (W. Zhang, 2010). Có nhiều bài tường thuật các vụ 
nhà lãnh đạo tôn giáo trồn thuế, hoặc tà dâm (P. Tiruchirapalli, 2005; E. Shimano, 
2010), có hành động dâm dục với trẻ em (D. York, 2004), hiếp đâm trẻ em, liên can vụ 
giết người hoặc âm mưu giết người (M. Hale; E. LeBaron, 1981; J. Lundgren, 2006), 
hành hung (F. Phelps; H. Porter, 2008), cướp liên bang (Y.B. Yahwch; H. Lyons), 
thông đồng lừa gạt (J. Bakker; H. Fukunaøa; S.M. Moon, 1980), di trú bất hợp pháp, 
và đám cưới giả (B.S. Rajneesh). Thêm nữa, chúng ta còn nghe nói về vụ lợi dụng địa 
Vị quản đốc nhà thờ để dụ dỗ hoặc ép buộc người vào những vụ quan hệ tình dục có 
ưng thuận băng cách cho tiền, cho du lịch và cho quà cáp (E. Long, 2010). Không có 
truyền thống tôn giáo nào không bị tốn thương. Giận dữ, phẫn nộ, trong ý nghĩa “đã 
quá đủ”, cuối cùng đã đưa các nhà lãnh đạo thiếu tự chủ phạm tội từng được che giấu 
hằng bao thập kỷ ra trước công lý tòa án. Bất hạnh thay, những tiết lộ này phải trả giá 
đắt, nhiều người phải hy sinh chiếc áo tu, rời bỏ giáo đoàn hoặc tăng đoàn thân yêu để 
có thể phá vỡ vòng bạo hành. Với những người còn ở lại để cố găng duy trì ngọn đèn 


đạo đức sáng mãi, cuộc sông có thê chăng khác địa ngục trân gian. 


205 


Nói hay không nói 

Ngày xưa, có vị đại đề được nghe kế câu chuyện sau đây: 
Tại một thị trần nọ có hai người một giàu, một nghèo. Người giàu có gia cẩm, 
gia súc hàng đàn. Người nghèo chẳng có gì ngoài con cừu cái nhỏ anh mua. 
Anh nuôi và nó lớn lên cùng với các con anh. Cừu con chỉa sớt với anh chút 
đỉnh thức ăn, uống nước trong tách anh uống, và ngủ trong lòng anh. Anh xem 
cừu con như con gái mình. Một hôm, người giàu có khách. Anh ta không bắt 
gia súc đàn mình lại lấy cừu con của anh nghèo làm thịt thết đãi khách. Nghe 
chuyện, vua rất tức giận và bảo anh giàu tội đáng chết. Anh ta phải bù bằng 
bồn con cừu bởi hành động vô lương tâm của mình. Người kế chuyện bèn tâu: 
“Đại vương chính là anh ta”. 
Trong những hoàn cảnh tương tự, biết bao người trong chúng ta từng nghe: 

“Đừng hỏi.” “Đừng nói gì cả.” “Anh nghĩ anh là ai?” “Lo việc của mình đi.” Có biết 


A3 é€ 32.66. 


bao người can đảm định nói lên sự thật thì lại phải im vì bị kết tội phản trắc”, “vạch 


33 6€ 


áo cho người xem lưng”, “không tôn kính các vị lãnh đạo”, “không xứng đáng ở trong 
tăng đoàn, hoặc giáo đoàn”, “không vâng lời”, “quỷ sa tăng trá hình”, “cố phá sự bình 
an”. Trong câu truyện kê trên, dù vua David rất được dân Israel yêu mến, lương tâm 
vẫn thúc đây nhà tiên tri Nathaniel nói lên sự thật. Vua David đã phạm tội ghê gớm là 
cho giết viên tướng trung thành của mình để đoạt vợ. Bị dục vọng che mờ, vua không 
thấy được hành động mình sai trái. Chỉ khi Nathaniel liều mạng nói ra, vua mới bừng 
tỉnh thấy sự thật. 

Theo luật của thánh Augustine dành cho nam nữ tu sĩ, nếu ai thấy điều gì gây 
tổn hại cho người nảo thì phải nói cho người ấy biết điều đó. Nếu người đó không chịu 
nghe, hoặc phủ nhận vấn đề, phải đưa việc ra trước hai người làm chứng khác. Nếu 
đương sự vẫn không nhận lỗi và sám hối hay sửa đổi, phải đưa vấn đề ra trước tập thê 
giải quyết. Sao vậy? Vì với tư cách người sống nhờ sự cúng dường của bá tánh, vì đạo, 
và vì giáo đoàn, chúng ta không sống đơn độc. Mỗi cá nhân trong chúng ta đã tình 
nguyện làm một thành viên của cộng đồng cao quí. Đời sống của ta không còn là cuộc 
sông riêng lẻ của mỗi cá nhân. Cuộc đời của chúng ta phải là băng chứng của điều tốt 


đẹp nhất. 


206 


Theo truyền thống Phật Giáo, có các nghi thức phải theo. Nửa tháng một lần, 
tăng đoàn nhóm họp làm lễ phát lồ sám hối, các lỗi được chứng minh và tất cả tu sĩ 
trong tăng đoàn đều tụng giới (pratimobesa). Bài Sám Hối Đại Bi hoặc các bài kinh 
khác cũng có thể được tụng. Nhưng nếu luật tạng được đem ra ôn lại, giới luật và 
thanh quy được tụng rồi, hành vi thái độ vẫn không chút thay đổi thì làm sao? Theo 
truyền thống Thiên Chúa Giáo, người ta đọc các bải kinh “Chương nói về tội”, “Ôn lại 
cuộc đời”, “Xem xét ý thức” và xưng tội trước mọi người hoặc xưng riêng. Nhưng nếu 
phạm pháp, áp bức, gây hắn vẫn tiếp tục xảy ra thì sao? Khi tất cả phương tiện đều có 
vẻ như vô hiệu, và khi người phạm tội vẫn khăng khăng phủ nhận, có khi các vị lãnh 
đạo còn xem những vụ lệch lạc đó là bình thường, thì một cá nhân có thể làm gì được? 
Nếu sự im lặng cao quí được dùng như tắm mộc che nỗi bất an về tình trạng đạo đức 
suy đôi và ta cảm thấy trái tim tan nát không thê chịu đựng thêm đau khổ nữa, có cách 
gì để ít nhất ta cũng tìm được chút giải thoát bên trong? Như Thánh Kinh nói: “Tận 
cùng đáy sâu con cầu xin Chúa, lạy Chúa, xin Chúa nghe con kêu cầu.” 

Một tu sĩ lớn tuổi dòng Carmelite khuyên như sau: 
1) Nên biết rõ động lực thúc đây mình hành động. 
2)_ Nên nói sự thật vì lợi ích tập thẻ. 
3) _ Nếu người khác có ý hành động một cách vô trách nhiệm, hãy gánh chịu họ vì họ đã 
bỏ tu. 
4)_ Hãy tự mình nêu gương tốt vì lợi ích của những người cần và muốn theo gương bạn. 


5)_ Điều quan trọng duy nhất: tương quan giữa bạn và Chúa. 


Biết rõ động lực thúc đây 

Muốn tiến tới giải thoát, bước thứ nhất mỗi người cần làm là biết rõ động lực 
thúc đây mình làm. Cái gì xui khiến anh hành động? Thí dụ, tôi thấy đôi giày xinh của 
bạn trước chùa và cho rằng nếu lẫy nó đổi đôi giày cũ mèm của tôi chắc cũng không 
sao thì bạn phản ứng thế nào? Trước hết, nối giận là chuyện thường tình. Sau đó, nếu 
bạn đoán ra chính tôi, kẻ thù không đội trời chung của bạn, đã lây nó, có thê bạn sẽ bỏ 
lắm thì giờ tính cách trả thù. Có thê bạn sẽ lấy kéo cắt áo tôi một lỗ để kín đáo trả đũa. 
Chúng ta biết hành động theo cảm xúc thì không tốt, nhưng nếu ta không nói gì, người 
kia có thể nghĩ việc ây xem như Ôn thỏa và sẽ làm nữa, làm mãi. Dù biết rõ giới luật, ta 


vẫn có thê quyết định trả đũa, do chút yêu lòng hay một tâm sở xấu nào đó ta không tự 


207 


biết. Ta cần xem xét động lực nào đã thúc đây mình muốn sửa lỗi một người khác. 
Phải chăng để trả miếng, hay là để giúp người đó nhận ra lỗi mà sửa? 

Biết rõ chỗ dở của mình nên nói lỗi người khác thật rất khó. Nhưng vì đạo đức 
luân lý, ta phải nói lên lương tâm mình. Nếu không, ta im lặng sẽ trở thành tòng phạm 
và nhiều người khác sẽ chịu khô. Không ai muốn dính dáng đến những xung đột hay 
trả đũa. Không người nảo thích bị bêu xấu, bị xa lìa những người thương, bị khinh rẻ, 
hoặc bị gán cho tên kẻ chỉ điểm hay người phá rối. Ta sẽ nghĩ: “Làm vậy có thay đôi 
được gì không?” Hoặc: “Tại sao mình phải lo? Có aI tỏ ra quan tâm đâu?” Nhưng, khi 
những vụ không hay không tốt xảy ra trong giới tu sĩ, hoặc những vụ bê bối về tiền bạc 
leo thang, khi tham vọng dẫn đến bóc lột người, hoặc khi Phật Pháp bị sử dụng cho 
những mục đích vị kỷ, ta cần phải nói ra. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói: “Tôi khuyên quí vị 
đừng có thái độ xem nhất cử nhất động của vị thầy tâm linh đều là thần thánh hay cao 
cả... Nếu thầy mình không đủ tư cách, có những hành vi sai trái không thích hợp, 
người đệ tử nên phê phán hành vi ấy.” 

Triết gia Anh Edmund Burke nói: “Nếu muốn cái xấu lấn lướt, chỉ cần những 
người tốt đừng làm gì cả.” Đã hưởng phước quí tái sanh làm người, ta còn được tặng 
thêm tự do về ý muốn và trách nhiệm. Sử dụng những quả tặng này đòi hỏi phải có trí 
tuệ. Một vị hiệu trưởng trường phổ thông từng dạy con mình như sau: “Những chọn 
lựa của mình có thê biến đời mình thành sôi nối, hào hứng hơn mà cũng có thê làm nó 


phải tắt nghẽn, lụi tàn.” 


Nói ra sự thật vì lợi ích tập thể 

Lương thiện là gì? Tại sao một điều truyền thống văn hóa này cho là bất lương 
thì nơi khác lại chấp nhận là lương thiện? Tại một đảo ở xứ Pô-li-nê-di, tất cả của cải 
đều xài chung. Ai cần gì cứ tự lấy. Lấy đồ có thể được xem như “cung cấp cho gia 
đình mình”. Người ta không xem đó là trộm cắp, chỉ là mượn mà không có ý trả lại. 
Nhưng ở Mỹ, một người vào sân người khác để hái trái, lấy rau hay dừa liền bị xem là 
trộm cắp. Cũng một sự việc, người gọi phóng đại, người khác có thể kêu nói đối. Do 
những khác biệt văn hóa, có khi khó biết người ta đang nói “có” hay “không”, hoặc 
một cách sử dụng nào đó “đúng” hay “sai”. Thế nhưng vẫn có những hành vi không 
được chấp nhận tại bất cứ truyền thống văn hóa nào, và chúng ta cần có trí tuệ để phân 


biệt những trường hợp ấy. 


208 


Trong kinh Kalama, Đức Phật dạy chúng ta không nên chấp nhận hay tin điều 
gì mà không cần suy nghĩ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nếu biết điều gì sai trái, ta cần 
nói rõ ra. Đức Phật bảo bộ tộc Kalama: 

Này những người dân Kalama, các người nên nghĩ, nên phán vân. Cải gì đáng 

nghỉ liên khiến các người phân vân. Nào, các người dân Kalama, đừng vội tin 

điều gì do nghe nhiêu người nói, hoặc do truyền thống, hoặc do tin đôn, hoặc 
do được viết ra, hoặc do phỏng đoán,hoặc do châm ngôn, hoặc do lý luận hay 
ho bê ngoài, hoặc do khuynh hướng thiên về một nhận định đã được suy xét rồi, 
hay do vì một người có vẻ có khả năng, hay do suy nghĩ như vây: “Vị tăng này 
là thây của chúng ta.” Này hỡi người dân Kalama, khi chính các người biết: 

“Những việc này xấu, những việc này có thể bị chê trách, những chuyện này 

người trí quở rây, suy cho cùng, những việc này chỉ dẫn tới tai hại, rắc rồi, ” thì 

các người nên buông bỏ chúng ngay. 

Theo tỉnh thần đoạn kinh này, một người thầy cư xử không đúng cần được góp 
ý hơn là chỉ chấp nhận. 

Có thê ta sẽ cho răng mình không có nhiệm vụ phê bình hành vi người khác. Có 
thê ta sẽ tự hỏi “Sao mấy vị cấp trên của người này không hành động gì cả nhỉ?” Tại 
sao họ không thấy chuyện và chỉnh đốn ngay trước khi nó đi quá xa? Nhà tâm lý học 
Raymond Lloyd Richmond nói rằng đối với tâm vô thức “Nếu anh học cách nói lên 
nỗi đau của mình một cách trung thực bằng ngôn ngữ, những chuyện khủng khiếp có 
thê được ngăn chặn bớt. Nhưng bình thường phần lớn chúng ta không thể sống trung 
thực do bị dính chặt vào ngã chấp khiến nỗi đau cảm xúc thực sự của ta chẳng được 
nói ra.” Vẫn đề càng hóa ra phức tạp hơn khi im lặng được cho là trung thành, còn nói 


ra lại là phản bội. 


Nếu người khác cố ý hành động vô trách nhiệm, hãy gánh chịu họ vì họ đã bỏ tu 
Có những nhà lãnh đạo tôn giáo hành động vô trách nhiệm bởi vì họ đã bỏ tu dù 
vẫn còn mặc áo nhà tu. Trong vụ tà hạnh tai tiếng của Sư Shimano, sau khi sử dụng 
các phương tiện truyền thông khác đều thất bại, Thiền Sư Mỹ rất được tôn kính là 
Aitken đã đi Nhật để xin ý kiến các vị thầy mình. Ông viết: “Thái độ của các vị có vẻ 


như là Shimano đã tỏ ra vô trách nhiệm, và chúng ta nên khuyến khích ông ta chỉnh 


209 


đốn lại tư cách.” Như sự việc đã được ghi lại cho thấy, chỉ khuyến khích người ta cư 
xử cho đúng đắn chưa đủ. 

Một tu sĩ có thê bị mời ra khỏi tăng đoàn hay giáo đoàn nếu phạm những lỗi 
bạo hành lớn gây dư luận xôn xao. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp không phải như 
vậy. Trong vụ án Fr. Marclel và giáo đoàn Leglonnarres of Christ, chính người sáng 
lập giáo đoàn là đầu mối vụ tai tiếng. Chỉ sau khi một thành viên trong trường dòng rời 
bỏ giáo đoàn đến La Mã trình sự việc lên với những vị có thâm quyên mới có biện 
pháp được thi hành để dẹp bỏ các vụ bạo hành trong giáo giới đó. 

Trong một SỐ giáo đoàn, các vị lãnh đạo vẫn được tôn kính như “tiếng nói của 
Chúa.” Trên tinh thần này, các vỊ bề trên chịu trách nhiệm về hành vi của toàn thể giáo 
đoàn, kê cả những lỗi lầm và thất bại. Theo lối hiểu của thời cận đại, các bậc bề trên là 
động lực thúc đây mọi sinh hoạt của giáo đoàn và, qua chỉ định hoặc bầu cử, có trọng 
trách giúp mỗi thành viên phát huy được khả năng tốt nhất của mình. Với quan niệm 
như vậy, trách nhiệm cá nhân cuối cùng đặt lên mỗi thành viên của giáo đoàn. “Tuân 
phục một cách mù quáng” có thê là dấu hiệu chưa trưởng thành. Tuy nhiên, trước đây 
phục tùng được xem là đức tính tốt. Thử thách đệ tử là một trong những phong cách 
rèn luyện tâm linh của các đạo sư thánh thiện. Ví dụ, ở châu Âu, một đệ tử mới vào tu 
có thê được thầy bảo trồng khúc cây khô xuống đất và tưới. Sau vài năm “vâng lời” 
thầy vừa làm vừa càm ràm, đến một ngày, khi bản ngã chợt rơi rụng,cây khô bèn nở 
hoa. Vị thánh sư Tây tạng Milarepa theo lời thầy dạy phải xây rồi phá hủy rồi xây lại 
không biết bao nhiêu nhà. Công việc Ngài làm được xem như một nỗ lực thiêng liêng, 
một sự thử thách ý chí của Ngài, và là phương tiện để tịnh hóa nghiệp dữ. Trong 
những trường hợp này, người đệ tử đang trên đường phát triển tuệ giác tâm linh và vì 
nó sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả. 

Tuy nhiên có nhiều phương cách rèn luyện môn đệ khác nhau. Các đạo sư có 
những tầm nhìn và sử dụng những thủ thuật khác nhau, thường tùy theo cách giáo hóa 
chính họ đã nhận được từ thầy mình. Một số đạo sư tốt cả về giảng giải lẫn nêu gương 
tư cách đạo đức cho môn đệ, nhưng một số đạo sư lại không. Trong cả hai trường hợp, 
có thể có những cách hiểu khác nhau về luật. Một vài vị hành động vô trách nhiệm vì 
đi chệch đường với lương tâm họ, còn những kẻ khác có thê vì chẳng biết phân biệt 


phải trái. Cái khác nhau nằm ở chỗ một bên thì phát huy được ý thức trách nhiệm về 


210 


đạo đức còn một bên chỉ hành động vì sợ hoặc hy vọng sẽ không bị người khác bắt 
gặp. Chúng ta làm sao đây để phát triển những chương trình đảo tạo giúp hành giả phát 


huy một ý thức chín chắn về trách nhiệm đạo đức? 


Hãy tự nêu gương tốt vì lợi ích của những người cần và muốn theo gương bạn 
Khi nhận chiếc áo nhà dòng làm thầy tu tập sự, tôi nhớ được tặng một tắm chặn 
sách có ghi dòng chữ: “Giờ đây tôi sống, không phải tôi, mà là Thượng Đề ở trong 
tôi”. Lúc ấy tôi say sưa ngây ngất cầm chắc răng nếu tôi theo con đường tu hành nảy, 
Thượng Đề sẽ là “một” với tôi hơn. Nhiều năm sau, khi ngẫm nghĩ lại câu ấy, lòng tôi 
tràn ngập rung cảm. Tôi tự hỏi: “Câu này thực sự có ý nghĩa gì? Thượng Đề ở ngoài 
biên giới, ngoài những ưa ghét cá nhân,ngoải tôn giáo,ngoài cả việc là một người Do 
Thái. Ngài là người vì tất cả mọi người. Cuộc thử thách rõ ràng là vấn đề sẵn sảng hay 
không để buông bỏ những ưa ghét cá nhân, buông cả văn hóa, cả những lối suy nghĩ, 
vượt ra khỏi những quan tâm thường tình thế tục để tìm một chân lý cao hơn. Đối với 
những nhà truyền giáo, trên mức độ đơn giản nhất, nó có nghĩa sẵn sảng ăn những thức 
ăn khác với thứ quen, học một thứ ngôn ngữ khác, nhẫn nại tìm cách để hiểu những 
cách làm việc khác hăn mình, và chấp nhận với sự tôn trọng rằng những người thuộc 
các nên văn hóa khác nhau đương nhiên hành động khác nhau. Trong đạo Phật ta nói: 
“Được giác ngộ.” Điều đó nghĩa là gì? Có phải chỉ là giải thoát tâm của riêng mình 
hay vừa là đuốc soi đường cho người khác nữa, “với mong muốn giải thoát tất cả 
chúng sanh”? Chúng ta làm thế nào để thành những tâm gương mẫu mực hơn tạo niềm 
tin cho những người đang tìm cách thoát khỏi tham, sân, si và khổ? Theo Kinh thánh 
người Do Thái, ông Abraham xin Thượng Đề chớ phá hủy hai thành phố tội lỗi Sodom 
và Gomorrah, dù là vì “chỉ mười người tốt” đang sống ở đây. Chỉ một linh hồn thôi 


cũng khiến cho Abraham đánh liều xin Thượng Đề. 


Điều quan trọng duy nhất: Tương quan giữa bạn và Thượng Đề 

Trong bài ca “Tình yêu cao cả nhất” Whitney Houston nói lên một cảm nghĩ mà 
phần nhiều chúng ta đều dễ cảm thông: 

Người người đêu ấi tìm thánh Chúa 


Ai cũng cân ngưỡng vọng một hiên nhân. 


211 


Mong tìm gặp hiền nhân là chuyện thường tình của nhân loại. Houston tiếp tục 
chia sẻ kết quả của cô đối với cuộc tìm kiếm này, bằng cách cho ví dụ nên dẫn đường 
như thế nào: 

Tôi tin con trẻ là tương lai của ta 

Hãy dạy tốt và đề chúng dẫn đường 

Hãy chỉ chúng thấy vẻ đẹp ẩn tàng 

Bên trong chúng 

Và để sự việc dễ dàng 

Hãy nhen nhúm lòng tự hào cho chúng 

Xin để tiếng cười trẻ thơ 

Nhắc ta thuở ban sơ... 

Từ lâu rồi, tôi quyết 

Chẳng được núp bóng ai 

Nếu thành CÔNG, nếu thất bại 

Thì ít nhất tôi cũng đã sống với niêm tin 

Dù ai lấy được gì của tôi 

Chẳng bao giờ lấy được nhân cách tôi 

Bởi tình yêu cao cả nhất 

Đã đến với tôi 

Tôi đã thấy tình yêu cao cả nhất 

Trong tôi. 

Theo quan niệm của cô, cách tốt nhất để nêu gương cho người, đặc biệt đối với trẻ 
con, là sông can đảm với lòng yêu thương. 

Điểm then chốt khác là nhận chân giá trị của cuộc nhân sinh nhăm giải thoát 
bản thân và giúp giải thoát người. Pháp tu thứ nhất trong quyền “Ba mươi bảy pháp tu 
của những người con Phật,” nhắc nhở chúng ta như sau: 

Thân người tốt đẹp được diễm phúc rảnh rang 

Chiếc thuyên tuyệt vời hỉ hữu mới gặp. 

Đã có thuyên tốt không hư không hỏng, 

Ngày đêm ta chèo chẳng để lạc đường 


Vượt khỏi biển mê, thoát dòng luân hôi 


212 


Chẳng riêng cho mình mà luôn cho người. 

Trước tiên nghe kĩ, suy ngắm chín chắn 

Sau rồi quyết tâm nghiêm nhặt hành thiên 

Những người con Phật đồng tu lối này. 

Bây giờ trở lại lắng nghe lời khuyên của vị tu sĩ đòng Carmelite: Biết rõ động 
lực thúc đây mình hành động. Khi sự im lặng trở thành gây tốn hại và sự việc sai trái 
kia đường như chưa có dấu hiệu gì sẽ chấm dút, ta nên nhớ răng trăng tàn để rồi trăng 
mọc. Khổ đau phải chấm dứt. Ta chỉ cần lau chùi hạt ngọc tâm ta cho sáng và lập 
nguyện vững chắc răng sẽ đến một ngày ta và tất cả chúng sanh vượt thoát được biển 


khô luân hôi. 


Người dịch: Thích Nữ Viên Thể 


213 


ISLAM NGHĨA LÀ ĐEM LẠI HÒA BÌNH 


Bhikkhuni Lee và Bayatee Dueraman 


Các tôn giáo khác nhau có thể đồng tồn tại trong hòa bình, chung sống rộng 
lượng với nhau, và hoàn thành trọn vẹn vòng đời của nhân loại cùng nhau — Master 
Hsin Tao sau nhiều năm du lịch đó đây và khám phá các nền văn hóa, tôi hoàn toàn 
đồng ý với Thầy Hsin Tao khi ngài phát biểu: “ Không có tôn giáo nảo là tốt nhất cả.” 
Mục đích của tôi là nhằm trau đồi sự chịu đựng về mặt tinh thần và tôn trọng người 
khác. Đây là ý định của tôi khi soạn bài viết này cùng với người đồng nghiệp của tôi, 
là cô Bayatee Dueraman, một tín đồ Muslim sùng kính. 

Đã đến lúc có cuộc đối thoại Phật Giáo — Hồi Giáo ở vùng Đông Nam Á, đặc 
biệt là ở Thái lan. Và điều này rất cần một sự chuyên dịch mô hình về cách thức chúng 
ta nhìn nhận một tôn giáo. Thật kỳ vọng, tờ WFB Review có thể phục vụ như một diễn 
đàn học thuật dành cho các học giả nhằm tham dự vào cuộc đối thoại tín ngưỡng, đề 


mà chúng ta có thể tận hưởng sự chung sống hòa bình với nhau. 


Phân tích các vấn đề phức tạp và việc đưa ra giải pháp 

Thế giới ngày nay được gọi là một ngôi làng toàn cầu, ở đó mọi người với các 
truyền thống tinh thần khác nhau tương tác với nhau hàng ngày. Sự sáng tạo nền đạo đức 
chung cho toàn cầu do vậy có thê giúp chúng ta đồng sinh sống trong hòa bình. Nền đạo 
đức toàn cầu này có thể: tôn trọng phụ nữ và nam giới bình đắng như nhau; ngăn cản việc 
mua bán phụ nữ và trẻ em; bảo vệ những gì dễ bị tốn thương nhất của xã hội, như trẻ em, 
người già yếu, và kẻ yếu đuối; giúp trau đồi sức chịu đựng tinh thần, bảo vệ và vinh danh 
Sự sông: khuyến khích chế độ đơn thê; khuyến khích sự lương thiện; phản bác việc sử 
dụng các chất độc hại như chất gây nghiện,thuốc lá, những phát biêu không lành mạnh, 
gây mâu thuẫn trên phương tiện truyền thông: bày tỏ sự tôn trọng đối với công việc, hành 
động và thành tựu của người khác; ngăn cắm phô biến vũ khí hủy diệt lớn; và vinh danh 
bảo vệ môi trường. Các cộng đồng tín ngưỡng có thê đối thoại và hợp tác với nhau để tạo 
dựng nên “sự chuyển dịch mô hình” toàn cầu này. Đối thoại tín ngưỡng giúp cung cấp 
các giải pháp giải quyết nhiều vẫn đề. Khi mà các cuộc tiếp xúc ngoại giao kinh tế và 


chính trị bị thất bại, công đồng tôn giáo có thể giúp kết nối trái tim - tới - trái tim, con 


214 


người — tới — con người, cộng đồng - tới - cộng đồng. Tín đồ Phật giáo và Hồi giáo có 
thê đồng cô gắng tạo dựng các nền văn hóa hòa bình tách biệt nhau, nhưng họ hoàn toản 
có thê hợp tác với nhau để làm điều này. Tỳ kheo Buddhadasa viết rằng :”việc nghiên 
cứu các tôn giáo khác nhau một cách tương đối, với một thái độ thiện chí, giúp tạo nên sự 
thông hiểu nhau đây đủ hơn. Điều này, tiếp theo đó, sẽ mang lại cách suy nghĩ và hành 
động ở những con người mà làm cho họ không thê làm tốn hại cảm xúc của nhau. Hơn 
nữa, nó sẽ giúp làm tăng khả năng cùng tồn tại trong hòa bình và sự vượt trội trong số tất 


cả các thê chê xã hội và quôc gia trên toàn thê giới.” 


Ngôn ngữ, tín ngưỡng toàn cầu cơ bản 

Cả truyền thống Phật giáo và Hồi giáo đều cung cấp các nguồn phương tiện 
giúp tạo dựng nên hòa bình. Chăng hạn, nguồn gốc của chữ Muslim, Islam, và Salam 
đều mang nghĩa hòa bình. Lời chào hỏi Hỏi giáo truyền thông, “Asalam mo alay 
gum”, có nghĩa là “Tôi dâng nền hòa bình cho bạn”. Giá trị của hòa bình mang tính cơ 
bản và tối thượng trong đạo Islam. Người mà tiễn đến Thượng Đề với một thái độ cầu 
ước cho nên hòa bình với Thượng Đề, với bản thân, và với mọi người khác. Người 
Hồi giáo đề cao giá trị tình bằng hữu anh chị em toàn cầu và đề cao mục đích xây 
dựng nền hòa bình trường cửu. Một trong 99 tên gọi của Thượng Đề là Hòa Bình. 
Trong đạo Islam, tất cả thành viên của xã hội và của thế giới được xem như cùng một 
gia đình. Khi một người bị thương tật hay có tồn thất, tất cả những thành viên còn lại 
cũng chia sẻ nổi đau đó. 

Một vài thông tin cơ bản có thê giúp trau đồi sự giáo dục hòa bình giữa tín đồ Phật 
giáo và Hồi giáo. Trước tiên, chữ “muslim” đê cập tới những người mà gắn kết lòng 
trung thành của mình với “Islam”. Thứ hai, người theo đao Hồi cầu nguyện trong nhà 
nguyện được gọi là thánh đường Hồi giáo mosque. Thứ ba, như Imam Faisal Abdul Rauff 
giải thích, “Trong đạo Islam, không có lễ thụ phong tôn giáo kỹ thuật. Thay vào đó, niềm 
tin đạo có những trường đại học và trường học ở đó các học giả có danh tiếng sẽ cấp giấy 
phép cho mọi người ; “ Anh ta là một Imam, như bạn có thể thấy danh xưng của anh ta. 
Chữ “Imam” là một danh xưng thường được sử dụng trong các thánh đường Hồi giáo 
dành cho những người mà dẫn dắt những người tu hành, một con đường dẫn tới sự siêu 


thoát, và luôn luôn được dùng cho những ai có khả năng dẫn dắt cả cộng đồng. Chữ 


215 


“Imam” nghĩa là người tiên phong, người dẫn dắt. Thầy Hsin Tao xem xét vai trò của 
Thây như là “chiếc cầu nối giữa chân lý và nhân loại”. Đối với tôi, Thầy là người giúp 
loại bỏ những tảng đá cản trở trên đường, để mà mọi người có thể du hành không bị trở 
ngại giữa hiện tại nợi đây và sự siêu thoát. Imam Faisal Abdul Rauff cho rằng “các bậc 
thầy tinh thần biết làm thế nào để có thể trở thành một con người đắc đạo, một chư Phật, 
một boddhisattva, một vị thánh, một người bạn của Thượng ĐỀ”. Hơn thế nữa, ông còn 
nói: “Mặc đù một ai đó có thê nói là có Đức Phật, có Chúa Trời, có Thượng Đề Islam 
v.v.. một khi một người đã thâm nhuần bản chất tinh túy tôn giáo của bạn sẽ kính trọng 


tât cả các tôn giáo khác như của chính mình vậy.” 


Tầm nhìn hướng đến nền văn hóa vì hòa bình 

Năm 1994, UNESCO đã ban hành Bản Tuyên Bồ về Vai Trò của Tôn Giáo trong 
việc thúc đâyNền Văn Hóa Phục Vụ Hòa Bình. Năm 1995, UNESCO đã xây dựng 
chương trình đối thoại liên tôn giáo như phần quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn giáo. 
Cuộc đối thoại này ở các cấp độ qui mô quốc tế, quốc gia, tiêu bang và địa phương cần 
được bao gôm xã hội dân sự và nhằm vinh danh phụ nữ và thanh niên. Là một phụ nữ, tôi 
tự trải nghiệm qua chính bản thân và cuộc đời mình được cởi mở và tiến hóa; vì vậy, tôi 
không tìm thấy mỗi đe dọa nào để khám phá các tín ngưỡng khác trên con đường hiểu 
biết lẫn nhau khi tôi dò dẫm bước đi trong thế giới này. Cô Bayatee, đồng tác giả của bài 
viết này, cũng có quan điểm cởi mở và rất phố quát đối với cuộc sống, trong khi vẫn giữ 
sự cam kết sâu sắc tới các đắng thiêng liêng. Một ngày nọ, thầy giáo yêu quý của tôi thiền 
sư Thịch Nhat Hanh đã mời tôi cùng nhiều người khác thăm nơi cư ngụ của người. Tại 
nơi thờ phượng, tôi đã trông thấy tượng Đức Phật và một bức ảnh nhỏ hình Đức Chúa. 
Khi tôi hỏi thầy tại sao hai hình ảnh ấy được đặt gần nhau, thầy đã cầm bức ảnh Đức 
Chúa và mọi người tăng lẫn ni bọn tôi cùng nhìn vào đấy. Rồi thầy đặt bức ảnh xuống 
trang thờ và đơn giản mỉm cười. Ở tầng hai,thầy chỉ cho chúng tôi xem căn phòng của 
mình, với một chiếc giường nhỏ và một cái bàn làm việc đặt trước cửa số mà có thê tiếp 
nhận ánh sáng ban mai. Thây nói với tôi “Chị Lee, đây là nơi tôi viết quyên Tâm Hồn Tôi 
Sáng Mặt Trời. Sau đó ở trong vườn, khi tôi đứng bên một dòng suối nhỏ, thày tiến đến 
bên cạnh tôi và nói :”Đây là nơi thảy viết quyền An lạc trong Từng Bước chân”. Thày 


tiếp tục viết quyền Đức Phật Hiện Sinh, Đức Chúa Hiện Sinh. Thầy cô xúy kiến tạo nền 


216 


hòa bình và các cuộc đối thoại liên tôn giáo và liên văn hóa và cộng đồng của thày rất yêu 
quý cũng như ủng hộ thày. Tình yêu và thông điệp vì hòa bình của thày đã tạo cảm hứng 
cho tôi viết và xây dựng tầm nhìn cho một nền văn hóa vì hòa bình. Dhamma đang nhìn 
thấy mọi thứ rõ ràng, “y như chúng là thế”. Chúng ta có thê tạo ra nền hòa bình liên tôn 
giáo và liên văn hóa khi mà chúng ta sống trong cùng thời đại hiện tại. Thông qua đối 
thoại, chúng ta có thể nhận thức được cảm giác sợ hãi, sự không hiểu biết, hay sự không 
quyền lực. Chúng ta cũng có thể nhận thức cảm xúc của chúng ta về niềm vui, sự khám 
phá, và sự học hỏi khi chúng ta kết bạn với một người ở tôn giáo khác. Tín đồ Cơ Đốc 
Giáo và Phật Giáo có thê học hỏi nhiều điều tốt đẹp từ xã hội và tín ngưỡng của những tín 
đồ Hồi giáo. Mỗi truyền thống tín ngưỡng đều có những hạt trân châu quý giá. Giáo sư 
David Chappel, giảng dạy ở Đại học Hawai và Đại Học Soka, giải thích rằng: “với Phật 
giáo, bạn đi tới Đức Phật, Tăng đoàn, cộng đồng, đề được dẫn dắt. Tuy nhiên, khái niệm 
cộng đồng, tăng đoàn chưa được phát triển lắm trong Phật Giáo.” Ông đánh chuông nhằm 
đánh thức Phật tử và để nhận thức răng tăng đoàn thì còn hơn cả một cộng đồng tu viện. 
Quan điểm rộng mở hơn của tăng đoàn bao gồm tất cả tín đồ Phật Giáo. Dựa vào sự bình 


đăng giới và sự chịu đựng tính thân, nó giúp tạo nên một nên văn hóa vì hòa bình.. 


Trách nhiệm, kiến thức và sự thiêng liêng 

Trong đạo Hồi con người là một “sứ giả có trách nhiệm”. Trách nhiệm đối với 
tội lỗi được sinh ra bởi một mình kẻ phạm tội thực sự. Tội lỗi không mang tính kế 
thừa, không chuyên giao được, hay không mang tính công cộng về bản chất. Mỗi cá 
nhân chịu trách nhiệm cho hành vi của riêng bản thân mình. Và trong khi con người 
rất nhạy cảm với sự hư hỏng , họ cũng có khả năng chuộc lỗi và cải hóa mình”. Kiến 
thức là kho tảng to lớn và trở thành mục tiêu trong đạo Hồi. Thực vậy, theo đạo Hồi, 
COn người cần “canh tác đất đai, làm giàu cho đời sông với kiến thức, thực tế, mục 
đích và ý nghĩa.” Giáo sư Tiến sĩ Kamal Hasan, hiệu phó trường Đại học Hồi giáo 
Quốc tế Malaysia, xem kiến thức như điều thiêng liêng: “ Kiến thức chỉ là phương tiện 
đề phục vụ Thượng đề, và trong quá trình học tập kiến thức này, chúng ta nên thực sự 
làm sâu sắc hơn trải nghiệm tinh thần của mình”. 

Tinh thần và tư duy trí óc cà được tổng hợp lại nhau, như được đề cập bởi 


Feisal Adul Rauff, “Chúng ta làm thế nào để sinh sống như những con người?” và 


217 


Ustaz Uthman El-Muhammady hỏi :”thực thê tinh thần trong chúng ta là những 
gì?...Tình yêu thực sự mà vượt thăng được những lực ích kỷ là gì?” Trong khi mỗi tín 
ngưỡng đều có những niềm tin riêng của mình về Chúa của mình, về kiếp sau, và vân 
vân, chúng ta có thể xây dựng những giá trị chung của mình. Với lòng tôn trong, 
những tín đồ Hỏi giáo và Phật giáo có thể cùng nhau làm việc trên cơ sở chia sẽ những 


giá trị tương đồng. 


Châu Á mới 
Đề xây dựng một Châu Á mới, tiễn sĩ Chandra Muzaffar đề xuất “Phương Pháp 
1+2+7”...với một nguyên tắc cơ bản, với hai giá trị rất quan trọng, và với bảy điều 
hướng dẫn. Nguyên tắc cơ bản là nguyên tắc của Thượng để thiêng liêng, mục đích 
của sự sống giúp găn kết chúng ta lại với nhau. Hai giá trị rất quan trọng là Sự Công 
Bằng và Lòng Trắc Ân, mà đều rất quan trọng trong đạo Hỏi và đạo Phật. Bảy Điều 
Hướng Dẫn bao gồm như sau: sống hài hòa với môi trường - Ủng hộ quan điểm gia 
đình hạnh phúc — Niềm tin vào cộng đồng gắn kết nhau - Ủng hộ nguyên tắc lãnh đạo 
đạo đức — Nền kinh tế mang tính đạo đức — Một nền văn hóa hướng tới phát triển nhân 
cách, mà hiện đang thiếu văng trong xã hội hiện đại. Và, các mối quan hệ hài hòa giữa 
những người của các tín ngưỡng khác nhau và cộng đồng khác nhau. 
Chúng ta có thể so sánh phương pháp này với Hiến Chương Hội Đồng Thế 
Giới các Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo mà nhắm đến: 
I. Thúc đây sự hài hòa tinh thần và tôn giáo. 
2. Ngăn ngừa và giải quyết các căng thăng và mâu thuần tiềm tàng có liên 
quan tới tôn giáo và văn hóa. 
3. Thúc đây sự tôn trọng phụ nữ và trẻ em, và quan tâm đến kẻ yêu đuối trong 
xã hội. 
4. Làm việc vì sự thúc đây tích cực sự tôn trọng hỗ tương và giữ gìn sự khác 
biệt tín ngưỡng. 
5. Thực hiện các biện pháp mang tính xây dựng để giải quyết mâu thuần, thúc 


đây dàn xêp và tăng cường hàn găn rạn nứt ở các khu vực xảy ra mâu thuân. 


218 


6. Tìm kiếm các phương pháp giúp giảm đói nghèo và thúc đây các giá trị chia 
sẻ và lòng trắc ân trong nỗ lực giúp Liên Hiệp Quốc hoàn thành các mục 
tiêu giảm đói nghèo. 

7. Thúc đầy đạo đức môi trường để giúp khắc phục tình trạng xuống cấp môi 
trường; huy động các cộng đồng tín ngưỡng xây dựng tính bên vững, giữ 


gìn và tôn trọng tât cả cuộc sông mọi loài. 


Sự mặc khải thiêng liêng và sự sám hối 

Theo đạo Hồi, sự mặc khải thiêng liêng là một sự thật không thể diễn đạt được 
từ Thượng Đề. The Qur°an cho răng thiên nhiên và con người nên gánh vác những dấu 
ấn khắc ghi từ Thượng Đề ban cho. Thiên nhiên diễn đạt sự mặc khải thiêng liêng và 
các dấu hiệu trật tự cao hơn của sự tồn tại hiện hữu . Đức Phật cũng nói về sự thật, về 
thiên nhiên,, sự hài hòa và công bằng. Giáo sư David Chapell nói :” Điều thiêng liêng 
chính là tất cả những sự giao tiếp kết nối và các mối quan hệ của con người chúng ta”. 

Về phương diện bản chất con người và các mối quan hệ giữa con người với 
nhau thì một trong những điểm mạnh lớn lao nhất là quan điểm của Qur°an về sự sám 
hồi tội lỗi. Sự sám hối biểu hiện ra khả năng tự giác nỘi tại về mặt tâm lý, khả năng tự 
quyết của bản thân và lòng tự nguyện. Qur°an chỉ rõ ra các hậu quả của việc hành 
động trái ngược với mong muốn của Thượng Đề và cần sự sám hối để làm tăng sức 
mạnh tinh thần của con người, vì thế người ta có thê chuộc lỗi cho hành vi lỗi lầm của 
mình bằng cách làm điều thiện. Đạo Phật dạy bảo về sự nhận thức, đạo Chúa dạy về 


sự xưng tội thì đạo Hôi dạy về sự sám hôi. 


Trạng thái tâm lý và tôn giáo 

Trạng thái tâm lý của đạo Hồi dựa trên tinh thần tự quyết định, nhận thức về 
hành động của bản thân, sự thăng hoa, sự sám hồi và sự siêu phàm qua cảm hứng 
thiêng liêng. Bằng cách so sánh, Phật giáo Theravada ở vùng Đông Nam Á không 
nhân mạnh đến tâm lý sống của sự tự quyết, mà sẽ tạo nên tính thụ động và dễ khuất 
phục. Một sự nhấn mạnh về các hình tượng, ma thuật, bùa chú, ma quỷ và các lời giải 
đoán siêu nhiên của kamma có thể làm tước đi sức mạnh của con người và bỏ qua 


nguồn sức mạnh nội tại thực sự của họ. Đê bỏ qua sự tự quyêt và ý chí con người và 


219 


thay vì nhắn mạnh khả năng thay đổi cuộc đời khi vượt quá phạm vi can thiệp của con 
ngưỜi, có thể thúc đây tính bi quan, sự thụ động, dễ khuất phục và có hành vi vô đạo 
đức Đạo Hôồi có bản chất của “sự tinh khiết, chuyên biến và tự chủ”. Nhà tâm lý học 
Abraham Maslow đã nhắn mạnh đến sự tự nguyện, khả năng của con người trong việc 
tự chọn lựa. Bằng nhận thức về các khả năng của mình, con người hoàn toàn chịu 
trách nhiệm cho từng mức độ thành tựu mà họ đạt được. Rõ ràng, việc hiểu rõ bản chất 
con người có thể được nâng cao hơn thông qua các lời giảng của giáo lý đạo Hồi. Như 
tiền sĩ Amir I Islam có nói: “các nhà lãnh đạo tôn giáo cần phải hiểu rõ tầm quan trọng 
của việc làm cho mọi người hiểu rõ sự phù hợp và sự thiêng liêng của truyền thống và 
niềm tin tôn giáo của những người khác, các ký hiệu và biểu tượng tôn giáo của họ,” 
mà hãy cố chịu đựng để mở rộng vòng tay với nhân loại và tôn trọng sự thiêng liêng 


của tât cả sinh linh. 


Sự thiêng liêng của cuộc sống 

Các nguồn giáo lý đạo Hồi đề cập về sự thiêng liêng của cuộc sống. Loài người 
được Thượng Đề ban tặng cho một thể xác và một linh hồn, người cũng ban cho họ 
kiến thức có giới hạn về linh hồn hay tinh thần, qua đó họ có thê đến với kiến thức của 
Thượng Đế. Trong kinh Qurˆan, vị trí của kiến thức được giải thích là quả tim, linh 
hồn, tinh thần, và sự thông tuệ. Kiến thức và tinh thần, được gọi chung là fitrah, hướng 
dẫn hành vi của con người trong suốt cuộc đời. Con người có được tự do chọn lựa và 
trí thông minh để quyết định điều gì là đúng hay sai, tốt hay xấu. Trong đạo Hồi, thuật 
ngữ con người được trích nguồn từ chữ nasiya, để làm quên, và chính điều hay quên 
này của con người đã dẫn tới sự bất tuân phục, sự bất công, và sự bỏ rơi trong thế giới 
này. Điều này tương tự với đạo Phật, khi mà sự bỏ rơi rất giống với lớp bụi mờ che lấp 
đôi mắt — một loại trạng thái hay quên mà sẽ dẫn tới phải chịu tốn hại vì nó. 

Các nhà giải đoán kinh Quran giải thích qalb như là một yếu tô nội tại của con 
người, bao gồm bốn phần: tinh thần, nhận thức, tâm lý và sinh lý. Yếu tố nhận thức 
của bản thân có khả năng về sự nhận thức, học tập và tưởng tượng. Yếu tố tâm lý đem 
lại cảm giác và cảm xúc, chăng hạn như sự ước muốn hay giận dữ. Yếu tố sinh lý tạo 
khả năng cho con người có thể hiện thực hóa trí tưởng tượng và ước muốn của con 


người trong thế giới thực. Yếu tố tinh thần liên kết kiến thức con người với ý chí của 


220 


họ. Việc mang ý chí vào trung tâm hiệu biệt của chúng ta vê bản chât con người có 
những sự ngụ ý khó đạt tới đôi với các lĩnh vực giáo dục và điều trị tâm lý, vì nó mở 


ra cánh cửa giúp chuyên biên cá nhân một cách sâu sắc. 


Học tập và kiến thức 

Đạo Hồi nhẫn mạnh đến quá trình phát triển liên tục, thay đôi và học tập suốt cuộc 
đời, và một sự cạnh tranh trong mọi người để làm điều thiện. Trong những năm đầu đời, 
đạo Hồi coi việc giáo dục là rất quan trọng. Cả cha mẹ và các thể chế xã hội trong cộng 
đồng Hồi giáo có trách nhiệm quan trọng trong vấn đề giáo dục này. Con người liên tục 
cần những mục tiêu mới và những áp lực mới đề thúc đầy động viên họ. Trong đạo Hồi, 
luôn có sự găng sức, hay cạnh tranh nhau đề để làm điều thiện và học hỏi. Ngược lại, tầm 
quan trọng trong Phật giáo Theravada ở Đông Nam Á là ở sự cân bằng, hài hòa, và sự 
quân bình nhằm bảo vệ cuộc sống và cộng đồng khỏi bị áp lực căng thắng. Tuy vậy, 
không phải mọi căng thắng đều chỉ gây hại. Thực ra, căng thắng tích cực có thể rất hữu 
ích giúp con người đạt được mục tiêu nào đó. Ngay cả đóa hoa sen khi nở ra trước ánh 
mặt trời cũng trãi nghiệm một sự căng thăng tích cực nào đó, mà sẽ làm cho các cánh hoa 
nở rộ ra. Phật tử có thê sử dụng ý tưởng này đề cố gắng đạt được dhamma lành mạnh và 
tạo nên các hành động lành mạnh vì lợi ích của những người khác. Theo Hồi giáo, học 
tập thì quan trọng hơn tính di truyền. Kiến thức và việc học tập thế chỗ cho các liên kết 
với con cái. Tuy vậy, giá trị mạnh mẽ lại đặt ở lòng hiếu thảo của con cái ở một số cộng 
đồng Phật giáo dẫn dắt những đứa con gái của mình tới việc buôn bán tình dục đề kiếm 
tiền chu cấp cho cha mẹ mình. Những đứa con trai cũng có thê lớn lên bê tha rượu chè và 
hay lui tới với công việc nô lệ tình dục, vì họ thấy cha của mình đang sinh sông như thế, 


không màng tới các lời răn của Phật. 


Hành vi là hình thức của sự tôn thờ 

Tất cả hành vi đều được xem như là một hình thức tôn thờ trong đạo Hồi, không 
chỉ cầu nguyện, ăn chay, làm từ thiện cho người nghẻo, và hành hương. Đây là bởi vì 
mục đích của sự sáng tạo ra loài người và tỉnh thần là để tôn thờ đắng sáng tạo, và quan 
niệm tôn thờ bao hàm một cách đầy đủ tất cả các hình thức hành vi. Sự tôn thờ bao gồm 


cả dự tính lẫn hành động thực hiện dự tính đó, và tất cả các dự tính lẫn hành động đều có 


221 


thể mang con người lại gần tới đắng sáng tạo hơn. Kinh Qur°an khước từ các qui tắc rất 
chính xác về hành vi của con người và về chính trị lẫn luật pháp. Một nhà lãnh đạo tốt 
nên luôn luôn đặt mối quan tâm đến nhân dân của mình trước tiên và hỏi ý kiến họ 
thường xuyên. Đạo Hồi đánh giá cao sự ôn hòa vừa phải và sự cân bằng trong hành vi 
của con người. Lời nói cũng được xem như hành động tốt. 

Ngày nay, người dân từ các tôn giáo khác nhau có nhiều tiếp xúc hơn với nhau 
và chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau nhiều hơn. Khi người ta nghe thấy chữ Muslim, họ 
thường nghĩ đến các quốc gia Ả rập, nhưng các quốc gia Ả rập chỉ tham gia khoảng 
10% người theo đạo Muslim trên toàn thế giới. Đa số người theo đạo Hồi sống ở châu 
Á. Indonesia là quốc gia đạo Hồi lớn nhất, theo sau là nước Bangladesh, Pakistan và 
Malaysia. “Ở những phần nào đó của châu Á, ở mức độ địa phương, Phật giáo và Hồi 
giáo đã cùng sinh sống chung trong nhiều thế kỷ. Những người Hồi giáo chiếm thiêu 
số trong thực tế ở tất cả các quốc gia theo đạo Phật trong khi nhiều quốc gia đa số theo 
Hồi giáo lại có những cộng đồng theo Phật giáo đông đáng kể. Một cuộc đối thoại 
Phật giáo — Hỗi giáo vì vậy là cực kỳ thích hợp cho phần này của thế giới. 

Tín đồ Phật giáo và Hồi giáo cần sáng tạo nên một mối liên kết toàn cầu phục 
vụ hòa bình được xây dựng trên các nên tảng đạo đức chung phục vụ hòa bình và lòng 
thương xót. Kinh Qurˆan nói rằng Thượng Đề đã tạo ra đàn ông và phụ nữ vả con 
người ở các quốc gia khác nhau để mà họ có thê tìm hiểu lẫn nhau. Trong sự kiếm tìm 
của chúng tôi về chân lý và phâm giá, chúng ta có thê tìm thấy nhiều quan điểm khác 
nhau về các tôn giáo của chúng ta mà làm giàu sâu sắc cuộc sống của mình. Chúng ta 
có thê làm việc đề xua tan nỗi sợ hãi về an ninh quốc gia, và thay vì làm việc theo định 
nghĩa của tiễn sĩ Habib Chirzin về an ninh nhân loại : “sự tự do của nhân loại, sự tồn 
vong của nhân loại, và phúc lợi của nhân loại “. Tín đồ Hồi giáo và Phật giáo có thể 
cộng tác với nhau để tìm thấy các nguyên nhân gây đói nghèo và loại trừ nó. Như 
Sulak Sivaraksa nói, tôn giáo không chỉ là làm điều thiện và mang lại hòa bình: “Một 
Phật tử tốt đôi khi cũng phải rất mạnh mẽ, bám sát sự thách thức của thế giới, đầy lòng 
trắc ấn, và không mãnh liệt.” Cùng nhau chúng ta có thê giúp phá vỡ các khuôn mẫu, 
tăng cường hiểu biết lẫn nhau, và giúp đỡ lẫn nhau. Đối thoại liên tôn giáo là một 
nghiên cứu về chân lý không biên giới. 

Dịch giả: Sc Hương Nhũ 


222 


MẸ TERESA VÀ LÝ TƯỞNG BỎ-TÁT 


Karma Lekshe 1somo 


Cuộc đời Mẹ Teresa, vị nữ tu nổi tiếng dòng Công giáo La mã, là nguồn cảm 
hứng và là hình mẫu cho hàng triệu phụ nữ và nam giới đến từ nhiều truyền thống tôn 
giáo khác nhau. Những công việc từ thiện Soeur làm giữa những người cùng khổ được 
ngợi ca như một minh chứng đậm chất kinh điển về tình thương và công lý, là hiện 
thân tuyệt vời nhất của những giáo huấn mang tính xã hội của dòng Công giáo La Mã. 
Mặc dù soeur diễn đạt mọi điều theo cái nhìn Kitô giáo và lấy truyền thông đức tin của 
soeur làm nên tảng vững chắc cho mọi việc làm, cuộc đời phụng hiến cho tha nhân của 
Soeur vượt trên tất cả mọi ranh giới tôn giáo. Soeur được trao giải Nobel Hòa bình vào 
năm 1979 và phong thánh vào năm 2003. Nhưng, thật đáng ngạc nhiên, cuộc đời và sự 
nghiệp từ thiện của soeur ít nhận được những quan tâm có tính học thuật. 

Trong bải tham luận này, tôi dựa trên quan điểm Phật giáo để phân tích cuộc 
đời và các hoạt động vì công bằng xã hội của người phụ nữ xuất cách này. Mục tiêu 
của tôi không phải là phê bình Mẹ Teresa. Độc giả hoặc khán giả của xu hướng phê 
bình có tính cách bôi nhọ này có thể rút ra kết luận riêng của họ. Trọng tâm của bài 
tham luận này là phân tích so sánh những nguyên tắc Kitô giáo đã định hướng các hoạt 
động vị tha của Mẹ Teresa và một vị Bồ Tát với những tiêu hướng của Ngài - một cá 
thê thâm nhuân tinh thần vô ngã của truyền thống Phật giáo. Trước tiên, tôi giới thiệu 
cuộc đời và những lời dạy của "vị thánh nữ thành Calcutta." Tiếp theo, tôi mô tả lý 
tưởng Bồ Tát và giải thích những điều kiện tiên quyết để nhập Bồ Tát hạnh. Thứ ba, sử 
dụng các tiêu chí này, tôi đánh giá ước nguyện và những thành tựu của Mẹ Teresa 
trong tương quan với các ước nguyện và thành tựu của một vị Bồ Tát. Trong so sánh 
xuyên văn hóa này, tôi tìm hiểu những phẩm chất cơ bản và các giá trị nhân bản xuất 
hiện trong lời nói của Mẹ Teresa trên cả hai quan điểm Phật giáo và Kitô giáo. Một ẩn 
ý phía sau ngôn từ có thê tìm thấy trong tham luận này là vẫn đề về tính thông ước, 
mức độ mà các khái niệm tương tự trong những bối cảnh khác nhau có thể được coi 


ngang nhau một cách hợp lý. 


223 


Cứu rỗi và Thánh hóa những kẻ bần cùng 

Mẹ Teresa sinh ra năm 1910 trong một gia đình Công giáo giàu có gốc Anbania 
tại SkopJe, ngày nay là Macedomia, và được đặt tên là Agnes Gonxha BoJaxhuI. 

Khi còn nhỏ, cô đã rất mộđạo và tận tâm trong việc chăm sóc những người 
nghẻo ở quanh mình. Ở tuổi 18, được khơi nguồn cảm hứng từ những bức thư của các 
linh mục Nam Tư làm việc tại Bengal, cô đã rời nhà để đến Zagreb và sau đó đến 
Dublin, nơi cô gia nhập Dòng Nữ tu Loreto, một dòng thừa sai uy tín. Sau đó không 
lâu, vào năm 1928, Soeur đến Ấn Độ và trải qua hai năm làm nữ tu tập sinh tại 
Darjeeling trước khi làm lễ tiên khấn. Soeur bắt đầu dạy lịch sử và địa lý, và sau đó trở 
thành hiệu trưởng Trường Trung học Thánh Mary, một trường nữ thục có uy tín của 
các Nữ tu dòng Loreto ở Kolkata. Năm 1937 cô đã khấn trọn đời và chọn tên Mẹ 
Teresa. Năm 1946, Mẹ Teresa nhận ơn gọi từ Thiên Chúa và nhận lệnh phục vụ người 
nghèo. ' 

Năm 1950, Soeur nhận được sự chấp thuận của giáo phận Calcutta và Đức Giáo 
Hoàng Piô XII thành lập một dòng nữ tu gọi là dòng Thừa sai Bác ái, với mục đích 
phục vụ những người bất hạnh và sống cùng với họ: "Sứ mệnh riêng của chúng tôi là 
lao khổ để cứu rỗi và thánh hóa những người bần cùng."” Soeur bắt đầu các hoạt động 
bác ái của mình ngay lập tức và hai năm sau đó, Soeur đã mở một ngôi nhà chăm sóc 
người nghèo túng sắp chết trong một căn nhà nghỉ ngơi của khách hành hương đã bỏ 
hoang tại Kalighat, một địa điểm hành hương nỗi tiếng của khách hành hương Ấn 
Giáo. Trong suốt 45 năm sau đó, cùng với 4,000 nữ tu tận tụy, những người đã noi 
theo tắm gương của Soeur và với sự hỗ trợ của 10,000 tình nguyện viên trong cộng 
đồng giáo dân, Soeur tận tụy chăm sóc người bệnh, những người bị chà đạp và bị bỏ 
rơi. Mặc dù nhiễm bệnh lao, soeur vẫn tiếp tục cứu giúp những người mắc bệnh phong 
và các bệnh nhân AIDS cho đến khi Soeur mất vào năm 1997. Trong suốt khoảng thời 
gian đó soeur duy trì một lối sống hệt như những người nghèo khó mà Soeur phục vụ, 
coi họ như hiện thân của "chính đức Chúa trời." 

Dù sứ mệnh hòa bình và bác ái của Soeur được ngợi ca khắp nơi, Mẹ Teresa 
cũng chịu những lời chỉ trích đáng kê. Đặc biệt, Christopher Hitchens đã chỉ trích sự 
nghiệp của Mẹ Teresa trong các ấn phẩm và trong cả những cuốn film của mình. 


Trong khi Soeur được nhiêu người ngưỡng mộ như hiện thân của đức tin Kitô giáo và 


224 


của tất cả những gì là tốt đẹp, một "thiên thần của lòng xót thương," và một "vị thánh 
nơi ô chuột", những người cáo buộc tố cáo Soeur là một kẻ cuồng tín và gian lận. 
Không thọ nhận bất cứ tiện nghi hiện đại nào, Mẹ Teresa đã sông một cuộc sông 
nghèo khổ trong gần 50 năm, nhưng bị cáo buộc là đã cho không cho phép các nữ tu 
của mình sử dụng quạt máy, máy giặt, hoặc thang máy, những tiện nghi đã có thể làm 
công việc của họ nhẹ nhàng hơn. Bất chấp những tranh cãi này, khi Giáo hoàng John 
Paul tuyên bố Mẹ Teresa thành Kolkata là "một vị chân phước của Giáo hội Công 
giáo," bước cuối cùng trước khi phong á thánh, 150.000 người từ khắp nơi trên thế 
giới đã tụ họp tại La Mã để tỏ lòng thành kính Soeur. Không mấy ai nghi ngờ việc Mẹ 
Teresa là một người rất đặc biệt và nhiều người coi Soeur như là một minh chứng của 
lòng bác ái và đạo đức Kitô giáo thánh thiện và vị tha nhất. Cuộc sống thấm đượm 
lòng tử tế và từ bi của Soeur trong thế giới những người nghèo và hạ tiện ở Ấn Độ đặt 
một tiêu chuẩn mới cho tất cả những gì có nghĩa là công hiến cho Chúa Giêsu và trở 
thành một công cụ của tình yêu Thiên Chúa: đối với tôi, Chúa Giêsu là cuộc đời tôi 
muốn sống, là ánh sáng tôi muốn phản chiếu, là con đường đến với Chúa Cha, là tình 
yêu tôi muốn bày tỏ, là niềm vui tôi muốn sẻ chia, là hòa bình tôi muốn ban rải xung 
quanh tôi. Chúa Giêsu là tất cả đối với tôi." 

Tuy nhiên, vấn đề mà chúng ta quan tâm ở đây là liệu Soeur có thê được gọi là Bồ 
Tát, một cá nhân tột cùng vô ngã trong ý nghĩa Phật giáo của từ này. Để trả lời câu hỏi 


này, chúng ta cần tìm hiểu thêm về những phẩm chất của Bồ Tát. 


Nhập Bồ tát đạo 

Mối quan tâm không suy suyên đến lợi ích chúng sanh (những thực thê sống có 
tâm thức) là một trong những đặc điểm nỗi bật trong nền giáo lý của Đức Phật, điều 
này hiển hiện ngay trong những văn bản sớm nhất của Phật giáo. Đức Phật tuyên bố ý 
định cứu độ tất cả chúng sanh và kêu gọi người khác cũng làm như vậy. Trong Kinh 
Trung Bộ, một nguồn kinh điển Pali được sử dụng trong truyền thống Phật giáo 
Nguyên Thủy, chúng ta đọc thấy: 

Đặt sang một bên gậy gộc cùng đao kiếm, 
Ta sống cuộc sống trăng trong đây lòng xót thương, 


Ngập tràn sự tử tế và lòng từ bi dành cho tất cả chúng sanh. 


225 


Trong truyền thống Phật giáo Đại thừa, sự hiến mình cho một cuộc sống đầy 
lòng thương xót, lòng tốt, và lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh được nâng lên một 
tầm cao mới, trở nên liên quan mật thiết với mục tiêu đạt được Phật quả. Giáo lý Bồ 
Tát về mục tiêu phổ độ chúng sanh là một hệ quả tự nhiên. Học thuyết này được thành 
lập trên tiền đề rằng chúng sanh là vô hạn về số lượng, và rằng, trong các chu kỳ 
không ngừng của sự tái sinh (luân hồi sinh tử), tất cả chúng sanh đã từng ở một thời 
điểm nảo đó, có liên quan đến nhau. Do đó, tất cả chúng sinh được công nhận là đã 
từng là người mẹ yêu dấu của ta, không chỉ một mà là vô số lần”. Điều được công 
nhận này, kết hợp với tâm đại từ, cũng chính là điều mà Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 gọi là 
ý thức về "trách nhiệm chung."” 

Tuy nhiên, Bồ Tát đạo không chỉ đơn giản là sống một cuộc sống đây lòng từ 
bi. Để trở thành một Bồ Tát, chúng ta phải đáp ứng ba tiêu chí cụ thể. Tiêu chí về sự 
xả bỏ, Bồ đề tâm, và trực nhận tánh không đã được Atisa, đại học giả và đại sư người 
Ấn Độ, đề ra rõ ràng trong tác phâm luận giảng của mình, Ngọn đèn soi đường Giác 
Ngộ (Bodhipratipa).` Mặc dù từ "Bồ Tát" có thể được dùng khá lỏng lẻo trong cách 
nói phố thông đề chỉ một người tốt và từ bi, nếu nói đúng thì một người đáp ứng được 


ba tiêu chuân này mới là một Bô Tát. 


Thần học về sự cứu độ mang tính vô ngã 

Nguyên tắc đầu tiên của việc sống theo lý tưởng Bồ Tát là xả bỏ. Việc Mẹ Teresa 
hy sinh vô vị lợi trong vệc chăm sóc những người cùng khổ nhất: những người bị bỏ rơi, 
người sắp chết, những người mắc bệnh phong trên đường phố Kolkata là một thực tế 
được ghi nhận và lưu lại đầy đủ. Sau gần 20 năm giảng dạy tại Trường St Mary, Soeur 
cảm nhận sự thôi thúc cần phải từ bỏ những tiện nghi tương đối mà Soeur có được trong 
cương vị một hiệu trưởng đề thành lập một dòng thừa sai với nguyện ước phụng hiến cho 
thành phần dân chúng khốn khó nhất xứ Ấn. Soeur không chỉ sống một cuộc sống nghèo 
khổ như những người nghèo Soeur phục vụ, mà còn truyền cảm hứng cho cả một dòng nữ 
tu, những người cũng như Soeur đã công hiến tất cả và đề lại một di sản rất rõ nét trong sự 
nghiệp phụng hiến cho cộng đồng nghèo đói nhất trong các xã hội trên thế giới. Một khía 
cạnh khác của sự xả bỏ mà Mẹ Teresa thực hiện là quyết định rời bỏ gia đình đã sinh ra và 
nuôi nắng mình đề trở thành một nữ tu, và sự hy sinh những ấm áp về thể chất và cảm xúc 


có thê có được nơi hôn nhân và con cái. Ít ai có thê chât vân việc Soeur thê hiện lý tưởng 


226 


xả bỏ - một đặc điểm rất riêng của những người tu khổ hạnh trong mọi truyền thống tôn 
giáo. 

Trong khi xem xét khái niệm về sự xả bỏ, chúng tôi tìm thấy điểm tương đồng 
chặt chẽ giữa các giáo hội Công giáo và Phật giáo. ĐI theo lời kêu gọi của Giê-xu xứ 
Nazareth, "Hãy từ bỏ tất cả mà các người có và theo ta," tu sĩ và nữ tu của các truyền 
thống Công giáo từ bỏ một cuộc sống hôn nhân và gia đình để phục vụ Thiên Chúa 
bằng cách sống một đời nghèo khó, thanh tịnh vả tuân phục. Tương tự như vậy, trong 
bối cảnh Phật giáo, quan niệm về xả bỏ cũng được áp dụng trong cuộc sống của các 
Tỳ-kheo và Tỳ-kheo ni, những người từ bỏ cuộc sống gia đình và gia nhập Tăng đoàn, 
còn gọi là cộng đồng tu sĩ. Tuy nhiên, thuật ngữ "xả bỏ" khi dùng với Bồ Tát có một ý 
nghĩa riêng. Nó không chỉ có nghĩa là từ bỏ những thú vui thế gian, mà còn là xả bỏ sự 
tồn tại theo chu kỳ - bánh xe của sinh, tử, và tái sinh được gọi là luân hồi. Tiền đề cho 
cách hiểu về xả bỏ này là thuyết luân hồi — sự tái sanh trong các cõi khác nhau — trong 
vô số tầng trời, địa ngục,và các cảnh giới con người, động vật, và ma -điều này trái 
ngược với quan điểm Công giáo La Mã về một cuộc sông tương lai ở trên trời, địa 
ngục, hoặc chốn luyện ngục. 

Mặc dù niềm tin về thiên đường và địa ngục trong truyền thống Phật giáo và 
Thiên chúa giáo tương tự như nhau, trên khía cạnh thần học chúng không hoàn toàn 
giống nhau. Những người Phật tử mong đạt được giải thoát khỏi luân hồi, trong khi 
những người theo đức tin Thiên chúa giáo mong được cứu rỗi thông qua sức mạnh cứu 
chuộc của Chúa Giêsu. Hơn nữa, trong quan điểm Kitô giáo, sự sống đời đời với Đức 
Chúa ở thiên đường là phần thưởng tất yêu cho những ai có đức tin và hoặc là những 
việc làm tốt, tùy thuộc vào tên gọi: “Trong căn nhà của cha ta có nhiều biệt thự. Ta đi 
để chuẩn bị một chốn cho ngươI"(John 14:02). Ngược lại, theo quan điểm Phật giáo, 
mặc dù được tái sinh thành một vị trời trường thọ rất đễ chịu và có thể kéo dải tới 
80.000 năm, nhưng đó không phải là một trạng thái vĩnh cửu mà vẫn chỉ là tạm thời. 
Ngay khi phước của vị đó hết đi, những hệ quả tốt đẹp của các hành động đạo đức 
trong các cuộc sống quá khứ chấm dứt. Người này sau đó tái sinh vào một cảnh giới ít 
dễ chịu hơn so với cõi trời. Hơn nữa, đối với một Phật tử quyết tâm tìm cầu giải thoát, 
việc tái sinh ở cõi trời không phải là điều được đặc biệt mong muốn, vì đó chính là 


một sự lệch hướng khỏi mục đích thoát luân hồi sinh tử và làm mất rất nhiều thời Ø1an. 


227 


Mặc dù đối với cả hai truyền thống, mục đích cuối cùng là sự hoản thiện tâm linh 
và đức khiêm nhường được coi là một đức tính tuyệt vời, những người Phật tử đạt giải 
thoát thông qua những nỗ lực tự thân và tuệ giác, trong khi Kitô hữu đạt được sự cứu rỗi 
qua tình yêu của Thiên Chúa và sự hy sinh cứu rỗi của Chúa Giêsu. Đức Phật, lúc sắp 
nhập Niết bàn, đã đặn dò các đệ tử: "Hãy tự mình giải thoát bằng sự tinh tấn."Chúa Giêsu, 
mặt khác, dạy những người theo Ngài phải tuân theo ý Chúa. Phù hợp với lời khuyên này, 
con đường Mẹ Teresa chọn là tuân theo ý Chúa và ân sủng của Chúa Thánh Thần. Soeur 
và các nữ tu của mình tin rằng họ thuộc về Chúa Giêsu và cũng như Ngài, chỉ đơn giản là 
đang làm việc của Thiên Chúa. Những kết quả đáng ngợi khen đi đôi với các thành tích 
đạt được do đó thuộc về Thiên Chúa và không được xem là công đức thuộc về cá nhân. Vì 
vậy các phương pháp đề đạt được mục tiêu tối hậu làm rõ nét hơn sự khác biệt giữa quan 
niệm Phật giáo về giải thoát và những quan niệm Kitô giáo về cứu rỗi, và đưa ta đến đến 
kết luận răng cuối cùng thì sự xả bỏ trong truyền thống Phật giáo và Kitô giáo có nghĩa 


khá khác nhau. 


Lòng từ bi trên Lý thuyết và trong Thực hành 

Việc tiếp theo là tìm hiểu về mức độ mà lý tưởng Kitô giáo về sự phụng hiến vô 
ngã tương hợp với lý tưởng phục vụ vị tha của Phật giáo được thê hiện nơi một vị Bồ 
Tát. Lòng từ bi, nguyên tắc thứ hai của một cuộc sống theo Bồ Tát đạo, là cột trụ trung 
tâm của cả hai truyền thống Phật giáo và Kitô giáo. Mẹ Teresa dựng lập công việc của 
mình trên tình yêu và lòng từ bi của Chúa Kitô, hiện thân của tình yêu Thiên Chúa đối 
với nhân loại. Những lời dạy của Thiên Chúa về việc phụng sự những kẻ đói khát, vô 
gia cư, và bị giam cầm được tìm thấy trong bản thánh kinh Matthew 25:35: "Bất cứ 
khi nào các ngươi làm điều này cho những người khốn khổ nhất, các ngươi đang làm 
cho ta." Những việc Soeur làm cho những trẻ em bần cùng đói khát tương ưng với 
Thánh ý "Các em nhỏ đau khổ hãy đến cùng ta." (Matthew 19:14; Mark 10:14; Luke 
18:16) 

Người ta đặt câu hỏi liệu động lực của Soeur có phải hoàn toàn vì lợi ích của 
những người cùng khổ hay Soeur có ý đồ cải đạo những người thọ nhận trong tô chức 
từ thiện của mình theo đức tin Thiên Chúa giáo. Sau khi đọc những lời Soeur kể về 
cuộc đời mình, tôi kết luận rằng Soeur được thôi thúc bởi niềm hy vọng đưa những 


người thọ nhận trong tô chức từ thiện của mình đến với Thiên Chúa, nhưng đó không 


228 


phải là một nỗ lực cải đạo theo kiểu “đếm đầu người” trắng trợn như những nỗ lực cải 
đạo gần đây ở Sri Lanka, Campuchia, Mông Cổ, và các nước đang phát triển khác 
trong những năm gần đây. Những nỗ lực cải đạo mạnh bạo của các tô chức Tin Lành 
Cơ Đốc đã gây ra nhiều bất bình, nhiều người cảm thấy giá trị và bản sắc tôn giáo của 
họ đang bị tấn công. Đề so sánh, trong việc tiếp cận người nghẻo bị bỏ rơi, Mẹ Teresa 
đã phục vụ những người mà nỗi khốn cùng vượt ra ngoài khuôn khổ tôn giáo. Trong 
nỗ lực đưa mọi người đến gần Thiên Chúa, tôi tin rằng Soeur đã được thúc đầy không 
phải bởi khái niệm đặc trưng về Thiên Chúa, mà bởi ý tưởng về những điều tốt đẹp 
trong sáng và tình yêu vượt khỏi phạm vi của bất cứ quyên lợi ích kỷ hoặc ý đồ có tính 
tôn giáo nảo. 

Đức Phật dạy những đức tính như tình thương và lòng từ — một tình thương tự nhiên 
không chút cô gắng được bản rải cho tất cả chúng sanh, không bị bó buộc bởi bất cứ phạm 
vi nào và được định hướng bởi tuệ giác. Tương tự như vậy, tình thương là một giới răn của 
Chúa Giêsu và tình thương được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thân, đắng truyền trao tuệ 
giác. Mặc dù có rất ít khả năng Đức Phật có ý tưởng xây dựng một đoàn thê tu hành có sứ 
mệnh hướng tới phúc lợi xã hội, Ngài đã dạy đệ tử mình chăm sóc những người ốm đau và 
phiền não cả thê chất và tình cảm. Điều này tương đương với điều răn của Chúa Giêsu, 
"Hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các ngươi." (John 15:12) Trong truyền thống 
Đại Thừa, giáo lý nhân mạnh tới lý tưởng vị tha vượt ra ngoài biểu thức cá nhân của tình 
yêu và lòng từ b¡ để trở thành một lòng đại bi ban rải cho tất cả chúng sinh - con người, 
động vật, hữu hình và vô hình. Cuối cùng, lòng từ bi tuyệt vời này mở rộng và bao gồm Bồ 
Đề tâm, một quyết tâm vị tha nhằm giải thoát tất cả chúng sanh khỏi những đau khổ trong 
dòng luân hồi sinh tử. Bồ đề tâm gồm hai loại: (1) Ý nguyện Bồ đề - quyết tâm mạnh mẽ để 
trở nên tỉnh giác viên mãn (nghĩa là một Đức Phật) đê giải thoát tất cả chúng sinh khỏi đau 
khô, và (2) Bồ Đề tâm trong sự dẫn thân - thực hiện lý tưởng cao quý này trong hành động. 
Bồ đề tâm bắt đầu, có thể như là một hứng khởi ngắn ngủi hoặc có thê là kết quả của một 
quá trình suy tính kỹ nhằm tháo gỡ những đau khô của chúng sanh. Cùng với thời gian, 
lòng vị tha ngẫu hứng từng bước chín hơn và trở thành lòng từ bi tự nhiên không chút cô 
găng ban rải đến tất cả các sinh vật và lên đến đỉnh điểm với quyết tâm vững vàng nhằm đạt 
quả vị Phật, một quyết tâm kéo dài đến tất cả các kiếp sống tương lai cho đến khi đạt được 


toàn giác. 


229 


Nơi một vị Bồ Tát hoàn toàn không có chỗ cho các lợi ích cá nhân. Một vị Bồ 
Tát có đủ năng lực và luôn sẵn lòng làm vơi đi những nỗi đau khổ của chúng sanh bất 
cứ lúc nào bằng cách cho chúng sanh với bất cứ điều gì họ cần. Một câu thơ của 
Ärya§ura cho thấy mức độ của hạnh nguyện Bồ Tái: 

Ngay cả nếu có ai đó đòi thịt xương tôi, 
Nguyện tôi sẽ cho đi với niềm vui trong đôi mắt; 
Nguyện tôi luôn luôn cho đi tay chân và những phân thịt da tương tự 
Vì ích lợi của chúng sanh. 
Nguyện tôi, như viên ngọc ước 
Cho tất cả những gì chúng sanh mong muốn 
Và nguyện tôi, như một cây thần diệu, 
Thực hiện tất cả những gì họ mơ. ° 

Cả Mẹ Teresa và Phật giáo Đại thừa đều vững tin vào phẩm giá con người và 
quyết tâm thê hiện tình yêu và lòng từ bi nơi hành động, đặc biệt là đối với người khốn 
khổ nhất. Mẹ Teresa đã minh chứng cho quyết tâm này khi Soeur băng bó vết thương cho 
những người mắc bệnh phong, hy sinh sức khỏe của mình để chăm sóc những người bị xã 
hội hắt hủi. Tuy Soeur không tới mức cho đi mắt hoặc tay chân của mình như vị Bồ Tát 
của Aryasura sẵn lòng cho đi, Soeur đã hy sinh cuộc sống của mình để chăm sóc những 
người nghèo. Việc Bỏ Tát sẵn sảng hy sinh mạng sông và chân tay có thê là một ân dụ, vì, 
như các nhà phê bình hạnh nguyện Bồ Tát đã chỉ ra, việc hủy bỏ các cơ quan trong cơ thể 
và làm suy tôn sức khỏe của mình chính là tự giảm thiêu khả năng phục vụ chúng sanh. 
Trong mọi trường hợp, sự hy sinh của Bồ Tát là nhằm khơi dậy lòng từ bi và đức nhẫn 
nhục trên con đường giải thoát chúng sanh khỏi khổ đau. Mặc dù Mẹ Teresa không bao 
giờ bày tỏ ý định trở thành một vị Phật hay giải thoát chúng sanh khỏi sinh tử, những khó 
khăn to lớn mà Soeur đã nhẫn chịu trong suốt những năm Soeur làm việc giữa những 
người bất hạnh là đã đủ để chứng minh quyết tâm của Soeur trong việc thực hiện hạnh 
nguyện từ bi của Bồ Tái. 

Trí tuệ và Tuệ giác 

Nguyên tắc thứ ba của Bồ Tát đạo là trí tuệ (Bát Nhã). Trong Phật giáo, trí tuệ có 
nghĩa là rõ biết mọi việc "như nó đang là" hoặc tuệ tri trực tiếp về tánh Không, bản chất thật 


sự của mọi hiện tượng. Trí tuệ dẫn dắt lòng vị tha của Bồ Tát, nó không suy biến thành 


230 


tình cảm mà sử dụng phương tiện thiện xảo đề làm lợi ích cho tất cả chúng sanh một cách 
có hiệu quả. Trí tuệ và lòng từ bi vận hành song song, giống như hai cánh của một con 
chim, cả hai phâm chất đều cần thiết cho việc đạt tới giác ngộ. Sau khi hiểu về học thuyết 
vô ngã trên bình diện tri thức, một vỊ Bồ Tát tuệ tri trực tiếp về bản chất không thật có của 
mọi hiện tượng, điều này được gọi là Không. Các vị Bồ Tát thực hành thiền định về tánh 
không trong suốt mười giai đoạn của Bồ Tát đạo, tích lũy trí tuệ và công đức thông qua việc 
thực hành của mười ba-la-mật (paramita)11 trong ba A tăng tỳ kiếp. Quá trình này lên đến 
đỉnh điểm với việc đạt được đại viên cảnh trí của một vị Phật - đồng thời biết vạn vật “như 
chúng đang là", tương đương với sự toàn thức. 

Khái niệm về trí tuệ mang một ý nghĩa khác đối với các con chiên dòng Công giáo 
La Mã: trí tuệ là của Thiên Chúa trao cho chứ không thể đạt được bằng những nỗ lực tự 
thân. Trong Kitô giáo, nói đến trí tuệ là nói đến những mặc khải từ trí tuệ siêu phàm có 
trong những trang kinh về Thiên sứ Job, cuốn Châm Ngôn, Thánh Vịnh, và những cuốn 
khác trong Kinh Cựu Ước, còn được gọi là "Kinh Trí Tuệ."12 Không giống như trường hợp 
của kinh điển Phật giáo, trí tuệ trong kinh thánh không phải là trí tuệ của con người mà là 
những mặc khải đến từ trí tuệ Thiên Chúa. Những mặc khải được thông truyền trong quá 
trình cầu nguyện và chiêm nghiệm, rồi được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Theo quan 
điểm của tôi, Mẹ Teresa vừa là một người chiêm niệm vừa là một tông đồ, và cuộc sông của 
Socur hé lộ những mặc khải đến từ trí tuệ Thiên Chúa mà Soeur chứng nghiệm, và cả trí 
tuệ trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù có thể Soeur không có được tuệ tri trực tiếp về 
không tánh, sự dâng hiến mà Soeur thực hiện hàng ngày làm nơi Soeur nảy sinh tuệ giác và 
những nhận xét tuy thông thường nhưng xuyên qua những chân lý được người đời chấp 
nhận: "Chiến tranh là sự giết hại con người. Ai có thê cho điều đó là “công bằng?"13 Ngoài 
ra, Soeur có sự khôn ngoan thực tế, điều giúp Soeur khéo léo lách qua tệ quan liêu ở Ân 
Độ. Chỉ với điều này thôi Soeur cũng xứng đáng được phong thánh. Soeur quản lý thành 
công hàng chục chương trình phúc lợi xã hội, trong khi đối mặt với nhiều bất đồng về văn 
hóa, và Soeur rõ ràng đã có trí tuệ - điều này giúp Soeur vượt qua mọi bất đồng để thấy nhân 
phẩm trong mỗi con người. 

Từ việc nghiên cứu cuộc đời và lời nói của Mẹ Teresa, tôi kết luận rằng, mặc dù 
Soeur có thê là một vị thánh xét từ bất kỳ góc độ tôn giáo nào, Soeur có thể hoặc cũng 


không thê là một vị Bồ Tát xét trên quan điểm Phật giáo. Soeur rõ ràng có đủ tiêu chuẩn là 


231 


một Bồ Tát theo cách hiểu khoáng đạt, nhất là khi nơi soeur thê hiện đức xả bỏ, lòng từ bị, 
và tuệ giác. Tuy nhiên, Soeur không đạt được đầy đủ các tiêu chí cụ thê của một vị Bồ Tát 
theo truyền thống Đại Thừa được Đại sư Atisa luận giải trong tác phẩm Ngọn đèn Soi 
Đường Giác ngộ. Mặc dù Soeur từ bỏ những thú vui trần thế và lợi ích cá nhân, không có 
dấu hiệu cho thấy Soeur có ý thức từ bỏ luân hồi hoặc thậm chí biết đến khái niệm này. 
Mặc dù Soeur thê hiện lòng từ bị tuyệt vời trong việc chăm sóc người nghẻo, bệnh tật, và 
người sắp chết, và mặc dù Soeur có thể cũng đã có ước nguyện làm vợi đi mọi khô đau 
của con người, không có dấu hiệu nào cho thấy Soeur khao khát trở thành một bậc toàn 
giác để giải thoát tất cả chúng sanh khỏi nỗi khổ đau của luân hồi sanh tử, hoặc giả 
nguyện vọng Bồ Tát có trong vốn từ vựng của Soeur. Mặc dù trí tuệ nơi Soeur đường như 
đã được trực tiếp truyền trao từ Thiên Chúa, hoặc từ niềm tin của Soeur đối với Thiên 
Chúa, không có dấu hiệu nào cho thấy Socur đạt được tuệ tri trực tiếp về tánh không hoặc 
thậm chí là đã có lần gặp khái niệm này. Nếu không đạt ba tiêu chí cụ thể nảy, soeur 
không thể được coi là một vị Bồ Tát theo nghĩa chặt chế nhất của từ này. Khi được hỏi 
liệu có bậc chân tu Phật giáo nào có thể tương đương với Mẹ Teresa, những Phật tử khó thê 
đưa ra một ví dụ. Đức Đạt Lai Lạt Ma và các vị thầy vĩ đại khác làm việc ngày đêm để 
đem đến lợi ích cho chúng sanh qua những lời cầu nguyện vả qua việc giảng dạy về con 
đường giác ngộ, nhưng họ không có mặt nơi chiến hào, lau rửa và băng bó vết thương của 
những người bị bệnh phong hoặc chăm sóc cho những bệnh nhân nghèo đang chết dần 
chết mòn vì căn bệnh AIDS. Khi nói đến việc dẫn thân trong thế giới của khổ đau và 
phiền não, có lẽ Mẹ Teresa gần gũi với lý tưởng Bồ Tát nhiều hơn bất kỳ người Phật tử 
nào. Liệu ước nguyện Bồ Tát với mục tiêu ban cho chúng sanh bất cứ điều gì chúng sanh 
mong muốn có đòi hỏi một người phải trở thành Phật tử hay không? Hay các vị Bồ Tát có 
thể xuất hiện bất cứ nơi nào, trong bất kỳ truyền thống văn hóa nào? 

Điều này đặt ra một số câu hỏi quan trọng: Liệu lý tưởng Bồ Tát có bị giới hạn bởi 
văn hóa hay không? Một vị Bồ Tát có cần phải là một Phật tử hay không? Nếu công hạnh 
của một vị Bồ Tát phụ thuộc vào văn hóa, định nghĩa và phạm vi hành động của vị Bồ Tát 
có thê chỉ giới hạn trong một lĩnh vực cụ thể. Có phải Bồ Tát chỉ hoạt động trong các quốc 
gia Phật giáo hay không? Có phải lòng từ bi của Bồ Tát chỉ giới hạn trong các quốc gia 
Phật giáo Đại thừa? Nếu đúng là như vậy, liệu chúng ta có nên suy luận rằng những người 


có thê đón nhận lòng từ bị của Bô Tát chỉ giới hạn hoặc có nhiêu khả năng là các cộng 


232 


đồng Phật tử theo Phật giáo Đại Thừa? Về mặt logic, điều này dẫn đến một bề tắc: Nếu 
lòng từ bi của Bồ Tát bị cắt cúp theo bất kỳ hình thức nảo, lòng từ bi ấy không thê được 
coi là phô quát hoặc vô tư, và điều này mâu thuẫn với lý tưởng Bồ Tát là thực hành hạnh 
nguyện giải thoát mọi chúng sinh khỏi khổ đau. Nếu tâm từ của một vị Bồ Tát là không 
giới hạn mà ban rải đến tất cả chúng sanh ở mọi hình thức khác nhau, chúng ta lại găp phải 
một vấn đề khác: Một người có thê quên mình đề phụng hiến cho hạnh nguyện làm vợi đi 
nỗi khổ của chúng sinh nhưng không sử dụng cách biêu đạt của một vị Bồ Tát và không có 
mục đích trở thành một vị Phật. Một người như vậy có thê, giống như trường hợp Mẹ 
Teresa, định nghĩa cái tôi thượng theo một cách hoàn toàn khác. 

Xem xét vẫn đề từ một góc độ khác dẫn chúng ta đến một vấn đề cũng cần được 
quan tâm. Trong truyền thống Đại Thừa người ta tin răng một vị Bồ Tát có khả năng xuất 
hiện trong vô số hình thức để cứu độ chúng sinh. Khả năng phổ độ quân sanh của một vị 
Bồ Tát tăng trưởng theo cấp số nhân khi vị ấy tiến bộ trên đường đạo và đạt đến các giai 
đoạn cao hơn của quá trình thức tỉnh. Người ta cho rằng, ở giai đoạn đầu tiên, một vị Bồ 
Tát có khả năng hóa hiện dưới một trăm hình hài trong một trăm cõi, ở giai đoạn cuối của 
quá trình này, một vị Phật có đủ quyền năng để hóa hiện thành vô lượng hóa thân trong vô 
lượng cõi. Từ quan điểm này, một vị Bồ Tát có thê xuất hiện dưới bất cứ hình thức nào để 
có thể cứu giúp nhiều nhất cho chúng sanh. Vì trong thế giới ngày nay có nhiều người 
theo Kitô giáo hơn bất cứ truyền thống tôn giáo nào khác, có thê suy luận rằng vị Bồ Tát 
nảo có niềm tin nơi Kitô giáo và sử dụng cách diễn đạt mình trong khuôn khổ Kitô giáo sẽ 
có khả năng tiếp cận với số lượng dân số lớn nhất, bằng cách sử dụng một ngôn ngữ mà 
họ có thê thông cảm. Theo logic này, khả năng Mẹ Teresa là một vị Bồ Tát hiện thân 
trong một hình thức Kitô giáo đề truyền bá đạo đức của lòng từ bi không phải là một điều 
khó xảy ra. 

Vấn đề đặt ra về tính thông ước ở đoạn đầu của bài tham luận này đã mang lại 
một kết luận bất ngờ. Việc tìm kiếm các điểm tương đồng đã đưa chúng ta đến với một 
lô những điểm dị biệt, với nhiều lớp ý nghĩa, và khai mở những vấn đề mới về sự đồng 
dạng giữa văn hóa và triết học. Điểm tương đồng nỗi bật nhất là giá trị của cuộc sống 
tràn ngập lòng từ bi phụng hiến cho tất cả. Trong thử nghiệm có tính đối thoại này, tôi 
đã xem xét một nhân vật có đức tin Công giáo dưới các tiêu chuẩn và thuật ngữ Phật 


giáo đê hiêu được mức độ mà lý tưởng Bô Tát được xây dựng dưới góc độ văn hóa và 


233 


liệu nó có giá trị vượt khỏi khuôn khổ Phật giáo hay không. Có thể đây là một thí 
nghiệm vô vọng, cũng giống như nồi tròn úp vung méo, vì lý tưởng Bồ Tát được xác 
định trên một tập hợp các giả định, như chúng ta biết, mà Mẹ Teresa người theo đức 
tin Công giáo chưa bao giờ xét tới. Đồng thời, thông qua thử nghiệm này chúng ta có 
thê mở rộng sự hiểu biết của chúng ta về lòng từ bi và những cách thức mà theo đó văn 
hóa và tôn giáo thường phân chia con người. Rốt cuộc thì lòng từ bi chân chính không 
thể bị cắt xén mà mở rộng đến toàn thê nhân loại, vượt lên trên ranh giới văn hóa, giai 
cấp, và giới tính. Lòng từ bi, theo quan điểm Phật giáo, phải được ban rải không chỉ 
cho con người mà cho tất cả các hình thức sống khác: động vật, những hữu thể trong 
địa ngục, ngạ quý, và tất cả. Điều này đã và đang đưa Phật tử đến với việc cần phải tập 
trung chiêm niệm thật sâu về mục tiêu thức tỉnh tâm linh và giải thoát tất cả chúng 
sanh khỏi đau khổ thật nhanh. Điều này cũng dẫn đến vấn đề đạo đức trong việc không 
làm hại bất cứ sinh vật sống nào, từ đó có ảnh hưởng sâu sắc tới việc kiến tạo hoà 
bình, bảo vệ môi trường, và công lý toàn cầu. 

Trí tuệ, theo triết lý Kitô giáo, không phải là năng lực của cá nhân con người 
mà nhất thiết phải được truyền từ Thiên Chúa. Đồng thời, tình yêu Thiên Chúa, như đã 
từng nhập thể trong Chúa Giêsu, đã là nguồn cảm hứng cho các hoạt động tự thiện sâu 
sắc như Mẹ Teresa đã làm, và một phong trào công bằng xã hội được gọi là thần học 
giải phóng. 

Tóm lại, Phật tử và các tín đồ Kitô giáo có thể học hỏi rất nhiều từ nhau. Nhiều 
tín đồ Công giáo La Mã hiện đang sử dụng giáo lý Phật giáo và thực hành thiền định 
để làm tươi mới đời sống tâm linh của họ. Nhiều Phật tử giờ đã công nhận đóng góp 
của các tín hữu Công giáo La Mã trong việc tạo lập một xã hội công bằng hơn. Những 
nhân vật như Mẹ Teresa là một tấm gương không chỉ trong truyền thống tôn giáo 
riêng của Soeur, mà cho tất cả các truyền thống tôn giáo khác. Mỗi chúng ta đều có thê 
học hỏi từ một hình mẫu như vậy và có thể tiếp nhận nhiều tấm gương công hiến khác 
nhau vào truyền thống tôn giáo của mình. Mở rộng thêm tương tác và đối thoại chắc 
chăn sẽ làm tăng hiệu quả của cả Phật tử và tín hữu Kitô trong việc làm vơi đi đau khổ 
CỦa COn n8ườỜi. 


Dịch giả: Sc Viên Ngạn 


234 


CHÚ THÍCH 


' Kathryn Spink, Mẹ Teresa: Cuộc đời và Sự nghiệp (San Francisco: Harper San Fransisco, 
1997), tr. 3-22. 

° Trích từ bản văn thành lập dòng Thừa Sai Bác Ái do Mẹ Teresa viết. Theo sách của 
Edward Le Joly, S. J Mẹ Teresa thành Calcutta: 

Tiểu sử (San Francisco: Harper & Row, 1985), p. 28 

Ỷ_Christopher Hitchens, Lập trường nhà truyễn giáo: Mẹ Teresa trong lý thuyết và thực 
hành (London và New York: Verso, 1995) và một phim tài liệu trên Kênh 4 của Anh được gọi 
là "Thiên thần chốn địa ngục." 

* José Luis Gonzáléz-Balado, Mẹ Teresa: Những điều tôi nói (New York, Gramercy Books, 
1996), tr. 34. 

” Kinh Trung Bộ, II.29ff. Trích dẫn trong Lý (huyết Phật giáo đâu tiên của loài người, 
Isaline Blew Horner, Amsterdam: Philo Press, 1936, tr. 127. 

° Theo quan điểm Phật giáo, cộng đồng không giới hạn nội trong loài người cũng không giới 
hạn chỉ ở những sinh vật ra từ dạ con của mẹ, nhưng bao gồm tất cả các hình thái sống, kế cả 
những hữu thê có từ "noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh." 

7 Tenzin Gyatso, Cộng đồng toàn câu và Sự cẩn thiết của Tình thân Trách nhiệm 
chung, Boston: Wisdom Publications, 199] 

Š Geshe Sonam Rinchen (chuyên ngữ và biên tập bởi Ruth Sonam), Ngọn đèn Soi sáng Đường 
Giác ngộ - Đại sư Atisha (Ithaca, N.Y.: Snow Lion Publications, 1997). 

? Vị dụ, trong các cộng đồng Phật tử tại Hàn Quốc, một đất nước Phật giáo Đại thừa, Phật tử 
thường được gọi là "bosal" (Bồ Tát). 

'°Gendun Gyatso (dịch và biên tập bởi Brian C. Beresford), Hạnh nguyện và Thiền Tâm từ 
của Luận sư Thánh Dũng Aryasura (Dharamsala: Thư viện các Tác phẩm và Tài liệu lưu trữ 
Tây Tạng), năm 1979, trang 25. 

lề Trong các bản kinh Đại thừa, mười ba-la-mật là bố thí (Dana), trì giới (s2), nhẫn 
nhục (ksanti),tỉnh tấn (vữyø), thiền định (đhyana), trí tuệ (Przj»a), phương tiện thiện 
xảo(upaya-kausalya), nguyện (pran.idhana), quyền năng (ba/a), và trí tuệ cao 
quý (Jnana). Trong các bản kinh Pali của truyền thống Nguyên Thủy, mười ba-la-mật lại 
khác: bố thí (Dana), trì giới (s//2), xả bỏ (nekkhamma), trí tuệ (panna), tỉnh 
tấn ("viriya"), nhẫn (khami),, trung thực (sacca) chí nguyện (adithana) lòng từ 


(metfa), và xả (upekkha). 


235 


'“ Cụ thể là các cuốn Kinh Thánh Job, Thánh Vịnh, Châm ngôn, Kinh Người Truyền 
Đạo, cuốn Bài ca của những bài ca, cuốn Kinh về Trí tuệ, và cuốn Trí tuệ của Sirach. Cuốn 
Kinh Trí tuệ đưa ra mô tả như sau: "[12] rực rỡ và không phai mờ là Trí Tuệ, và những người 
yêu nàng luôn có thể đễ dàng cảm thấy nàng, và những người đi tìm sẽ luôn luôn thấy 
nàng. [13] Nàng nhanh chóng đến với những người đang khao khát mong chờ nàng: [14] Ai 
trông chờ nàng vào lúc bình minh sẽ không phải thất vọng, vì anh ta sẽ thấy nàng ngồi ngay 
tại cửa nhà anh ta.[I5]Vì suy nghĩ về nàngbao hàmsự hoàn hảo của sự khôn 
ngoan, và ai vì nàng mà nguyện cầu hàng đêm sẽ nhanh chóng được tự do; [16] Bởi 
vì nàng tự đi tìm những người xứng đáng với mình, nàng ân cần xuất hiện trước họ theo nhiều 
cách, và đáp ứng mọi ước mong. [17] Vì bước đầu tiên hướng tới giới luật cũng chính là 
mong muốncó nàng vậy thì giữ gìn giới luậtcũng chính làtình yêu dành cho 
nàng; [18] Yêu là gìn giữ giới luật của nàng; tuân thủ giới luật của nàng là cơ sở để không thể 
biến chất;[19 ] Không thể biến chất đưa ta đến gần với Chúa, [20] Và như thế, mong ước có 
Trí Tuệ sẽ dẫn ta đến một vương quốc tuyệt vời." Kinh Nữu Ước (Washington, DC: Mỹ Hội 
đồng Giám mục Công giáo, 2002). 

sở Tờ] oly, Mẹ Teresa thành Calcutta, p. 67. 


236 


CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ EM 


TẠI TRUNG TÂM SAKYADHITA Ở SRILANKA 
Tỳ kheo ni Madulle Vijithananda 


Trẻ em với tâm tư chưa bị vẫn đục bởi ham muốn, dục vọng là một tiềm năng 
quý giá, bởi chúng sẽ thừa kế trách nhiệm xã hội trong tương lai. Chúng học nói, học 
giao tiếp và học phép xử sự bằng cách bắt chước người lớn và bằng quan sát môi 
trường chung quanh. Trong gia đình, chúng có thể gặp gương tốt hoặc xấu. Gương xấu 
có thê làm hư hỏng tâm trong sáng của trẻ nhỏ, từ đó cản trở bước tiến của đất nước 
mà chúng thừa kế. 

Những gia đình mắt hạnh phúc có thê khiến tâm của con cái tiêm nhiễm những 
tư tưởng tiêu cực như thù ghét, tiếc hận, ganh tỊ, giận dữ, trả thù, và quấy rỗi. Khi lớn 
lên, những trẻ này có thể vướng vào vòng tội phạm, tạo nên một xã hội dẫy đầy tỘI ác, 
tỆ nạn, giết hại, cướp bóc, và bạo hành. Những hành vi này cản trở những phát triển 
lành mạnh của xã hội như an ninh, sức khỏe, giáo dục, và phát triển kinh tế, đó là chưa 
nói đến sự hòa hợp xã hội và tôn giáo trong nước. Mục đích các chương trình của 
trung tâm Sakyadhita ở Sri Lanka dành cho trẻ em là hạn chế tôi đa những phát triển 
kém lành mạnh bằng cách nuôi dạy để có những thành viên xã hội kỷ luật tốt và yêu 
chuộng hòa bình. 

Giáo dục thân, khẩu và ý 

Trung tâm Sakyadhita ở Sri Lank triển khai một loạt chương trình nhằm phát 
triền những hoạt động về thân, về miệng và về ý cho trẻ em. 

“Phát triển về thân” dạy trẻ lễ phép, hòa nhã đề tránh rắc rối cho bản thân và 
người khác. Để kích thích hoạt động này tốt hơn nên thu hút tâm non nớt của chúng 
vào những sinh hoạt vui chơi. Tâm chúng có thê phát triển qua những tài năng khác 
nhau về kịch nghệ, thể thao và các hoạt động sáng tạo khác. Qua các hình thức sinh 
hoat Ấy, trẻ học được sự tự chủ về thân và kỷ luật. 

“Phát triển về miệng” giúp trẻ phân biệt giữa lời nói có ích và lời gây tôn hại 
cho bản thân và cho người khác. Ngôn ngữ chủ yếu để truyền thông và trao đối ý kiến 
giữa mọi người. Sử dụng những lời có ý khinh rẻ, gây khó chịu hoặc lời thô ác sẽ làm 
tốn thương người, phá hoại hòa bình và đoàn kết. Điều này cũng có thê đưa đến những 


237 


vấn đề rắc rỗi nọ kéo theo rắc rối kia, những cãi vã xô xát, có khi còn kết thúc bằng tội 
ác như giết người. Mục đích của chương trình phát triển về miệng là ngăn ngừa trẻ rơi 
vào những tình huống và tội phạm như thế, và hướng chúng đến đoàn kết, hòa bình và 
thịnh vượng. Điều này có thể thực hiện qua việc dạy các em sử dụng lời lẽ êm dịu, nói 
đúng sự thật, và lời có nghĩa lý. 

“Phát triển về ý” như sau. Tâm của trẻ như làn nước trong. Nước trong nếu bị 
đồ đồ ô uế sẽ vẫn đục; tâm của trẻ cũng thế, sẽ trở thành xấu dở và ô nhiễm nếu chứa 
đầy những tình cảm và tư tưởng xấu xa, phá hoại và không lành mạnh. Từ lúc bé thơ, 
tâm trẻ cần được phát triển sao cho hành vi cử chỉ các cháu hợp với đạo đức và những 
giá trị luân lý trong một bối cảnh có đức độ, có tôn giáo. Nền tảng nhân cách của một 
con người được tạo dựng từ những ngày thơ bé ấy. 

Khi nói đến phát triển tâm của trẻ, cần xét sự phát triển của cả người mẹ lẫn đứa 
con. Nên chú ý tâm của trẻ ngay từ lúc trẻ còn đang phát triển trong bụng mẹ. Môi trường 
gia đình và trạng thái tinh thần của người mẹ trong thời kì mang thai sẽ ảnh hưởng đến trẻ. 
Người mẹ nên phát khởi lòng từ và bi đối với trẻ trong lúc trẻ còn trong bụng. 

Do đó, muốn đạt kết quả trong việc xây dựng cho trẻ ý thức về đạo đức luân lý, 
tập thê gia đình cần được củng cô bằng những hành vi và cách xử sự hợp đạo đức luân 
lý. Từ khi trẻ bập bẹ nói những tiếng đầu tiên, hành vi cử chỉ của các em chủ yếu là 
học theo mẹ và cha. Nếu các bậc cha mẹ không gương mẫu để hướng dẫn con cái, 
chúng sẽ bắt chước các hành vi xấu xa của họ. Thường xuyên làm cho con sợ sệt, phá 
tan mọi hy vọng của chúng, lừa dối chúng, bạo hành ngược đãi chúng đủ kiểu cuối 
cùng sẽ biến con cái thành những phần tử phá hoại đất nước. Phật pháp dạy răng tâm 
tính con trẻ nên được hình thành từ lúc còn trong bảo thai. 

Do đó, trung tâm chúng tôi đang thực hiện một loạt chương trình nhằm g1úp trẻ 
phát triển những giá trị đạo đức và luân lý: 

1. Chương trình giáo dục thanh niên trước hôn nhân. 
.. Chương trình tư vẫn để xây dựng gia đình hạnh phúc và hòa hợp sau hôn nhân. 
.. Chương trình giáo dục cho những người sắp làm cha mẹ. 


° 
3 
4. Chương trình thiền đặc biệt và tụng kinh “Seth Pirith” cho người mẹ mang thai. 
5. Chương trình giáo dục cho cha mẹ có con nhỏ và trẻ đến trường. 

6 


._ Tư vẫn mở rộng cho tất cả thành viên trong gia đình. 


238 


Những chương trình này được tổ chức thường xuyên không kể tôn giáo hay 
chủng tộc khác nhau để phát triển các giá trị đạo đức và luân lý trong gia đình. 
Chương trình đầu tiên để thu hút trẻ em đến trung tâm là một chương trình Phật pháp 
dạy băng tiếng Anh mang chủ đề “Phật pháp bằng tiếng Anh”. Các đề tài bao gồm 
cuộc đời của đức Phật, những mẫu chuyện đạo, sống đạo, từ, bi, bố thí để tiêu trừ lòng 
tham (dana), và cư xử hợp đạo đức (sila). 

Những chương trình dạy luân lý cho trẻ em. 

Chương trình dạy về cư xử hợp đạo đức, luân lý đặc biệt dành cho trẻ được thực 
hiện mỗi tháng vào những ngày lễ Poya trăng tròn. Trong khi học Phật Pháp, trẻ em 
đặc biệt học các phương pháp thực tiễn để huấn luyện vả kiểm soát thân, miệng, ý. Các 
em học và thực hành những thói quen kỷ luật, tập thói quen ăn đúng cách, nói lời dễ 
nghe, nói lời trung thực, lòng từ, v.v... Các chương trình này dạy trẻ cách phân biệt 
đúng sai, cách bỏ các tật xấu và phát triển những thói quen tốt. Chương trình học kéo 
dài 12 tuần, dạy cho trẻ những điều cơ bản về một nhân cách tốt và huấn luyện chúng 
bằng phương pháp thực tiễn để đạt được nhân cách đó. Thơ, kệ, và chuyện tiền thân 
nói về cuộc đời đức Phật khi còn là bồ tát được sử dụng làm phương pháp giảng dạy. 

Chương trình tọa thiền cho trẻ được thực hiện vào mỗi tối chủ nhật chừng hai 
tiếng. Thật ra, trẻ thực tập tọa thiền suốt các chương trình được thực hiện tại trung tâm. 
Nhiều trẻ đã phát triển được khả năng ngồi yên một tư thế và tập trung tâm đến 45 
phút. Trẻ cũng được đặc biệt huấn luyện để tụng các bài kinh bằng tiếng Pali và các 
bài hát (pirith) có trong các buổi lễ vào địp Tết tại Sri Lanka, trong đám rước và trong 
các sinh hoạt tôn giáo khác. Hết sức nhiệt tình, trẻ đi xe quanh làng trình diễn những 
bài hát này để mang phước lành đến cho dân làng. 

Trẻ em cũng tập phát khởi tâm từ, giữ giới thứ nhất không giết hại và bảo vệ tất 
cả sinh vật. Chúng nuôi dưỡng tâm từ và bi đối với tất cả chúng sanh bằng ý nghĩ và 
tình cảm như sau: “Xin cho tất cả chúng sanh được phước lành, sống không sợ hãi và 
được che chở an ổn.” Nhờ phát tâm từ bi, trẻ mua súc vật tại các lò sát sanh sắp bị đem 
giết và trả tự do cho chúng (abhaya dana). Ví dụ, một con bê đang còn bú mẹ bị đem 
đi giết thịt được trẻ mua đêm về tặng cho các gia đình nuôi. 

Không những thế, các em còn phụ chăm sóc những con vật đáng thương này 


băng cách cho chúng ăn và uông, xem đó như một phân trong công tác của các em. 


239 


Chăm sóc những người cần giúp đỡ là một chương trình khác để các em triển khai các 
giá trị về luân lý của đạo Phật. Sau khi được cha mẹ cho phép, mỗi em bé tùy khả năng 
của mình quyên góp các thứ thực phẩm khô tặng cho các gia đình cần được giúp đỡ 
chọn từ trong làng. Qua hình thức phục vụ xã hội này, trẻ học cách chia sẻ những gì 
mình có. Các em đã thành lập hội Thiếu nhi Sao Sáng, mỗi tháng họp một lần với 
những chương trình hoạt động từ sáng kiến và đề nghị của chính các em.Thí dụ, vào 
những ngày lễ Poya, các em lau quét chùa, cúng đường hoa và các thức uống không có 
chất say đề “bó thí trừ lòng tham” (dan sala), và phát tâm làm nhiều việc khác. 

Ngày Trại của các em, được tô chức vào những ngày nghỉ lễ, cũng là dịp khuyến 
khích các em sáng tác, thi thố tài năng và các món khéo tay khác. Những sáng tác về hội 
họa và mỹ thuật hoặc điêu khắc được đặc biệt chiếu cô ở đây, bởi các hoạt động này giúp 
thầy cô giáo nhận diện được cá tính của trẻ và giúp các trẻ có vấn đề khó khăn về tâm lý. 
Ví dụ, những em nghĩ rằng mình “không làm được gì cả” hiểu ra rằng chúng có thể vẽ và 
thành những họa sĩ tài năng. Trẻ cũng có thê phát triển năng lực, năng khiếu của mình như 
ca hát, diễn kịch, và các sinh hoạt sáng tạo khác. Các trẻ bị cha mẹ rầy la lười biếng nhờ 


chương trình này trở nên rất hoạt động và biết vâng lời. 


Học năm giới 
Giữ năm giới lí một phương cách khác đề phát triển các giá trị luân lý nơi trẻ. Một 
phương pháp thực tiễn ngăn ngừa chúng không giết hại là học thuộc lòng bài kệ sau: 
Ai ai cũng sợ gươm phiến 
Ai ai cũng sợ chết thiêng giữa chừng 
Lòng ta lòng người tỏ phân 
Chớ giết, bảo giết lụy phân cho ai! 
(Bản dịch của H.T.Thích Giác Toàn) 
Chúng sanh ai cũng sợ bị trừng phạt và bị chết. Muốn chứng minh cho ta thấy 
làm tốn thương và giết hại người khác là sai trái, đức Phật bảo nên tưởng tượng mình 
là người nhận chịu hậu quả đó. Chúng tôi giúp trẻ hiểu rằng giết hại vì bất cứ lý do gì, 
hoặc để ăn thịt, để giải trí, để thí nghiệm (chữa bệnh hay những lý do khác), hoặc vì lo 
cho mạng sống của mình, đều không lành mạnh và sẽ tạo những quả xấu. Thêm vào 
đó, chúng tôi dạy trẻ tập làm điều lành. Chúng tôi chứng minh những lợi điểm và 
những phước báo của việc ăn chay và chỉ cho trẻ cách nuôi dưỡng trong tâm lòng tử 
240 


tẾ, lòng từ, bị. Trẻ học điều này bằng một cách rất cụ thê và thực tế: Chúng dành dụm 
tiền lẻ trong hộp thiếc cho đến khi đủ mua những con vật bị đem giết thịt để phóng 
sanh, mỗi năm được một lần. Các em cho các con vật vô tội này ăn uống, cho chúng 
sông trong yên Ồn và tình thương. 

Với giới thứ hai, trẻ được dạy rằng trộm cướp, tức lây của người khác bằng 
cách dùng vũ lực hoặc lừa dối, là một hành vi bất thiện. Chúng được dạy để tưởng 
tượng nỗi khổ phải chịu nếu điều này xảy đến cho chúng. Đồng thời các em được 
khuyến khích tặng các em khác thực phẩm, áo quân, và sách vở bút mực đề học, tặng 
thuốc men cho các gia đình nghèo. Bằng cách này, chúng thấy rõ nghẻo giàu, khô vui 
là quả báo do nghiệp của hành vi đã làm, từ đó trẻ sẽ tránh làm những việc bất thiện và 
thực hiện những việc thiện, những sinh hoạt lành mạnh. 

Tuy trẻ có thể chưa hiểu biết ý nghĩa của giới thứ ba, giúp chúng nhận ra và 
hiểu hậu quả không tốt của việc tà dâm cũng rất quan trọng. Ví dụ khi trẻ tham gia làm 
việc tại nhà máy chúng có thể thấy những bài viết và những tâm áp phích nói về nỗi 
khổ của người bị các bệnh xã hội do vướng vào tà dâm. Dường như các em hiểu được 
hậu quả của việc chỉ ham hưởng thụ trong hiện tại mà quên hậu quả VỀ sau. 

Trẻ cũng được học về tầm quan trọng của lời nói trung thực,và chúng tập nói 
năng lễ độ, phải phép. Chúng học để thấy răng nói dối, lừa gạt, nói lời thô ác, và lời 
gây tốn hại đều bắt thiện. Chúng được dạy nói đúng sự thật và nên dùng lời lẽ tốt lành, 
êm địu. Phương pháp giảng dạy thường là tập các em kính cần tụng kinh, hát các bài 
ca Phật giáo, đọc những mẫu chuyện đạo, và tập lớn tiếng ngâm thơ và kệ. Trẻ cũng 
học được rằng lời nói đễ chịu, đầy nghĩa lý giúp chúng dễ vui hòa với các trẻ khác. 

Về giới thứ năm, trẻ cô gắng gởi thông điệp cho xã hội với những tắm áp phích 
vẽ hình hoặc chữ cho thấy những hậu quả nguy hiểm của chất say. Hiểu được tội ác và 
những khổ đau gây ra do sử dụng các chất say, chất gây nghiện, trẻ tìm cách báo động 
cho cộng đồng của chúng để tránh xa vực thắm. 

Tham (Lobha), sân (dosa) và sĩ (moha) có thê xuất hiện ngay cả nơi những cái 
tâm còn non nớt, ngây thơ, nhưng tập rèn luyện tâm có thể giúp kiểm soát tư tưởng. 
Các phương pháp tọa thiền như Đđdhanwssaii (thiền quán tưởng các đức tính của 
Phật) và ma (thiền quán tưởng tâm từ) là những phương cách rất thích hợp giúp trẻ 


học rèn luyện làm chủ tâm và tránh các niệm bât thiện. Các buôi tập thiên này giúp 


241 


tâm trẻ không bị xao lãng hay rối loạn, và giúp trẻ phát triển tinh thần tự chủ và sự 
nhạy bén về đạo đức luân lý. Chúng tôi thực tình tin tưởng răng các trẻ theo học những 
chương trình này sẽ là những nhà lãnh đạo tương lai để phát triển xã hội và sẽ là 


những tắm gương mẫu mực cho thế hệ chúng. 


Người dịch: Thích nữ Viên Thẻ. 


242 


TRUNG TÂM ĐÀN HƯƠNG THIỆN HỮU Ở 


PAJAM,NEGERI SEMBILAN 
Zhen Yuan Shiỉ 


Trung tâm Đàn Hương Thiện Hữu ở PaJjam, Malaysia là một trung tâm giáo dục 
và tu tập cho mọi lứa tuổi. Trung tâm được hình thành từ trại hè của trẻ em được tô 
chức vào tháng 3 năm 2004 với tổng số 84 người tham dự. Đến nay, hạt giống này đã 
nảy nở và đem lại kết quả tốt nhờ sự nỗ lực của tất cả thành viên. Cùng với sự tận tâm 
của Chùa Đàn Hương trong tu học và phụng sự, chúng tôi chân thành hy vọng sẽ 
thành lập nên một tô chức tràn đây tình thương và sự quan tâm. Các thành viên luôn 
gắn bó với quan niệm về thiện hữu và 10 thiện sự trong việc giúp đỡ và động viên lẫn 
nhau, cùng học tập và bước đi trên con đường giác ngộ. Tất cả các thành viên đều 
nhiệt tâm đóng góp cho lợi ích của tất cả chúng sanh băng cách hoằng truyền Phật 
Pháp và hướng thân tâm mình vào sự giải thoát qua con đường giáo dục. 

Sự độc đáo của quan niệm Thiện Hữu ở chỗ nó dẫn chúng ta trên con đường tu 
tập cùng với tất cả các thế hệ và các thành viên của gia đình. Chúng tôi có nhiều 
nhóm, nhóm trẻ em từ 2 đến 6 tuổi, nhóm trẻ em từ 7 đến I1 tuổi, nhóm thiếu niên từ 
12 đến 16 tuổi, nhóm thanh niên từ 17 tuổi trở lên và nhóm người lớn từ 40 tuổi trở 
lên. Chúng tôi cũng có nhóm của những ông già bà lão. Sức mạnh của thiện pháp và 
công đức đã tạo nên sự phát triển của Trung Tâm Thiện Hữu Đàn Hương từ một chỉ 
nhánh này qua chi nhánh khác. Ngày nay đã có 5 chi nhánh: một ở PaJam, ba ở 
Seremban và một ở KaJang. 

Tất cả các pháp đều do nhân duyên mà sanh diệt. Phật tử hoằng pháp với trái tim 
nhiệt thành và tâm nguyện phục vụ tha nhân. Trung Tâm Thiện Hữu Đàn Hương đã phát 
triển trở thành một môi trường bình an và tĩnh lặng ở miền Nam, trong quang cảnh đồng 
quê ở tiểu bang Negeri Sembilan. Khung cảnh thanh bình rất thích hợp cho hoạt động 
trong nhà và ngoài trời. Trung tâm được thành lập nhờ lòng từ bị quảng đại của Thượng 
tọa Wel Wu, người đã thành lập chùa Đàn Hương ở Penang năm 1985. Niềm tin mạnh 


mẽ của trung tâm là: "Người trẻ thì học, người mạnh khỏe thì phục vụ, người giả yếu thì 


243 


được chăm sóc, người chết tìm được tương lai tốt đẹp". Lý tưởng của Trung tâm là sự tu 
tập và giáo dục Phật Giáo ngay đây và bây giờ, tạo nhân tốt đẹp cho tương lai. 
Giáo dục 

Đức Phật dạy không phải chúng ta sinh ra để làm một nghề gì mà chính là tạo 
nên chúng. Chăng hạn, chúng ta có thê trở thành nông dân, giáo viên hay một nghề gì 
khác. Vì vậy, chúng tôi quyết định kết hợp kiến thức và kỹ năng giáo dục của chúng 
tôi để thành lập Trung Tâm Thiện Hữu Đàn Hương với một trại hè cho trẻ em và đã 
được đáp ứng nông nhiệt. Trại hè đầu tiên có 84 em tham dự, kế cả người Trung Quốc 
và người Ấn Độ địa phương. Hơn 60 tình nguyện viên đã đến từ khắp các miền của 
Malaysia để phục vụ. Trong hoạt động đầu tiên nảy có một nhóm từ Kuala Lumpur, 
Penang, Selangor và các tiêu bang khác đã đến giúp đỡ chúng tôi. Với sự khởi đầu tốt 
đẹp này chúng tôi đã thành lập Trung tâm giáo dục Phật Giáo đầu tiên trong tiểu bang. 

Những tình nguyện viên đóng vai trò là cha mẹ, anh chị nuôi giúp đỡ trong 
công việc lau chùi và dọn dẹp Trung tâm, chuẩn bị thức ăn và nước uống cho trại và 
nhiều công việc khác nữa. Cha mẹ, anh chị nuôi đóng một vai trò rất quan trọng. Họ 
được hưởng dẫn cách chăm sóc lẫn nhau, quan tâm tới nhu cầu của người khác và 
đóng vai trò thiện hữu cho những người trẻ hơn. Những người trẻ thì học cách cư xử 
và tôn trọng người lớn. Chương trình này đã trở thành nền tảng cho 3 Trung tâm khác 
ở Seremban và Kajang, nơi mà những trẻ em lứa tuổi tiểu học có thể đến và làm bài 
tập ở nhà với sự hướng dẫn và giúp đỡ của người lớn trong một môi trường Phật giáo. 
Trong những chương trình này, trẻ em tiểu học được học về 10 giới và tham gia vào 
các trò chơi, các hoạt động và những môn học minh họa giá trị của Phật giáo, đặc biệt 
là phải hiểu rõ và giữ đúng 10 giới cũng như biết cách bày tỏ lòng tri ân. Những khóa 
học Phật pháp thì được tô chức có hệ thống hơn. Trẻ em đến Trung tâm sau giờ học từ 
thứ hai đến thứ sáu. Trại hè cho trẻ em được tô chức hàng năm. Những trại hè mang 
tính giáo dục này là những hoạt động mạnh nhất của Trung tâm. 

Những thành viên của nhóm thanh niên, bao gồm cả trại huấn luyện quốc gia 
Malaysia và trại Hội Đại Học Phật Giáo, thường ở lứa tuổi 20. Những bài pháp thoại và 
những khóa học tô chức cho nhóm tuổi này nhằm đến việc đem lại cho các thành viên 
một sự hiểu biết đúng đắn về các truyền thống khác nhau cũng như những cách tiếp cận 


khác nhau trong lý thuyết cũng như thực hành. Những giá trị của Phật giáo được phản 


244 


ánh trong nội dung cũng như hoạt động của khóa học. Thanh niên bắt đầu áp dụng lối 
sông Phật giáo theo Bát Chánh Đạo và 10 giới, là những hướng dẫn quan trọng ở lứa tuôi 
dễ hấp thu này. Những lời dạy về sự chân thật trong suy nghĩ, lời nói và hành động đã trở 
thành những điểm nhân mạnh nhất đề đề cao những giá trị đạo đức trong chính chúng ta 
và trong người khác, đưa đến sự giải thoát khỏi những đau khổ của tham lam, sân hận và 
s¡ mê. Vai trò của người lãnh đạo là chỉ ra con đường để đập tan xiềng xích đau khổ và 
đạt được giải thoát bằng cách gần gũi làm việc với đồng nghiệp và với trẻ em, cho họ thời 
gian, sự nhẫn nại, tình thương, sự cảm thông và trí tuệ của mình. 
Phản hồi 

Giáo dục Phật giáo chú trọng về đạo đức. Giáo lý của Đức Phật có thể áp dụng 
cho những vẫn đề và hoàn cảnh thực tế. Phương pháp giảng dạy thì uyên chuyền, tùy 
theo ngôn ngữ, văn hóa và lứa tuổi. Mục đích là nâng cao chất lượng cuộc sống bằng 
cách đạt được an lạc thân tâm. Điều này được phản ảnh trong những phản hồi mà 
chương trình của chúng tôi nhận được từ các thành viên, qua nhiều năm thử nghiệm và 
sai sót. Một thành viên thấy rằng tham gia các trại hè trong suốt 5 năm đã giúp cô ta có 
được nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, giao tiếp và trách nhiệm, dựa trên sự tôn trọng 
lẫn nhau giữa người lãnh đạo và kẻ dưới quyền. Một thành viên khác nói rằng điều 
quan trọng là làm sao cho các trại hè được sinh động và cho phép trẻ em được bảy tỏ 
suy nghĩ của chúng. Người khác thì cho rằng điểm tốt nhất và mạnh nhất của các trại 
hè là khi trẻ em bày tỏ lòng tri ân của chúng bằng cách phục vụ trà, ôm hôn cha mẹ 
chúng và hứa sẽ cư xử tốt hơn. Một người khác thì nhắn mạnh tầm quan trọng của việc 
huấn luyện khả năng lãnh đạo trong các tô chức Phật giáo, đặc biệt khi thế hệ trẻ ngày 
nay có nhiều sự chọn lựa và ưu tiên khác ngoài giáo dục. Các thành viên có thêm kinh 
nghiệm về việc quản lý, tô chức sự kiện, điều khiến trung tâm, tô chức những buổi nói 
chuyện, trò chơi, biểu diễn, chia sẻ ý kiến và kiến thức, tìm hiểu về thức ăn, nước 
uống, và những yêu cầu về an toàn và sức khỏe, v.v... Những trại huấn luyện Phật 
pháp là cơ hội cho những người lãnh đạo nâng cao kiến thức và kỹ năng của họ. Họ 
càng hiểu sâu hơn về giáo lý duyên khởi và áp dụng những kinh nghiệm của mình 
trong mối quan hệ gia đình và cảm thấy an lạc như những người Phật tử thuần thành 


đang đi trên con đường giác ngộ. 


245 


Trồng trọt hữu cơ 

Trẻ em được học để trở nên tự tin băng cách trồng rau và sống một đời sống có 
giá trị trong một môi trường sạch sẽ an toàn với chiến dịch tái chế nhằm bảo vệ cây cỏ 
thiên nhiên khỏi bị hủy hoại bởi khoa học và kỹ thuật. Hãy suy nghĩ trước khi vứt bỏ. 
Hãy tiết kiệm trước khi phung phí. Hãy giảm bớt! Hãy tái sử dụng! Hãy tái chế. Một 
trái đất, một nguồn nước. Cái mà chúng ta thải ra chính là cái mà chúng ta uống vào. 
Điều này nhắc nhở chúng ta đến giáo lý nhân quả của Đức Phật. 

Chúng ta có thể trồng rau để có một lỗi sống lành mạnh và hạnh phúc hơn. 
Chúng ta có thê trồng rau băng cách như chúng ta đang vun trồng giới hạnh. Không 
dùng hóa chất hay thuốc trừ sâu, chúng ta sẽ có rau sạch an toàn. Hãy sử dụng những 
vật liệu hữu cơ thiên nhiên làm phân bón và tránh giết hại bất cứ loại côn trùng nào 
trong đất. Hãy rải lòng từ bi lên tất cả chúng sanh vì họ có thể là cha mẹ chúng ta 
trong quá khứ. Bằng cách này, các thành viên quán chiếu và suy ngẫm đề hiểu biết sâu 
hơn về giáo lý của Đức Phật cũng như nâng cao kỹ năng của họ trong khi làm những 


công việc hàng ngày và giao tiêp với người khác. 


Tu tập 

Là Phật tử, chúng ta được dạy là nên thương yêu tất cả chúng sanh mà không hạn 
chế tình yêu của mình chỉ cho loài người. Chúng ta nên thực tập tâm từ với tất cả chúng 
sanh. Đức Phật dạy rằng, sát sanh là sai trái bởi vì mọi chúng sanh đều có quyền được 
sông. Loài vật cũng có cảm giác sợ hãi và đau đớn như con người. Vì vậy giết hại chúng 
là điều bất thiện. Chúng ta không nên lạm dụng trí thông minh và sức mạnh của mình để 
hủy hoại chúng. Mỗi sinh vật đều đóng góp một phần nào dó trong việc duy trì thế giới 
này. Thật là bất công nêu chúng ta cướp đi quyền được sống của chúng. 

Tu tập chỉ có nghĩa là phát triển và cải thiện tâm mình, cách cư xử, phẩm hạnh 
và kỹ năng. Đây là những mục tiêu chính của Trung Tâm Thiện Hữu Đàn Hương, một 
Trung tâm khuyến khích và nuôi dưỡng sự phát triỀn, lòng chân thật, từ bi và thực 
hành lời dạy của Đức Phật. Mục đích là duy trì tình thân hữu và thiện chí giữa các 
thành viên, đề cao những hoạt động giải trí lành mạnh và hoạt động từ thiện cho lợi 
ích của cộng đồng khôngphân biệt màu da, chủng tộc hay tôn giáo. Chúng tôi khích lệ 


người trẻ tu tập, người khỏe phục vụ, người già yêu được chăm sóc và sự tái sanh tôt 


246 


đẹp cho người chết. Chúng tôi nêu cao việc thực hành ngũ giới và bát quan trai giới 
trong đời sống hàng ngày, bồi dưỡng và chia sẻ lòng từ bi với tất cả chúng sanh, Phật 
tử hay không phải Phật tử. Chúng tôi chú trọng đến 10 thiện pháp và áp dụng chúng 


trong đời sống hàng ngảy. 


Người dịch: Sc Liễu Pháp 


247 


PHẬT GIÁO VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO KHOA HỌC KỸ 
NGHỆ TÔN TRỌNG BÓI CẢNH VĂN HÓA CỦA HỌC VIÊN 


Marisol Mercado Sanfiago 
(cùng Alice L. Pawley và Donald W. Mitchell) 


Liệu có thê kết hợp triết lý Phật Giáo và phương pháp đào tạo khoa học kỹ nghệ 
tôn trọng bối cảnh văn hóa khác biệt của học viên cho thế hệ trẻ trong cộng đồng Phật 
giáo không? Chúng ta có thể đạt được điều này thông qua cách tiếp cận sư phạm nào? 
Trong bài tham luận này, chúng tôi sẽ chia sẻ một phần dự án sơ khởi của mình dựa 
trên ý tưởng về một phương pháp đảo tạo kỹ thuật tôn trọng bối cảnh văn hóa của học 
viên cho một cộng đồng Phật tử'. Mặc dù phương pháp giáo dục này bắt nguồn từ các 
nhà đảo tạo Mỹ, chúng tôi muốn tìm hiểu những điều mà học viên trong cộng đồng 
Phật giáo có khả năng tiếp thụ được từ các đặc tính của phương pháp sư phạm này. 
Định đề của giả thuyết này là những học viên da màu có mức thu nhập thấp có thê đạt 
được những thành tích học tập cao hơn, nếu giáo viên thực hiện các phương pháp 
giảng dạy dựa trên ưu thế về ngôn ngữ và văn hóa của họ. Trong môi trường Phật 
giáo, tùy thuộc vào từng bối cảnh khác nhau, chúng tôi mặc định rằng nền tảng của giả 
thuyết này có thể giúp các nhà sư phạm hình thành những chương trình đảo tạo giúp 
học viên hiểu được các nguyên lý khoa học, kỹ thuật thông qua các kết cấu, kiến trúc 
và công nghệ gần gũi nhất đối với cộng đồng và bối cảnh văn hoá của họ. 

Cách tiếp cận nhạy cảm với bối cảnh văn hoá trong sự nghiệp đào tạo khoa 
học kỹ thuật 

Phương pháp sư phạm tôn trọng bối cảnh văn hoá khai thác các yêu tổ như “kiến 
thức văn hoá, kinh nghiệm sẵn có, các khuôn thức tham chiếu, và phong cách thể hiện của 
các học viên thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, với mục đích sao cho việc học trở nên thiết 
thực và có hiệu quả hơn đối với họ. Phương pháp đào tạo này dựa trên ưu thế của học viên, 


”3. Cách tiếp cận sư phạm này không 


xác nhận và khắng định vai trò của bối cảnh văn hoá 
chỉ giới hạn nội dung chương trình giảng dạy mà còn giới hạn cả kinh nghiệm học tập, 
văn hoá lớp học, tương tác giữa giáo viên và học viên, phương pháp truyền thụ và đánh 
giá kết quả học tập”. Đặc điểm của kinh nghiệm học tập theo phương pháp này bao gồm: 


(1) lỗi nhìn từ các nền văn hoá khác nhau, (2) thiết lập mối quan hệ giữa phương cách hàn 


248 


lâm trừu tượng và thực tế văn hoá xã hội của học viên, (3) các phương pháp truyền thụ đa 
dạng có thể gợi cảm hứng cho những học viên với những cách học tập khác nhau, (4) tôn 
trọng truyền thống văn hoá của các học viên trong nhóm, và (5) kết hợp đào tạo đa văn 
hóa trong thông tin, nguồn kinh nghiệm và tài liệu”. 

Một ví dụ về khuôn khổ đảo tạo kỹ thuật cho sinh viên đến từ các nền văn hoá 
khác nhau có liên quan đến phương pháp giáo dục tôn trọng bối cảnh văn hoá, được 
tìm thấy trong bài tham luận: “Tiến tới địa phương hóa phương pháp đảo tạo kỹ thuật: 
Kỹ thuật nông nghiệp của nông dân cộng đồng Andean có thể là nguồn kinh nghiệm 
cho việc đào tạo kỹ thuật cho các tộc người Andean””. Mặc dù chỉ tập trung vào các 
tộc người Andean, nghiên cứu này đưa ra các ví dụ minh hoạ cho việc các kỹ thuật 
truyền thống phô biến trong cộng đồng, có thê trở thành nguồn tải liệu đảo tạo mà 
thông qua đó nhà giáo dục giải thích cho học viên những khái niệm về nguyên lý khoa 
học và kỹ thuật. 

Triết lý Phật giáo có thể được kết hợp trong việc đào tạo khoa học kỹ thuật: Tứ Diệu Đ 
Bốn sự thật cao quý mà Đức Phật đã diễn nói trong bài pháp đầu tiên: 
dukkha: khô (đau khô hoặc thất vọng) 

samudaya: tập (nguồn gốc của khổ) 


nirodha: diệt (sự tận diệt đau khổ) 


TT l7 và cớ 


magga: đạo (con đường dẫn đến sự tận diệt đau khổ)” 

Áp dụng Tứ Diệu Đề để ứng phó với tình trạng khủng hoảng môi trường đã và 
đang được luận bàn bởi nhiều học giả.Š Đại sư Samdhong Rinpoche cho rằng Tứ Diệu 
Đề có thê được giải nghĩa là: “(1) khủng hoảng được nhận dạng: (2) nguyên nhân gây 
ra khủng hoảng cần được loại trừ; (3) khủng hoảng cần được đoạn diệt; (4) các phương 
pháp đoạn diệt khủng hoảng được thực thi.”” 

Phong trào Sarvodaya Shramadana, một tô chức phi lợi nhuận ở SrI Lanka đã 
áp dụng Bốn Sự Thật Cao Quý trong việc phát triển thôn xóm (việc này có liên quan 
đến kỹ thuật): Sự Thật Thứ Nhất là đuk&ha (đau khổ hoặc thất vọng), được diễn dịch 
thành “Có một ngôi làng điêu tàn”. Nỗi đau cụ thê này trở thành trọng tâm của sự thức 
tỉnh theo thế pháp. Dân làng cần nhận ra những vẫn đề xảy ra trong môi trường sống 
của họ như nghèo đói, bệnh tật, áp bức và thiếu đoàn kết. Sự Thật Thứ Hai, samudaya 


(nguồn gốc của đau khổ) cho thấy tình trạng điêu tàn trong làng bắt nguồn từ một hay 


249 


nhiều nguyên do. Sự Thật Thứ Ba, øodha (diệt) hiểu theo triết lý Phật giáo truyền 
thống là Niết Bàn („ibbana); ở đây có thể hy vọng nỗi đau của dân làng sẽ chấm dứt. 
Phương tiện để giải quyết vẫn đề nằm ở Sự Thật Thứ Tư, cũng chính là Bát Chánh 
Đạo. Triết gia môi trường Joanna Macy đưa ra một ví dụ rất hay nhằm minh họa cho 
việc giải thích các giai đoạn của Bát Chánh Đạo theo tục đề khi bà trích dẫn lời giải 
thích của một giáo viên trong phong trào Savodaya về chánh niệm và sự tỉnh giác, 
(sai — niệm): “Chánh niệm là luôn cởi mở và tỉnh giác trước những nhu cầu của dân 
làng... nhìn để thấy những gì là cần thiết như nhà vệ sinh, nước sinh hoạt, đường 
xá. '”* Ví dụ này cũng có thể được áp dụng trong bối cảnh một ngôi làng dành cho trẻ 
em, một tự viện ni hay một khu định cư. Với sự trợ giúp của nhà đào tạo kỹ thuật, một 
nhóm học viên có thê xác định những vấn đề kỹ thuật của làng mình, nguyên nhân gây 
ra những vấn đề đó, biết được rằng có giải pháp cho những vấn đề này, và từng bước 


chủ động giải quyết vấn đề. 


Lý Duyên khởi và Lý Tương thuộc 

Lý duyên khởi là một trong những khái niệm triết lý cơ bản trong đạo Phật. Về 
mặt bản chất, lý duyên khởi có liên quan đến lý tương thuộc'" và tánh không. Tánh 
không chưa từng được định nghĩa và hiểu như vậy trong văn hóa Tây phương. Tánh 
không ở đây có nghĩa là vạn vật vốn không tự tồn tại riêng biệt mà liên kết với với 
nhau trong một mối quan hệ tương thuộc. Một ví dụ về lý duyên khởi có thể đưa ra 
trình bày trong chương trình đào tạo kỹ thuật là việc sử dụng nhiên liệu hữu cơ và tác 
động của nó lên môi trường ”. Một minh chứng rõ ràng là việc sử dụng nhiên liệu hữu 
cơ chuyển hóa từ bắp ngô Ấn Độ và các vụ mùa khác. Ở góc độ địa phương, những 
nhiên liệu này có vẻ rất tốt. Cacbon được tái chế nhờ những cây trồng phát triển nhanh, 
bắp trồng năm sau thắm hút chất thải của bắp trồng năm trước và cacbon tái phân huỷ 
lâu dài có trong chất hoá dầu có thể được tích trữ lại trong đất. Tuy nhiên, khi chú ý 
đến toàn cảnh bức tranh sản xuất mùa vụ, công đoạn vận chuyên hạt thô, quá trình sản 
xuất rượu, v.v..., người ta nhận thấy lượng điện năng tiêu thụ tăng lên rất nhiều. Hơn 
nữa, với các phương pháp canh nông hiện tại, ngay cả việc sử dụng nhiên liệu hoá 
thạch cũng tăng vì lượng chất hoá học sử dụng phần lớn có nguồn gốc từ chất hoá dâu. 
Tất cả những điều này làm trầm trọng thêm tình trạng khủng hoảng lương thực vốn 
đang thành hình khi càng ngày đất nông nghiệp càng bị chuyển đổi thành đất sản xuất 


250 


nhiên liệu hữu cơ. Việc cải canh sang trồng bắp và các vụ mùa khác gây ra tình trạng 
tàn phá các khu rừng nhiệt đới ở Indonesia và các nơi khác, là để nhà sản xuất có thê 
tận lực vơ vét từ sự bùng nổ của phong trào sản xuất nhiên liệu hữu cơ. Tất cả nhân và 
duyên trên cho thấy, nhiên liệu hữu cơ không những không phải là một giải pháp mà 
hoàn toàn là một hiểm hoạ đối với môi trường. 

Với ví dụ trích dẫn bởi Tỳ kheo Punnadhammo, học viên có thể bắt đầu Suy 
nghiệm về tác động của nhiên liệu sinh học đến nguồn tài nguyên của những quốc gia 
thuộc Thế Giới Thứ Ba, đến tuổi thọ của các khu rừng nhiệt đới, và đến những người mà 
Cuộc sông phụ thuộc vào các khu rừng này Ê. Thậm chí học viên có thể đang sông Ở 
những quốc gia nơi tình trạng này đang diễn ra. Nhận thức rõ về hậu quả của những tập 
quán nông lâm này, họ có thê tuyên truyền sự hiểu biết về những vấn đề này cho dân làng. 

Lòng tham (Lobha) là độc tô tỉnh thân tác động đến thế giới 

Trong triết lý Phật giáo, lòng tham được xem là độc tố trong tâm. Nếu hành 
động được thúc đây bởi lòng tham thì ảnh hưởng của những hành động này sẽ kích 
hoạt các hành động có tính chất phá hoại khác ở mọi cấp độ. Nhiều tác giả đã xác 
quyết răng lòng tham có liên hệ tới những hoạt động có ảnh hưởng rất tiêu cực đến 
môi trường”. Heng Sure gợi chúng ta nhớ rằng lòng tham là nguyên nhân sơ khởi của 
mọi hành động ảnh hưởng tiêu cực đến tự nhiên. Đức Phật gọi lòng tham là chất độc 
trong tâm. Ngài nói răng về cơ bản, thế giới bị huỷ diệt hay được hàn gắn chỉ trong 
một tư tưởng. Tâm trí không bị vẫn đục bởi lòng tham mở ra con đường tiến tới giải 
thoát. Tâm trí chất chứa tham cầu sẽ đầu độc trái đất, đem phiền não và đau khô đến 
với tất cả cư dân trên hành tinh này. Bạn không cần xua đuổi lòng tham mà hãy biến 
đổi và chuyên hoá nó băng sự rộng lượng và hành động cho đi'”. Lòng tham liên quan 
như thế nào đến khoa học kỹ thuật? Kỹ thuật, một chuyên ngành cần thiết cho công 
nghiệp, có tác dụng phục vụ cho nên kinh tế thị trường. Xã hội tư bản dựa vào kỹ thuật 
và chủ nghĩa tiêu dùng để duy trì quy trình sản xuất tiêu thụ. Lòng tham là nhân tố tác 
động dẫn đến khuynh hướng hưởng thụ những sản phẩm do các kỹ sư sản xuất. Các kỹ 
sư sau đó trở thành một phân của quy trình sản xuất tiêu thụ: doanh nghiệp, sản xuất, 
và tiêu thụ. Nhà khoa học vật liệu Baillie tranh biện rằng, mặc dù kỹ sư đóng vai trò 
quan trọng trong dây chuyên tiêu thụ, nhưng họ cũng có thê giữ vai trò chủ động để 


thay đổi xã hội. Kỹ sư làm nhiều điều có ích góp phần làm cho thế giới sạch hơn, an 


251 


toàn hơn và vì vậy chúng ta nên tự hào về điều đó. Kỹ sư là người tạo ra máy móc sử 
dụng trong các phân xưởng, nhưng việc họ sản xuất ra máy móc đề thay thế nhân công 
cũng gây ra nạn thất nghiệp. Đồng thời kỹ sư xây dựng các xí nghiệp trong thị trấn đã 
khiến cho người dân trong làng phải xa gia đình để tìm kiếm việc làm. Có thể nói kỹ 
sư đã đóng góp nhiều hơn bất cứ ngành nghề nào khác (ngoại trừ giới kinh doanh) 
trong sự chuyển dịch nguồn vốn trên toản thế giới, khiến cho những quốc gia đang 
phát triển ngày càng bị chi phối bởi cơ cấu kinh tế thị trường. Đây là những điều 
chúng ta cần phải cảnh giác, có trách nhiệm ngăn chặn và sửa đổi `”. 

Một phương pháp giúp học viên hiểu được tác động của lòng tham là chỉ cho họ 
những điều sẽ xảy ra, khi một xã hội không ngừng nuôi dưỡng thái độ hưởng thụ thực 
dụng và họ không bao giờ hải lòng với những gì mình có. Thật sự, sản phẩm nảo rồi 
cũng đến hôi cuối. Thuật ngữ kỹ thuật gọi là vòng đời của sản phẩm. Theo Phật giáo, 
sản phẩm gắn liền với nguyên tắc vô thường. “The Story of Stuff” (Câu chuyện đồ vật), 
một website quốc tế ra mắt năm 2010, với mục đích cung cấp miễn phí tải liệu và 
phương tiện giáo dục, giải thích rất đơn giản nhưng hiệu quả về sự liên đới giữa vòng 
đời của sản phẩm, chủ nghĩa tiêu thụ và ô nhiễm môi trường Š. Trong lớp học, các nhà 
đảo tạo kỹ thuật có thể giúp học viên của mình hiểu rõ sự tối cần thiết của chánh niệm 


trong những quyết định thiết kế kỹ thuật. 


Nguyên tắc 41/msa (Bất bạo động hay Vô não) 

Ahimsa hay vô hại tầm là cam kết sẽ không làm hại. Giáo sư tiến sĩ Stephanie 
Kaza cho rằng có mối quan hệ giữa hành vi gây hại của nhà sản xuất, nơi các kỹ sư 
làm việc, với ô nhiễm môi trường, mặc dù họ không chủ tâm gây hại. Ngay cả khi nhà 
sản xuất hàng tiêu dùng không cô tình gây hại, thì hoạt động của họ cũng để lại những 
cái chết và thương tôn. Trong một số trường hợp khác, nhà sản xuất bào chữa cho việc 
gây ra thiệt hại to lớn đến nhiều sự sống khác nhau, hành động này là có chủ đích để 
đạt được lợi nhuận cao nhất như: chặt phá rừng, làm ô nhiễm nguồn nước, vắt kiệt sức 
lao động của công nhân trên dây chuyên sản xuất ”. 

Nguyên tắc vô hại có liên hệ mật thiết với: (1) tư cách đạo đức trong khoa học 
và kỹ thuật, (2) các quyết định được đưa ra trong suốt quá trình thiết kế và thực hiện 
một dự án kỹ thuật. Những hành động phi đạo đức của các nhà khoa học là nguyên 
nhân dẫn đến sự lan rộng của các điều kiện bất công và thiếu cân bằng cho những ai có 


252 


điều kiện không thuận lợi và cư dân tại các quốc gia thuộc Thế Giới Thứ Ba”. Giáo 
viên nên giúp đỡ những học viên theo học các chuyên ngành kỹ thuật và khoa học thấy 
được tầm tác động của họ lên người khác. Bằng cách này, chúng ta giúp họ nuôi 
dưỡng chánh niệm về hành động và quyết định của mình trong mọi thiết kế kỹ thuật và 
thí nghiệm khoa học. Nên hoạt động khoa học kỹ thuật của chúng ta không thể tránh 
khỏi việc ảnh hưởng tới người khác, các nhà sư phạm có thể đưa chủ đề này vào lớp 
học để kích hoạt một cuộc đối thoại sâu sắc về vai trò quan trọng của đạo đức trong 
khoa học và kỹ thuật. 

Kết luận 

Chúng tôi vừa trình bày tổng quát về phương pháp đào tạo khoa học và kỹ thuật 
tôn trọng bối cảnh văn hoá cho thế hệ trẻ trong các cộng đồng Phật giáo. Thêm vào đó, 
chúng tôi đã trình bày việc áp dụng bốn khái niệm cơ bản của triết lý Phật giáo vào 
những bối cảnh thực nghiệm trong công tác đào tạo khoa học kỹ thuật cho các học 
viên là Phật tử. Chúng tôi hy vọng các ví dụ minh hoạ này có thể giúp những sáng kiến 
giáo dục cộng đồng tạo mối liên kết giữa kỹ thuật, khoa học, phát triển bền vững, đạo 
đức, và văn hoá Phật giáo. 


Dịch giả: Sc Viên Ngạn 


253 


CHÚ THÍCH 


' Tác giả xin chân thành cảm ơn Carlos A. Santiago Quintana và các đạo tràng Phật tử tại 
Puerto Rico, cũng như Hilda và Carmen Santiago de la Cruz vì sự giúp đỡ vô điều kiện mà họ 
đã dành cho tác giả. 

“ Gay, 2000, tr. ix. 

ở Ibid., tr. 29 

* ]bid., tr. 31 

Ÿ Ibid, tr. 29 

°M. Mercado-Santiago, “Tiến tới địa phương hóa phương pháp đào tạo kỹ thuật: Kỹ thuật 
nông nghiệp của nông dân cộng đồng Andean có thể là nguồn kinh nghiệm cho việc đào tạo 
kỹ thuật cho các tộc người Andean”, bài tham luận được trình bày trong Phiên điều trần về 
nghiên cứu khoa học kỹ thuật lần thứ VIII của các nước Mỹ Latin tại Buenos Aires, Argentina, 
20-23 tháng Bảy, 2010. 

 Rahula Walpola, Điểu Đức Phật dạy, (Brooklyn, NY: Grove Press. 1974), tr. l6. 

Š E.g., A. T. Bhikkhuni (2010), “Sắc vàng và xanh soi bóng mặt hồ phẳng lặng: Suy nghiệm 
về Tứ Diệu Đề và Chánh Tĩnh tấn,” 7w viện xanh: Câu trả lời liên tôn Phật giáo — Công giáo 
cho một hiểm họa môi trưởng, hiệu đính bởi D. W. Mitchell và W. Skudlarek, OSB (Brooklyn, 
NY: Lantern Books, 2010, tr. 111-24; P. de Silva, 7é: thuyết Môi trường và Đạo đức Phật 
giáo (New York: St. Martin”s Press, 1998); Đại sư Samdhong Rinpoche, “Khủng hoảng và 
thách thức của thời đại chúng ta: Câu trả lời của Chánh Kiến trong Phật giáo, 7rzách nhiệm 
sinh thái: Cuộc đổi thoại với Phật giáo, hiệu đính bởi J. Martin (New Delhi: Tibet House, 
1997), tr. 13-19; Thurman, 1997); R. A. F. Thurman, “Đức Phật và Trái đất của chúng ta,” 
Trách nhiệm sinh thái, tr. 42-59; In May Evelyn Tucker và Duncan R. Williams, “Phát giáo 
và hệ sinh thái: Mới tương liên giữa Giáo pháp và Hành động, Cambridge, MA: Harvard 
University Press, tr. 21-44. 

? Rinpoche, “Khủng hoảng và thách thức của thời đại chúng ta.” tr. 18. 

'° George D. Bond, Chấn hưng Phật giáo tại Sri Lanka: Truyền thống tôn giáo, cách diễn 
dịch mới và ứng phó (Delhi, Motilal Banarsidass Publishers, 1992), tr. 272-73. 

'! đe Silva, Triết lý môi trường, tr. 41. 

'? A. Punnadhammo “Lý Duyên sinh và nhân duyên phía sau khủng hoảng khí hậu,” Từ viện 
xanh, op ctt, tr. 39-46. 

' Tbid., tr. 43. 


254 


'*M. Grunwald, “Kế hoạch năng lượng sạch”. 7gp chí Time. 
[http:/www.time.com/time/printout/0,8816,1725975,00.htmIl] 


!Š Vị dụ, Donald K. Swearer, “7; hông diễn học về Sinh thái Phật giáo tại Thái Lan đương đại 
(1997); và Sulak Sivaraksa “Xây dựng kế hoạch phát triển cứ như thể con người quan trọng 
lắm,” Pháp nhũ và Môi trường luận Phật giáo, hiệu đính bởi Stephamie Kaza và Ken Kraft 
(Boston: Shambhala Publications, 2000), tr. 83-90. 

“ Heng Sưre, “Giới luật Tiểu thừa và Đại thừa Phật giáo: Giới ty kheo, Mười giới trọng vả 
Bốn mươi tám giới khinh của Bồ-tát trong Kinh Phạm Võng,” Mitchell và Skudlarek, 7 viện 
xanh, op ctt, tr. 69-70. 

!TC, Baillie, Kỹ thuật và Xã hội: Xây dựng xã hội công bằng ((Morgan & Claypool 
Publishers, 2009) tr. 83. 


'°A mie Leonard, “Câu chuyện đồ vật,” 2010. 
[http://www.storyofSstuff.com/International/index.html] 

'? Stephanie Kaza, “Xuyên qua mớ bòng bong,” Vướng bấy!: Kinh luận Phật giáo về lòng 
tham, sự ham muốn và lòng thôi thúc muốn hưởng thụ, hiệu đính bởi Stephanie Kaza (Boston 
Shambhala Publications, 2005), tr. 143. 

Bế) Harding, đã hiệu đính, Kinh tế khoa học có tính phán biệt chúng tộc Hướng tới một 
tương lai dân chủ. Bloomington, TÑ: Indiana Ủniversity Press, 1993), và L. T. Smith, Các 
phương pháp phi thực dân hóa: Nghiên cứu và các dân tộc bản địa (New York: Zed Books, 
1999). 


255 


PHỤ NỮ PHẬT GIÁO Ở CỘNG HÒA BURYAT 
Ayakova Zhargal 


Hình thức phật giáo lan rộng ở Mông Cổ và Buryatiya là truyền thống Tây Tạng 
Đại thừa, đôi khi được gọi là Lạt Ma giáo. Truyền thống Đại Thừa Tây Tạng là sự phát 
triển của Phật giáo Ân Độ. Nó đại diện sự chuyền đổi về tôn giáo và văn hóa tương ứng 
với nhu câu tin thần và xã hội của xã hội Tây Tạng. Truyền thống này có hình thức khác 
giữa những người nói tiếng Mông Cô, đặc biệt là giữa những người Ruryat. Như tất cả 
truyền thống Phật giáo khác, Phật giáo Bruryat chấp nhận đầy đủ các khái niệm và 
nguyên tắc của Phật giáo Ân Độ nguyên thủy, xác định sự tồn tại của đau khổ và sự cần 
thiết đề vượt qua đau khổ đề đạt được giải thoát khỏi vòng tồn tại lân quân. 

Trong Kinh điển của truyền thống Phật giáo Tây Tạng, chúng tôi tìm thấy 
những giáo lý chính của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, b!o gồm tính tạm thời của các 
hiện tượng cấu thành, sự đau khổ khắp mọi nơi, mối liên hệ giữa sự đau khổ con người 
và hành động được tạo ra trong những kiếp trước, và cách vượt qua đau khô và giải 
thoát khỏi sự bó buộc vào sự tổn tại. Những yếu tố chủ chốt trong Kinh điển Phật 
giáo — Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Thuyết Thập Nhị Nhân Duyên 
(pratityasamuipada) — là cốt lõi trong truyền thống Phật giáo được người Tây Tạng, 
Ruryat và Mông Cổ kế thừa. Ở Buryatia, Tứ Diệu Đề trở thành những nguyên tắc dẫn 
đường cho những người theo Phật giáo, giúp họ thiền định về tính chất của sự tồn tại 
và ý nghĩa cuộc sống. Thuyết Thập Nhị Nhân Duyên Pz4iiyasamuipada được xem 
như là trung tâm để hiểu ý niệm về kiếp trước may mắn hay không may mắn. Trong 
truyền thống này, luật nghiệp báo không thay đổi, cái mà đặt trách nhiệm cho tất cả sự 
bất hạnh của cá nhân đó, được làm cụ thể trong một danh sách chi tiết về những việc 
làm xấu và những hệ quả tương ứng của chúng ở đời này hay đời sau. Phong trào cùng 
với Bát Chánh Đạo có nghĩa là tránh những hàng động phi đạo đức: ba của thân, bốn 
của khẩu và ba của ý thức. 

Nữ Phật tử hiện đại ở Buryatia người mà thỉnh thoảng tìm đến đa£san (am tự ở 
bên ngoài thị trấn) hoặc đ„wgan (chỉ nhánh của am tự trong thị trấn) tham vấn những 
Lạt Ma, yêu cầu những dịch vụ cầu nguyện cá nhân, cúng dường (đzigaa), dự lễ tụng 


kinh, và tham dự những buổi lễ Phật giáo (k#uzral). Duugans tọa lạc ở nhiều nơi khác 


256 


nhau trong thị trấn, nơi cho phép phụ nữ đến thăm viếng thừơng xuyên. Điều này 
thuận tiện cho phụ nữ, vì họ bận rộn với công việc và các hoạt động xã hội. Họ có thể 
đến thăm trước hoặc sau khi làm việc để yêu cầu dịch vụ đặc biệt mà họ cần. Họ tụ 
họp vào những ngày nghỉ. Thông thường họ tham dự những buổi lễ cầu nguyện, đọc 
kinh, đi thiền hành xung quanh am (gooroo) một đến ba lần, từng người gặp trực tiếp 
Lạt Ma, và tham vấn Ngài chuyên về y học Tây Tạng (emchy-lama) và chiêm tinh 
(zuurhay-lama). 

Thêm vào đó, nữ Phật tử Buryat hiện đại có những bài viết Phật giáo và hình 
ành hoặc tượng (burhkan) ở nhà. Hầu hết mỗi gia đình Phật tử có hình ảnh của Ngài 
Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, hạt chuỗi cầu nguyện cá nhân, và nhang trầm (zđ¡ss). Nữ giới 
đến đa/sun hay duggan thường xuyên hơn nam giới vì nữ giới có ý thức tôn giáo dẫn 
đến hành vi đạo đức. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nữ Phật tử Buryat hiểu hệ 
thống triết lý Phật giáo hay thấm nhuằn cốt lõi của chánh Pháp “Dharma”. Là người 
mẹ, người vợ, người chị, và con gái, phụ nữ chăm sóc gia đình, nhà cửa và quan tâm 
đến vận mệnh của những người thân xung quanh. Nhìn chung, phụ nữ có tầm nhìn thế 
giới lý tưởng, tin vào luật nhân quả (k2), có nghĩa là không làm việc xấu, ác vì 
chúng có thể trở về với chúng ta đời này hoặc đời khác. Phụ nữ thường giải quyết 
những vấn đề tinh thần hay vật chất cảm ơn những Lạt Ma, những buổi lễ, câu kinh, 
giúp những người thân bị bệnh bằng việc cầu nguyện mỗi ngày. Thật đáng ca ngợi 
rằng, nữ Phật tử Buryat đã có thể giữ những truyền thống tôn giáo Phật giáo trong đời 
sông trong suốt giai đoạn chống tôn giáo ở Nga. Một cách bí mật, họ đã gặp Lạt Ma, 
thực hiện nghi lễ, bảo tồn những di sản Phật giáo. Trong suốt những năm đàn áp tôn 
giáo,thế hệ trẻ lớn lên và già đi mà không có lợi ích của Dharma. Sự truyền các giá trị 
tôn giáo Phật giáo từ đời này sang đời khác đã bị mắt và việc khôi phục lại những mối 
liên hệ này đã không dễ dàng. Nhờ vào những nỗ lực của phụ nữ Buryat và ý thức tôn 
giáo tự nhiên của họ, giá trị tôn giáo đã được duy trì trong gia đình thậm chí không có 
sự hỗ trợ bên ngoài hay những biểu hiện hành vi tôn giáo. Phụ nữ Buryat đã có niềm 
tin vô hạn vảo thiện chí, sức khỏe tốt, và hành động tốt dựa vào kiến thức của họ về 
Phật giáo và sống theo giá trị đạo đức Phật giáo. Trong gia đình, phụ nữ khởi xướng 
những thói quen Phật giáo và dạy dỗ con cái thói quen truyền thống Phật giáo trong 


đời sống hàng ngày. 


257 


Năm 1993, một đa/san dành cho nữ Phật tử gọi là Zuungon Darzhaling đã được 
thành lập ở Ulan-Ude, thủ đô của Buryatia. Giảng sư Phật giáo vĩ đại Yeshe Lodoi 
Rinpoche đã đóng góp to lớn vào sự thành lập đz/san này. Thầy đã đặt tên cho nó là 
Zuungon Darzhaling (“cao quý và thịnh vượng”) và bản bạc về những lời giáo huấn 
bằng thơ (genimma, Sanskrit: w„pasika) dành cho phụ nữ của đan. Zorigma 
Budayeva, giám đốc đz/san, dựa vào những lời giáo huấn geninmmna và phục vụ dafsan, 
sông gần gia đình của bà. Bà đã tham dự hội thảo quốc tế Sakyadhita lần thứ tám ở 
Seoul, Hàn Quốc, năm 2004. Hiện nay có năm geniuna ở daisan này. Bên ngoài 
dafsan, họ xuất hiện như những phụ nữ Buryat bình thường, mặc trang phục Mông Cổ 
giống như những phụ nữ trong xã hội Buryat. Họ nói rằng: “Cuộc sống là cuộc sống. 
Chúng tôi không tách mình ra khỏi các hoạt động nghề nghiệp và xã hội và làm tròn 
nhiệm vụ với gia đình và nuôi dạy con cái.” 

Mỗi sáng lúc 9:30, những phụ nữ này chủ trì buổi lễ cầu nguyện gọi là 
Zhamsaran. Vào những ngày đặc biệt, họ thực hiện nghi lễ, như là Mandalshiva, 
Tsedub, Altan Guerel, Lhamo, Otosho, và Tui Mandalshiva. Mọi người đến với 
geninma để tìm lời khuyên, nghỉ lễ cá nhân, và đọc kinh, và đoán chiêm tinh. Genimna 
dạy nữ Phật tử cầu nguyện, thực hiện nghi lễ, và chính họ chủ trì trong suốt những 
buổi lễ cầu nguyện. Chúng giải thích những ý tưởng triết lý, như là nghiệp báo karma 
(nguyên nhân và hệ quả) và thuyết Nhân Duyên (@wrzfiyasamuipada). Chúng giải 
thích tại sao nó quan trọng để hiểu những lời giới luật cơ bản để trở thành một Phật tử: 
không sát sinh, trộm cắp, nói dối, tà dâm, uống rượu. 

Nói chung, chức năng của các giới dành cho phụ nữ không khác với chức năng 
của tất cả các giới luật khác ở Buryatia. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ Buryat không còn 
nói tiếng Buryat, vì vậy các Lạt Ma nói tiếng Nga với họ và do đó cần sử dụng những 
từ như “linh hồn” để giải thích khái niệm con người (năng lực sống, ý thức) hay 


lệ 


“Thượng đê 


kêu 


thay vì 5urkhan, (bậc giác ngộ). Trong đa/sans và duugans, chúng ta 
thấy phụ nữ Nga cũng tìm đến Lạt Ma xin lời khuyên. Hành vi đạo đức của những tín 
đồ Buryat cung kính Phật, Pháp, Tăng. Cung kính Phật và những bậc giác ngộ là 
những hành động cầu nguyện, lạy, không được quay lưng, và giữ những hành vi cung 
kính. Cung kính Pháp là những hành động như là học đọc và viết ngôn ngữ Phật giáo, 


để có thể đọc và hiểu Kinh sách, thỉnh Kinh sách, sao chép, và bảo tồn Kinh sách một 


258 


cách cân thận. Điều đó cũng có nghĩa là tham gia vào những buổi lễ Phật giáo 
(khural), tụng kinh (/armi), và lần chuỗi hạt. Điều đó không những làm theo những 
quy tắc đạo đức và thói quen trong đạo Phật mả còn dạy cho các thành viên trong gia 
đình. Để cung kính Tăng, Tăng chúng, với những hành động có nghĩa đạt được kiến 
thức tinh thần, thể hiện cung kính đối với Lạt Ma, cúng dường Tăng và đz/sans, và 
xây chùa, lăng, tháp, v.v.. Có nhiều nữ Phật tử Buryat hiểu sâu sắc triết lý Phật giáo. 
Họ có học vị tiến sĩ và làm việc ở Viện Nghiên cứu Tây Tạng, Phật giáo, Mông Cổ, 
chi Nhánh Siberian thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Hầu hết là nhà khoa học xã 
hội, nhưng một trong số họ, lrina Urbanayeva (Tenzin Chodron), người đạt học vị tiễn 
sĩ văn chương, đã thực hiện những giới luật của một nữ tu (ge£suma). Bề ngoài, trang 
phục, phong cách sống là của một nữ tu. Là người Thầy của cộng đồng Phật tử gọi là 
Chùa Green Tara (Nogon Dara Ekhe), bà năng động trong xã hội. Ví dụ, năm 2005 ở 
trung tâm Ulan-Ude, bà tô chức cuộc họp mặt với qui mô lớn và thu tập chữ ký của 
các phật tử và tín đồ để mời Ngài Lạt Ma thứ 14 đến thăm Buryatia. Chính phủ Nga 
đã không cấp visa cho chuyến thăm thánh thiện này. Irina Urbanayeva đã gây sự chú 
ý của tất cả các phương tiện truyền thông, nhưng tất cả nỗ lực và có gắng đều bị thất 
bại. Phật tử Buryat vẫn không từ bỏ hy vọng được gặp Ngài và được nghe Ngài giảng 
Pháp. 

Nỗi khát vọng của nữ Phật tử Buryat được nghe giảng Pháp cháy bỏng. Do đó, 
họ tham dự những buổi thuyết pháp của những giảng sư như Gueshe Dzhampa Tinley 
hay Ole Nidal như là một nguyên tắc, cộng đồng biết đến những buổi thuyết pháp qua 
quảng cáo và tòa nhà thường đông kín người. Thường sách là nguồn chính của những 
giáo lý Phật đối với nữ Phật tử. Những Phật tử giàu có hơn đến Dharamsala và những 
nơi khác của Ấn Độ đề tham dự những buổi thuyết giảng triết học do Ngài Đạt Lai Lạt 
Ma. Ngày nay, du lịch đến những am tích ở Buryatia cũng trở nên phô biến. Khắp nơi 
ở Buryatia, nữ Phật tử tụ hội trong một nhóm nhỏ đi đến các am và gặp Lạt Ma Ngài 
kế cho họ nghe về lịch sử của những cái am. Họ tin rằng những chuyến thăm này là 
nguồn công đức lớn. 

Nữ Phật tử cũng có găng thăm những thánh địa tự nhiên. Trong vùng lãnh thổ của dân 
tộc Buryatia, có một vùng núi thiêng có tên Alkhanal được Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 


14 đến thăm vào năm 1991. Từ thời cổ đại, núi Alkhanai có ý nghĩa đặc biệt đối với 


259 


tín đồ Buryat và là thánh tích của những cuộc hành hương đại chúng. Mối quan hệ 
mật thiết giữa tín ngưỡng Phật giáo và những tượng đài tự nhiên ở Buryatia dạy con 
người yêu và tôn trọng môi trường, khẳng định sự thống nhất giữa con người và thiên 
nhiên. Phật tử Burya tin rằng suối nước nóng ở núi Alkhanai có khả năng chữa bệnh 
nhứt đầu, thận, bệnh gan, vô sinh, v.v.. Những Lạt Ma ở nơi này dạy Phật tử tạo ra 
bodhichiia để điều trị hiệu quả hơn. Kết quả chính đến từ sự ý thức của chúng ta, 
nghĩ đúng, nói đúng và hành động đúng. Mười hai địa điểm với những khối đá có 
hình thù lạ, như là Dimchig sume (được đặt tên sau khi một vị thánh Phật giáo bảo vệ 
Alkhanai) và Ekhyn umai ( một địa điểm giúp vui các bà mẹ), đã trở thành những 
điểm đến của khách hành hương. Những con đường bằng đá dẫn đến chúng được so 
sánh như cuộc hành trình tỉnh thần của một người; đi trên những con đường như vậy, 
khách hành hương tin rằng họ được gột sạch cả tinh thần lẫn thể chất, bước trên con 
đường của sự cải thiện bản thân. Alkhanai hiện được UNESCO: công nhận là di sản 
văn hóa thế giới. 

Trong những đ4/sans và những thánh địa, Phật tử nệm “Ớm: mani padme 
hưm,” thần chú của Avalokiteshvara, Bồ tát từ bi. Lạt Ma dạy nhiều câu chú, những 
Phật tử có thể niệm theo hoàn cảnh và điều kiện. Nhưng ngày nay, nhiều Lạt Ma có 
chiều hướng khuyên niệm Ớư mami padme hươ, vì tính toàn cầu của nó và vì nó dễ 
đọc. Lạt Ma cũng khuyên các tín đồ không được đọc sai trong những câu chú phức 
tạp hơn, nhưng chỉ nhớ câu chú này, Ởm mani padme hum., đề niệm mỗi ngày và cho 
mọi tình huống. 

Chỉ một số ít người cố hiểu ý nghĩa triết lý giáo lý Phật giáo một cách sâu hơn 
về thế giới và vị trí của con người trong nó. Hầu hết tín đồ tập trung vào yêu thương 
và từ bi đối với tất cả những sinh vật sông. Thói quen nghi lễ cũng có ý nghĩa to lớn 
đối với Phật tử Buryat. Tín đồ hiểu rõ ý nghĩa và chuỗi nghỉ lễ thực hiện ở những nơi 
tôn giáo: đaísans, những thánh địa (obo) và ở nhà. Mọi người tin rằng tạo việc tốt và 
trách xa việc xâu sẽ dẫn đến một cuộc sống thịnh vượng và đời sau may mắn. 

Trong Phật giáo Buryat, có hai loại nghi lễ (k#„zra!): nghi lễ đền lớn và phục vụ cầu 
nguyện mỗi ngày. Những buổi lễ quan trong nhất, lớn và nhỏ, đều công khai trước công 
chúng. Nghi lễ ở những đền lớn được tô hức để chào mừng các lãnh vực khác nhau của 


Pháp hay để tưởng niệm những sự kiện Phật giáo quan trọng. Ví dụ, Ganzhur khuzal 


260 


dành cho giáo lý Đức Phật, Zula &z„ral được tổ chức để tưởng niệm ngày Je Tsongkhapa 
đạt được niết bản. Những nghỉ lễ nhỏ là những buổi cầu nguyện tôn giáo hàng ngày dành 
cho những vị thánh khác, mỗi nghỉ lễ có ý nghĩa đối với đời sống con người. Phần lớn 
những người tham dự những lễ cầu nguyên là phụ nữ. Nữ Phật tử Buryat có niềm tin 
mãnh liệt vào Lạt Ma, thần chú, và sức mạnh huyền diệu và công hiệu của nghi lễ và lễ 
bái. Một số thiền định về giáo lý triết học sâu hơn, như là giá trị khi được sinh làm người, 
Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Thập Nhị Nhân Duyên (øwrzfiyasamuipada). Theo 
Nagarjuna, “ nếu chúng ta muốn làm số mạng chúng ta dễ dàng hơn chỉ bằng việc thực 
hiện nghi lễ, không ưu tư về sự phát triển tỉnh thần của chúng ta, đó là một suy nghĩ sai 
lầm”. Nhưng cùng với việc thực hiện nghi lễ tôn giáo thường xuyên để có được sự thịnh 
vượng ở tất cả lĩnh vực của cuộc sông, Phật tử Buryat cũng thực hiện năm giới cấm, 
những qui tắc đạo đức cơ bản của xã họi loài người. 

Tóm lại, đa/sans, đuugøans, và những chức năng tình thần và xã hội chúng mang 
lại rất quan trọng trong xã hội Buryat. Những truyền thống tôn giáo, nghi lễ và lễ bái 
là những hoạt động trung tâm trong đời sống nữ Phật tử ở Buryatia. Nữ Phật tử Buryat 
hiện đại đóng một vai trò quan trọng trong việc khôi phục các giá trị Phật giáo ở nước 
Cộng hòa Buryatia, bảo tồn truyền thống Phật giáo trong gia đình và truyền kiến thức 
thực tiễn cho thế hệ sau về truyền thống Phật giáo. 

Dịch giả: Sc Chúc Đạo 


261 


DU LỊCH TÂM LINH PHẬT GIÁO VÀ 


GIAO LƯU VĂN HOÁ Ở THÁI LAN 
Brooke Schedneck 


Trong cuỗn “Nhật kí một thiển sinh”, một cuỗn ký sự xuất bản năm 1976 viết 
về thời gian thọ huấn thiền tại Thái Lan, Jane Hamilton-Merritt cho biết lúc bấy giờ 
tìm được một ngôi chùa và một vị thầy sẵn lòng hướng dẫn cho phụ nữ ngoại quốc là 
một việc làm khó khăn nhường nào. Bà viết: 

“Tuy vậy, tôi đã sớm nhận thấy răng tôi sẽ gặp phải những khó khăn to lớn 
trong việc tìm kiếm một tu viện Phật giáo nơi tôi — một phụ nữ ngoại quốc — có thê 
được chấp nhận nhập chúng. Tôi đã cố gắng hơn một năm ròng mà chăng đạt được 
điều gì. Những truy vấn và thỉnh cầu của tôi để được sinh hoạt trong chùa được hồi 
đáp tử tế nhưng không được chấp thuận. Thường thì vị trụ trì nói tôi có thê đến thăm 
chùa bắt cứ lúc nào nhưng lời thỉnh cầu lưu lại của tôi thường nhận được hồi đáp rằng, 
chùa không có các tiện nghi dành cho nữ giới.” (20). 

Cuối cùng, Hamilton- Merritt được biết về Thiền viện Bowonniwet ở Băng Cốc 
và đến tham gia những thời Pháp thoại và tọa thiền hàng ngày ở đó, trước khi trở thành 
thiền sinh của thiền sư Ajahn Tong tại Thiền viện Muang Mang ở Trường Mai. Trải 
nghiệm của Hamilton- Merritt chắc chắn khác với những thiền sinh nói tiếng Anh 
ngày nay, những người có rất nhiều cơ hội để tìm tòi học hiểu về Phật pháp và pháp 
môn thiền tại các tu viện ở Thái Lan. Tìm kiếm một vị thầy dạy thiền hay một thiền 
viện ở Thái Lan ngày nay không còn khó khăn nữa, nhưng lịch sử của sự phát triển 
này giữ một vai trò quan trọng. Bằng cách nào mà Thiền đã trở nên rất đỗi phổ biến 
với những du khách hướng về Phật pháp như vậy? 

Lịch sử hình thành du lịch tâm linh Phật giáo ở Thái Lan: Những cuốn 
cầm nang du lịch 

Người khởi xướng phong trào giúp đỡ người nước ngoài tìm những ngôi chùa 
thiền ở Thái Lan là những tác giả của bộ sách hướng dẫn du lịch xoay quanh chủ đề 
thiền được Liên Hiệp Phật Giáo Thế giới (WFB) ấn hành. Ấn bản đầu tiên của bộ sách 
này xuất hiện năm 1978, hai năm sau khi ký sự của Hamilton- Merritt ra đời, nhờ vào 


nghiên cứu của người mà ngày ấy được gọi là tỳ-kheo Sunno và ngày nay được biết 


262 


đến nhiều hơn dưới tên gọi Jack Kornfield. Cuốn sách của ông, Giới thiệu sơ lược về 
các thiên viện Thái Lan, là một tài liệu quan trọng cho khách nước ngoàải du lịch đến 
Thái Lan mong muốn được thọ huấn và hành thiền. Cuốn câm nang du lịch này là nền 
tảng căn bản để xuất bản thêm hai ấn bản tiếp theo. Sau đó, Uỷ Ban Hình Ảnh Quốc 
gia (trực thuộc Văn phòng Thủ tướng), đã cho ra đời ấn phẩm thứ hai xuất bản vào 
năm 1988 với tiêu đề Hướng dẫn tổng quan về các trung tâm thiên ở Thái Lan. Từ khi 
ấn phẩm này được phát hành, cơ hội dành cho du khách ngoại quốc đã và đang thay 
đổi, vì những thiền viện mới và các trung tâm thiền trở nên phô biến trong khi những 
địa điểm khác không thê tổ chức đón du khách nước ngoài. Chính vì lý do này mà ấn 
bản thứ 3 do Bill Weir biên soạn được in năm 1991 và đăng trực tuyến năm 1994. 
Ngày nay, ấn bản trực tuyến vẫn được các thiền sinh ngoại quốc truy cập để tìm kiếm 
nơi tập thiền thích hợp ở Thái Lan. 

Ngoài cuốn câm nang của Liên Hiệp Phật giáo Thế giới, Joe Cummings, người đã 
định cư lâu năm tại Thái Lan, xuất bản cuốn Cẩm nang Thiển viện Thái Lan vào năm 
1991. Ở phần giới thiệu, ông đã trình bày lí do ông quyết định viết quyền sách này: 

Vì sự quan tâm đến Phật giáo Nguyên thuỷ nói chung và thiền minh sát hay 
thiền chánh niệm nói riêng ngày càng tăng, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để hướng 
dẫn những người phương Tây tiếp cận Phật pháp dễ dàng hơn. Cuốn sách này ra đời 
nhằm phục vụ mục đích này. Trước đây, nhiều khách nước ngoài đến Thái Lan chỉ biết 
tên một ngôi chùa nào đó, thậm chí có người còn không biết một ngôi chùa nào cả. Hi 
vọng cuốn câm nang này sẽ làm vơi đi khó khăn cho những du khách đến Thái Lan lần 
đầu cũng như mở ra nhiều cơ hội hơn cho các thiền sinh có tâm cần cầu giáo pháp. ' 

Cummings cũng đưa ra lý do tại sao Thái Lan hấp dẫn các thiền sinh. Ông 
khăng định trong số những quốc gia Phật giáo Nguyên Thủy, Thái Lan là đất nước cởi 
mở nhất đối với khách ngoại quốc, ở đây có sự hỗ trợ mạnh mẽ về mặt văn hoá và xã 
hội, những lời chỉ dạy của các vị thầy được tự do lưu hành và những lời dạy này hoàn 
toàn không ân chứa động cơ muốn hành giả cải đạo. Cummings cho răng sự gia tăng 
số lượng cư sĩ hành thiền ở Thái Lan là nhờ vào nỗ lực của các vị thầy nổi tiếng nhằm 
giới thiệu pháp môn thiền cho giới cư sĩ, cũng do sự tăng trưởng trong tương tác với 
khách nước ngoài, và sự phát triển nhanh chóng của quá trình hiện đại hoá. 


Cuốn câm nang của Liên hiệp Phật giáo Thế giới tái bản lần thứ 4, Cẩm nang 


263 


những tu viện Phật giáo và trung tâm thiên tại Thái Lan, do Pataraporn Sirikanchana 
biên soạn được ấn hành năm 2004. Lời tựa, do Phan Wanamethee, chủ tịch của Liên 
hiệp Phật giáo Thế giới, đặt bút viết, nói rằng dù có nhiều sách hướng dẫn du lịch ở 
Thái Lan cung cấp thông tin về những thiền viện nổi tiếng, quyền sách này “nhằm đáp 
ứng nhu câu cho những người truy tầm thông tin về các địa điểm dạy thiền Phật giáo 
đáng tin cậy ở Thái Lan.” Phan Wanamethee cũng khẳng định rằng sự thịnh hành của 
cuốn cẩm nang nảy cho thấy ngày càng có nhiều người quan tâm đến các trung tâm 
thiền và các phương pháp hướng tới sự bình yên trong thế giới hiện đại ngảy nay. 
Trong phần mở đầu, soạn giả viết ông mong muốn tái bản này có thể giúp cho khách 
nước ngoài lựa chọn và tìm ra một trung tâm thiền thích hợp cho mình. 

Cuốn sách hướng dẫn gần đây nhất xuất hiện trực tuyến năm 2007 là cuốn 
Chốn ẩn tu cho thiên giả tại Đông Nam Á, do Dieter Baltruschat biên soạn và 
Katharina Titkemeyer biên dịch. Thông tin về các địa điểm hành thiền được thu thập 
bởi các thành viên của Đạo tràng Phật giáo Munich và có được viết theo khuôn mẫu 
của những quyền sách chỉ dẫn do Liên hiệp Phật giáo Thế giới ấn hành. Trong lời đề 
từ, Baltruschat liệt kê những lợi ích của việc hành thiền ở Thái Lan. 

Thái Lan quy tụ những thiền sư xuất sắc. Một số tu viện có điều kiện hành thiền 
tuyệt vời. Thái Lan cũng đem đến cho hành giả một loạt các địa điểm ẩn tu. Dù bạn là 
người sơ cơ muốn kết hợp những ngảy nghỉ mát bên bờ biển với một khoá học thiền, 
một thiền sinh mong muốn được xuất gia tại chốn lâm thiền, hay chỉ giản đơn muốn 
hành thiền rốt ráo, bạn sẽ tìm được một nơi thích hợp. Tuy nhiên, ở đây tiếng Anh 
không thông dụng, vì vậy việc giao tiếp có thể khó khăn, đặc biệt ở những thiền viện 
ít được biết đến hơn.” 

Những cuốn sách hướng dẫn này đã và đang là nguồn tư liệu quý giá cho những 
du khách hướng về Phật giáo và đóng góp cho lịch sử của quá trình tìm đến với thiền 
của khách nước ngoài tại Thái Lan. Những người nói tiếng Anh chưa bao giờ đến Thái 
Lan nhưng mong muốn tham gia tu tập tại các địa điểm ấn tu sử dụng nguôn thông tin 
này để lựa chọn địa điểm thiền và hoạch định cho chuyến đi của họ. Nhiều khách du 
lịch mộ đạo đã viếng thăm nhiều địa điểm như thế này trong một khoảng thời gian dài 
và tô chức các chuyên hành thiền tại Thái Lan. Những cuốn câm nang dẫn đường này 


đã mở ra nhiều cơ hội cho khách du lịch bằng cách cung cấp thông tin cần thiết để tìm 


264 


được địa điểm cũng như để làm quen với những điều họ sẽ gặp phải khi đến đó. Bên 
cạnh đó, những cuốn sách hướng dẫn này liệt kê những ích lợi của việc hành thiền ở 
Thái Lan. Khó khăn và trải nghiệm của những thiền sinh đi trước đã thúc đầy việc tạo 
nên các quyền sách hướng dẫn này. Thành công của những trung tâm thiền được thành 
lập lâu đời và số lượng thiền sinh nước ngoài ngày càng tăng đã khuyến khích tạo 
dựng thêm những trung tâm thiền định quốc tế. 

Lịch sử phong trào hành hương tâm linh Phật giáo ở Thái Lan: “Ngay trên đất bằng” 

Sự quan tâm ngảy cảng nhiều đến đạo Phật và sức hút của thiền đã thúc đây du 
khách mến chuộng đạo Phật khám phá cơ hội học hỏi thêm tại những quốc gia Phật 
giáo châu Á. Các khóa thiền tập cho giới cư sĩ ở Thái Lan ngày càng được tô chức 
nhiều hơn, nhiều thiền viện vả trung tâm dạy thiền đã cố gắng tạo điều kiện cho các 
cộng đồng thiền sinh quốc tế băng cách giảng dạy băng tiếng Anh. Hiện tượng phổ 
biến này đã xuất hiện khắp các vùng miền khác nhau ở Thái Lan. 

Một trong những chương trình đầu tiên dành cho khách du lịch quốc tế quan 
tâm đến thiền diễn ra ở Băng Cốc, tại Thiền viện Mahathat và trường đại học 
Mahachulalongkorn (MCU) năm trong khuôn viên của thiền viện. Ajahn Helen 
Jandamit là một nhân tố quan trọng trong việc tạo lập chương trình này, một quá trình 
bắt đầu ngay khi bà đến Thái Lan vào giữa thập niên 1970. Tu viện Buddhapadipa, 
một tu viện Phật giáo ở Luân Đôn khuyến khích bà nên đến tham học thêm ở Khu 5 
của Thiền viện Mahathat ở Băng Cốc. Khi tới đó, bà được yêu cầu giảng dạy cho 
những thiền sinh nói tiếng Anh đến thiền viện học thiền. Bà làm việc hơn 20 năm cùng 
với các vị tăng ở MCU, chỉ dẫn thiền minh sát và giảng pháp bằng tiếng Anh. Năm 
1974, bà đã đồng sáng lập Trung tâm Thiền Phật giáo Quốc tế (IBMC), ngày nay là 
một phần của trường đại học MCU. Trung tâm này tô chức các buôi thuyết pháp, giảng 
dạy, thảo luận và các kỳ nhập thất cuối tuần bằng tiếng Anh. Năm 1994, bà cải đối nơi 
ở của mình thành một trung tâm thiền tư nhân được gọi là Ngôi nhà Đạo pháp. 

Không riêng gì Thiền viện Mahathat, Băng Cốc nói chung là nơi nối tiếng cho 
tăng sĩ phương Tây đến thọ giới. Giới đàn được tổ chức tại những ngôi chùa nổi tiếng 
ở Băng Cốc như Tu viện Mowonniwet. Tại tu viện này, những tăng sĩ phương Tây đã 
từng mở những khóa thiền bằng tiếng Anh cho đến đầu thập niên 1980, khi những 
khách du lịch kiểu “Tây ba lô” bắt đầu có những hành vi cư xử không hợp lẽ, thậm chí 


265 


còn ngủ lăn ra trên đất tu viện. Tới thời điểm này, tu viện đưa ra quy định khách nước 
ngoài phải cam kết lưu lại dài hạn trong tu viện và cam kết này phải được minh chứng 
băng cách hành điệu ít nhất trong vòng một năm. Nam giới người Thái muốn thọ giới 
phải đối mặt với tình huống khác. Bởi thọ giới là một bốn phận mang tính văn hoá xã 
hội, họ có thể chỉ thọ giới trong một khoảng thời gian ngắn mà cũng chẳng mặn mà gì 
lắm. Năm 1954, tu viện Pakanam, cũng toạ lạc ở Băng Cốc tổ chức lễ truyền giới nổi 
tiếng cho vị tăng ngoại quốc đầu tiên, Kapilavaddho, và sau đó hai năm lại tiến hành 
truyền giới cho ba vị tăng Anh quốc nữa. Những tu viện này đi đầu trong việc truyền 
giới cho người nước ngoài nhờ vào lịch sử và vị trí năm gần thủ đô, nơi hầu hết những 
người du lịch mến mộ đạo Phật đến thăm viễng. 

Nhiều vị tăng phương Tây tham học với thiền sư Ajahn Chah bắt đầu cuộc hành 
trình của họ tại một trong những tu viện lớn nhất ở Băng Cốc, và thọ giới tại tu viện đó 
vào đầu những thập niên 1970. Sau đó nhiều vị đã chuyển đến vùng đông bắc khi nghe 
đến danh tiếng của vị thầy vĩ đại này, bắt đầu với tăng nhân người Mỹ, Ajahn 
Sumedho năm 1967. Ngày càng nhiều nam giới phương Tây quan tâm đến Phật giáo 
hay tin về cộng đồng tu tập với thiền sư Ajahn Chah và họ đã đến tham học tại Thiền 
viện Nong Pah Pong hoặc chuyên đến một trong những Thiên viện chỉ nhánh khác của 
ngải, bao gồm Thiền Lâm Quốc tế Pah Nanachat được thành lập năm 1975. Một cộng 
đồng nhỏ hơn phát triển xung quanh thiền sư danh tiếng Luang Mahabua, bắt đầu năm 
1963, khi Ajahn Pannavaddho đến sinh sống tại Tu viện Pa Baan và các tăng sĩ 
phương Tây khác đã theo chân Sư về đây. Những tăng sĩ Tây phương tiên phong này 
đã kéo theo một cộng đồng du khách Phật tử ngoại quốc cư ngụ ngắn hạn, những 
người này hi vọng được học hỏi từ họ, hay ít nhất cũng có thể hiểu sinh hoạt ở các tu 
viện Thái Lan với sự hỗ trợ bằng ngôn ngữ tiếng Anh là thế nào. 

Ở miền Nam Thái Lan, những khóa ân tu tổ chức theo nhóm trở nên phổ biến. 
Địa điểm ấn tu quốc tế đầu tiên là Thiền viện Suan Mokhh của Tỳ-kheo Buddhadasa, 
bắt đầu năm 1985. Khởi xướng năm 1990, nhờ vào sự nhiệt huyết và khuyến khích của 
vị trụ trì hiện tại, Ajahn Po, Thiền thất Phật pháp Quốc tế đã được xây dựng và trở 
thành nơi tu tập ân cư riêng biệt cho các nhóm khách ngoại quốc và Phật tử Thái Lan. 
Ajahn Po đã nghe đến những tuần nhập thất 10 ngày và nhận thấy hứng khởi của 


những du khách nước ngoài tại đảo Ko Samui quê hương Sư, Sư đã hỗ trợ tạo dựng 


266 


một chương trình nhập thất với sự tham gia Tỳ-kheo nối tiếng Buddhadasa. 

Số lượng lớn du khách tham gia nhập thất tại Thất Phật pháp Quốc tế đã dẫn 
đến tuần ấn cư nhập thất thứ hai ở Nam Thái Lan tại Trung tâm Thiền Quốc tế do 
Thiền viện Kow Tahm xây dựng trên đảo Ko Phangan. Ahmon, vị nữ tu ở Tu viện 
Kow Tahm đã tiếp đón nhiều khách nước ngoài yêu thích thiền. Khi Rosemary và 
Steve Weissman, hai hành giả tinh chuyên tu tập lâu năm, đến vùng đảo này năm 
1987, Ahmon đã sớm yêu cầu họ dạy thiền cho du khách nước ngoài và họ đã tiếp tục 
giảng dạy cho đến ngày nay. 

Ở miền Bắc Thái Lan, tại Tu viện Muang Mang, thiền sư nỗi tiếng Ajahn Tong 
giới thiệu phương pháp thiền định của ngài dựa trên phương pháp của thiền sư Miễn 
Điện Mahasi Sayadaw năm 1954. Sự thịnh hành của phương pháp trên đã dẫn đến việc 
thành lập nhiều trung tâm thiên trải khắp phía Bắc Thái Lan, với thiền viện thứ hai là 
Rampoeing ra đời năm 1973. Ngài Mahasi Sayadaw đã tạo những trung tâm thiền 
dành cho giới cư sĩ ở Miến Điện, một hiện tượng đã trở nên phô biến, và Ajahn Tong 
đã đem truyền thống mới này về Thái Lan, đầu tiên là thành lập những trung tâm đầu 
tiên cho giới cư sỹ Thái Lan. Hiện nay có ba trung tâm quốc tế nỗi tiếng tập trung ở 
miền Nam Thái Lan: Thiền viện Doi Suthep, Thiền viện Chom Tong, và Thiền viện 
Rampoeng. Tất cả đều hành thiền theo phương pháp của thiền sư Ajahn Tong và 
những du khách nước ngoài được chào đón, hướng dẫn bằng tiếng Anh. Thiền viện 
Chom Tong và Rampoeng mở cửa chào đón du khách ngoại quốc vào đầu những thập 
niên 1990 và Thiền viện Doi Suthep bắt đầu vào năm 2006. 

Gần đây, do sự phô biến rộng khắp của thiền và sự quan tâm mà du khách nước 
ngoài đến Thái Lan dành cho truyền thống Phật Giáo này, những chương trình mới đã và 
đang được hình thành, chủ yếu không chỉ dựa trên giáo lý thiền mà còn dựa trên việc 
truyền dạy Phật pháp căn bản và luyện tập cách sinh hoạt trong tu viện. Một chương trình 
giới thiệu về Phật giáo Thái Lan, về nền văn hóa và pháp môn thiền đã được hình thành 
tại trường đại học MCV của Thiền viện Suan Dok năm 2005. Sư Phra Saneh 
Dhammavaro đã gây dựng chương trình này vì ngài nhìn thấy rõ nhu cầu giảng dạy những 
người quan tâm đến truyền thống Phật giáo này. Gần đây hơn, chương trình “Làm Tăng 
trong một tháng” cũng được thiết lập để giảng dạy giáo lý Phật pháp và nền tảng của pháp 


môn thiền, những người tham gia chương trình này cũng có thể lựa chọn xuất gia hành 


267 


điệu. Chương trình này nhăm trao đổi văn hóa, giúp du khách am hiểu nhiều hơn về 
truyền thống Phật giáo và có cơ hội tự thân trải nghiệm truyền thống này. 

Lịch sử hình thành du lịch tâm linh Phật giáo ở Thái Lan bắt đầu ở Băng Cốc 
với trung tâm thiền ở Đại học MCU và các giới đàn truyền giới tổ chức tại những tu 
viện nổi tiếng tại Băng Cốc. Phong trào này được khởi xướng vì số lượng khách du 
lịch và nam giới người nước ngoài mong muốn trở thành tăng sĩ ngày càng đông cũng 
như vị trí trung tâm của Băng Cốc rất tiện lợi cho khách du lịch. Danh tiếng của các 
thiền sư như Ajahn Chah và Luangda Mahabua đã góp phần thúc đây khách nước 
ngoài di chuyên đến những vùng miền xa xôi hơn như vùng Đông Bắc. Một điểm du 
lịch khác là miền Nam với các hòn đảo và bờ biển xinh đẹp. Lượng khách du lịch bùng 
nỗ ở Ko Samui và Ko Phangan, cũng như sự hiện diện của vị Tỳ Kheo nỗi tiếng 
Buddhadasa, đã dẫn đến sự thành lập hai địa điểm ẩn tu cho các nhóm đứng vững cùng 
thời gian. Ở phía Bắc, việc thiền sư Ajahn Tong áp dụng phương pháp thiền của thiền 
sư Mahasi Sayadaw đã dẫn đến sự ra đời của nhiều trung tâm thiền dành cho cư sĩ 
người Thái. Điều này lại dẫn đến sự ra đời của các trung tâm thiền quốc tế nơi du 
khách nươc ngoài chào đón. Những trung tâm ẩn tu tồn tại độc lập này đã lôi cuốn 
những hành giả nghiêm túc tu đạo cũng như những du khách đến miền bắc kiếm tìm 
những trải nghiệm mới. Tất cả những cơ hội này và thành công đối với du khách ngoại 
quốc đã góp phân cho việc tạo dựng nên những chương trình mới không chỉ tập trung 


vào thiên mà còn giới thiệu về giáo lý của đức Phật và cuộc sông tu viện. 


Dịch giả: Sc Viên Ngạn 


Ghi chú: 


' Joe Cummings, Câm nang các thiền viện Thái Lan (Woodacre, CA: Spirit Rock Centre, 


1991), tr. vI-VIH. 
* Dieter Baltruschat (dịch giả Katharina Titkemeyer), “Thiền ở Đông Nam Á” (Munich: 


Trung tâm Phật hoc Munich, 2007), trang. 6. [http://www.retreatf- 
infos.de/Download/Retreats m_Asia_Oct07.pdf| 


268 


TÂM CHÚNG SANH NHƯ LÀ NÊN TẢNG BẢN THÊ 


CHO YÝ THỨC SINH THÁI 
Feng-chu Cheng 


Các giải pháp hiệu quả cho các vẫn đề sinh thái luôn luôn dựa trên một sự hiểu biết 
đúng và sâu sắc về các vấn đề môi trường. Trong việc thành lập nên sự hiểu biết, các nhà 
sinh thái học và môi trường học đã phát hiện ra rằng họ chỉ có lựa chọn đề bắt đầu công 
việc bằng cách xem xét lại quan điểm thế giới mà chúng ta đã thừa hưởng từ truyền thống 
phương Tây của chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa khoa học, do ảnh hưởng chi phối của họ 
bao trùm lên cách mà con người ngày nay đối xử với thiên nhiên và môi trường. Đề chống 
lại quan niệm sai lầm này, họ cho rằng xây dựng một ý thức mới của bản thân là rất quan 
trọng bởi vì tự phục vụ như là quan điểm tham khảo ảnh hưởng đến cách chúng ta hiểu 
được thế giới. Từ quan điểm nảy, vấn đề sinh thái, môi trường được hiểu như là bản thê 
học nhiều hơn so với nhận thức luận trong tự nhiên. Do đó, ý thức của con người là mỗi 
quan tâm chính trong một xu hướng sinh thái lớn gọi là gốc tự do sinh thái, bởi vì con 
người ý thức có tiềm năng lớn để xác định chiều hướng tương lai của trái đất, cũng như 
ảnh hưởng đến sinh vật trên đó một cách sâu sắc. 

Sinh thái học căn bản được gọi là căn bản vì nó không giải thích các vấn đề sinh 
thái như là kết quả của việc sử dụng "không đúng" thiên nhiên như một tài nguyên. 
Thay vào đó, đối với các nhà sinh thái học căn bản, các vấn đề nghiêm trọng nhất là 
trong hàng ngàn năm lịch sử ghi lại, con người chưa bao giờ nghiên cứu bản thân, mà 
chỉ tập trung nghiên cứu môi trường, tin chắc răng môi trường bên ngoài phải phù hợp 
với mục đích của con người. Dựa trên hiểu biết mới quan trọng của các nhà sinh thái 
học, một số chuyên gia trong bộ môn sinh thái căn bản, chăng hạn như tâm lý sinh thái 
học và sinh thái học chuyên sâu, tất cả đều tìm cách làm mới kiến thức của chúng ta về 
ý thức con người bằng cách khám phá khía cạnh tâm linh của bản thân. Trong các cuộc 
thảo luận sau đây, tôi sẽ hạn chế thảo luận của mình vào sinh thái học chuyên sâu như 
một ví dụ để minh họa làm thế nào khía cạnh tinh thần của bản thân được khám phá 
trong nghiên cứu các vấn đề sinh thái. 

Arne Naess', một nhà triết học người Na Uy và người sáng lập của hệ sinh thái 


chuyên sâu, tuyên bố rằng "tự giác" là cách rốt ráo để giải quyết tình trạng tiến thoái 
269 


lưỡng nan hiện nay của sinh thái. Ông tuyên bố một cách mạnh mẽ rằng nguồn gốc 
của sự suy thoái sinh thái cơ bản là một khái niệm mơ hồ về mỗi quan hệ của bản thân 
cá nhân với cái bản ngã sinh thái. Kết quả, sứ mạng quan trọng nhất là chúng ta cần 
nhận ra cái bản ngã sinh thái này, có nghĩa là chúng ta cần phải kết hợp tự cá nhân vào 
trong cái tổng thê có sinh thái làm trung tâm. Trong cuốn sách của ông: “Tự giác: Một 
phương pháp tiếp cận sinh thái để tồn tại trong thế giới", Arne Naess tóm tắt sự hiểu 
biết của mình về bản chất của bản thân là: (1) mỗi con người có tiềm năng mở rộng cái 
bản ngã của mình vào thành cải bản ngã sinh thái ; (2) quá trình tự mở rộng này được 
hoàn thành thông qua sự đòng hóa, không chỉ với xã hội loài người, mà quan trọng 
hơn, với thiên nhiên như một tổng thể; và (3) sự hoàn thành của sự tự giác này có 
nghĩa là một sự đồng tôn tại an lạc của tất cả chúng sanh, con người và không phải con 
người”. Ở đây Naess đề xuất một tầm nhìn đạt được thông qua sự đồng hóa hài hòa 
giữa các chúng sanh. Nếu tất cả chúng sanh trên thế giới có thê đồng hóa và kết hợp 
vào với nhau, thì những đặc điểm chung nhất sẽ tồn tại trong tất cả các dạng sống. 
Những đặc điểm có thê lan truyền này khiến cho người ta có thể tưởng tượng hay, 
chính xác hơn, đồng cảm được, với một bản thể khác với bản thể của chính mình. 
Tương tự như vậy, BIII Devall, cũng là một người ủng hộ tích cực bộ môn sinh thái 
học chuyên sâu, giải thích bản ngã sinh thái và vũ trụ, như là một người nói "Tôi là 
một sinh vật rừng."” Bản ngã sinh thái học của Bill Devall thâm nhập chung vào với 
những sinh vật không phải là người, tương tự như lời kêu gọi của Aldo Leopold "tư 
duy giống như một ngọn núi". Tuy nhiên, phải nhắn mạnh rằng không phải cái bản ngã 
này không ám chỉ một ai mà nó vượt ra ngoài tính chất cá nhân. Đó là sự siêu việt lên 
trên bản ngã hơn là sự từ chối nhân cách con người. Với sự vận hành siêu việt này, 
nhận thức cho rằng con người là trung tâm được thay đổi thành một trí tưởng tượng 
mà con người không là trung tâm, trong đó trung tâm chuyền từ thế giới con người đến 
hệ thống sinh thái rộng lớn hơn. 

Sinh thái chuyên sâu có đóng góp quan trọng trong việc chỉ ra rằng sự hiện hữu 
của mỗi người mới là vẫn đề then chốt. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn khám phá bản 
chất của cái bản ngã này, bao gồm cả cấu trúc, sự chuyên đổi, và tính hữu dụng của nó 
trong thế giới thực, chúng ta sẽ phải tìm kiếm các nguồn tài nguyên khác, vì không có 


cuộc thảo luận toàn diện nào được tìm thây trong sinh thái học chuyên sâu vê vân đê 


270 


này." Để cho ý tưởng về bản ngã sinh thái này cụ thể hơn và thực tế hơn, khái niệm 
"cái tâm của chúng sinh" trong Duy Thức tông của Phật giáo Đại thừa cung cấp một 
nguồn tư liệu phong phú. "Tâm của chúng sinh" là một thuật ngữ tìm thấy trong bộ 
Đại thừa Khởi Tín Luận”, một nguồn quan trọng của giáo lý Đại thừa. Theo bộ luận 
này, tâm của chúng sinh nên được hiểu là được tạo thành từ hai khía cạnh bao hàm qua 
lại, bao gồm: khía cạnh tuyệt đối và khía cạnh luân hôi sinh tử. Khía cạnh tuyệt đôi 
biểu thị trạng thái bản thể học của tâm, trong khi khía cạnh luân hồi sinh tử cho thấy 
mặt năng động của nó trong hình thức hiện tượng sinh diệt. Kết quả là, tâm của chúng 
sinh, như Hakeda tuyên bố, không phải là bộ phận tâm thức thuộc về cá nhân cũng 
không phải tâm tương phản với vật chất. Thay vào đó, nó tượng trưng cho nguyên lý 
siêu hình mà cho thấy chính bản thê học là "khía cạnh của tuyệt đối", liên kết tất cả các 
hiện tượng tương duyên trên thế giới, thể hiện chúng trong khía cạnh luân hồi." Theo 
quan điểm nảy, sứ mạng chủ yếu của cuộc sống con người là vượt lên khía cạnh thế 
giới và kết hợp vào các nguyên tắc phổ quát hay bản thể học được gọi là tâm của 
chúng sinh. 

Dựa trên sự hiểu biết này, Phật giáo có thê được hiểu như là một tôn giáo không 
theo thuyết cứu cánh, nên chỉ chú tâm đến nghệ thuật hiện hữu, hơn là ca ngợi những 
con người giác ngộ. Kết quả là, Đức Phật không được coi là một vị thần, người sở hữu 
bất kỳ phẩm chất thượng hạng nào khi so sánh với những chúng sanh khác trên thế 


””. Đó là một tâm vũ trụ 


giới, thay vào đó, Đức Phật được xem như là “chính vũ trụ 
siêu việt mọi quan điểm, hạn chế cá nhân nào. Hơn nữa, tác giả nhắn mạnh đến chiều 
kích của ý chí trong quy luật phổ quát này băng cách đồng hóa nó trong hình thức của 
tâm. Người ta tin rằng, trong Phật giáo, có một ý chí, riêng và chung, để chấm dứt tất 
cả khô đau và đạt đến Niết bàn. Nói cách khác, có một xu hướng cô hữu đối nhằm đến 
tự do trong tâm trí con người, được gọi là Phật tính. 

Đề hiểu làm thế nào ý chí này được thực hiện, chúng ta cần phải xem xét khía 
cạnh luân hồi sinh tử, mặt năng động của tâm chúng sinh. Đối với Phật tử, nguyên 
nhân và điều kiện của sự tồn tại của chúng sinh trong luân hồi sinh tử là không liên 
quan đến môi trường bên ngoải, mà trực tiếp liên kết với thể giới bên trong: 
một con người luân hồi sinh tử là kết quả của sự kiện mạc-na thức (manas) và ngũ 


thức (vijnãna) phát triển trên nền của tàng thức (citta). Điều này có nghĩa răng vì [các 


271 


khía cạnh chưa giác ngộ của] của tàng thức, mà người đó được cho là có vô minh [và 
do đó là bị ràng buộc trong luân hồi sinh tử].Š Trong Duy thức tông, thức được phân 
loại như ngũ thức, mạc-na-thức và tàng thức (alaya-vijnäna), biểu thị mức độ hoạt 
động khác nhau của hiện tượng vọng tưởng.” Vọng tưởng hay sự nhận thức sai về bản 
chất thực sự của ý thức con người là do vô minh, là nguyên nhân của khổ đau sinh tử. 
Vô minh là một loại niềm tin sai lầm dựa trên logic về bản ngã thực hữu, và logic của 
một thế giới thực hữu. Những niềm tin này được xây dựng thông qua tưởng và được 
lưu trữ trong tàng thức vẫn tiếp tục từ đời nảy qua đời khác. Sự liên tục từ đời này qua 
đời khác của nhị nguyên được mô tả trong Đại £hừa Khởi Tín Luận là pháp "ô nhiễm 
vô thủy”. Loại pháp nhị nguyên này làm ô nhiễm tâm vốn thanh tịnh. Thiền sư D.T. 
Suzuki gọi nó như là " sự không có khả năng để biết," '° sự mất khả năng để biết rằng 
tất cả chúng sinh là không thể tách rời nhau và phụ thuộc lẫn nhau thông qua các tâm 
của chúng sinh. 

May mắn thay, theo Đại thừa Khởi Tín Luận, tàng thức alaya-vijnãna “căn cứ 


"! Trong tàng thức, có 


trên sự tinh khiết vốn có của Như lai tạng 7z/hägafa-garbha. 
hạt giống của sự giác ngộ (7aihägafa-garbha), ngoài vô số những ký ức, suy nghĩ, và 
ý định. Chính Như lai tạng 7Ta/haãgafa-garbha thanh tịnh đã cho một tâm thức cá nhân 
có khả năng tự vượt qua bản ngã hiện tượng. Do có sự tồn tại hài hòa của 7: athãgqfa- 
garbha và nhận thức về sinh tử, các tàng thức alaya vijnäna được cho là có đầy đủ các 
tiềm năng và khả năng để giác ngộ, bởi vì đó là nơi niết bàn và luân hôi sinh tử tương 
tác. Nói cách khác, đó là nơi của "sự thức tỉnh”. Do vậy, nên biết rằng trong trong 
Duy thức tông của truyền thống Đại thừa, những vọng tưởng của tâm thức không được 
coi là nhũng bất tịnh cần phải được loại bỏ, mà là không gian mà trong đó tâm trí trải 
nghiệm đau khổ, học được từ nó, và cuối cùng vượt qua nó. 

Khi tâm chinh phục những mặt hạn chế kì lạ của nó và đi vào vào trạng thái niết 
bàn thông qua thực hành tinh tấn, ba loại hình của sự vĩ đại hiện diện. Đó là: (l) "sự vĩ 
đại" của bản chất, vì tất cả những hiện tượng giống hệt nhau (như thị) và không phải là 
tăng hay giảm; (2) "sự vĩ đại" của các thuộc tính, vì như lai tạng /a/hãgafa-garbha 
được ưu đãi với vô số những phẩm chất tuyệt vời, và (3) "sự vĩ đại" của những ảnh 


hưởng, vì những ảnh hưởng [của như thị] gây ra những nhân duyên tốt đẹp trên đời 


272 


này và đời sau!?, Thông qua ba loại " vĩ đại " Phật tính được nhận thấy như không có 
biên giới trong sự hiện hữu và trong sự ảnh hưởng của nó. 

Phật tính vô biên và toàn trí này là nền tảng của những "hành động tự phát," 
được xác định là hành vi từ bi có lợi cho tất cả chúng sinh. Nói theo sinh thái học, 
năng lực cho hành động tự phát xảy ra khi một cá nhân đạt được sự minh triết của 
"tâm chúng sinh" và châm dứt tâm phân biệt đối xử giữa con người / không phải con 
người. Với sự tưởng tượng của bản ngã sinh thái, đạo đức dần dần trở nên không còn 
là nhiệm vụ mà là một dòng chảy tự nhiên của sự cam kết tinh thần; điều này có ý 
nghĩa sâu sắc trong việc thực hiện đạo đức môi trường. Theo luận cứ thuyết phục của 
Arne Naess cho thấy: chúng ta cần đạo đức môi trường, nhưng khi mọi người cảm 
thấy họ từ bỏ một cách không ích kỷ, thậm chí hy sinh quyên lợi của họ để thê hiện 
tình yêu đối với thiên nhiên, điều này có lẽ về lâu dài là cơ sở nguy hiểm cho việc bảo 
tôn. Qua việc đồng hóa họ có thể thấy rõ quyền lợi của họ được đáp ứng bằng sự giữ 
gìn, qua tỉnh thần tự thương lấy chính mình, và yêu một cái bản ngã đã được mở rộng 
và đào sâu ”. 

Đối với Naess, đạo đức môi trường không phải là một nhiệm vụ bắt buộc trên 
chính bản thân mình. Nếu áp dụng một cách miễn cưỡng chỉ vì áp lực tinh thần, đạo 
đức môi trường có thể tạo ra vấn đề nghiêm trọng hơn về lâu dài, mặc dù nó có thể tạm 
thời có hiệu quả trong việc giải quyết vấn đề môi trường. Chúng ta có thê nói răng 
quan tâm đến môi trường phải dựa trên sự nhận thức tâm lý hơn là chỉ đơn thuần trên 
chủ nghĩa đạo đức giáo điều Ý. Bill Devall đồng ý với Naess, đề xuất khái niệm "chủ 
nghĩa hiện thực sinh thái", gợi ý rằng chúng ta thay đổi hành vi của chúng ta "đơn giản 
với mục đích phong phú hơn thông qua sự khuyến khích "!°. "Nghĩa vụ đạo đức" 
không nên được đề cập thường xuyên. Đối với ông, ý tưởng trung tâm của triết lý sinh 
thái là một liên minh của sự giác ngộ bản thê học và đạo đức môi trường. Về mặt này, 
việc công nhận của Duy thứ tông về tiềm năng tỉnh thần và đạo đức trong "tâm của 
chúng sinh" cung cấp các căn cứ bản thể học cần thiết cho một cam kết tạo cảm hứng 
cho tinh thần trách nhiệm đối với môi trường, một hình thức cơ bản nhất của nhận thức 
sinh thái. 

Dịch giả: Quỳnh Như 


273 


GHI CHÚ 


1c 


Là một trong những nhân vật quan trọng nhất của hệ sinh thái chuyên sâu, Arne Naess 
đã bị ảnh hưởng bởi nhiều người và triết lý khác nhau, đặc biệt là Gandhi, Spinoza và 
Phật giáo. Do đó, có một lý do mạnh mẽ đề tin rằng triết lý của tự giác trong Phật giáo 
và sinh thái chuyên sâu được tham chiếu chéo. Đối với một cuộc thảo luận chỉ tiết, xin 
tham khảo "Một trạng thái Tâm như nước: Triết lý sinh thái T và các truyền thống 
Phật giáo" của Curtin Deane “Bên dưới bề mặt: Các tiêu luận phê bình trong Triết học 
của Sinh thái học chuyên sâu”, biên soạn bởi Eric Katz, Light Andrew, và Rothenberg 
David (Cambridge: MIT Press, 2000), trang 253-54. 

“ Xem Arne Naess, "Tự giác: Một phương pháp tiếp cận sinh thái đến sự hiện hữu trên 
thế giới", “Phong trào Sinh thái học chuyên sâu”: Tuyển tập giới thiệu, do Alan 
Drengson và Inoue Yuichi biên soạn (Berkeley: Sách Bắc Đại Tây Dương, 1995), tr 
13-14. 

3. BiII Devall, "Bản ngã sinh thái", Phong trào Sinh thái học chuyên sâu”, trang 104. 

* Thiếu sự tranh luận cụ thể là sự yếu kém của hệ sinh thái chuyên sâu. Điểm yếu này 
làm cho việc thuyết phục mọi người về tiềm năng của nó để có hiệu lực cho một sự 
thay đổi tập thể là rất khó khăn. Ví dụ, trong Cơ quan, Dân Chủ và Tự nhiên: Phong 
trào môi trường Hoa Kỳ từ một quan điểm phê bình lý thuyết (Cambridge: MIT Press, 
2000), Robert J. Brulle lập luận rằng loại triết lý sinh thái có ít tác động tới các chiều 
kích chính trị và xã hội (p 206). Lý do chính là hệ sinh thái chuyên sâu tập trung vào 
việc ảnh hưởng đến bản thân cá nhân mà không cần mở rộng ảnh hưởng của nó đến ý 
thức tập thể. Có vẻ như là nhà sinh thái học chuyên sâu không quan tâm đến việc cải 
cách xã hội. Taylor lập luận rằng hệ sinh thái chuyên sâu như vậy có vẻ miễn cưỡng 
để mở rộng mối quan tâm của mình đối với vị trí xã hội của con người, dao động "giữa 
công khai thù địch đối với cộng đồng nhân loại nói chung và thu hút một thế giới tự 
nhiên rộng lớn hơn”.(trích dẫn trong Brulle, p. 206). 

*..Trừ trường hợp có quy định, tất cả các đoạn trích dẫn là từ Yoshito S. Hakeda, Đại 
thừa Khởi Tín Luận của A$Svaghosha. (New York: Columbia University Press, 1967). 
Đề dễ đọc, tiêu đề cuốn sách này sẽ được rút ngắn thành Đại thừa Khởi Tín Luận 
trong bài viết này. 

5 Xem Đại thừa Khởi Tin Luận, trang 29. 

7 Akira Sadakata, Phật giáo Vũ trụ học: Triết học và Nguồn sốc (Tokyo: Koseli 
Publishing, 1997) 


Š Đại thừa Khởi Tín Luận, trang 46-47. 
274 


? Theo Hakeda và Suzuki, citta, manas, và vijnãna là đồng nghĩa trong một mức độ 
nhất định. Hakeda dau đó chỉ ra rằng điều đó là không đúng cho đến khi Duy thức 
tông của Phật giáo cho rằng khái niệm về " tâm" đã được phát triển thành năm thức 
(citta), ý thức tự ngã (Mano-vijnana), và tàng thức (Alaya- vijnana). Xem Hakeda, 
trang 47; và DT. Suzuki, bài giảng đạo của A$vaghosha trong Đại thừa Khởi Tín Luận 
(Chicago: Open Court, 1967), trang 75. 

'9 D.T Suzuki, Thiền luận: First Series (New York: Grove Press, 1949), trang 133. 

!. Đại thừa Khởi Tín Luận, trang 36. Trong bản dịch của DT SuzukIl của Đại fhừa 
Khởi Tín Luận ông làm rõ ý nghĩa của vijnana-alaya trong lời bình luận của mình. 
Theo các nghiên cứu của mình, từ alaya vijnana-có thể được dịch bởi ít nhất hai từ 
Trung Quốc: vô một thức (tâm không biến mát, theo ý nghĩa là nó vẫn tiếp tục sau khi 
chết) và tàng thức (tâm tích chứa, giữ gìn theo nghĩa là nó bảo tồn mầm mống cho sự 
giá ngộ). Các mầm mống của sự giác ngộ là /thägata-garbha. 
'' Xem The Awakening of Faith, tr 29-30. 

l3 Naess, "Self-Realization," tr 17. 

!# Alan Drengson và Yuichi Inoue, biên soạn, Phong trào Sinh thái chuyên sâu:. An 
Anthology Giới Thiệu) Berkeley: Sách Bắc Đại Tây Dương, 1995), tr. xxii. 

!3, Devall, “Bản ngã sinh thái,” tr. 106. 


275 


ẢO GIÁC, CHÁN THƯƠNG TÂM LÝ VÀ HÀNH VỊ 
NGHIỆN NGẬP: NƠI PHẬT GIÁO VÀ SỨC KHỎE TÂM 
THÂN ĐỎNG QUY VÀ PHẦN LY 


Roseanne Freese 


Trong phần Diệt tránh kiền độ của giới luật Phật giáo, một vị tăng có thể bị kết 
tội phạm giới hay không tuỳ vảo việc vị này được nhận định là bình thường hay mất 
trí.' Trong cách dùng này, từ “mắt trí” ở đây có nghĩa rất chung chung. Chúng ta biết 
có gì đó đã bị chấn thương, nhưng đó là gì? Những chấn thương về mặt thê chất thì dễ 
dàng nhận ra và không ai chất vấn việc đưa một đứa trẻ đến khám bác sĩ để chữa liền 
xương bị gãy. Nhưng khi chúng ta nói tinh thần bị chân thương, điều này có nghĩa gì? 
Là những Phật tử, liệu chúng ta có thể chấp nhận rằng không chỉ có dược liệu chữa 
lành xương thịt hay các cơ quan trong cơ thê mà liệu pháp tâm lí cũng đóng một vai 
trò nào đó? 

Mỗi nên văn hóa đưa đến những khuôn thức hành xử khác nhau”, vì vậy trước 
hết tôi xin được trình bày rõ về điều mà tôi gọi là “cái tôi”. Thuật ngữ “cái tôi” rất khó 
hiểu, dù xét trên quan điểm logic của Phật giáo hay tâm lý học phương Tây. Khi nói 
đến “cái tôi”, tôi muốn nói đến “cái tôi bình thường” hay nói cách khác là “cái tôi” 
đang cảm nhận răng ta đang ngôi trong căn phòng nảy vào một ngày âm áp và ta rất 
vui khi có mặt ở đây.” “Cái tôi” này là nơi trú ngụ của suy nghĩ và cảm giác.” Cái tôi 
bình thường này không phải là “bản ngã”, không phải là lớp vỏ bọc mà “cái tôi” khoác 
lên để khỏi cảm thấy trần trụi, yếu đuối và không được công nhân. Chúng ta sử dụng 
“bản ngã” để xây dựng bản sắc cá nhân, tránh bị hắt hủi, đem đến sự an toản và thiết 
lập mối liên hệ với cộng đồng lớn quanh ta. “Bản ngã” sử dụng biểu tượng để hình 
thành trật tự từ hỗn loạn, bằng cách khoác vào một lớp trang phục, theo cả nghĩa đen 
và nghĩa bóng, để tỏ ra là chúng ta không phải là kẻ thù, cũng chẳng phải kẻ hèn yếu. 
Từ đó, chúng ta tạo mối liên kết và, tốt hơn nữa nếu có thể, là tạo dựng các mối quan 
hệ có tính chất xây dựng. Ví dụ, bằng cách đeo tràng hạt, tôi cho cả thế giới biết tôi là 
một Phật tử và hi vọng các vị sẽ xem tôi nhưng một người bạn. “Bản ngã” quan tâm 


đên việc tôi được nhìn nhận như thê nào. Tuy nhiên, “cái tôi” nghĩa là phân ý thức 


276 


nhận biết và cảm nhận được những lựa chọn và kết quả của những lựa chọn này. 

Nói theo nghĩa rộng, Phật giáo là pháp môn tu tập để tìm cầu sự giải thoát và 
đạt đến niết-bàn, trong khi tâm lý trị liệu phương Tây hướng đến trị liệu “cái tôi” bị 
thương tốn. Đối tượng của ngành tâm lý trị liệu không chỉ là các xúc cảm phiền não” 
mà gồm tất cả mọi cảm xúc. Kinh điển Phật giáo thường đề cập đến sáu loại cảm xúc: 
SI mê, chấp mắc, giận dữ, kiêu mạn, vọng tưởng vả tà kiến”. Ngược lại, tâm lý trị liệu 
Tây phương lại xét đến sự xúc động, rỗi loạn lo âu, chứng mất ngôn ngữ, nỗi sợ hãi, 
trạng thái kích thích, tính muốn kiểm soát, tò mò, sự từ khước, cảm giác xa lánh, sự 
thu mình, tập trung, chứng mất trí nhớ ngắn hạn, ảo giác, tánh bốc đồng, tê liệt cảm 
xúc, nỗi ám ảnh, hoảng loạn, sợ hãi, thói giải thích duy lý, chia rẽ, nghi ngờ, thay đối, 
thắc mắc, và còn nhiều, nhiều nữa. Những thuật ngữ này mô tả, không phải là nội dung 
của cảm xúc hay liệu cảm xúc đó có dễ chịu hay không, mà là chất lượng của cảm xúc 
ấy. Điều này bao gồm cường độ của cảm xúc và tính hợp lý của sự hiện diện hay vắng 
mặt của nó. Chúng ta cần có sư kích động trong cảm xúc khi thấy xe hơi tông vào một 
đứa trẻ; điều này giúp chúng ta gom hết sức lực để nâng chiếc xe lên”. 

Từ kinh nghiệm bản thân cũng như thông qua sách vở tài liệu, chân thương tỉnh 
thần có thê tồn tại ở năm cấp độ. Thứ nhất là bản thân “cái tôi” bị chắn thương. Người bị 
như vậy không thể phân biệt tôi và không phải là tôi. Người này thậm chí không biết anh 
ta/cô ta đang tôn tại hay đã chết, hay đang là người nào khác. Thứ hai, người này không 
thể điều khiển được ý thức của mình đề thu thập hay xử lí thông tin. Điều này có thê là do 
não bị thương tổn hay bị mắt trí nhớ ngắn hạn, một vấn đề thường gặp ở người đứng tuổi. 
Ở mức độ thứ ba, người này không thể chấp nhận, làm chủ hay sử dụng cảm giác của 
mình. Bạn có lẽ vướng vào nghiện ngập, thèm khát triền miên một chất kích thích nào 
đó.Š Hoặc người này là nạn nhân của một tội ác hay đã từng bị lạm dụng và nỗi sợ hãi bị 
cô đơn cùng cực, cảm giác tức giận, sự tê liệt cảm xúc đã kìm giữ khả năng tương tác với 
những người khác. Thiếu đi “sự xúc động” — khả năng cảm nhận buôn vui — bạn có thể xa 
lánh mọi người, không có cảm xúc, hoặc sử dụng sai cảm xúc của mình, ví dụ như cười 
trước một thảm kịch. Thứ tư, bạn không thể duy trì các mối quan hệ tình cảm. Bạn có thể 
đánh giá cảm xúc, nhưng lại bị những tư tưởng tiêu cực hay những kỷ niệm đau đớn nhận 
chìm và rốt cuộc chọn lựa lối hành động hung hãn bên ngoài hoặc dữ dội trong nội tâm, 


hay tự vẫn. Khía cạnh thứ năm của chấn thương là khi người ấy không nhìn nhận được 


277 


rằng mình đang gặp phải vẫn đề khi mắc vào một trong bốn hoàn cảnh trên. Rối loạn nhân 
cách xảy ra khi sự hoang tưởng khuyếch đại, hội chứng tự mê, hoang tưởng, hay nỗi bất 
an quá lớn đây người này vào vị thế “tôi” tách rời khỏi “thế giới”, tách rời khỏi chính bản 
thân họ, môi trường xung quanh họ, những người khác, tách rời khỏi quá khứ và tương lai 
của chính họ. 

Việc không thê hòa nhập này cũng là nơi mà lời dạy của Đức Phật về si mê và 
tâm lý trị liệu Tây phương đồng quy rõ nhất. Nếu một người si mê thì không có cơ hội 
cứu chữa hay đạt giác ngộ nữa. Tuy nhiên, đối tượng của đạo Phật không phải là sức 
khỏe tâm thần. Như nhà tâm lí trị liệu, nhà ngôn ngữ học và giảng viên Phật học 
Harvey B. Aronson nhận xét trong tác phẩm gợi mở nhiều suy tưởng Thực hành Phật 
giáo ở phương Tây, “Thiền Phật giáo không phải được lập ra nhằm hướng đến mục 
đích giải quyết những vấn đề về cảm xúc cũng như về tương quan giữa người với 
người — những vấn đề xảy ra do khó gắn kết với người khác hiện đang rất phô biến.”? 
Ông nói thêm, “Những kỹ năng liên quan đến khả năng duy trì một mối quan hệ khác 
rất nhiều so với kỹ năng tập trung vào hơi thở hay khả năng thấu hiểu bản chất vi tế 


››10 


của thực tại.”'” Vị thầy Tây Tạng nỗi tiếng Lama Yeshe bình luận rằng, “Không đời 


nào bạn hiêu những vân đê tâm lí của mình nêu không trở thành bác sỹ tâm lí cho 


°!! Tóm lại, chúng ta phải nhận biết được đau khổ đề trở nên tỉnh giác ”. 


chính mình.” 

Tuy vậy, việc mô tả những chấn thương này và việc xác định nguyên nhân hay 
đề ra phương pháp điều trị là hai vấn đề khác xa nhau. Trong khi bộ não của con người 
được cấu thành bởi những vùng não khác nhau, những vùng não được quan tâm trước 
nhất là cuống não, hạch hạnh nhân và thùy trước. Ba bộ phận này điều khiển tiềm thức 
và ý thức của chúng ta. Cuỗng não chỉ phối hô hấp, huyết áp, và phản xạ nhanh nhạy 
của cơ. Đây là phần phát triển sớm nhất của não. Thùy trước, phần phát triển tinh tế 
nhất của não, có trách nhiệm hoạch định, suy lý, tổ chức hoặc điền vào các tờ khai 
thuế. Nó có thê lên kế hoạch hành động gồm các bước như chúng ta hiện đang ở vị trí 
nảo, chúng ta hướng đến đâu đâu và làm sao đến được nơi đó. Hạch hạnh nhân là trung 
tâm của não bộ; phạm vi trách nhiệm của nó xoay quanh cảm giác và ghi nhớ cảm 
giác. Hạch hạnh nhân giải mã thông tin tiếp nhận từ năm giác quan cũng như giác 
quan thứ sáu của chúng ta, bao gồm những nhận thức và cảm giác cấu thành nên ý 


thức của chúng ta. Hạch hạnh nhân cũng có chức năng ghi nhớ, bao gồm những bài 


278 


học rút ra từ kinh nghiệm cuộc sống. Nhiều khi chức năng này thể hiện chỉ đơn giản là, 
“Món canh này có mùi như thức ăn đã cũ của mẻo, vì vậy tốt hơn mình đừng đụng 
muỗng tới nó.” Trong bộ não, đây là bộ phận có chức năng phân loại những gì ta đã 
kinh qua thành các nhóm như: tốt, đễ chịu, có ích cho cuộc sống hay tệ, đau đớn, đe 
dọa đến đời sống. 

Trong tác phâm “Sống còn”, Laurence Gonzales đã hé mở cho ta thấy bộ não 
con người hoạt động như thế nào trên các bình diện phân tích, xúc cảm, và bản năng. 
Khi những hoạt động này vượt quá mức hoặc ở dưới mức bình thường, hoặc khi những 
hoạt động này thiếu đi sự phối hợp đồng bộ, một mối nguy có thể trở thành một tai họa 
thật sự. Theo Gonzales, có hai cơ chế động lực. Thứ nhất, chúng ta định nghĩa thực tế 
như thế nào? Những phi công chiến đấu thành công nhờ sử dụng thùy trước của não để 
thực hiện các mật lệnh được giao ngay cả khi trên bình diện bản năng cuống não nói 
cho họ biết không nên cất cánh. Một khi đã trải qua một chuyến bay thành công, hạch 
hạnh nhân sẽ liên kết kinh nghiệm rút ra từ hoạt động phân tích với những mách bảo 
của bản năng để đi đến kết luận, “Chuỗi hành động này dẫn đến kết quả tốt.” Tuy 
nhiên, nếu tình huống chuyến bay thay đổi không như mong đợi, có lẽ não sẽ không 
thê chế ngự được cảm giác sợ hãi và người phi công sẽ đưa máy bay đâm nhào xuống. 
Cơ chế động lực thứ hai mà Gonzales tìm hiểu là liệu chúng ta có thể thay đối cùng 
nhịp với thực tế đang biến đôi hay không? Ông kê về những con người may mắn sống 
sót, những người mà ngay từ đầu đã nhận ra là họ đang gặp vấn đề nghiêm trọng và 
sau đó sử dụng nhận thức này vào việc tìm kiếm những mối manh mới để có thể sống 
sót; họ hoàn toản không còn cô găng chấn chỉnh uốn nắn thực tế sao cho vừa với bản 
đồ đã được họ định trước trong đầu. 

Bộ não tinh vi này cũng kiểm soát và tương tác với hệ thần kinh hóa học. Mỗi 
giây, theo tiềm thức não tuần hoàn hoóc môn — những thông tin ở dạng hóa học - từ 
các tuyến nội tiết đến các cơ quan và chân tay. Hệ thống này mạnh đến nỗi chỉ thêm 
một microgram hoóc môn thôi là có thể làm tim đập nhanh hơn, làm chậm chu kỳ hô 
hấp, thay đôi nhiệt độ của cơ thê hay ra lệnh cho cơ thể khi nào chuẩn bị thức ăn, tình 
dục hay giấc ngủ. Hệ thống nảy tiếp tục làm việc ngay cả khi ý thức cảm thấy muốn tự 
tử, cơ thê đang trong trạng thái hôn mê hay đang bị sốc do nhiều tổn thương. Bộ não 


người được cấu tạo để giúp ta sống sót ngay cả khi ý thức ta đóng lại và tuyên bố răng 


279 


tôi không muốn tôn tại. Điều thú vị là người ta thường thấy các bệnh nhân tâm thần 
phân liệt, những người mờ mịt nhất về thực tại của họ, nói rằng, ““[ôi phải chết để 
thoát chết.”'” 

Tâm lý học phương Tây hướng đến điều trị những chấn thương xảy đến với cái 
tôi, có thể là vẫn đề về thể chất, xu hướng dựng lập khái niệm, nhận thức, cảm xúc, 
hay là một số vấn đề này kết hợp lại. Chuyên gia tâm thần học Mark Epstein, người 
cũng là một Phật tử, đã miêu tả, “Nhiều người trong chúng ta đến với tâm lý liệu pháp 
hay thiền tập... vì cuộc sống của chúng ta bị giới hạn bởi những cảm giác không được 
chúng ta ghi nhận... Chúng ta mang theo mình một sự giả tạo.. kiện: Thật sự, giống như 
một bậc thượng sư, nhà tâm lý trị liệu có thể giúp chúng ta lách qua “đám lau sậy” 
trong tâm và phân định những gì là thử thách ở hiện tại, vết thương trong quá khứ, hay 
một chân thương đã không được nhận biết hay giải quyết. Chúng ta hãy cùng nhau sử 
dụng Ngũ Uần để khám phá xem điều gì có thể bị chân thương. 

Uấn đầu tiên là cơ thể hay hình sắc. Khi chúng ta phải chịu đựng sự chấn 
thương của một trong năm giác quan - chứng mất ngôn ngữ (thương tổn những khu 
vực xử lý đữ liệu cảm ứng của não) hay vì tủy sống bị thương tốn, chúng ta thật sự 
không thể “nhìn thấy” những gì xung quanh mình hay đến những nơi ta muốn. Chúng 
ta đâm sầm vào tường, không nghe tiếng trẻ khóc, không ngửi thấy mùi ga nguy hiểm 
hay mùi hương hoa hông. Chúng ta có thể bù lại bằng cách sử dụng những giác quan 
còn lại hay các máy móc trợ giúp giao tiếp, nhưng đâu phải người mù nào cũng có thê 
trở thành một nhạc sĩ tài ba. Thỉnh thoảng các giác quan hoàn toàn nguyên vẹn, nhưng 
một cơ quan nào khác đã bị chấn thương. Chứng mất ngôn ngữ khiến não bất lực 
không thể liên tưởng sao cho thích hợp và cũng có thể làm cho trí nhớ và thời gian bị 
sai lệch. Người này là bạn thân nhất của tôi hay là người lạ? Năm nay là năm 1943 hay 
20112 Sự trời rạc này rõ ràng đến nỗi một đứa trẻ cũng có thể nhận ra. Thật không 
may, không phải tất cả những rối loạn tâm thần đều dễ nhận biết. 

Uẩn tiếp theo là cảm giác. Khi có tổn thương ở mức độ này, người này có khả 
năng nhận biết các tiếp xúc nhưng không thể phân biệt một cách hợp lý xem điều đó 
tốt hay xấu. Bạn thiếu khả năng sử dụng cảm xúc phù hợp đối với tình huống. Điều 
này có thể bao gồm việc thiếu đi sự xúc động hay những cảm xúc thích hợp trong tình 


huống. Bạn có thê bình thản chứng kiến một đứa bé cho tay vào lửa mà không hề có 


280 


phản ứng gì, nhưng lại hốt hoảng nếu con mèo cưng đi ra ngoài. Người này cũng 
không thê khởi lên bất cứ cảm xúc nào cả và xem việc chém giết chẳng có gì khác biệt 
so với việc đọc một quyên sách. 

Tiếp theo là nhận thức. Uấn này có chức năng phân loại các kinh nghiệm: an 
toàn hay không an toàn, dễ chịu hay khó chịu, quen thuộc hay lạ lẫm. Chấn thương ở 
mức độ nảy có thể là nhằm lẫn mẻo thành chó, hay là một vấn đề khó nhận thấy hơn. 
Ví dụ, một nạn nhân sống sót của các vụ lạm dụng, bỏ rơi hay những tình huống hỗn 
loạn có thể tìm đến một vai trò hay một mối quan hệ “quen thuộc” vì vai trò hay mối 
quan hệ kiểu này có thể dễ dàng tiên đoán và vì vậy họ sẽ cảm thấy ít bị đe dọa hơn. 
Điều này chủ yếu là vì một người với một tâm trí đã bị tôn thương không thể chịu 
đựng được việc phải ứng phó với một vai trò hay một mối quan hệ hoàn toản lạ lẫm và 
vì thế thậm chí còn khó có thể dự đoán hơn những điều tôi tệ mà người ấy đã từng trải 
nghiệm trước đó. Hoặc có thể vỏ não trước mất đi khả năng suy luận. Ví dụ, một 
người lính cảm thấy tội lỗi vì anh ta không thê cứu sông ba đồng đội của mình. Anh ta 
được giải ngũ và về nhà để nghỉ dưỡng, nhưng lại bị rơi vào tình trạng thần kinh bị 
kích thích cao độ. Anh ta tin và cảm thấy mọi chuyên động bất ngờ đều có thể là một 
mối nguy mới. Không những cảm giác tức giận hay nỗi kinh hoảng nơi anh ta bị tắc 
nghẽn, những cảm xúc bình thường hàng ngày như cảm giác bị cuốn hút bởi bạn bè, 
âm nhạc, hay thức ăn ngon đều bị khóa nghẽn. Khả năng suy luận của anh ta, “Tôi 
đang ở nhà và tôi an tòan” đã bị cháy mạch. 

Uấn thứ tư là nghiệp quả. Mỗi người trong chúng ta sinh ra trong một gia đình 
riêng biệt, chúng ta có thể là con cả hay con út, được chiều chuộng hay không, giỏi 
ngoại ngữ hay thể thao, quảng giao hay hướng nội. Chấn thương ở đây có thể là sự bất 
lực không thê nhìn thấy năng khiếu của mình để phát huy, hoặc cũng có thê là sự bất 
lực không nhận ra những thất bại của mình, như nợ nần, nỗi ám ảnh hay cảm giác bắt 
an, đang làm người khác thương tốn nghiêm trọng. Trong những trường hợp khác, do 
có sự phân cách rất lớn giữa thế giới nội tâm và thế giới bên ngoài, hay bị cảm giác 
thiếu thốn áp đảo, có thể chúng ta có ít khả năng kiềm chế những thôi thúc bốc đồng 
và lao vào nghiện ngập. Đối với những người có hình thái tâm lý dễ nghiện ngập mà 


không ý thức được điêu đó, không bao giờ có chuyện “đủ rôi”. 


281 


Uẩn thứ năm là dòng ý thức tương tục. Một người bị chân thương tâm thần ở 
mức độ này có thể hoàn toàn ôn về mặt thể chất, cảm giác, nhận thức và nghiệp quả, 
nhưng lại bị vướng vào việc hồi tưởng lại những trải nghiệm gây ấn tượng mạnh đã 
qua. Đây có thê là những chắn thương tỉnh thần của những người sống sót sau khi bị 
cưỡng bức, sóng thần, động đất, hay một tội ác nào đó. Nếu những điều kiện bất lợi 
kéo dài đến lúc “tức nước vỡ bờ”, bạn có thê phản ứng lại băng những hành vi cực 
đoan để đối phó. Ví dụ, tội ác diệt chủng thổ dân Mỹ chính xác đã kết thúc trước Thế 
chiến thứ II nhưng bệnh tâm thần, thất nghiệp, sức khỏe kém, tự sát, và nghiện ngập 
chiếm tỉ lệ cao nhất ở các cộng đồng thiểu số. Đáng buôn thay, cảm giác “lạc lõng” 
này là một trong những nhân tổ chính góp phần hình thành băng nhóm, giáo phái, tội 
phạm và mại dâm. Sự thương tổn này cũng có thể chuyển dạng dẫn đến sự phân cực 
giữa “cái tôi lương thiện” và “thế giới tội lỗi”. Nếu sự phân cực nảy trở nên quá mức 
cường điệu, có chiều hướng tự tôn hoặc dẫn tới việc sử dụng mánh khóe để tác động 
lên người khác, nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến những mối quan hệ của người bị chấn 
thương ở mức độ này. 

Trong khi Phật giáo xem ngũ uân là những yếu tố câu thành nên thực tại của 
mỗi cá nhân, ngành phân tâm học Tây phương thiên về việc điều tra xem nơi nào xuất 
hiện những tôn thương tâm lý. Buôn thay, nhiều công trình Phật giáo gần đây giới 
thiệu thiền định như là một phương pháp để sống khỏe và hạnh phúc. Điều này có thê 
là sự thật, nhưng công trình Phật pháp nào phủ nhận lại sự thật về khô đau hay sự hiện 
diện của những năng lượng tiêu cực từ bên ngoài và bên trong nội tâm đều cần được 
xem xét với cái nhìn hoải ngh1. 

Phật giáo và liệu pháp tâm lý có thể củng cố và bổ sung cho nhau. Cũng giống 
như một bài tập vật lý trị liệu có thê tái tạo lại sự linh hoạt và sức mạnh cho đầu gồi bị 
thương, tâm lý trị liệu Tây phương có thể điều trị cho một cái tôi bị tốn thương. Khi 
chúng ta choàng tỉnh và bắt đầu công nhận sự thật có của luân hồi, khả năng con người 
có thể phạm tội diệt chủng, nghiện ngập, buôn bán bất hợp pháp hay sự ruồng tây đã 
ảnh hưởng đến nhiều thế hệ phụ nữ, chúng ta cũng có thê hiểu được liệu pháp cứu 
chữa mà Phật giáo có thể đem lại. Cũng như việc ta có thể cung cấp thuốc để chữa 
lành xương bị gãy, chúng ta cũng cần phương dược đề chữa lành những tâm hồn tan 


vỡ. Chúng ta nên tạo không gian an toàn cho những người mà tâm trí vốn bình thường 


282 


đã trở nên bị phân mảnh, lơ đăng, bị lạm dụng hay nóng nảy như đang ở trên lửa thậm 
chí khi không có dầu. Tôi muốn kết luận bằng cách nêu ra những bài đọc thực tế và 
nguồn tư liệu tham khảo về vấn đề sức khỏe tâm thần, và hồi hướng ban rải lòng từ 
đến những ai đang đau khổ, những ai có người quen đang đau khổ và đem lại cho 
những ai đang đau khổ phương thuốc chữa lành những vết thương. 
Nguyện cho con hạnh phúc. 
Nguyện rằng con thoát vòng khô đau 
Thoát khỏi mọi lạm dụng, bên ngoài và nội tâm 
Thoái khỏi sự thờ ơ, bên ngoài và nội tâm 
Nguyện tất cả chúng sinh 
Tắt cả những người mẹ, người cha 
Những anh chị em, 
Con trai và con gái, 
Tắt cả bạn hữu, người lạ, và cả kẻ thù 
Nguyện mỗi chúng ta đêu tìn được nguồn an lạc và hạnh phúc. '" 


Dịch giả: Sc Viên Ngạn 


GHI CHÚ: 


' Tỳ kheo Thanissaro, Giới luật Tỳ Kheo 1, chương 11, Phần Diệt tránh 3: “Lời phán quyết đối 
với người bị chứng bệnh tâm thần trong quá khứ có thể được đưa ra. Trường hợp này được 
xác quyết là vô tội trong yết-ma luận tội, dựa trên thực tế là người bị xử mất trí khi phạm luật 
và vì vậy khi yết-ma luận tội đương sự được miễn tội nên không bị quy trách nhiệm trong tội 
trạng ấy. “Lời xác quyết này chỉ có hiệu lực thực đối với vị tỳ-kheo nếu: (1) Vị này không 
nhớ những gì mình đã làm khi bị mất trí; (2) Vị này nhớ, nhưng chỉ như trong một giấc mơ; 
(3) hoặc vẫn mất trí đến nỗi cho rằng hành vi của mình hợp lẽ. (“Tôi làm như vậy, và các 
người cũng làm như vậy. Tôi được phép làm điều đó và các người cũng vậy.) (Cv.IV.6.2) 
Xem link sau: http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/bmc l/bmc1l.ch1 1.html, 
trích dẫn ngày 26 tháng 12, năm 2010. 


“ Kim Insoo Berge, nhà tâm lý liệu pháp gia đình người Hàn Quốc, nhận xét rằng, trong khi 


283 


người Mỹ phạt con của họ bằng cách giữ chúng trong nhà đề cách ly chúng với bạn bè và các 
liên kết xã hội thì người Hàn Quốc phạt con bằng cách đuổi chúng ra khỏi nhà và cách ly 
không cho gần gũi với gia đình nhiều thế hệ của mình. Tham khảo sách của Harvey B. 
Aronson, ? íập Phát giáo ở phương Tây: Hỏa hợp tư tưởng Đông phương và tâm lý học Táy 
phương (Shambhala, Boston và Luân Đôn, 2004), tr.L9. 


ở Đề tìm hiểu những thảo luận nổi bật về nghĩa của tôi, bãn ngã và những thuật ngữ tương tự 
khác, xin đọc sách của Harvey B.Aronson, chương “Bản ngã, bản ngã trên tường: Rốt cuộc 
thì bản ngã là gì?” trong cuốn 7w tập Phật giáo ở phương Tây - hòa hợp tư tưởng Đông 
phương và tâm lý học Tây phương, Shambhala, Boston, 2004 tr. 64-90. Aronson là một nhà 
tâm lý liệu pháp, là học trò của nhiều vị giảng sư của các truyền thống Phật giáo Nguyên 
Thủy và Tây Tạng, và là giáo viên của chùa Tây Tạng mang tên Núi Bình Minh ở Houson, 
Texas. Trong số những tác phẩm ngày càng tăng viết về cách tiếp cận của Phật giáo và của 
Tây phương đối với bệnh tâm thần, tác phâm của ông thể hiện một hiểu biết sâu rộng và tỉnh 
tế nhất về những thuật ngữ cơ bản và các bối cảnh văn hóa. Ông cũng lồng vào tác phẩm của 
mình nhiều mẫu giai thoại xảy ra quá trình 30 năm tu tập trong các cộng đồng Phật giáo tại 
châu Á và Tây phương, những giai thoại này làm sáng tỏ rất nhiều điều. 

* Nhiều người ở phương Tây có thể không biết rằng trong Đạo Phật, thuật ngữ “tâm trí” cũng 
bao gồm “tâm”. Trong khi hành thiền, hành giả quan sát các suy nghĩ và cảm giác; thiền 
không chủ trương phân tích các hoạt động của não hay đẻ nén cảm xúc. Tương tự, từ 


A3» 


Bodhicira thường được dịch là “bồ đề tâm” cũng có thể được dịch là “ tâm giác ngộ” mà 


không hề mất đi tính chính xác. 


` Lama Yeshe, Trở thành nhà tâm lý trị liệu cho chính mình, Lama Thubten Zopa Rinpoche, 


2003, tr. 6. 

° Lama Yeshe, 2003 tr. 8. 

” Thú vị thay, các cảm xúc có tính phổ quát vượt trên mọi ranh giới văn hóa. Các chuyên gia 
xác định 66 cử chỉ được giải mã như nhau bất kê việc người nhìn thấy những cử chỉ này đến 
từ nền văn hóa nào. Tác phẩm này của Desmond Morris, Cơ /h nói rất nhiễu, trích trong sách 
của Gavin de Becker, Món quà của sợ hãi và những dấu hiệu sống sót bảo vệ chúng ta khỏi 
bạo lực, Dell, 1997, tr. 108. 

Š Có lẽ định nghĩa hay nhất về chứng nghiện ngập mà tôi đã từng đọc là nghiện không phải là 


một hành động mà là một phản ứng đôi với sự xuât hiện của những cảm giác tiêu cực. NI sư 


284 


Chonyi Taylor trong tác phẩm của mình. Đở rồi! Giải pháp Phật giáo cho việc tìm cách thoát 
khỏi chu trình nghiện, Nhà Xuất bản Snow Lion, Ithica, New York, 2010, tr 6-7, miêu tả rằng 
“Nỗi sợ hãi ám ảnh là những thói quen đã dành được quyền kiểm soát chúng ta... Nếu tôi sợ 
nhện thì nỗi sợ hãi này sẽ được kích hoạt bất cứ khi nào tôi thấy nhện, hoặc ngay cả khi tôi 
tưởng mình đang nhìn thấy nó. Thói quen này trở nên mạnh đến nỗi tôi bị ngợp trong phản xạ 
của chính mình ngay cả trước khi tôi biết chắc chắn là hình dạng tôi nhìn thấy có thật sự là 
con nhện hay chỉ là cuộn chỉ đen. Thói quen nghiện ngập nặng cũng giống như nỗi sợ hãi ám 
ảnh. Khi những cảm giác như sợ hãi, căng thắng hay giận dữ đòi hỏi phải được giải tỏa bằng 
những chất gây nghiện hay hành vi nghiện ngập nào đó, sự đòi hỏi này quá mạnh đến nỗi 
chúng ta có thê thấy mình bị vướng vào những hành vi nghiện trước nhận ra những nỗi bất an 
lớn lao dẫn đến tình trạng này.” 

k Harvey B. Aronson, 2004, tr. 193. 

An Harvey B. Aronson, 2004, tr. 196 

'! Lama Yeshe, 2003, p. 83. 

'? Một điều rất thú vị là cuối cùng nhà tâm lí học vĩ đại Freud đã đi đến kết luận rằng sự ức 
chế tình cảm không dẫn đến rồi loạn lo âu nhưng rối loạn lo âu lại dẫn đến ức chế. Tham khảo 
sách của David Loy, Sự thiếu hụt và tính siêu nghiệm: Cải chết và sự sống trong tâm lý liệu 
pháp, thuyết sinh tôn và Phật giáo, Humanity Books, bản ¡n của Prometheus Books, Amherst, 


New York, 1996, tr. 3. 


'3 Loy, 1996. tr. 20. 
'* Mark Epstein, M.D., Vỡ vụn nhưng không phân cách - lối nhìn của Phật giáo về tính toàn 


vẹn, những bài học từ thiền và tâm lý trị liệu, Broadway Books, New York, tr. 103. 


'Ÿ Epstein, 1998, tr. 110 


285 


SỰ THÀNH LẠP NI BỘ (BHIKKHUNI SHANGHA) Ở NEPAL: 
NHỮNG KHÓ KHĂN 
BhikkhUuni Dhammananda 


Nhóm zagarikas của Nepal đầu tiên (những nữ tu sĩ giữ mười giới không 
được thọ giới) đã được thọ giới đầy đủ là bjikkhunis từ dòng Đại thừa (Mahayana 
lineage) tại Chùa Hsi Lai ở Los Angeles vào năm 1988. Tính đến nay, số tỳ kheo ni 
của Nepal đã tăng lên 19, tuy nhiên họ vẫn chưa được công nhận là các tỳ kheo ni và 
cũng không được sống đời sống của các bhikkhunis. Bài tham luận này sẽ cố gắng tìm 
hiểu những khó khăn mà các /} kheo nỉ phải đương đầu ở Nepal. 

Một bức tranh toàn cảnh về Phật giáo ở Nepal là cần thiết, trước khi thảo luận 
những đặc điểm riêng của vấn đề øjikkhuni. Trước hết, về số lượng, thông kê của 
chính phủ cho rằng dân số theo Phật giáo ở Nepal chỉ chiếm 9.8%, mặc dù bản thân 
các tín đồ Phật giáo Nepal tuyên bố rằng họ đại diện cho 40% dân số của đất nước. 
Khi chúng ta nhìn quanh Nepal, chúng ta nhận ra răng thật khó có thể chỉ ra con số 
chính xác những người theo Phật giáo trong dân số, vì Phật giáo ở Nepal là sự kết hợp 
của nhiều nguồn phong tục và tín ngưỡng. Có một dòng Phật giáo rất mạnh từ truyền 
thống Tây Tạng hòa quyện trong xã hội có nền tảng Hindu giáo vững mạnh. Cũng có 
một tín ngưỡng của nữ giới thực hành cả truyền thống Tây Tạng và truyền thống 
Hindu. Bề ngoài, sự thực hành của nhiều tín đồ Phật giáo Nepal giống với sự thực 
hành của tín đồ Hindu giáo. Truyền thống Tiểu thừa (Theravada) mới chỉ được khôi 
phục gần đây và có ít hơn 300 tăng sĩ theo dòng Tiểu thừa ở Nepal. Chúng ta có thê 
kết luận rằng Nepal không phải là một quốc gia theo Phật giáo mạnh. Nhiều chùa Phật 
giáo được điều hành bởi các cư sĩ; trên thực tế, chùa Hiranavarna Mahavihara không 
có tăng sĩ nào cư trú mà hoàn toàn điều hành bởi cư sĩ Phật giáo, những người thuộc 
dòng họ Shakya và Vajracharya. Đây chỉ là một trong số rất nhiều ví dụ. Tình hình 
này rất khác với các ngôi chùa Phật giáo mà chúng ta thấy ở các nước Đông nam Á. 
Sự xuất hiện của Bhikkhunis ở Nepal 

Ở Nepal, có những phụ nữ từ bỏ những bận tâm trần thế và nhận tám hoặc 


mười giới. Những nữ tu sĩ này có dòng dõi từ Burma (Miên Điện), do đó, họ mặc 


286 


trang phục màu hồng như các thilashin của Burma. Điều thú vị là, theo Vinaya, màu 
hồng là màu không được phép dành cho các thành viên được thọ giới của Tăng đoản 
(Sangha). Đây có phải là một cách đề các tăng sĩ ngụ ý rằng rốt cuộc thì những nữ tu sĩ 
không hề được thọ giới? 

Dưới Chế độ Rana, tín đồ Phật giáo ở Nepal bị đàn áp rất nhiều, và dưới sự gò 
bó của chính phủ Hindu, phụ nữ còn bị đàn áp nhiều hơn nữa bởi Tăng đoản (Male 
Sangha). Điều này thể hiện rõ trong câu chuyện của Dhammacari, một anagarika của 
Nepal thời kỳ đầu. 

Câu chuyện về các 2Jikk„nis ở Nepal bắt đầu với chuyện về cuộc đời của một 
nữ tu sĩ có tên là DhammawatI. Sinh ra vào năm 1933, bà có khát khao mãnh liệt được 
học về Phật giáo và đã đi bộ đến Burma khi mới 13 tuổi. Bà sống nhiều năm ở Burma 
(hiện nay là Miến Điện) và trở về với kiến thức về Phật giáo mà bà nhận được từ 
Burma. Bà mở Ni viện Dharmakrrti và dành nó làm không gian cho cư sĩ Phật giáo 
đến để tu tập cũng như để học hỏi thêm về giáo lý của đức Phật. Sự thuyết giảng và 
thực hành của bà tuân theo dòng Tiểu thừa của Burma. 

Tuy nhiên, truyền thống Tiểu thừa không cho nữ giới được thọ giới nên vào 
năm 1988, bà đã tham gia lễ thọ giới quốc tế được Fo Guang Shan tô chức tại Chùa 
Hs¡i Lai ở Los Angeles. Có ba nữ tu sĩ Nepal được thọ giới ĐJiksuni vào thời điểm đó: 
Bhiksuni DhammawatI, Bhiksuni DhammaviJaya (bây giờ là TS. DhammavlJaya), và 
Bhiksuni Pannawati. Vào năm 1998, Giáo sư Min Bahadur Shakya đã giúp cho 13 
anagarikas được thọ giới tại Bodhgaya, Ấn Độ. Tại một lễ thọ giới quốc tế khác được 
tổ chức bởi Fo Guang Shan. Tính đến năm đó, tổng số anzgarikas, những người được 
thọ giới „›asampada là 29 — một con số lớn những bjikkjnis nguyện đem lại lợi ích 
cho quê hương. 

Những khó khăn 

Khó khăn đầu tiên mà nữ tu sĩ ở Nepal gặp phải liên quan tới trang phục của họ. 
Bề ngoài của bjikkhunis ở Nepal giống hệt như các anagarikas đến từ Burma. Ngay 
cả sau khi được thọ giới đầy đủ (uasampada), họ vẫn mặc áo choàng màu hồng. Lý 
do mà họ không thay thế những chiếc áo choàng này là vì, như họ nói, “các tăng sĩ 


không thích điều đó”. 


287 


Để hiểu được điều này, chúng ta cần xem xét các tăng sĩ ở Nepal. Mặc dù các 
bhikkhunis được thọ giới theo truyền thống Đại thừa nhưng họ vẫn thực hành Phật 
giáo Tiểu thừa, tức là, sự đào tạo mà Bhiksuni Dhammawati nhận được từ Burma. 
Tổng số các tăng sĩ ở Nepal — một Tăng đoàn còn rất trẻ - là 300, trong đó khoảng 100 
người đang học ở nước ngoài. Hầu hết các tăng sĩ Nepal được thọ giới ở Thái Lan, 
Burma và Sri Lanka. Tăng sĩ ở Thái Lan và Burma không có truyền thống bjikkhuni; 
ngay cả ở Sri Lanka, Ni bộ (Bhikkhuni Sangha) vẫn chưa được công nhận phổ biến. 
Đương nhiên, các tăng sĩ này tiếp tục giữ thái độ của vùng đất mà họ nhận được sự thọ 
giới „oasampada, sự đào tạo và nền giáo dục Phật giáo. 

Vào cuối tháng ba năm 2011, khi tôi tham dự hội nghị quốc tế về Phật giáo ở 
Nepal, được tổ chức bởi Đại học Tribhuvan, tôi chú ý thấy điều rất thú vị tại phiên 
khai mạc khi Tổng thống Nepal, Ngài TS.Yadav, làm chủ tọa. Mặc dù các 5hikkhunis 
của Nepal được mời để ban phước tại phiên khai mạc, khi Tổng thông phát biểu chính 
thức, nhưng ngài chỉ kính thưa “các Thượng tọa (Venerable Bhikshus) và các học giả 
đáng kính:. Khi ngài rời hội nghị, tôi đã tặng ngài một cuốn sách nhỏ về 8Jikkhunis ở 
Thailand và nhắc ngài, “Thưa Ngài, ngài đã không chào các b&ikshunis.” Ngài đã đáp 
lại một cách tích cực, nói rằng “Ô, bhikkhunis cũng được chào đón!” 

Ngay cả tại những hội nghị quốc tế như thế này, sự tồn tại của Đj/k&#nis cùng 
thường không được chú ý đến, một phần vì trang phục của họ. Các 5j/ksunïis không mặc 
trang phục civara hắn hoi theo sự mong đợi của Sangha. Trang phục cvaraz là một bộ áo 
choàng ghép mảnh có màu nâu. Lúc đầu, nó được nhuộm bằng việc sử dụng vỏ cây được 
tìm thấy trong rừng. Màu sắc của bộ cjvara có thể khác nhau. Chúng ta thấy màu vàng 
nghệ ở Sri Lanka, màu nâu sậm (hạt dẻ) của dòng Tây Tạng, và màu nâu ở Đông Nam Á, 
nhưng màu hồng là màu mà Vinaya câm sử dụng một cách rõ ràng. 

Bhiksuni TS. Dhammavljaya và các nữ tu sĩ của bà tại Tịnh xá Kimdol (Kimdol 
Vihara) gần Swayambhu, Kathmandu, mặc áo choàng màu nâu, nhưng điều này cũng 
chưa đủ, vì những chiếc áo choàng không được may hăn hoi theo kiểu ghép mảnh được 
quy định — kiểu áo choàng được Ananda thiết kế vào thời của đức Phật, lấy theo kiểu 
những cánh đồng lúa của Magadha. Kiểu thiết kế này đã được đức Phật khen ngợi; trong 
truyền thống Theravada, chúng tôi cố gắng hết sức để lưu giữ nó. Tôi đã quyết định cúng 


dường bộ civzra cho Bhiksuni Dhammavijaya và Bhiksuni Dhammawati trong chuyến 


288 


viếng thăm Nepal của tôi gần đây, nhưng còn tùy thuộc vào việc họ có thấy ý nghĩa của 
việc mặc chiếc áo choàng được quy định trong Vinaya. 

Một lỗi sống nhất định được kỳ vọng dành cho các thành viên được thọ giới 
của Sangha. Những người ngoài không thể phân biệt được giữa các anagarikas và 
bhikkhunis ở Nepal, vì họ đều mặc trang phục giống nhau. Mặc dù họ biết ai đã được 
thọ giới ›asampada, nhưng những người bên ngoải thì không nhận diện được điều 
đó. Các nữ tu sĩ sử dụng các túi xách giống như cư sĩ, đeo đồng hỗ ở cổ tay giống như 
các nữ tu sĩ theo dòng Tây Tạng, và đi dép lê, thứ không chỉ dành riêng cho tu sĩ. 
Tuân theo Sanghakamma 

Các thành viên của Sangha được kỳ vọng phải tuân theo sưnghakamna. Nữ tu 
sĩ của Nepal không làm điều đó, không phải vì họ không muốn làm, mà vì họ không 
biết phải làm như thế nào. Chướng ngại quan trọng đối với các tu sĩ Theravada nhận 
sự thọ giới theo dòng Đại thừa là sangha kamma trong truyền thống Đại thừa Trung 
Hoa dựa trên tiếng Hoa và truyền thống Trung Hoa. Gần như là không thể kỳ vọng 
những nữ giới được nuôi dưỡng trong bối cảnh Tiểu thừa học về sanghakamma của 
truyền thống Mahayana. 

Các anagarikas của Nepal đã được thọ giới đầy đủ mà không có sự đào tạo 
đàng hoàng để xây dựng họ thành Ni Bộ (Bhikkhuni Sangha.) Họ không có khả năng 
thực hiện bất cứ sanghakamna nào, bao gồm cả việc quyết định trang phục, bát ăn của 
họ, v.v.; apaffi desana (xám hôi vào mỗi lần trăng lên và trăng tròn); tụng niệm 
Patimokkha (311 s/kkhapadas hay giới luật rèn luyện mà các bh/kkhuø¡s tuân theo); 
nhận ovzđz (sự khuyên bảo từ một tăng sĩ lớn tuổi mỗi kỳ trăng mới và tròn); 
pavarana trước Tăng đoàn và Ni Bộ (Bhiksu and Bhiksuni Sanghas) vào cuối kỳ 
vassa (an cư kiết hạ), một lời mời đến để làm rõ những vấn đề giữa các cá nhân trong 
Sangha; và nhận áo choàng kz/hina vào cuỗi kỳ vassa. Lý do khiến các thành viên của 
Sangha bị Vinaya yêu cầu phải tuân theo zpz//haya trong hai năm là để học tất cả 
những sanghakamna này. Chúng ta không học những điều này cho bản thân chúng ta, 
mà học để chúng ta có thể dạy lại cho các thành viên mới khác và duy trì Ni 


Bộ(Sanpha). 


289 


Đề theo Vinaya,việc học từ sách vở là chưa đủ mà còn phải xem các nghi lễ được 
thực hiện trên thực tế như thế nào. Đề làm được điều này, mỗi người cần có sự chỉ dạy kỹ 
lưỡng từ một 1pa//haya, ít nhất là trong hai năm. Các tăng sĩ thì cần năm năm. 

Chỉ việc thọ giới thôi thì chưa đủ. Người ta không thê thiết lập một Ni Bộ đơn 
giản chỉ bằng việc nhận được paszmpada; mỗi người phải theo đuôi sự đảo tạo sau 
khi thọ giới để thực hiện đúng vai trò của một b/kkhuøni trong Bhikkhuni Sangha. Vì 
lý do này, tôi cảm thấy rằng tín đồ Phật giáo ở các nước Đông Nam Á không nên nhận 
sự thọ giới từ truyền thông Mahayana bởi vì họ không được tiếp cận với truyền thông 
văn hóa cần có. 

Chính mẹ tôi, Bhiksuni Ta Tao Fa Tzu (Voramai Kabilsingh), là ví dụ đầu tiên 
về một bjikkhuni người được thọ giới theo truyền thống Mahayana. Bà là một 
bhikkhuni mẫu mực cho tới tận cuối đời, nhưng lại không thể thực hiện bất cứ 
sanghakamma nào. Không chỉ vì bà không có một thành viên Sangha nào để có thê 
cùng thực hiện chúng, mà còn vì bà không hề nhận được bất cứ sự đào tạo nào để làm 
những việc đó. 

Sống trong Ni bộ 

Lối sống của một bikkhuni thích hợp nhất với việc sống trong một cộng đồng. 
Nhiều sanghakamma đòi hỏi tôi thiểu phải có năm thành viên. Việc tụng niệm 
Patimokkha mỗi kỳ trăng tròn và trăng lên (hai lần một tháng) phải được thực hiện bởi 
ít nhất là năm øjikkhunis. Địa điểm để tụng niệm Pratimokkha là trong ranh giới của 
một sửna. Sanghakamma đê thiết lập ranh giới sửma đòi hỏi phải có một Ni Bộ lớn, 
nhưng tối thiêu là gồm năm người. Trước khi ranh giới sửna có thể được thiết lập, các 
bhikkhunis phải hoàn thành apatfi đesana rồi(thú tội hay tuyên bố về bất cứ apzfi nào, 
hay sự vi phạm giới luật Patimokkha). 

Khi một người trở nên quen thuộc với các thủ tục phức tạp liên quan đến việc 
tuân theo các giới luật và quy định của Vinaya, người ấy sẽ nhận ra rằng việc sống 
theo lối sống của một 57/kkhuz¡ thực sự đòi hỏi sự ủng hộ của cộng đồng Sanpha. Có 
ít nhất ba sanghakamma. Trong đó Bhikkhuni Sangha cần có sự hiện diện của 
Bhikkhu Sangha. Thứ nhất, sau khi tụng niệm Patimokkha vào mỗi kỳ trăng lên và 
trăng tròn, Bhikkhuni Sangha phải tìm kiếm ovzđa (sự chỉ dạy) từ một tăng sĩ lớn tuổi, 


một mahathera, có nghĩa là một người đã có 20 năm là 5h/kkhu. Thứ hai, khi hoàn thành 


290 


vassa, Bhikkhuni Sangha phải thực hiện nghi lễ (thủ tục) pavarana, trước cả Bhikkhuni 
Sangha và Bhikkhu Sangha. Thứ ba, tại buổi lễ zpasampada (thọ giới đầy đủ), những 
ứng viên muốn trở thành bj¡ikk#„nis phải được thọ giới bởi Bhikkhuni Sangha trước (với 
tối thiểu 5 bhikkhunis), sau đó được thọ giới lại bởi Bhikkhu Sangha, trong một nghi lễ 
được gọi là »afosangha, hay sự thọ giới bởi một Sangha kép. 

Ở Thái Lan, mặc dù Thailand Bhikkhuni Sangha vẫn chưa được chính thức 
công nhận nhưng sanghakammna được miêu tả ở đây đã luôn luôn được thực hiện. Các 
bhikkhus biết rằng Vinaya yêu cầu họ tuân theo đề nghị của Bhikkhuni Sangha. Chỉ có 
một sanghakamna mà họ chưa thực hiện là sự thọ giới của 5h/kkhuøn¡s. Vì lý do này, 
cho đến nay, việc thọ giới cho b#ikkhuni ở Thái Lan vẫn phụ thuộc vào dòng tu của 
Sri Lanka. 

Sự ủng hộ của Cư sĩ 

Như đã đề cập ở trên, tình hình của tín đồ Phật tử ở Nepal là không dễ dàng. 
Nhiều người tự nhận là Phật tử nhưng không có nhiều hiểu biết về giáo lý cơ bản của 
đức Phật. Sự tu tập và tín ngưỡng của họ bị vấy bân bởi những ứng dụng của Hindu 
giáo. Thêm vào đó, trong Phật giáo Nepal, lối sống tu viện vẫn còn mới mẻ. Thành 
viên của giới tu sĩ Phật giáo địa phương không sống độc thân. Họ thực hiện những 
nghi lễ cần thiết, nhưng không duy trì lỗi sống tu viện như chúng ta đã quen thuộc với 
ở các quốc gia Đông Nam Á. Dòng tăng sĩ Tiêu thừa mới chỉ xuất hiện gần đây trong 
xã hội Phật giáo Nepal. 

Khi tôi phát biểu trước một đám đông các tín đồ Phật giáo ở Nepal, một phụ nữ 
trong số khán giả hỏi tôi, “Bà là một nữ tu sĩ Tiểu thừa. Tại sao bà không có cái bát?” 
Điều này rõ ràng phản ánh sự hiểu biết, hay sự thiếu hiểu biết của tín đồ Phật giáo nói 
chung. Sự thiết lập Bhikkhuni Sangha ở Nepal cần sự ủng hộ mạnh mẽ từ nam giới và 
nữ giới cư sĩ Phật giáo. Các nam và nữ cư sĩ Phật tử không chỉ nên ủng hộ Bhikkhumi 
Sangha, mà bản thân họ còn phải có chút hiểu biết về giáo lý của đức Phật. Những mối 
quan hệ này có tương quan với nhau. 

Bốn bộ phận của xã hội Phật giáo — bhikkhus, bhikkhunïs, nam cư sĩ và nữ cư sĩ 
— tất cả đều cần có sự giáo dục đàng hoàng của Phật giáo để có thể thực hành giáo lý 
của đức Phật một cách đúng đắn và cuối cùng có thê ủng hộ Bhikkhuni Sangha. Học 


viện NagarJuna của Phương pháp Chính xác (The NagarJuna Institute of Exact 


291 


Methods), một học viện tư thục được điều hành bởi Giáo sư Min Bahadur Shakya, 
hoạt động rất tích cực để thúc đây sự hiểu biết về Phật giáo và sự chấp nhận của 
Bhikkhuni Sangha giữa các tín đồ Phật giáo Nepal. Ông ta đã có công giúp đỡ 13 
anagarikas nhận được sự thọ giới asamapada vào năm 1998 ở Bodhgaya. 

Về mặt học thuật, ở Nepal, có các giáo sư là các học giả Phật giáo và nắm vững 
kinh sách. Một vải trong số họ là những người Hindu và một vài là các tín đồ Phật 
giáo. Các học giả Phật giáo nên là nguồn thông tin hữu ích cho việc thiết lập 
Bhikkhumi Sangha ở Nepal. 

Sự giúp đỡ của Ni bộ Quốc tế 

Ni bộ quốc tế hầu như đã im lặng trước đòi hỏi của các bJikkunis ở Nepal. Lý 
do bao gồm sự thiếu hụt thông tin, vì rất ít buzkkh„nis của Nepal nói tiếng Anh, ngôn 
ngữ quốc tế. Còn những người nói tiếng Anh thì lại thường không giao thiệp bằng thư 
từ. Do đó, những vấn đề mà Bhikkhuni Sangha của Nepal phải đối mặt không được 
cộng đồng bên ngoài đất nước biết đến. Họ đã bị cô lập trong một thời gian dài. 

Khi tôi trình bày tham luận về vẫn đề bw/kk#„ni ở Nepal trước một nhóm học 
giả đến từ Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Nepal, tôi miêu tả những vấn đề 
mà bjikkhunis ở Nepal đang phải đối mặt. Một học giả người Ấn phê bình và nhắc tôi 
rất đúng rằng chỉ có một Ni Bộ duy nhất. Những vẫn đề mà Bhikkhuni Sangha ở 
Nepal phải đối mặt cũng là những vấn đề của tôi. Tôi đã sững sờ trước lời phê bình 
này, nó nhắc tôi về sự thờ ơ của mình. 

Các giải pháp 

Các bhikkhunis của Nepal đã thể hiện sự cam kết của mình bằng việc nhận sự 
thọ giới đầy đủ. Tuy nhiên, trong đất nước của họ, cấu trúc xã hội và tôn giáo không 
mang lại cho họ sự ủng hộ cần thiết để sống lối sống được mong đợi của các 
bhikkhunis. Vẫn đề này cần được giải quyết. Tôi đề xuất một giải pháp đơn giản, gợi ý 
rằng Bhikkhuni Sangha của Nepal nên trải qua một lễ „pasmpada nữa theo dòng Sri 
Lanka để giúp họ có thể theo dòng Tiểu thừa Vinaya. Một lễ pasampada thứ hai 
được gọi là dalikamưna, hay sự xác nhận. Các nữ tu sĩ sẽ không mất đi thâm niên của 
mình. Bhikkhuni Dhammawati, ƒ} kheo nỉ dẫn đầu ở Nepal, đã được thọ giới hơn 26 
năm. Nếu bà nhận được sự thọ ĐIỚI asampada lần thứ hai, bà vẫn sẽ là một ft) kheo 


nỉ có thâm niên ở Nepal. 


292 


Trong chuyến thăm Nepal của tôi gần đây, trong một cuộc phỏng vấn 
Bhikkhuni Dammawati vào ngày 29 tháng Tư, tôi đề nghị được giúp đảo tạo các 
bhikkhunis trẻ của bà trong thời gian vassa. Tôi cúng đường nơi ăn ở miễn phí cho tất 
cả các bhikkhunïs của Nepal và nói rằng, khi kết thúc wzssø, họ sẽ học được tất cả các 
sanghakamma cần thiết đề sông cuộc đời của một bhikkhuni. Các nữ tu sĩ cũng nên ở 
lại tham dự lễ kø/h¡ina vào cuối vassa để học cách mà sanghakamma được thực hiện 
cho các &a/hina. Theo những cách này, Ni bộ quốc tế có thể giúp chị em của chúng ta 
được thiết lập vững chắc đầy đủ ở vùng đất nơi đức Phật sinh ra. 

Hiệp hội Nữ giới Phật giáo Quốc tế Sakyadhita đã nhìn xa trông rộng khi đi đến 
mọi nơi đề thúc đây sự phát triển của nữ giới Phật giáo khắp thế giới để họ có thể tham 
gia đầy đủ vào các vai trò mà đức Phật kỳ vọng ở họ. Chúng tôi nhân cơ hội nảy xin 
được chúc mừng và hoan hỉ trước những hoạt động hữu ích của Sakyadhita. Chúng ta 
cũng chính là một phần của sự tiễn triển này. 


Dịch giả: Sc Như Nguyệt 


293 


PHẬT TỬ MỐI SON VÀ BẠN ĐẠO DẪN CHƠI SÀNH ĐIỆU: 


PHẬT GIÁO HIỆN DIỆN NHỮNG NƠI ÍT AI NGỜ ĐÉN 
Lisa J.Battaglia 


“Có là Phật tử?!”. Mỗi khi tự xưng nhà nghiên cứu Phật học kiêm hành giả tu 
Phật, tôi thường bị người ta kêu lên như vậy. Câu nói bày tỏ sự kinh ngạc này đi đôi 
với giọng điệu và vẻ mặt ngụ ý_hoặc có khi biểu lộ hăn ra_ một chút băn khoăn (có khi 
“sốc” nữa) và chút nghi ngờ (hay ít ra người đối diện cũng có vẻ đang thầm tính có 
nên xét lại hay không cách mình lâu nay vẫn hình dung về một người Phật tử). Kinh 
nghiệm bản thân là nhà nghiên cứu Phật học kiêm nữ hành giả Tây phương tu Phật mà 
mỗi khi tự giới thiệu thường khiến người ta buột miệng kêu lên (cụ thê là câu nhiều lần 
gặp “Có là Phật tử?!”) đã thúc đây tôi khảo sát về vấn đề làm sao nhận diện một người 
nữ Phật tử, về quan niệm “ta” và “người”, về những điểm gặp gỡ có thật và không thật 
giữa “Đông” và “Tây”. 

Mục đích bài tham luận này là đặt vẫn đề xét lại giá trị các hình thức rập khuôn 
và những tính chất người ta gán ghép cần phải có để có thể là một nhà nghiên cứu Phật 
học hoặc một nữ hành giả tu Phật. Quan niệm một nữ Phật tử phải như thế nào rất là 
phức tạp và lại có những giá trị khác nhau cho nên bài tham luận cũng nêu bật điểm 
này. Bài dựa trên ba cơ sở chính: những suy tư của một nhà mô phạm trong lúc giảng 
dạy môn Phật Giáo tại Đại học; kinh nghiệm của một phụ nữ Tây phương vừa là nhà 
nghiên cứu Phật học vừa là người tu Phật nhưng có vẻ không ăn khớp tí nào với hình 
ảnh mẫu của một Phật tử; và những nghiên cứu về một nền Phật Giáo xuyên quốc gia 
trong thời hiện đại, hay còn gọi là “Phật Giáo xuyên suốt”, nghĩa là “những điểm gặp 
gỡ giữa cái thật và cái tưởng tượng, và giữa người Á Châu và người Tây phương”. 

Là một nhà giáo giảng dạy môn Phật học tại Đại học, công tác sơ bộ và vẫn 
đang tiếp tục của tôi là tìm tòi đưa ra và xét lại giá trị của những khuôn mẫu, những 
gán ghép cùng các nhận thức sai lầm về Phật Giáo và các nền văn hóa Phật Giáo cũng 
như về những dân tộc Phật Giáo. Thí dụ, nhận định cho rằng “tất cả Phật tử” đều cạo 
tóc, ăn chay, ngồi thiền kiết già, đắp y, luôn luôn nghiêm nghị, không hề trang điểm, 
không chơi thê thao, và chắng bao giờ vui chơi đùa giỡn. Những quan niệm sai lầm và 


phiến diện như vậy đưa đến tình trạng hình tượng hóa Phật Giáo, hay tạo ra một khuôn 


294 


mẫu người Phật tử phải có những tiêu chuẩn gì, và đó là khuôn mẫu thuần nhất, không 
thay đối, không theo thời và “sai lầm về cả hai phương diện tri thức và đạo đức”. 
Trong bài khảo sát “Tìm hiểu các nền văn hóa không thuộc Tây phương”, cô Martha 
Nussbaum phác họa hai điểm bất ôn mỗi khi có giao lưu văn hóa: đó là quan niệm chủ 
quan và tính cách phóng đại. Quan niệm chủ quan giỗng như suy bụng ta ra bụng 
người, hay xem cái lạ y hệt như cái đã quen. Thái độ như vậy sẽ sai lầm vì che phủ 
mắt sự khác biệt, bỏ sót cái tỉnh tế của những sai biệt về văn hóa, đồng thời ngụ ý quan 
điểm của cá nhân mình là toàn cầu và đạt tiêu chuẩn. Ngược lại, /hái độ phóng đại 
xem các nền văn hóa khác hoản toàn xa lạ và gần như không thể sánh bằng với văn 
hóa mình. Các điểm tương đồng giữa các nền văn hóa bị bỏ lơ trong khi lại chú trọng 
những yếu tố kỳ bí, lạ lùng. 

Là học giả và nhà giáo giảng dạy môn Phật học tại các trường Đại học ở Mỹ, tôi 
thường xuyên gặp những biểu hiện của thái độ phóng đại này nơi giới sinh viên, giới 
học giả và các giới khác rộng hơn nữa trong xã hội. Ví dụ, theo óc tưởng tượng của 
các sinh viên, các nền văn hóa Phật Giáo luôn luôn là đẹp như thiên đường, bình an và 
hồn nhiên trong sáng (trái với xã hội Tây phương được tưởng tượng là vật chất, hư 
hỏng và ưa gây chiến). Thú vị thay cho một sự đảo ngược lạ lùng, chính thái độ phóng 
đại này_ thường bị thôi thúc lý tưởng hóa và đại khái hóa _ lại rơi vào những người tu 
Phật ở Tây phương. Hình như thái độ phóng đại này còn vượt trội hơn cả tĩnh thần tôn 
trọng sự chính xác, dù trong lớp học hay ngoài đời. Ví dụ, ta hãy thử nghe nhà nghiên 
cứu Phật học kiêm hành giả tu Phật người Tây phương Stephen T. Asma trơ tráo tự 
giới thiệu mình là Phật tử: 

Tôi không phải thầy tu, cũng không phải Phật tử của chùa nào cả. Tôi học Phật 
với các học giả và hành giả siêu việt, và tôi đã giảng dạy môn Phật Giáo tại Mỹ và Á 
Châu nhiều năm nay rồi. Có lẽ tôi uống rượu quả nhiều và tôi chẳng hề quan tâm tới 
vụ giữ giới dâm. Tôi khoải đội bóng White Sox. Tôi ăn thịt (không ăn chay). 

Ông tự nhận xét tiếp: 

Nói cho ngay, có lẽ là một người Phật tứ như tôi xem ra cũng kì cục thật. Khi 
nào chuyện trò, tôi nói tôi là Phật tử người ta đêu có thải độ ngờ vực. Cho được phải 
phép, chắc là tôi nên trông có vẻ nhỏ hơn, nói năng nhỏ nhẹ hơn, và khoác thêm trên 


mình vài thứ có vẻ híD-Di nữa mới xong. 


295 


Những suy nghĩ của Asma về con người Phật tử kì quái của mình tuy nghe khôi 
hài và mặt dạn mảy dày thật nhưng lại làm sáng tỏ những vấn đề sâu rộng hơn về cách 
hình dung một người theo một tôn giáo thì phải ra sao_ người ta tự nhận như thế nào, 
người ta xếp hạng ra sao, người ta quan niệm làm sao về một người có đạo và cũng 
làm sáng tỏ những gặp gỡ, đụng độ giữa ta và người, và những gì ta tưởng tượng về 
người khác. 

Theo cục Điều tra dân số của Mỹ, năm 1990 có 404.000 người trưởng thành tự 
nhận là Phật tử tại Mỹ. Đến năm 2008, con số vọt lên đến 1.189.000 người. Tôi tự 
nhận mình năm trong con số gần hai triệu Phật tử này, dù con người Phật tử của tôi 
thường bị chính tôi và mọi người xem là rất mỏng manh và rất đáng ngờ, ít ra cũng 
trên bề mặt là vậy. Như ông Asma, tôi tự xem mình là Phật tử, nhưng chăng thuộc 
hạng “Phật tử nghiêm túc”. Tôi xin kể ba chuyện về tôi để minh họa: 

Cách đây một năm rưỡi, tôi tham dự hội nghị Sakyadhita lần thứ I1 tại thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mỗi sáng sớm, tôi đều đến phòng tập thể dục của khách 
sạn và chạy hằng cây số trên máy tập chạy (Tôi rất ham tập chạy). Tôi ngại ngùng dòm 
qua cửa số nhìn các bạn đạo Sakyadhita đang đi qua để đến dự buổi tọa thiền sáng 
sớm. Tự nhiên tôi có cảm giác ngượng ngùng, gần như xấu hồ. Cho dù tôi được kinh 
nghiệm xem việc chạy này như là thiền trong động, nhưng sao tôi có thể bỏ một buổồi 
tọa thiền trang nghiêm để đến một phòng tập thể dục nóng bức đầy mồ hôi mô kê thế 
này? Tôi thiệt chăng phải là Phật tử chút nào! Thế rồi, việc lạ chưa từng có xảy ra. Một 
vị Tỳ kheo ni mặc áo đài tu hắn hoi bước vô, và cô bắt đầu đi trên máy bên cạnh tôi. 
Thế ra vừa là Phật tử vừa là lực sĩ thể thao cũng được ư? Tôi nghĩ thầm. (Sau này tôi 
kế vụ ấy cho một bạn đạo cũng là nữ học giả kiêm hành giả tu Phật người Tây phương 
đang dự hội nghị như tôi, và cô bạn tâm sự khi về lại nhà ở Canada sẽ tập luyện đề dự 
một cuộc thi thân hình đẹp.) 

Màn hai (Cũng tại hội nghị Sakyadhita lần thứ 11 tại thành phố Hồ Chí Minh): 
Tôi đang dùng bữa sáng, chuẩn bị tới chùa để dự buổi đọc tham luận và hội thảo 
nhóm. Một số các chị bạn đạo tiễn đến bàn rủ tôi đi mua sắm ở chợ Bến Thành. Tôi 
ngừng ăn. Đi mua đồ ư? Nghe được rủ đi khám phá khu vực mới của thành phố và có 


cơ lùng kiêm được những món quý hiêm mang vê nhà, tôi hớn hở câm lòng không 


296 


đậu. Bỏ tờ chương trình Hội nghị xuống, tôi cầm ví tiền và ra khỏi cửa. Thiệt chẳng 
phải là Phật tứ tí nào! 

Giai thoại thứ ba: Tôi đang tham dự Hội nghị chuyên đề “Khám phá Phật Giáo: 
Những lời dạy trí tuệ năm 2010” ở một trường Đại học lân cận (bang Massachusetts, 
Mỹ). Ngồi lắng nghe các học giả và hành giả Phật giáo trình bày tham luận, mắt tôi 
nhìn vơ vần về phía cửa ra vào và chợt đừng lại quan sát một dãy giày sắp ngay ngắn: 
giày xa bô để gỗ, giày hiệu Birkenstocks đế viền êm, đủ loại giày kiểu ba-ta tốt cho 
việc bảo vệ môi trường (mấy thứ Asma suy nghĩ cho là có vẻ híp-pi). Và rồi, lồ lộ 
trước mắt bá quan văn võ là đôi bốt da cao gót màu đen của tôi. Chứng đứng đó coi 
không hợp tí nào! Tôi thầm nghĩ. Ngay lập tức, tôi khám phá được thêm một điều nữa: 
Hình như mình ngôi đây cũng không hợp?! 

Thế thì trở lại câu hỏi: Người Phật tử phải như thế nào? Và một nữ Phật tử? 
Một nữ Phật tử Mỹ (Tây Phương) phải ra sao? Theo truyền thống và theo giáo lý, 
muốn thành Phật tử trên nguyên tắc phải quy y Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng), phải giữ 
năm giới (Không giết, không trộm, không dối, không tà dâm, không say sưa hút xách). 
Nhưng trên thực tế, như Ni sư Karma Lekshe Tsomo đã nhận xét: “Xây dựng được 
một nhân cách phủ hợp với tôn giáo của mình là một tiến trình vừa khó định hình vừa 
đa dạng, cả cho người tự nhận nhân cách ấy lẫn những người muốn xếp hạng các tín 
đồ theo tôn giáo họ chọn.” Thật thế, quan sát nhóm Phật tử, ta thấy có đủ hạng tín đồ, 
có đủ cách định nghĩa (một Phật tử thì phải như thế nào), và khi nói đến ý nghĩa của 
việc trở thành tín đồ truyền thống tín ngưỡng này, lại cũng có nhiều quan điểm khác 
hăn nhau. Xoay hướng nhìn về nữ giới Phật tử Tây phương, ta thấy nữ giới Phật tử 
Bắc Mỹ “đủ trọn bộ các thành phần”: từ bà mẹ nội trợ đến viên chức điều hành công 
ty, đến ni cô đồng chân nhập đạo; từ phụ nữ trang phục híp-pi đến bạn đạo dân chơi 
sành điệu mang giày cao gót. 

Thế những người mà không ai nghĩ là Phật tử như tôi đây thì sao? Tìm về lịch 
sử Phật giáo có thê thấy chút ít ánh sáng chân lý đề giải đáp, đặc biệt chỗ nói về dụ của 
hoa sen. Lịch sử ghi rằng sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài quan sát thấy thế gian 
giống như hồ sen với các hoa đang trong nhiều giai đoạn phát triển: cái còn ở dưới 
nước, cái chỉ mới là nụ nhỏ nhô lên khỏi mặt nước, cái vừa nở hàm tiếu, cái đã nở tròn 


trịa khoe sắc trên mặt hồ. Ngài thấy chúng sanh cũng như hoa sen, đang ở trong nhiều 


297 


giai đoạn phát triển khác nhau. Đạo dạy rằng việc tu tập có thể thực hiện bằng nhiều 
con đường khác nhau, và đủ hạng người đang ở trong đủ giai đoạn khác nhau trên 
đường tiến đến giải thoát. Nghiên cứu lịch sử Phật giáo cho thấy có đủ loại pháp môn 
tu Phật và đủ loại Phật tử. Chăng phải bất động không thay đổi hoặc đều một kiểu mà 
ngược lại, các nền văn hóa Phật giáo và các nhân dạng người phật tử thường phức tạp, 
đầy dẫy mâu thuẫn và áp lực. 

Lúc này chúng ta đang sống trong một thế giới với mối quan hệ hỗ tương tất 
phức tạp, trong đó “Đông” và “Tây”, “ta” và “người” gặp nhau, và phải gặp nhau 
thường xuyên. Những gặp gỡ vượt không gian và biên giới văn hóa như thế đòi hỏi 
cần có thái độ nhìn lại mình, cụ thê là thấy được những suy diễn quá sơ lược, thô thiên 
của mình trong tương quan với các nền văn hóa và truyền thống khác, cũng như trong 
tương quan với những nên văn hóa và truyền thống ta nhận là đang theo. Trong bài 
“Trang sử sáng chói: Tu và học đạo Phát ở Mỹ, Charles Prebish thách thức chúng ta 
dung hợp được những khác biệt, khác biệt giữa các cộng đồng Phật Giáo lẫn giữa 
những nhân dạng về một người Phật tử: 

Có lẽ vấn đề mẫu chốt không phải là làm thế nào phát triển một mẫu mực nào đó 
để chấp nhận, một mẫu mực mà khắp toàn cầu có thể theo được và chắc là quá tự tin, tỉ 
như sự thích nghi, hay học cách sống thành công với một nên văn hóa khác hay là một 
chủng tộc nào. Vấn đề mấu chốt không phải là thế mà là xem xét làm thế nào Phật tử ở 
Mỹ có thể phát huy tỉnh thần một giáo hội toàn cầu không những cho phép mà còn 
khuyến khích những khác biệt, thừa nhận tính nguyên vẹn của mỗi cộng đồng Phật Giáo 
Mỹ (và, tôi muốn thêm, của mỗi cá nhân Phật tử Mỹ) bất kế cộng đồng ấy chủ trương ra 
SaO. 

Hãy nhớ lại ví dụ hoa sen. Trong chúng ta, một số vẫn còn năm dưới nước, một số 
khác đã nở tròn đầy trên mặt nước. Một số trong chúng ta khoác áo nhà tu, số khác mặc 
đồ hàng hiệu Prada của Ý. Chúng ta có kẻ sáng sớm thì cạo đầu, kẻ thì với tay lây máy 
sấy tóc và thuốc bôi lông mi. Có lẽ chính vì bị dính mắc với những hình thức khác biệt về 
con người tôn giáo mà chúng ta đi đến những bất hòa, và có khi xung đột. Khi tiếp xúc 
với “người khác” _ cho dù “Đông” gặp ““Tây” hay Phật tử mẫu mực hạng nhất đối diện 


với một Phật tử chẳng ra Phật tử_ Martha Nussbaum thách thức có aI có thể nghĩ suy trên 


298 


cơ sở những vấn đề chung con người phải đối đầu, và những chọn lựa ai cũng phải có, đó 
là: 

Con người ai cũng phải đối mặt với cái chết và phải tìm giải pháp ổn thỏa để 
không còn sợ chết; ai cũng phải điều chỉnh những ham muốn của cơ thể cho vừa 
chừng, phải chọn lựa cân nhắc lúc ăn uống và trong quan hệ tình dục; ai cũng phải có 
một ý kiến nảo về tài sản và về việc phân phối số tài nguyên ít ỏi; ai cũng phải có thái 
độ nào đó đối với việc sắp xếp cuộc sống tương lai cho mình. Như Đức Phật đã dạy, 
Ngài đến đề giúp ta biết hai điều: chân lý về khô và diệt khô. Có lẽ điểm thiết yếu nhất 


của người Phật tử là: Chúng ta cùng chung một kiếp người. 


Người dịch: Thích Nữ Viên Thê 


299 


PHẬT GIÁO THÁI LAN VÀ VẤN ĐÈ RỒI LOẠN GIỚI TÍNH 
Kulavir Prapapornpipat 


Vấn đề liệu những người đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, chuyên đổi 
giới tính, có xu hướng tình dục khác thường, lệch lạc giới tính (gọi tắt là LGBTQ) có 
thê đạt được giác ngộ không hiện đang thu hút sự chú ý của nhiều cộng đồng Phật 
giáo, phát xuất từ tình trạng phân biệt đối xử với cộng đồng LGBTQ. Mặc dù xã 
hội Thái Lan khá bao dung trước sự đa dạng tình dục, nhiều học giả Phật giáo bảo thủ, 
chăng hạn như Tiến sĩ Sanong Vora - Urai, vẫn cho rằng những người tối loạn giới 
tính không thể đạt được giác ngộ, dựa trên lập luận rằng xu hướng tình dục của họ là 
kết quả của hành vi sai trái trong đời sống tình dục mà họ đã phạm phải trong kiếp 
trước. Ông cũng tin răng những người bị rối loạn tình dục không thê được thọ giới. 
Phân biệt đối xử với các thành viên trong cộng đồng LGBTQ đã và đang cản trở họ 
trong quá trình phát triển tâm linh trên quan điểm Phật giáo. Bài viết này đi tìm câu trả 
lời theo một hướng tiếp cận khác và sẽ thảo luận về giới tính, tình dục, cũng như mục 
tiêu tối hậu của Phật giáo. 

Các thái độ khác nhau tại Thái Lan 

Thái Lan nỗi tiếng là một trong những quốc gia cởi mở nhất trên thế giới đối 
với xu hướng đa dạng tình dục. Bạo lực chống lại các cộng đồng LGBTQ không nhiều 
lắm. Tuy nhiên, trong cộng đồng Phật giáo Thái Lan, thái độ thiên vị chống lại những 
người bị rỗi loạn giới tính vẫn còn tồn tại. Một học giả Phật giáo bảo thủ, tiến 
sĩ Sanong Vora - Urai đã có một cuộc phỏng vấn về những lối sống khác nhau và Phật 
pháp đăng trên một tạp chí Thái Lan nổi tiếng có tên gọi $crer.' Trong bài viết mang 
tiêu đề "Đồng tính và Phật pháp" này, Tiến sĩ Sanong bày tỏ nhiều thành kiến chống 
lại cộng đồng LGBTQ, chẳng hạn như: 

1. Những người bị rối loạn giới tính không thê chứng ngộ giải thoát, vì vậy họ 
không thê được thọ giới. 

2. Rối loạn giới tính là sự lệch lạc trong tình dục có nguyên nhân từ hành vi tà 
dâm đã phạm phải từ kiếp trước. 


3.. Tình yêu đồng tính là sự vi phạm giới cắm thủ (silabbataparãmäsa). 


300 


4. Những người bị rỗi loạn giới tính ra đời vì hành vi sai trái của cha mẹ họ. 

Lần đầu tiên đọc bài phỏng vấn này, tôi đã ngạc nhiên khi biết về quan điểm và giải 
thích của ông. Là một nữ học giả chuyên ngành Phật học, tôi muốn trình bày các quan 
điểm khác về những vấn đề này. 

1. Những người bị rối loạn giới tính không thể chứng ngộ giải thoát, vì 
vậy họ không thể được thọ giới 

Quan điểm này bắt nguồn từ một điểm trong Tạng Luật nói rằng những 
người lưỡng tính - những người có cả bộ phận sinh dục nam và nữ - không được 
phép thọ giới. Theo Phật giáo, sinh ra là một người lưỡng tính được cho là kết 
quả của nghiệp xấu đã tạo trong kiếp trước. Tiến sỹ Sanong cho rằng người rối loạn 
giới tính rơi và loại này. Tuy nhiên, nói chung, những người rối loạn giới tính không 
phải là người lưỡng tính. Họ là những người đàn ông hoặc đàn bả có cơ quan sinh 
dục bình thường. Sự khác biệt là họ không tuân thủ các tiêu chuẩn tình dục khác giới 
mà xã hội đặt ra. 

2. Rồi loạn giới tính là sự lệch lạc trong tình dục có nguyên nhân từ hành vi 
tà dâm đã phạm phải từ kiếp trước 
Theo Tam Tạng Kinh điển, kết quả của hành vi sai tráivề tình dục là: (1) có 
tội; (2) không thê ngủ ngon, (3) bị nói xấu; và (4) bị đọa vào địa 
ngục. Không có đoạn nào trong kinh điển nói rằng sự tái sinh thành một người rối loạn 
giới tính là kết quả của tà dâm. Khi Tiến sĩ Sanong giải thích nguyên nhân mà mọi 
người sinh ra là người rối loạn giới tính, ông trích dẫn câu chuyện của một 7}-kheo 
¡ tên là Isidasl, người có hành vi tà dâm khi cô còn là một người đàn ông trong một 
kiếp quá khứ. Hậu quả của hành vi sai trái tình dục trước đây là cô bị tình lang bỏ rơi 
ba lần khi cô sống trong thời Đức Phật. Tôi thấy ví dụ tiến sỹ đưa ra là không thích 
hợp và không liên quan đến vấn đề LGBTQ. 

3. Tình yêu đồng tính là sự vi phạm giới cắm thủ (silabbataparämäãsa) 

Trong Phật giáo, định nghĩa của silabbataparamäsa là sự đắm mình trong những 
nghi thức và nghi lễ sai lầm, như sự thờ phụng những cây cỏ kỳ lạ hoặc động 
vật. Không có mối quan hệ giữa hiện tượng rỗi loạn giới tính và các hoạt động vi phạm 


giới câm thủ như vậy. 


301 


4. Những người bị rối loạn giới tính ra đời vì hành vi sai trái của cha mẹ họ 

Niềm tin này trái ngược với luật nhân quả, một trong những giáo lý quan trọng của 
Phật giáo. Luật nhân quả khăng định trách nhiệm cá nhân cũng như sự tồn tại của các kiếp 
sông quá khứ và vị lai. Thuyết nhân quả quy định rằng một người tự lãnh nhận kết 
quả từ hành động của chính người đó. Không thể xảy ra chuyện một người thực hiện 
một hành động bất thiện và người khác nhận lãnh kết quả của hành động đó. Một vài 
người có thể lập luận rằng các thành viên trong gia đình có cộng nghiệp, nhưng tín 
điều này rất dễ gây tranh cãi và cần được tìm hiểu thêm. 

Mặc dù không một lời giải thíchnào của Tiến sỹ Sanong có thể được tìm 
thấy trong Tam Tạng kinh điển hay bất kỳ văn bản Phật giáo cơ bản nảo, các quan 
điểm của ông tiêu biểu cho quan điểm chính thống của Phật giáo Thái Lan đối 
với cộng đồng LGBTQ. Những lời giải thích này có vẻ được chấp nhận rộng 
rãi trong cộng đồng Phật giáo nước này. Kết quả là, nhiều người rối loạn giới tính Thái 
Lan bịphân biệt đối xử.Ví dụ, tạimột số chùa hay trung tâm thiền, họ 
không được phép thọ giới và không được phép thực hành Phật pháp. Trong bối cảnh 
nảy, nếu những người bị rối loạn giới tính muốn được chấp nhận, họ phải cỗ gắng che 
giấu nhân dạng tính dục của mình và cư xử giống như thường được chờ đợi ở những 
người đàn ông hay phụ nữ với xu hướng tình dục khác giới. Tuy nhiên, khi một 
người không thể là chính mình, họ cảm thấy rằng nhân dạng của mình không chấp 
nhận được và mâu thuẫn nhân dạng kiểu này không tốt lắm cho việc thực hành 
Pháp. Về mặt này, trong bối cảnh Phật giáo Thái Lan, sự phân biệt đối xử đối với các 
thành viên trong cộng đồng LGBTQ đã cản trở sự phát triển tâm linh của họ. 

Các quan niệm khác về nhân dạng tính dục 

Đề hoàn tất luận văn thạc sĩ của mình mang tiêu đề "Tư tưởng và đạo đức tình 
dục trong Phật giáo Nguyên Thủy" bảo vệ năm 2002, tôi nghiên cứu vấn đề nhân quả 
liên quanđến giới tínhvàtình dục và đi đến kết luận hoàn toàn khác với Tiến 
sĩ Sanong. Theo những gì tôi tìm hiểu thấy, được sinh ra như là một người nam 
hay người nữ phụ thuộc vảo nghiệp lực mạnh mẽ, dù tốt hay xấu, của một cá nhân. Ví 
dụ, nếu một người đàn ông phạm tà dâm, không chung thủy, hoặc bỏ rơi người phụ nữ 
của anh ta, có thể kiếp sau anh ta sẽ bị sinh ra là một người phụ nữ và sẽ bị lừa 


đôi hoặc bị người mình yêu bỏ rơi. Đê ví dụ về nghiệp lực mạnh và lành, một người có 


302 


thể nguyện sinh ra làm người thuộc giới khác để tìm hiểu thêm về những đặc tính 
tình dục khác và cảm nghiệm xem làm người khác phái sẽ như thế nào. Hoặc giả một 
người có thể nguyện sinh ra thành một người khác giới để hoàn thành một số nhiệm 
vụ, ví dụ như Bồ-tát Avalokitesvara biến đổi thành một người nữ là Bồ-tát Quan Thế 
Âm trong Phật giáo Trung Quốc. 

Nếu một người không có được một nghiệp lực mạnh như vậy, giới tính của 
người đó phụ thuộc vảo nếp sống và sự tích lũy các đặc điểm tính dục riêng của 
mình. Mặc dù tâm khác biệt với các cơ quan sinh dục sinh lý, tâm có thê kết hợp một 
số đặc điểm tình dục, hoặc các thuộc tính về giới tính. Ví dụ, một người đã từng 
được sinh ra trong hình dạng một người phụ nữ trong nhiều kiếp liên tiếp có thê rất có 
rất nhiều nữ tính, ngay cả khi cô ấy tạo ra các hành động mà kết quả là cô sẽ sinh ra 
làm một người đàn ông trong kiếp sau. Vì vậy, chuyện rất có thê xảy ra là người ta có 
thê bị mâu thuẫn về nhân dạng tính dục khi các đặc điểm về tính dục sinh lý và cơ thê 
của họ không khớp với khuynh hướng tâm sinh lý và cảm xúc nội tâm của họ. 

Giáo dục và chánh kiến 

Các giải pháp để giải quyết vấn đề phân biệt đối xử đối với cộng đồng LGBTQ 
đòi hỏi sự hợp tác của cộng đồng này và của toàn xã hội nói chung. Phật tử Thái 
Lan không nên chấp vào những định kiếnvề giới tínhvàtinh dục,vốn chỉ là 
những khái niệm thế gian; Thay vào đó, họ nên tập trung vào những giá trị cốt lõi của 
một con người cũng như hành động và ý đồ của người đó. Nếu thọ giới là một 
việc thiện lành, thì bất cứ ai được thọ giới nên được tôn trọng và hỗ trợ, bất kể người 
đó là người bình thường hay bị rối loạn giới tính. Theo quan điểm Phật giáo, 
miễn là những người thuộc cộng đồng LGBTQ không bị lưỡng tính hoặc bị khuyết tật 
bẩm sinh, họ có đủ điều kiện để được thọ giới và có khả năng tu tập hướng tới sự giác 
ngộ như những con người khác. 

Những người bị rối loạn giới tính cũng cần phải có sự hiểu biết đúng 
đăn về việc thọ giới theo quan điểm Phật giáo.Trong truyền thống Phật giáo Nguyên 
Thủy, chẳng hạnnhưở Thái Lan,những vấn đề vềgiới tính vàtình dục nên 
được đặt sang một bên sau khi thọ giới, bất kê người đó là bình thường hoặc bị rỗi 
loạn tình dục. Chư Tăng Ni không nên có bất kỳ hình thức hoạt động tình dục nảo vả 


phải dành toàn bộ năng lực của mình để đạt được giác ngộ. Miễn là họ tuân theo giới 


303 


luật vàthực hành Phật pháp, họ cần được được tôn trọng bất kể giới tính của 
họ hoặc nhân dạng tình dục của học là thế nào. 

Nhìn chung, quan điểm của Tiến sĩ Sanongvẻề giới tính vàtình dục tỏ 
ra khá cứng nhắc. Tuy nhiên, theolời dạy củaĐức Phật, vạn vật đều vô 
thường, vả quan niệm về giới tính và tình dục cũng không ngoại lệ. Đệ tử của Đức 
Phật không nên quên rằng mục tiêutối hậu củaviệc thực hành Phật pháp là Niết- 
bàn, một trạng thái của giải thoát vượt ra ngoài tất cả mọi đối đãi tốt và xấu, phước 
đức và tội lỗi, ánh sáng và bón tối, âm và dương, nam tính và nữ tính, nam giới và phụ 
nữ, có khuynh hướng tình dục bình thường hay bị rối loạn giới tính! 

Đến đây thì rất có thể người ta sẽ chất vấn về vấn đề đạo đức trong các mối 
quan hệ tình dục. Theo quan điểm của tôi, miễn là hai người trong cuộc chung thủy và 
tôn trọng người bạn của mình, thì đó là một mối quan hệ có đạo đức. Dù đối tác của 
bạn cùng một giới tính hoặc thuộc giới tính ngược lại cũng không có gì quan trọng, 
miễn là cả hai đều trung thực và tôn trọng lẫn nhau. Trong một mối quan hệ lý tưởng, 
nên hỗ trợ tinh thần của người kia và mối quan hệ này nên có mục đích hướng tới sự 
phát triển tâm linh của cả hai bên. Mặc dù điều này nghe có vẻ lý tưởng hóa, tôi tin 
rằng điều này là hoàn toàn có thể. 


Dịch giả: Sc Viên Ngạn 


CHÚ THÍCH 


' Bí Ấn 1:6, 94-95. Tạp chí mạng trình bày bằng tiếng Thái 
[http:/www.bloggang.com/viewdIiary.phpid=oozingplanet&month=01- 
2009&date=15&group=6&gblog=6 ]. 


304 


ROBINA COURTIN: MỘT NỮ TU SĨ PHẬT GIÁO THOÁT TỤC 
Anna Halafoffƒ 


Robina Courtin là một trong những giảng sư Phật giáo nối tiếng nhất của Úc. 
Sinh ra ở Melbourne vào năm 1944, Robina đã trở thành một mi sư Phật giáo theo 
truyền thống Tây Tạng hơn 30 năm. Là người sáng lập dự án Giải phóng nhà tù 
“Liberation Prison Project” và là một nhà giáo lừng danh khắp thế giới, Robina từng là 
chủ đề trong hai tải liệu Úc đó là Tìm kiếm giác ngộ (2000) “Chasing Buddha” và 
Chìa khóa dẫn đến giải thoát (2007) “Key to Freedom”. Sự thông thái, ngay thắng, sự 
khôi hài trong giáo lý cùng với lòng từ bi vô biên của ni sư đã từng là những nguồn 
cảm hứng cho nhiều Phật tử và tương tự những người không phải là Phật tử. Có thê 
nói, đó là phong cách thực, đặc biệt của mi sư đã giúp ni sư truyền đạo trong một cách 
thiết thực và dễ tiếp cận với người phương Tây cả trong và ngoải nước Úc. Bài viết 
này dựa trên các nguồn của phương tiện truyền thông Úc bao gồm các bản dịch từ các 
tài liệu, các cuộc phỏng vấn qua đài phát thanh, các bài báo để cung cấp một bức tranh 
câu chuyện cuộc đời của ni sư và những hiểu biết của mình về sự tu tập và giảng pháp, 
đặc biệt trong bối cảnh nước Úc. Trong khi làm như vậy, tác giả xem xét hướng tiếp 
cận Phật giáo của ni sư được cho là độc đáo, có thể cho rằng, Robina trong thực tế 
truyền thống hơn những gì phương tiện truyền thông Úc đã quảng bá đến độc giả. 

ROBINA COURTIN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ÚC 

Robina Courtin được sinh ra trong một gia đình Công giáo, là con thứ hai trong 
bảy người con. Mặc cho những khó khăn về kinh tế, ni sư được học ở trường Sacré 
Cœur, một trường dành cho nữ đầy uy tín ở miền Đông Malvern, Melbourne. Lúc 
còn trẻ, Robina là một tín đồ Công giáo mộ đạo với bản chất hay thắc mắc và bất tuân, 
nhưng đằng sau đó là một trái tim nhân hậu và tốt bụng. Lúc lên 12 tuổi, ni sư xin mẹ 
cho đi tu theo dòng Carmelite như anh hùng của mình, Thánh Thérẻse thành LIsleux, 
người đã được thụ phong Linh mục ở tuổi 14. Nhưng vào khoảng 19 tuổi, Robina đã 
bán khát vọng tôn giáo của mình cho cuộc đời thực nghiệm của một thanh niên lập dị 


chống lại các qui ước xã hội “hippie” trong những năm 1960. Ni sư chuyển đến 


305 


London năm 1967 và cống hiến thập kỉ kế tiếp của cuộc đời mình cho chính trị cánh 
tả, người đa đen và nữ quyền ở Anh và Úc. 

Vào giữa thập niên 1970, Robina trở thành một sinh viên đam mê võ thuật, cho 
đến khi một tai nạn xe hơi đột ngột đã kết thúc sự nghiệp karate của mình. Trong thời 
gian phục hồi sức khỏe ở Melbourne, ni sư nhìn thấy tờ quảng cáo khóa học về Phật 
giáo với Lạt ma Yeshe và Lạt ma Zopa Rinpoche, những Lạt ma Tây Tạng đầu tiên 
đến thăm và thuyết pháp ở Úc, tại học viện Chenrezig, miền nam Queensland. Robina 
ngay lập tức bị thu hút với tính chất phản xạ và cầu nguyện của Phật giáo Tây Tạng, 
cái mà phù hợp với tâm câu hỏi của mình và ngôi thoải mái với sự giáo dục công giáo 
của mình. Đó là ở viện Chenrezig mà cuối cùng ni sư cũng nhận ra “Ah! Đó là loại nữ 
tu mà tôi muốn trở thành.” Ni sư được Lạt ma Zopa qui y mười tám tháng sau đó ở 
Kopan, Tu viện của Lạt ma ở Kathmandu, Nepal. Robina đã trải qua mười năm nghiên 
cứu Phật giáo trong khi làm việc cho Lạt ma Yeshe và Quỹ Bảo tôn truyền thống Đại 
thừa (FPMT) của Lạt ma Zopa, giúp phát triển những ấn phẩm trí tuệ ở vương quốc 
Anh và giám sát các ngành sản xuất và biên tập của nó. Năm 1987, theo yêu cầu của 
Lạt ma Zopa, ni sư bắt đầu giảng dạy Phật giáo ở Úc và năm 1994 ni sư được bô 
nhiệm làm biên tập viên tạp chí Mandala của FPMT ở California. Năm 1996, tạp chí 
nhận được một bức thư từ một tù nhân người Mỹ sốc Mehico 18 tuổi tên là Arturo, 
một thành viên băng đảng Los Angeles người mà bị bỏ tù từ năm anh 12 tuổi. Robina 
đã hồi âm thư của anh và gửi anh một quyên sách về Phật giáo. Từ lan rộng, khoảng 
cuối 1997, Ni sư đã viết cho hơn 40 tù nhân trên khắp nước Mỹ. Điều này đã dẫn ni 
sư đến việc thành lập dự án Giải phóng tù nhân (LPP) như là tổ chức phi lợi nhuận ở 
California. Câu chuyện của Robina được xuất bản rộng rãi ở Úc khi Tìm kiếm giác 
ngộ, một tải liệu của công nghiệp điện ảnh Úc đoạt giải thưởng về ni sư được trình 
chiếu trên SBS năm 2000 và phát hành sân khấu ở nhiều thành phố Úc. Bộ phim nói 
về Robina sang Châu Mỹ khi ni sư giảng dạy Phật giáo ở các trung tâm của FPMT và 
ở các nhà tù có an ninh tối đa. Nhờ vào sự thành công của Tìm kiếm giác ngộ, Robina 
được mời đến thăm các nhà tù và có những buổi thảo luận trước công chúng trên khắp 
nước Úc. Điều gì đã bắt đầu với một bức thư của một tù nhân năm 1996 đã phát triển 
thành một tổ chức với các văn phòng đại diện ở Mỹ và Úc, nhiều chi nhánh ở Mông 


Cô, Tây Ban Nha và Mehico. Dự án Giải phóng tù nhân nhận được hàng trăm thư mỗi 


306 


tháng và hơn 13 năm đã hồi âm hoặc đi thăm hàng ngàn tù nhân. Năm 2007, Chia 
khóa dẫn đến Giải thoát, một tài liệu về việc làm của Robina ở nhà tù Úc được trình 
chiếu trên đải ABC Úc. Dù cho mọi thứ diễn ra bằng những con đường mòn khác 
nhau, Robina luôn thể hiện sự liên tục trong kinh nghiệm của mình. Nếu tôi nhìn lại 
cuộc đời tôi, bề ngoài nó có vẻ như là những sợi chỉ khác nhau..., nhưng trong tôi.. .nó 
hoàn toàn không thay đổi, và từ buổi đầu tiên rằng tôi có thê nhớ, tôi luôn luôn khao 
khát hiểu thấu thế giới...và...có nhiều nghị lực, muốn làm một cái gì đó về nó. Vì vậy 
điều đó thật sự đã thay đổi... 

CÓ PHÁI LÀ NỮ TU SĨ BÌNH THƯỜNG CỦA BẠN? RÁT ÚC, THỰC 
TÉ, VÀ DẼ TIẾP CẬN 

Theo sau sự phát hành của “Tìm kiếm giác ngộ” trong đó có một cảnh Robina 
sử dụng những từ có bốn chữ cái, các phóng viên nhà báo đã sử dụng sự miêu tả cực 
đoan và giật gân, miêu tả mi sư như là một siêu anh hùng nổi loạn. Điều này được 
minh họa bằng những tiêu đề và cụm từ như “Không có gì tiêu cực về nữ tu sĩ Phật 
giáo nảy”, “một kẻ vi phạm những kì vọng”, “thảm hơn nữ tu sĩ bình thường của bạn” 
và “thiếu nữ đã đặt một ít thái độ vào Phật giáo”. Các nhà báo đã đặt lòng thành thật 
điềm nhiên của Robina và báng bổ bên cạnh lòng từ bi bát ái và sự thông thái của 
người”, “nụ cười mở rộng và gợi cảm” của ni sư với “tính nhân văn cháy bỏng”. Ni sư 
được miêu tả như “một người đầy năng lực nhỏ bé nhưng có một trái tim nhân hậu” 
với một “tắm lòng ôn hòa đáng kinh ngạc”. Thật sự đó là “cuộc đời đầy đau khổ” của 
ni sư, có thê nói đã gây sự chú ý đến phương tiện truyền thông Úc vả công chúng. 

“Hãy quên hình ảnh của bạn về một đệ tử Phật ôn hòa và ngoan ngoãn,” Rachel 
Kohn nói, “Ni sư mặc áo choảng màu nâu đỏ sẵm theo truyền thống Phật giáo Tây 
Tạng, nhưng với bản tính Úc, Robina Courtin, đã mang cá tính mạnh mẽ và năng lực 
vô biên của người đến với 24 năm làm nữ tu sĩ Phật giáo.” Thật sự đó là “thái độ điềm 
tĩnh” và “trực tính” của người đã “chuẩn bị hoản hảo cho công việc của người với tủ 
nhân ở một số nhà tù nguy hiểm nhất ở Mỹ(Brundrett 2003; Passmore 2001). Những 
tù nhân ở Kentucky Bang Penitentiary (trích trong Tìm kiếm giác ngộ trích trong 
Sunday Herald Sun 2000) miêu tả giáo lý của người “rất dễ liên hệ bởi vì ni sư đặt 
chúng trong một cách mà mọi người đều có thể hiểu”. Họ cũng miêu tả người có 


phong cách “dê chịu", và giáo lý của người dê “tiệp cận”, “vui” và “thú vị”. Thêm vào 


307 


đó, Những trải nghiệm của chính bản thân về đau khổ và bạo lực lúc thiếu thời, bao 
gồm loạn luân và hãm hiếp (Irving 2007b), đã làm tăng thêm mức độ thông cảm phát 
triển giữa người và những tủ nhân, và với những sinh viên nữ cả trong và ngoài hệ 
thống. Vì phần lớn các giảng sư Phật giáo (đặc biệt là những Lạt Ma Phật giáo Tây 
Tạng) đã đến thăm và thuyết pháp ở Úc là nam giới, theo sau đó phụ nữ Úc bị lôi cuốn 
đến với giáo lý của các ni sư Phật giáo theo truyền thống Tây Tạng, như Robina 
Courtin và Jetsunma Tenzin Palmo, với người mà họ có thể nhận dạng dễ dàng hơn. 
Năm 1996, trong thiệp mừng sinh nhật lần thứ 21 đến Arturo, người tù đầu tiên mà 
Robina hồi âm, Lạt Ma Zopa Rinpoche đã viết: “Sự giam cầm của bạn là không đáng 
gì so với sự giam cầm bên trong của những người bình thường,” ám chỉ đến sự bó 
buộc, giận dữ, tuyệt vọng, và những cảm xúc đau khổ hàng ngày khác. Do đó, lời 
khuyên của người dành cho tất cả “tù nhân” đều giống nhau không phân biệt giới tính. 
Đó là về sự phát triển lòng tự trọng nâng cao phẩm chất tích cực của con người: “Điều 
cốt lõi....đó là con người nhìn vào chính họ, chịu trách nhiệm và biết rằng họ có tiềm 
năng thay đổi” cho tốt đẹp hơn. Theo Aileen Barry, Dự án giải phóng tù nhân ở Úc, 
Robina không những có sự hiểu biết sâu sắc về đau khổ mà “những gì ni sư có thê 
truyền tải đến mọi người rất rõ ràng có thể thay đổi [điều đó]...ni sư rất có căn cứ, 
thực tiễn, ví như sống trong đó.” (Compass 2007). 

KHÔNG CHÍNH THÓNG HAY TRUYÊN THÓNG? 

Nhiều học gia cho răng người Úc, và phương tiện truyền thông có sự hiểu biết 
rất giới hạn về truyền thống Phật giáo đa dạng và lịch sử Phật giáo ở Úc (Croucher 
1989; Sherwood 2003: 1, 3). Trong khi người Úc xem những Phật tử như là trầm ngâm 
hay lạc quan, những đóng góp mà Phật giáo đã làm đối với sự thay đổi xã hội và phụ 
nữ đã làm đối với Phật giáo ở Úc vẫn chưa được nhận ra (Sherwood 2005: 1, 3; Adam 
2000). Trên thực tẾ, những giảng sư lập sỊ, mạnh mẽ và phụ nữ đóng vai trò chủ chốt 
đối với Phật giáo ở Úc từ thế kỷ 19. Sự cam kết đối với hướng tiếp cận Phật giáo thực 
tiễn, phản thân và những phương pháp gây cảm hứng Phật giáo của sự thay đôi xã hội 
đã từng phố biến ở Úc trong một thời gian dài (Croucher 1989; Adam và Hughes 
1996; Adam 2000; Sherwood 2003). Như Sherwood (2003) giải thích, một sự cam kết 
đối với thay đổi xã hội giữa những Phật tử thì không mới và không phải là sự phát 


triển phương Tây. Nó là sự nối tiếp của truyền thống Bồ Tát đạo được Shantideva 


308 


miêu tả (một vị tăng học giả người Ân thế kỷ 18) rằng những nhân mạnh lý tưởng Đại 
thừa về lòng vị tha và sự cam kết của Bồ Tát ở bất cứ dạng nảo đều cần thiết để trở 
thành lợi ích đối với người khác (Shantideva 2000: 33). 

Theo sau đó Robina Courtin được cho là độc đáo thật sự khá truyền thống. NI sư 
theo Bỏ tát đạo về lòng vị tha đối với cá nhân và thay đổi xã hội. Ni sư bắt đầu và kết 
thúc những buổi thuyết giảng với sự cầu nguyện truyền thống. Ni sư dạy những 
phương pháp truyền thống về tu tập, thiền định, và thề nguyện. Ni sư khuyến khích đệ 
tử nghiên cứu giáo lý Phật giáo và gặp những giảng sư đức độ (The Spirit oƒ Things 
2003; Irving 2007b). Nhờ vào dáng vẻ bề ngoài của một người Úc và một người thực 
tế người đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, mọi người cho rằng “ trong 
cách đặc biệt của người ni sư đã làm Phật giáo dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn trong tầm 
với của những người với những điều kiện và thất bại bình thường.” (Brundrett 2003). 
Trong khi làm như vậy, ni sư đã chứng minh răng “'sự cảm hứng đến từ mọi hình dạng 
và kích thước.” (Roach 2000). Ni sư theo truyền thống Bồ Tát, xuất hiện bất cứ nơi 
nảo và bất cứ khi nào cân thiết, và ban phát bất cứ cái gì để giúp người giải thoát khỏi 
đau khô và tìm thấy hạnh phúc, vì vậy thách thức những khái niệm phố biến của 
những gì mà một đệ tử Phật ở Úc phải thực hiện. Do đó, Robina có thể được xem là 
người khởi xướng những gì mà Phillips và Aarons (2005) định nghĩa như là hướng 
tiếp cận Phật giáo truyền thống, hơn là thời đại mới điều đó được hiểu rất ít trong bối 
cảnh Phương tây hiện đại. Cần nghiên cứu sâu hơn để chứng minh lời nhận định này. 
Điều này có thể bao gồm nghiên cứu xã hội học tập trung vảo sự trải nghiệm của đệ tử 
ni sư, đặc biệt là những tù nhân và phụ nữ, và lịch sử toàn diện về phụ nữ trong Phật 
giáo ở Úc để tiếp nỗi sự nghiên cứu của Croucher (1998) và A dam (2000). 

Dịch giả: Sc Chúc Đạo 
THAM KHẢO 


A dam, E. (2000) “Nữ Phật tử ở Úc,” Tạp chí Phật giáo toàn cầu, 1(2000): 138-43. 

Adam, E. and Hughes, P. Phát ứứ ở Úc, Canberra: Australian Government Publishing 
Service, 1996. 

Croucher, P. 4 Lịch sử Phát giáo ở Úc 1848-1988, Kensington, NSW: New South 
Wales University Press, I989. 


309 


Hall, S. “Trở về từ Không: Nữ tu sĩ Phật giáo thoát tục,” Sydney Morning Herald, 
September 28, 2000. 

Passmore, D. “Những ngày cuồng loạn về thuốc phiện và tình dục của nữ tu sĩ,” 
Sunday Mail, December 16, 2001. 

Phillips, T. and Aarons, H. “Việc lựa chọn Phật giáo ở Úc: Towards a Traditional 
Style of Reflexive Spiritual Engagement.” 7e Briish Journal oƒ` Sociology 
56:2 (2005): 215-32. 

Shantideva. “Bồ tát Đạo.” Dharma Rain. Edited by Stephanie Kaza and Ken Kraft 
Boston: Shambhala, 2000. 

Sherwood, P. Đức Phật trên đường phố:Phật giáo thịnh hành ở Úc. Bunbury, WA: 
Edith Cowan University, 2003. 

Sunday Herald Sun, “Lời cuỗi cùng của một nữ tu sĩ,” September 3, 2000. 

The Religion Report, “Venerable Robina Courtin,” ABC Radio National, May 4, 2005. 
[http://www.abc.net.au| Accessed March 25, 2009. 


310 


NỮ TU SĨ PHẬT GIÁO SRI LANKA TRONG THỜI KỲ CHUYỂN 
GIAO: TỪ QUYÊN TÔN GIÁO ĐÉN QUYÉN LỰC XÃ HỘI 


Hema Goonatilake 


Trái ngược với sự hiểu sai tạo ra bởi Max Weber về Phật giáo như là tôn giáo 
“thoát tục”, Phật giáo và tín đồ Phật giáo đã và đang “tham gia” vào nhiều hình thức 
công việc xã hội khác nhau từ thời kỳ của Hoàng đế Asoka vào thế kỷ thứ 4 trước 
công nguyên cho tới hiện nay. Chăng hạn, bốn năm trước đây, vào một trong rất nhiều 
dịp viếng thăm các ni viện ở Sri Lanka của tôi, tôi đã gặp một nữ tu sĩ hoan hỉ giải 
thích với tôi về việc bà đang phục vụ cho cộng đồng của mình băng việc khởi xướng 
“những dự án phát triển nông thôn” như việc xây dựng đường xá và cầu cống. Bà kế 
lại việc bà đã gặp một chính trị gia địa phương như thế nào và yêu cầu ông ta xây 
dựng một con đường rất quan trọng cho dân chúng trong làng. Trong suốt quá trình 
xây dựng con đường, bà bắt đầu quen biết tất cả giới quan chức và chính trị địa 
phương. Tôi thấy rằng vị ni này cống hiến phần lớn công việc hảng ngày của mình 
cho “hoạt động xã hội”. Bà dường như rất vui với sự kính trọng mà bà có được từ các 
chính trị gia, quan lại và cộng đồng địa phương. Nữ tu sĩ này để lại trong tôi ấn tượng 
về một người lãnh đạo năng động trong cộng đồng, nhưng đồng thời, vai trò hơi khác 
thường mà bà đảm nhiệm khiến tôi phân vân không biết có phải bà đang mở rộng quá 
mức quyên lực của mình như một nhân vật tôn giáo trong cộng đồng. Tôi nghĩ tôi sẽ 
khám phá chủ đề để kiểm chứng giả định của mình. Khi tôi tìm hiểu về những nữ tu sĩ 
khác, những người cũng đang đảm nhận những nhiệm vụ tương tự, bà cho tôi biết về 
hai nữ tu sĩ mà cá nhân bà biết. Thông qua việc nói chuyện với hai nữ tu sĩ khác, tôi 
biết thêm ba nữ tu sĩ nữa, những người cũng đang tham gia hoạt động xã hội ở ba 
huyện khác. Tổng cộng tôi đã phỏng vẫn sáu nữ tu sĩ từ bốn huyện cho bài tham luận 


này. 


Việc Nghiên cứu và Phương pháp luận 
Bôn năm sau những buôi phỏng vân đâu tiên của tôi, tôi bắt đâu lại việc nghiên 


cứu của mình băng việc phỏng vân lại tât cả sáu nữ tu sĩ trong nghiên cứu ban đâu của 


311 


tôi. Phần còn lại của nghiên cứu bao gồm 18 nữ tu sĩ từ bốn huyện tương tự. Tiêu 
chuẩn duy nhất để lựa chọn là các nữ tu sĩ có tham gia vào “hoạt động xã hội” trong 
cộng đồng của họ. Không có bảng hỏi được cấu trúc sẵn cho các cuộc phỏng vấn. 
Thay vì thế, ban đầu tôi chỉ đặt ra ba câu hỏi đơn giản để có được câu trả lời chi tiết: 

1. Thói quen hàng ngày của bà từ khi bà thức dậy cho đến khi bà đi ngủ? 

2. “Công việc xã hội” nào mà bà đã từng đảm nhận? (Trong tiếng Sinhala, 
không có sự phiên dịch chính xác cho thuật ngữ “hành động xã hội ”(social action). 
Từ ngữ thường được dùng là “phục vụ xã hội” (social service)). 

3. Mối quan hệ chính xác của bà với các chính trị gia và giới quan chức địa 
phương là gì? 

Tôi thu thập thông tin về những vấn đề sau và ghi chú ngăn theo những đề mục 
sau: loại hoạt động phục vụ xã hội, bản chất của các hoạt động, và cách thức mà các 
nữ tu sĩ tham gia vào vũ đài chính trị và xã hội rộng lớn hơn, đặc biệt những tương tác 
của họ với quan chức địa phương. 

Trong các buổi thảo luận với sáu nữ tu sĩ đầu tiên tôi phỏng vấn trước đó, tôi 
được biết rằng các nữ tu sĩ đã từ bỏ vai trò khởi xướng các dự án phục vụ xã hội ở cấp 
làng và tạo áp lực với các chính trị gia và quan chức địa phương để họ thực hiện 
những dự án đó. Các nữ tu sĩ tiếp tục vai trò thực hiện nghi lễ mà họ giữ trước đây, 
nhận lời mời đến các hoạt động xã hội được tô chức bởi các chính trị gia và quan chức 
địa phương, chắng hạn như các lễ đặt móng và khánh thành đường xá, cầu cống và 
các tòa nhà. Nếu cần xuất hiện để đưa ra năm giới hoặc phát biểu trước cộng đồng thì 
họ sẽ làm điều đó. Các nữ tu sĩ tiếp tục thực hiện vai trò xã hội của họ như những 
người cố vẫn và chủ tịch của nhiều tổ chức phát triển cộng đồng khác nhau, chẳng hạn 
như các hội phụ nữ, các câu lạc bộ của trẻ em và các tô chức phát triển nông thôn 
khác ở cấp làng xã. Sự liên quan mật thiết với các chính trị gia và quan chức địa 
phương trong các hoạt động phát triển cộng đồng không còn nữa và không còn khả 
năng họ có thể bị vây bân bởi quyên lực và xung đột. Sự thay đổi ấn tượng này đã xảy 
ra, chủ yêu là vì ba lý do sau: những thay đổi trong tình hình chính trị ở Sri Lanka, 
mối lo về việc mất đi sự tôn kính của cộng đồng và nguy cơ của chủ nghĩa bè phái 


chính trỊ. 


312 


Những thay đổi Chính trị và Xã hội ở Sri Lanka 

Việc giới thiệu hệ thống Hội đồng Tỉnh ở Sri Lanka vào năm 1987 đã dẫn tới 
quá trình phân quyền quản lý nhằm đạt được sự phát triển kinh tế và xã hội nhanh 
chóng ở cấp độ khu vực. Tuy nhiên, những chi phí quân sự quá mức vào thời điểm đó 
đã ngăn việc phân phát đủ quỹ cho các dự án cấp thiết ở cấp làng xã. Các lãnh đạo 
làng do đó buộc phải nài xin sự ủng hộ của các chính trị gia địa phương để tìm kiếm 
sự tán thành cho những dự án nhỏ mà đã được phê duyệt trước đó rồi. Những dự án 
như thế bao gồm việc sửa chữa đường xá bị hư hỏng bởi những trận mưa lớn, và xây 
dựng các cây cầu bằng ván gỗ đề thay thế những cây cầu bằng tre mỏng manh bắc qua 
sông. Sự khan hiếm nước cũng buộc các lãnh đạo làng phải đề xướng yêu cầu về việc 
cấp nước đây đủ cho dân làng của họ. 

Sau khi cuộc nội chiến kết thúc vào tháng 5 năm 2009, chính phủ đã phân phát 
đủ quỹ cho những dự án vô cùng cấp thiết này. Với nguồn tài nguyên nhiều hơn có 
được sau cuộc chiến, nhiều sự cải thiện đã được thực hiện. Chắng hạn, hệ thống cung 
cấp điện và nước lớn hơn và mang tính kinh tế hơn được xây dựng để thay thế cho 
hoạt động nhỏ hơn và không đầy đủ trước đó. Các lãnh đạo làng không còn cần phải 
tạo áp lực cho các chính trị gia để thực hiện những nhu cầu cấp thiết trong cộng đồng 
hay để khởi xướng nhiều dự án ở cấp làng. 

Như là kết quả của những thay đổi nảy, các nữ tu sĩ mà tôi nói chuyện với đã 
xem xét lại vai trò xã hội tích cực của họ trong cộng đồng. Họ nhận ra rằng sự tôn 
kính mà họ có được giữa các đzayakas (những người được hưởng lợi) có thể mất đi 
nếu họ tiếp tục gần gũi với các chính trị gia. Vì những chính trị gia này thường bị cho 
là tham nhũng nên việc gắn kết với họ có thê bôi nhọ thanh danh của các nữ tu sĩ và 
địa vị tôn giáo của họ. Những thay đổi này xảy ra vào thời điểm khi địa vị tôn giáo 
của nữ tu sĩ ngày càng được công nhận trong cộng đồng của họ. Cũng như ở tất cả các 
ngôi chùa ở Sri Lanka, hoạt động của tu sĩ được sắp xếp và tiễn hành bởi một ban lãnh 
đạo cộng đồng được bầu ra (đaayaka sabhaa). Cho đến lúc này, tất cả các ni viện 
được nghiên cứu đều đã được thiết lập vững chắc và đã thành lập đaayaka sabhaa của 


chính mình. 


313 


Lý do khác khiến các nữ tu sĩ giảm bớt các hoạt động phục vụ xã hội của mình 
là vì một số tăng sĩ hình thành nên một đảng chính trị được gọi là Jathika Hela 
Urumaya (JHU Đảng DI sản Dân tộc). Sự hình thành đảng này được sự ủng hộ của 
một nhóm nhà dân tộc chủ nghĩa cực đoan thuộc đẳng cấp trung lưu, những người bị 
lên án bởi đại đa số tăng sĩ và cư sĩ. Hai nữ tu sĩ tiết lộ rằng họ đã bị Đảng JHU tiếp 
cận để xin sự ủng hộ chính trị của một số cộng đồng làng giúp cho việc giành chiến 
thắng trong các cuộc bầu cử quốc hội ở các huyện của họ. Hai nữ tu sĩ đã ngay lập tức 
bàn bạc vấn đề với những người được hưởng lợi của họ và quyết định rằng họ sẽ 
không dính dáng tới các đảng chính trị, vì họ nhận ra rằng làm như vậy có nghĩa là sử 
dụng Phật giáo để đạt mục đích chính trị của đảng đó. Trong các cuộc phỏng vấn, tất 
cả các nữ tu sĩ đều nhân mạnh răng vai trò của họ chỉ thuần túy mang tính tôn giáo và 


* ^ Ẫ x Ẫ lên z x ~ z - sa] 
răng họ không muôn găn kết với “các tăng sĩ chính trị.” 


Vai trò Chính trị - xã hội thay đối của Ni giới 

Hiện nay, hai nữ tu sĩ duy nhất có vẻ như nắm giữ vai trò chính trị - xã hội là 
những người phục vụ trong vị trí danh dự của Thâm phán hòa giải của Tòa sơ thẩm 
(Justice of Peace) (JP). Đây là chức vụ tình nguyện của Bộ Tư Pháp dành cho những 
người có địa vị trong xã hội. Thâm quyền của họ có thể ở cấp huyện hoặc mở rộng tới 
toàn quốc. Khi cần đến vai trò của một JP, các thành viên của cộng đồng sẽ gửi thư 
tiến cử một người phục vụ vai trò nảy tại cộng đồng cấp quốc gia. Việc tìm hiểu về 
phâm chất và thành tích và sự xứng đáng của người được tiến cử sẽ được thư ký 
huyện và trưởng làng thực hiện. Hai nữ cư sĩ được phỏng vấn hiện đang phục vụ như 
JP trên toàn quốc và hai người khác phục vụ trong các huyện nơi họ cư trú. 

Các JP có quyền xác nhận một loạt các bản khai có tuyên thệ trước tòa, chăng 
hạn, để xác minh nơi cư trú của cha mẹ những đứa trẻ xin học vào trường hay xuất 
hiện trong kỳ thi hoặc bất cứ trường hợp nào bị mất giấy chứng minh thư, số ngân 
hàng hoặc những giấy tờ giá trị khác. Một JP cũng phải xác nhận răng một người xin 
đất của nhà nước không sở hữu mảnh đất nào khác và thấm tra những đơn xin vay nợ 
dành cho những người thu nhập thấp trong cộng đồng.” Một trong hai nữ tu sĩ phục vụ 
như JP cho cả nước là bậc trưởng lão thâm niên thứ hai nhận được sự thọ giới ở bậc 


cao hơn ở Bodhgaya năm 1998. Bà cũng là thành viên của Ủy ban Hòa giải hoạt động 


314 


dưới quyền Bộ Tư Pháp. Một tăng sĩ Phật giáo khác từ ngôi làng kế cận cũng phục vụ 
trong Ủy ban Hòa giải đó giống như ni giới. 

Nhìn chung, các tăng sĩ có điều kiện tốt hơn và đa số có mặt ở các thị trấn và 
thành phố nơi các tu viện của họ được định vị. Ngược lại, mi giới sống trong các ngôi 
làng xa xôi hẻo lánh với rất ít phương tiện ở những khu vực mà không có đường dành 
cho xe cơ giới, dịch vụ xe buýt, và vân vân. Bản thân những người dân làng cúng 
dường một mảnh đất nhỏ cho các ni viện cũng nghèo. Khi ni giới nhận được những 
miếng đất này, họ là các đzsa-si/-mafas (nữ tu sĩ giữ mười giới). Trải qua năm tháng, 
họ được công nhận là một phần thống nhất trong cộng đồng làng. Các ni viện được 
xây dựng với tiền cúng dường của cộng đông làng và của chính gia đình họ. Ni giới 
sông lối sống giản dị. Họ là người ăn chay và không khó cho dân làng trong việc cúng 
dường họ một bữa cơm rau đơn giản từ vườn nhà họ cho bữa sáng và bữa trưa. 
Daayakas mời các nữ tu sĩ đến nhà họ ăn cơm vào những dịp đặc biệt (đana). Các nữ 
tu sĩ tụng niệm øarz7//a (tụng niệm để được che chở và ban phước) và phục vụ cho nhu 
cầu tâm linh của cộng đồng. Dần dân, dân làng phát triển mối quan hệ gắn bó vững 
bên với các nữ tu sĩ. 

Điều đáng kế là khi các đasa-siil-mafas tìm kiếm #pasampada (sự thọ giới ở 
bậc cao hơn), dân làng ủng hộ các nữ tu sĩ hết mình. Quả là một cảnh tượng xúc động 
khi chứng kiến những xe buýt chật ních người làng cắm trại qua đêm (chăng hạn, tại 
khuôn viên Tịnh xá Dambulla Rangiri) để chứng kiến lễ pasampada của “các nữ tu 
sĩ ứng viên” của họ. Khi các nữ tu sĩ trở về làng sau khi nhận được asampada, 
những người giàu có trong làng tô chức các buổi tiệc chiêu đãi ở làng, thậm chí có 
mời cả chư tăng đến dự để thêm phần long trọng cho sự kiện. Dân làng được hưởng 
lợi từ địa vị cao hơn (“tiền thưởng (“a bonus”) được tích lũy khi một đasa-sil-mafa 
nhận được 1pasampada. Dasa-sil-matas không đủ tiêu chuẩn tham gia lễ sanghika 
đana (lễ cũng dường quần áo lương thực cho một nhóm gồm năm hoặc nhiều hơn 
năm thành viên được thọ giới của sangha (bhikkhus và/hoặc bhikkhunis), được cho là 
mang lại phước báo lớn cho người cúng dường. Theo truyền thống, những người bảo 
trợ giàu có tập hợp năm hoặc nhiều hơn b#ikkws để cúng dường sanghika dana trong 


làng họ và chi trả toàn bộ chi phí đi lại và cúng dường. Hiện nay, những người làng 


315 


không có khả năng mời 5/k&„s hoan hỉ với việc có được các 5hikkhuøn¡ trong làng 


mình để thực hiện lễ cúng dường. 


Những Hoạt động Phục vụ Xã hội của Ni giới 

Hoạt động phục vụ xã hội phổ biến nhất của ni giới là tụng niệm /24r711a (tiếng 
Sinhala: ph) để cầu nguyện sự ban phước cho cư sĩ. Các nữ tu sĩ tụng niệm vảo rất 
nhiều địp, chăng hạn như khi một đứa trẻ được sinh ra, ngày đầu tiên đứa trẻ đến 
trường, và trước khi đứa trẻ bước vào những kỳ thi quan trọng. Tăng sĩ chỉ cầu 
nguyện cho những người viếng thăm chùa của họ vào những dịp đó, trái lại các nữ tu 
sĩ nhận lời mời đến nhà của cư sĩ. Khi được thông báo về sự ốm đau xảy ra trong cộng 
đồng, cả tăng và ni đều đến thăm bệnh nhân, hoặc ở nhà hoặc ở viện, và tụng niệm 
parita. Một phong tục phô biến trong làng là thực hiện ba hoặc bảy buổi tụng niệm 
paria ở nhà cô dâu hoặc chú rễ trước lễ cưới. Trước đây, hoạt động này thuộc tầm 
kiểm soát của chư tăng, nhưng hiện nay khi các nữ tu sĩ được nhận 1asampada thì họ 
cũng được mời và thậm chí được ưa thích hơn chư tăng, bởi vì khó có thể tìm được 
nhiều hơn hai vị tăng có thời gian để tham dự từ ba đến bảy buổi cầu nguyện liên tiếp. 
Nếu có các nữ tu sĩ thì họ sẽ thu xếp thời gian đề thực hiện những buổi tụng niệm này. 

Cầu nguyện sự phù hộ cho phụ nữ mang thai là một nhiệm vụ đặc biệt được 
các nữ tu sĩ thực hiện, dù họ là đasa-sil-mafas hay bhikkhun¡s. Khi được các thành 
viên trong gia đình mời, các nữ tu sĩ sẽ đến nhà của những phụ nữ mang thai. Pari/4 
được tụng niệm đề cầu nguyện sự phù hộ cho việc sinh nở an toàn là 4ngulimala 
Sua. Cũng nên kể lại nguồn gốc của su/z này. Một giáo viên tại Đại học Taxila bị 
mắc bẫy của một học sinh, người đỗ ky với một học sinh khác giỏi hơn có tên là 
Ahimsaka, đã yêu cầu học sinh đó thu lượm một ngàn ngón tay người để tri ân người 
thầy của mình. Người học sinh đó được biết đến với cái tên Angulimala, bởi vì anh ta 
deo một chuỗi ngón tay mà anh ta thu thập được. Sau khi Angulimala thu được 999 
ngón tay, mẹ anh ta xuất hiện và van nài anh ta từ bỏ hành động tội ác này. Ngay khi 
anh ta sắp có được ngón tay thứ 1000 mà anh ta cần, bằng việc hiến sinh mẹ của mình 
thì Đức Phật tiến đến. Angulimala đã bị chính phục bởi sự hiện diện của ngài, công 
khai thừa nhận sai lầm của mình và cuối cùng thọ giới làm tì kheo. Một thời gian sau, 


khi anh ta đi khất thực quanh trị trấn, anh ta nghe thấy một phụ nữ đang đau đớn với 


316 


việc sinh nở. Khi anh ta kế lại sự kiện này cho đức Phật, ngài gợi ý rằng anh ta nên 
nói với người phụ nữ đó: “Chị ơi, từ khi được thọ giới làm tì kheo (nghĩa đen là “được 
sinh ra cao quý”), tôi chưa bao giờ cố ý tước đoạt cuộc sống của bắt kỳ ai. Vì điều đó, 
cầu cho chị và con của chị được an toàn!” Sau khi Angulimala thực hiện “hành động 
chân lý (act of truth,”) này, người phụ nữ sinh ra đứa trẻ một cách an toản. 

Một hoạt động khác phô biết được thực hiện bởi hầu hết các nữ tu sĩ là bodjhi 
pưja (phô biến ân phước của cây bođji). Các tín đồ tạo thành vòng tròn xung quanh 
cây bodhï; cúng dường hoa, đèn, nhang cho ảnh Phật trước cây bồ đề; và tụng niệm 
một đoạn kinh đặc biệt bằng tiếng Pali. Hình thức cầu nguyện này được thực hiện bởi 
cả tăng và ni vào nhiều dịp khác nhau, chăng hạn như những dịp được đề cập ở trên. 
Hình thức thờ cúng tại cây 5odhi, biểu tượng của sự giác ngộ của đức Phật, là một 
hoạt động phô biến ở các chùa ở Sri Lanka. Hoạt động này đường như là duy nhất có 
ở Sri Lanka và không được tìm thấy ở Thái Lan, Campuchia, Myanmar và Lào, mặc 
dù cây bồ đề được thấy ở một số chùa — thường là những cây con được lấy từ cây bồ 
đề ở Anuradhapura. 

Tư vấn đang ngày cảng trở thành một nhiệm vụ được chuyên môn hóa của ni 
giới. Từ thời điểm các nữ tu sĩ trở thành đasa-sil-maras, họ hoạt động như là “những 
nhà tư vẫn không chính thức tự nhiên”, một nhiệm vụ mà họ buộc phải làm để đáp lại 
nhu cầu của cộng đồng. Các nữ tu sĩ tư vấn cho các bà mẹ có vẫn đề rắc rối với con 
cái, chăng hạn như những đứa trẻ bỏ học ở trường hay những đứa con trưởng thành 
muốn kết hôn chống lại ước nguyện của cha mẹ. Phố biến hơn cả là một người vợ bị 
chồng say xin đánh đập sẽ chạy tới một ni viện gần đó để “tìm nơi nương náu” hoặc 
tìm sự giúp đỡ từ nữ tu sĩ của làng và ở lại qua đêm. Nếu những phụ nữ này chạy đến 
nhà một người bà con thì chồng của họ sẽ tìm thấy và có thể còn mắng mỏ những 
người bà con đã để cho vợ mình trú ngụ. Hoạt động này đã được thực hiện ở Sri 
Lanka từ thời kỳ của các vị vua cô đại, như được ghi chép lại trong các văn bản cô 
bằng tiếng Sinhala, cho rằng không có người chồng nào có quyên bắt vợ về nếu cô ấy 
đang sống trong một ni viện. Các mi viện Phật giáo ở Nhật Bản cô đại, “ngôi chùa ly 


hôn”, cũng phục vụ mục đích tương tự. 


317 


Bồn nữ tu sĩ tường thuật họ đã ngăn không cho phụ nữ tự vẫn như thế nào. Một 
nữ tu sĩ trẻ đã cứu sống hai phụ nữ trẻ, một người bị đồ vỡ tình yêu và một người gặp 
phải sự phản đối kịch liệt của gia đình về chuyện tình của mình. Trong trường hợp thứ 
nhất, người nữ tu sĩ nghe được từ hàng xóm răng một phụ nữ trẻ đang phải chịu đựng 
sự tuyệt vọng vì bị phụ tình. Nữ tu sĩ đã đến thăm nhà của người phụ nữ, đưa cô ấy 
đến ni viện, và chăm sóc cô ấy ở đó trong vài tuần cho tới khi cô ta hồi phục. Trong 
trường hợp thứ hai, một phụ nữ không con kết hôn với một người thợ mộc đi làm thuê 
ở vùng Trung Đông có quan hệ với một người đàn ông đã có vợ. Khi cha mẹ cô thê 
hiện sự phản đối gay gắt về hành vi này, người phụ nữ đã xuất hiện trước ni viện 
trong tình trạng tâm trí rỗi bời. Trong những sự kiện riêng rẽ, ba nữ tu sĩ khác đã phải 
giải quyết rắc rỗi cho những phụ nữ trẻ đến với ni viện của họ trong tình trạng tâm trí 
rỗi bời hoặc ở bên lề của sự tự sát. Sau khi cung cấp sự tư vẫn không chính thức trong 
một thời gian, tất cả bốn nữ tu sĩ này đều quyết định sẽ tham gia một khóa đảo tạo 
chính thức về tư vấn. Hai nữ tu sĩ đã học một khóa học cấp chứng chỉ hai năm ở Học 
viện Phát triển Xã hội Quốc gia ở Colombo trong đó có cả lý thuyết và thực hành, bắt 
đầu với sự phát triển xã hội nông thôn. Một trong SỐ những nữ tu sĩ khác đã học một 
khóa cấp chứng chỉ sáu tháng và một nữ tu sĩ khác nữa đã tham gia một workshop kéo 
đài hai ngày. 

Trong số 24 nữ tu sĩ được phỏng vấn cho nghiên cứu nảy, mười người đã hoàn 
thành các khóa học tư vấn với những thời hạn khác nhau. Những chương trình chính 
thức này cung cấp sự đảo tạo trong các kỹ năng lắng nghe và kỹ năng tư vấn thực tiễn 
giúp cho các nữ tu sĩ phát triển sự tự tin để đối phó với những trường hợp khó. Một nữ 
tu sĩ hoan hỉ thông báo răng số trường hợp những người vợ bị đánh đập bởi chồng say 
xỉn ở địa phương mình đã giảm đáng kê nhờ vào chương trình đặc biệt mà bà khởi 
xướng. Ban đầu, bà tổ chức những buổi tư vấn riêng biệt cho người vợ và người 
chồng, sau đó gặp cả hai vợ chồng trong khoảng thời gian vài tháng. 

Thảm họa sóng thần năm 2004 đã đem đến cho các nữ tu sĩ kinh nghiệm đối 
phó nhanh chóng với những tình huống khẩn cấp ở cấp quốc gia. Trước đây, ba trong 
số các nữ tu sĩ này đã quyên góp hàng hóa đề phân phát cho các nạn nhân của trận lụt. 


Không có nữ tu sĩ nào được phỏng vân đên từ vùng bờ biên nơi mà trận sóng thân tàn 


318 


phá nhiều nhất, nhưng khi báo chí đưa tin về thảm họa chưa từng có trong lịch sử, 
những đayakas kinh hoàng đã tụ tập tại các ni viện để bàn bạc xem nên làm gì. Dân 
làng cúng dường bất cứ cái gì mà họ dành dụm được, trong khi các nữ tu sĩ cúng 
dường vô số các mặt hàng mà họ được dân làng cúng. Ba nữ tu sĩ đã xoay xở kiếm 
được xe tải với sự giúp đỡ của các đayakas và mang những hàng hóa thu thập được để 
phân phát tại những trung tâm tị nạn sóng thần. Một nữ tu sĩ sau này quyên góp tiền từ 
bà con họ hàng và bạn bè và xây nhà cho một nạn nhận của trận sóng thân. 

Trong suốt thập kỷ qua đã có nhiều chưa từng có những trận lụt, lở đất và lốc 
xoáy và nhiều thảm họa tự nhiên khác. Tất cả những nữ tu sĩ được phỏng vấn đều 
tham gia vào các hoạt động cứu trợ lụt lội và nhiều hoạt động tương tự khác, quyên 
góp hàng hóa và phân phát cho những người bị ảnh hưởng. Trong hai ni viện có viện 
trợ cho người nghèo, các nữ tu sĩ đã đưa những người cần được giúp đỡ về ni viện, 
nơi họ có thê chăm sóc. Trong một trường hợp, một phụ nữ yếu ớt 88 tuổi, người mả 
người con gái chăm sóc bà bị nhập viện, đã được mi viện trông nom cho tới khi con 
gái bà trở về 2 tuần sau đó. Trong một trường hợp khác, một người đàn ông nghèo 75 
tuổi, người phải kiếm sống từ vườn rau nhỏ bé của mình, bị ốm và đã được chăm sóc 


ở một khu vực riêng biệt của ni viện cho đên khi ông ta bình phục. 


Việc dạy Pháp (Dhamma Teaching) 

Việc dạy trẻ là lĩnh vực khác nữa mà các nữ tu sĩ vượt trội. Trừ bốn ni viện thì 
tất cả các ni viện được điều tra đều tiến hành các trường dạy Phật Pháp. Ba trong số 
bốn ni viện không có trường học vì đã có những trường dạy Pháp được tô chức tốt ở 
gần đó rồi; ni viện còn lại thì không có phòng nên trẻ em đi tới trường dạy Pháp cách 
đó năm dặm. Một nữ tu sĩ mở một trường dạy Pháp cho những người trưởng thành. 
Đề khích lệ những người lớn tuôi tham dự lớp học, các ni thông báo sẽ có học bồng 
cho sinh viên tốt nhất và lên kế hoạch trao các giải thưởng hàng năm giống như các 
trường dạy Pháp khác. Tổ chức các lớp học trước khi đến trường (mẫu giáo) là hoạt 
động phổ biến khác của ni giới; cha mẹ đóng một khoản phí nhỏ để dùng trả lương 
cho giáo viên và tải liệu giảng dạy của giáo viên. 

Một hoạt động kích thích mà mi giới tham gia vào là các trung tâm đảo tạo ni 


g1ới cung câp nên giáo dục tu viện (?izivenas). Hiện nay có ba trung tâm đảo tạo thực 


319 


hiện các khóa đào tạo tu sĩ sơ cấp. Các ni được đảo tạo ở những trung tâm nảy tham 
dự các kỳ thi trên phạm vi quốc gia cùng với chư tăng, ni và các cư sĩ khác. Các trung 
tâm của ni giới không nhận được sự hỗ trợ về tài chính từ chính phủ, khác với các 
trung tâm học tập của tăng, được hỗ trợ bởi trợ cấp của chính phủ. Các nữ tu sĩ điều 
hành trung tâm của mình với sự cúng dường nhỏ bé từ những người trong vả ngoài 
cộng đồng. Một trung tâm có ba ni sinh, trong khi một trung tâm khác có sáu ni sinh, 
được dạy bởi 2 giáo viên. Trung tâm đào tạo lớn nhất của ni có 13 ni sinh cư trú đến 
từ vải huyện của tỉnh. Ni viện này là nơi tụ họp (tổ ong) của các hoạt động với nhiều 
chương trình dưới sự giám sát trực tiếp của ni trưởng, bao gồm một trường dạy Pháp 
lớn với 403 sinh viên, I1 giáo viên, và các lớp trước khi đến trường (mẫu giáo) cho 53 
trẻ em. Vào năm 2008, vị ni trưởng của trường học này khởi xướng việc thiết lập một 
trung tâm đảo tạo vi tính, với mục đích cung cấp cho giới trẻ những cơ hội làm việc 
tốt hơn. Hai thanh niên trẻ được đào tạo tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Quốc gia 
ở Narahenpita được thuê làm giáo viên. Với ba máy tính, các lớp học được tổ chức 
năm ngày một tuần cho học sinh từ lớp một đến cấp cao hơn với học phí vừa phải. Trẻ 
em nào mà cha mẹ không có khả năng nộp học phí có thê tham dự miễn phí. Đã có 
khoảng 500 sinh viện nhận được chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học và hai người 


đã tìm được việc làm. 


Được chấp nhận về mặt xã hội bởi chư tăng (Social Accepted by monks) 

Như là những đzsa-si-maz/as, những nữ tu sĩ này đấu tranh cho quyền lợi của 
mình với giọng điệu ôn hòa. Nhưng sau khi nhận được sự thọ giới 2asampada, họ đã 
lựa chọn một chiến lược ngoại giao mới đem lại những thành tựu đáng kể. Bốn trong 
số các nữ tu sĩ mời chư tăng tham dự trong “lễ chào mừng” sau khi được thọ giới. 
Trong vòng hai năm, các ni đã lôi kéo được chư tăng. Họ viếng thăm chư tăng ở địa 
phương trong suốt mùa tết của Sinhala (Sinhala New Year) với các bó lá trầu không 
để tỏ lòng tôn kính theo cách truyền thống. Họ tìm kiếm lời khuyên của chư tăng về 
những hoạt động của mình và phát triển mối quan hệ thân thiện dựa trên sự tin tưởng 
lẫn nhau. Chư tăng cũng tìm kiếm sự phục vụ của chư ni để giúp đáp ứng nhu cầu tôn 
giáo của cộng đồng. Số lượng chư tăng gần đây đã giảm đi, với nhiều vị tăng trẻ cởi 


bỏ áo cà sa sau khi tốt nghiệp đại học. Trong khi đó, chư ni, phần lớn đều đã tốt 


320 


nghiệp đại học, vượt trội về thiền định, giảng Pháp, nói chuyện và thực hiện bodhi 
pujas. Càng ngày chư tăng càng thường xuyên mời chư ni đến chùa của mình để thực 
hiện các hoạt động này. Một số chư tăng còn đến ni viện để mời chư ni trong những 
dịp này. Một vị tăng còn sắp xếp đón tiếp một vị ni sắp tới trong Hội trường dạy Pháp 
(Dhamma hall) với một cây dù nạm ngọc. Chư ni biết ơn sâu sắc chư tăng và tìm kiếm 
sự khuyên bảo của họ về những vấn đề tôn giáo và xã hội quan trọng. Chư tăng, về 
phần mình, đánh giá cao sự giúp đỡ của chư ni dành cho chùa và kỷ luật nghiêm ngặt 
của họ. Nhờ vào khả năng và sự đồng cảm của mình, chư ni ngày cảng trở nên nổi 


tiêng với các tín đô trong các chùa tăng. 


Ni giới đạt được Quyền về Tôn giáo đầy đủ 

Ni giới, làm việc phối hợp chặt chẽ với chư tăng, đã đạt được hầu hết mọi 
quyền về tôn giáo. Tu sĩ được kỳ vọng phải tuân thủ thường xuyên việc tụng niệm các 
điều luật Patimokkha bên trong sửna malaka (một hội trường với danh giới phân cách 
được xây dựng riêng cho mục đích này). Hiện nay có 10 sửna malakas cho m giới 
trong nước. Trước khi những s”na mmalakas này được xây dựng, mi giới tập hợp tại Tu 
viện Dambulla hay Tu viện Newgala, nơi hầu hết trong số họ nhận được u?0asampada, 
hay trong một ngôi chùa sửa malaka với sự cho chép của một vị tăng cảm thông với 
họ. Sanghika dana là truyền thống cúng dường cho một nhóm gồm năm hoặc nhiều 
hơn thành viện của Sangha, theo sau việc tụng niệm câu kinh: “Chúng tôi cúng dường 
thức ăn này cho Bhikkhu/Bhikkhuni Sangha, được cho là để tích lũy phước báo lớn 
nhất có thể.” Sau sự suy thoái gần một ngàn năm, tín đồ Phật giáo giờ đây có thê tích 
phước lớn bằng cả việc cúng dường sưnghika dana cho Bhikkhuni Sangha. Khi cả 
Tăng Đoàn và Ni Đoàn cùng được mời nhận sự cúng dường thì câu kinh được thay 
đối để bao gồm cả bhikkhus và bhikkhunis. Chư tăng và chư ni ngồi thành hai hàng 
đối diện nhau trên các ghế ở cùng độ cao, với đồ cúng dường ở giữa. Trong hầu hết 
các trường hợp, chư tăng thực hiện nghi lễ, mặc dù thỉnh thoảng chư tăng yêu cầu chư 
ni thực hiện một phần của nghi lễ. 

Việc hành lễ tại các đám tang là nhiệm vụ quan trọng nhất mà tu sĩ thực hiện 
cho cư sĩ, vì các nghi lễ của đám tang được cho là bắt buộc. Vào những dịp như thế, 


một chiếc áo choàng để tưởng nhớ người quá cô được cúng dường cho Sangha. Chỉ có 


321 


sáu người trong số các nữ tu sĩ này đã từng được mời tham dự trong các lễ tang và đây 
là những trường hợp mà chư ni có mối quan hệ tốt với chư tăng. Vào một dịp, chư ni 
được cúng áo choàng. Trong một trường hợp khác, số tăng và ni tham dự ngang nhau 
trong lễ tang và trong các hoạt động sau đó được tổ chức bảy ngày, ba tháng và một 
năm sau đó. Vị tăng này thường tổ chức các chuyên khất thực (pindapafha) cho cả 
tăng và ni trong cộng đồng. Trong một trường hợp hiếm có, một vị tăng tô chức một 
lễ cúng đường quy mô lớn dành riêng cho chư ni tại buối lễ khánh thành của một ngôi 
làng mới. Trong phát biểu khai mạc của mình, vị tăng đã nói về ni giới như “những 


người kê thừa di sản của PraJapatI Gothami,” khiên nhiêu người xúc động rơi lệ. 


Kết luận 

Những thay đổi trong môi trường chính trị xã hội là chuyện không may mà lại 
hóa may. Ni giới không còn phải gắn kết với các chính trị gia và quan chức địa 
phương để có được những con đường, cây cầu tốt hơn và cơ sở hạ tầng khác cho cộng 
đồng. Ni giới tiếp tục tham gia vào các dự án phục vụ xã hội ở ni viện của mình, 
nhưng việc giữ khoảng cách với chính trị đã bảo vệ họ không bị chỉ trích và giành 
được sự công nhận xã hội. Cách tiếp cận riêng tư của ni giới với cộng đồng đã chứng 
tỏ sự cam kết phục vụ cho nhu cầu của dân làng của họ, theo một cách ít hình thức 
hơn so với sự tương tác của họ với chư tăng. Các nữ tu sĩ dễ tiếp cận hơn đối với dân 
làng. Họ giúp đỡ những người nghèo khó và thiếu thốn, thăm viếng bệnh nhân tại nhà 
và trong bệnh viện, cả phụ nữ và nam giới trong trường hợp cần thiết. Một số ni viện 
trên thực tế đã trở thành các trung tâm của cộng đồng. 

Trở ngại chính mang tính lý thuyết là các b#/kkh„n¡s vẫn chưa được chính thức 
công nhận trong hệ thống thứ bậc của chư tăng. Trong những năm gần đây, tuy nhiên, 
không có vị tăng hay cư sĩ nào phản đối sự khôi phục của ni bộ. Trong hai năm qua, 
tôi đã nhận được một loạt lời đề nghị từ các nữ tu sĩ về việc đưa vẫn đề sự công nhận 
chính thức này với cơ quan có thâm quyên, vì tôi là một người ủng hộ mạnh mẽ việc 
thọ giới „pasampada cho ni giới và vì tôi là phụ nữ duy nhất trong Ban Lãnh đạo 
Sambuddhattva Jayanthi. Tuy nhiên, mặc dù một vài chư tăng lớn trong Ban lãnh đạo 
và một số khác tán thành một cách kín đáo, nhưng không có ai sẵn sàng đứng ra lên 


tiếng, vì sợ làm phật lòng các lãnh đạo chư tăng. Mặt khác, sự công nhận chính thức 


322 


sẽ tạo nên sự khác biệt gì, khi mà các Đh/kkhun¡s đã được quần chúng và chư tăng 
thừa nhận trong cộng đồng của mình rồi? 


Dịch giả: Sc Như Nguyệt 


Ghỉ chú 


1. The JHU was established in February 2004. In April 2004, the party fielded 260 candidates 
mm the parliamentary elections, of whom nine won. Around 500-1,000 monks were seen at 
poliical meetings when the JHU was established and around 20 monks held leadership 
positions. Within a few months, a highly respected monk parliamenfarian resigned after being 
physically harassed In the parliament. Another monk left the party for Ideological reasons, 
but remained as an MP. In January 2007, eight of the JHU MPs Joined the ruling UPFA 
(United People”s Freedom Alliance). In the elections held in 2010, two monks and one 
layman were elected. As the party lost 1ts popularity, 1t became absorbed Into the øoverning 


political party and 1s no longer an 1deological force. 


2. Qualified people apply 1n response to an announcemernt In the øovernment gazette. Afier 
being short-listed, applicanfts are interviewed by a magistrate. Those who are selected receIve 


traning regarding theirr duties and responsibilitles, and are required to pass a test. Land 


323 


disputes, non-payment of bank loans, and family disputes may be referred to the 
Reconciliaion Board as an alternative to lengthy and costly court proceedings. The 
Reconciliation Board meets every Sunday afternoon for about three hours. Board members 
from the same neighborhood generally recuse themselves from these hearings to avoid any 


conflict of 1nterest. 


3. See Diana E. Wright, “Spiritual PIety, Social Activism, and Economic Realities: The Nuns 
of Mantokull,” in Đðuddhit Women and Social Justice: ldeals, Challenges, and 
Achievemems, ed. Karma Lekshe Tsomo (Albany, N.Y.: State UnIversity of New York Press, 
2004). 


324 


